VĂNG VẶC 
MỘT MẢNH LÒNG...” 


TUYẾN TẬP 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIÊN 
28 THÁNG 6 


NGUYÊN HIÈN-ĐỨC 


Thực hiện, tháng 6 năm 2018 


* Trạm trạm nhất phiến tâm/ Minh nguyệt cổ tĩnh thủy (Nguyễn Du) 
(Vằng vặc một mảnh lòng/ Giếng xưa trăng rọi bóng) Quách Tấn dịch 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 1 





Ảnh Hoa Vô Uu 


LỜI THƯA TRÌNH 
VỀ TUYỂN TẬP 
“VẰNG VẶC MỘT MẢNH LÒNG” 


Cung kính tặng Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIỂN 
nhân kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 70 


NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 


Một đoạn ngắn, rất ngắn chỉ có mấy dòng thôi của Thầy Như Điển ở 
Chương IV. Vua Trần Nhân Tông trong “Phóng tác lịch sử tiểu thuyết” Mối 
Tơ Vương Của Huyền Trân Công Chúa. Đoạn đó, như thế này: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * *2 


“Tất cả 7 quyển đầu đều do chính tay của Cố Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích 
Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh phiên dịch từ tiếng Pali 
sang tiếng Việt và độ chính xúc hầu như không còn nghỉ ngờ gì nữa, vì 
Ngài giỏi cả Hún văn, Pháp văn và Anh văn, lại du học ở Tích Lan và tốt 
nghiệp văn bằng Tiến Sĩ tại Đại Học Nalanda ở Ấn Độ, nên đọc qua 
những bản văn trên của Ngài dịch, chúng ta có thể cảm nhận được điều 
nầy. Công đức thật là bất khả tư nghì.” 


Chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn này. Càng đọc càng cảm thấy bồi 
hồi xúc động đến rưng rức. Vì sao? Vì chúng tôi là “người học trò trong 
cuộc”, là đệ tử của “Ôn” Minh Châu, là người lao động chính, chịu trách 
nhiệm từ đầu đến cuối của việc in Bộ Trường Bộ Kinh và Bộ Trung Bộ 
Kinh (Pali - Việt đối chiếu), rồi Thống Pháp Tập Yếu Luận, Kinh Lời Vàng 
v.v... và v.v... Chúng tôi mong rằng sẽ ghi lại những kỷ niệm không bao giờ 
quên được trong mấy năm cặm cụi góp phần khiêm tốn và bé nhỏ của 
mình vào việc thực hiện nhiệm vụ in, phát hành Đại Tạng Kinh mà Hội 
Đồng Viện, Ban Tu Thư Viện Đại học Vạn Hạnh và Ôn Minh Châu đã tin 
tưởng giao phó. 


Tiếp theo, trong Lời Tạm Kết của cuốn sách đã dẫn, chúng tôi đặc biệt chú 
ý đến đoạn này của Thầy Như Điển: 


“Lúc còn nhỏ cũng như khi đã lớn và nhất là ở tuổi già, tôi rất thích đọc 
và nhớ về lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử của thế giới. Do vậy mà 
những sách nào liên quan về sử, nhất là lịch sử Phật giáo thì tôi lại tìm 
tòi đọc, nghiên cứu nhiều hơn. Trong đó có những quyển như: “Lược sử 
Phật giáo Việt Nam” của Hòa Thượng Thích Mật Thể. “Phật giáo Việt 
Nam Sử Luận I, II, III của Nguyễn Lang (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). “Lịch 
sử Phật giáo Việt Nam tập I, II” của Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. “Phật 
giáo Đàng Trong” của Nguyễn Hiền Đức. Bác sĩ Yên Tử Trần Đại Sỹ ở 
Pháp cũng đã viết về lịch sử Việt Nam ở ngoại quốc, nhất là phần cuối Lý 
đầu Trần với Hoàng tử Lý Long Tường tại Triều Tiên. Vua Trần Nhân 
Tông của Lê Mạnh Thát và nhiều sách văn học lịch sử khác.” 


Và rồi, đây đó trong cuốn sách của Thầy, chúng tôi nhận ra rằng Thầy Như 
Điển nhắc đến nhiều nhân vật Phật Giáo (Thầy Mật Thể, Thầy Nhất Hạnh, 
Thầy Thanh Từ..., và rất nhiều vị Danh Tăng thạc đức; những văn nghệ sĩ 
(Tôn Nữ Hỷ Khương...) với sự trân trọng của một tấm lòng rộng mở đáng 
quý và rất thanh sạch, trong sáng. Trộm nghĩ, cái gì vì và cho lợi ích của 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 3 


ĐẠO và ĐỜI, theo cách mà Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại: “Lợi cho 
mình, lợi cho người và lợi cho cả hai”, “Lợi cho đời này và lợi cho đời sau” 
là những điều thiện nên làm. 


Từ những lời rất sâu sắc, giàu ấn tượng và rất chân thành của Thầy mà 
chúng tôi nảy ra ý tổ chức bản thảo tập này. Tuyển tập này chúng tôi làm 
xen kẽ với bài viết “BƯỚC ĐI VÀO LÒNG MUÔN DÂN”, tức là Lời Cuối Sách 
Mối Tơ Vương Của Huyền Trân Công Chúa. Hễ thấy “bí lối” ở tập này thì 
chúng tôi bước sang tập thứ hai, và ngược lại. Nhờ hai nội dung có mối 
liên hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau, nên chúng tôi “làm” được cả hai 
tập này tương đối suôn sẻ và đúng thời gian mà chúng tôi đã vạch ra từ 
trước. 


Nội dung Tuyển tập “VẰNG VẶC MỘT MẢNH LÒNG” này gồm có: 


Một là: Những Nhân Vật Phật Giáo Nổi Tiếng Tại Viện Đại Học Vạn Hạnh 
gồm những bài viết của và về quý Thầy: Minh Châu, Mãn Giác, Trí Tịnh, 
Nhất Hạnh, Đức Nhuận, Chơn Thiện, Ni Trưởng Trí Hải, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh 
Thát, Phước An... 


Hoơi là: Những bài Tựa, bài giới thiệu, bài điểm sách những tác phẩm 
Phật học của các bậc danh Tăng và các Tác giả khác: Thích Trí Quang, Lê 
Đình Thám, Thích Mật Thể, Phương Bối, Thích Phước Sơn, Nguyễn Đăng 
Thục, Thích Thiện Siêu, Thích Đức Nhuận, Nguyễn Huệ Chi, D. L., Thích 
Như Điển, Nguyên Giác, Cao Huy Thuần, Toại Khanh, Hoàng Hải Vân. 


Phụ lục là hai bài viết rất đáng đọc của cố Học giả Nguyễn Hiến Lê và của 
cố Giáo sư Viện Đại Học Vạn Hạnh: Vũ Khắc Khoan. 


Nội dung chính của Tuyển tập là vậy, nhưng để dễ đọc, chúng tôi xin được 
sắp xếp theo cách này: sau bài viết của Tác giả đó là bài viết của Tác giả 
khác. Cụ thể: sau Lời Giới thiệu hai tác phẩm của mình của Thầy Nhất 
Hạnh là bài điểm sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của GS Nguyễn Huệ 
Chi và Lời Giới Thiệu Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nhà xuất bản Lá 
Bối... 

Chúng tôi đánh máy theo đúng theo tài liệu mà chúng tôi có. Ví dụ chỉ ghi 
tác giả Nhất Hạnh thay vì phải ghi là Thiền Sư Nhất Hạnh hoặc Hòa 
Thượng Nhất Hạnh; Mật Thể thay vì phải ghi là Thượng Tọa/ Hòa Thượng 
Mật Thể. Chúng tôi cũng không đưa vào ảnh chân dung, thủ bút, ảnh bìa 

KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂẬY NHƯ ĐIỂN * * 4 


các cuốn sách. Cách viết chữ Hoa, in đậm, in nghiêng, tô màu và gạch 
dưới... chúng tôi theo cách của từng tác giả. 


*xx* % 


Kính bạch Thầy Như Điển; 


Từ “vằng vặc một tấm lòng” của Thầy mà người học trò Nguyên Tánh 
Nguyễn Hiền-Đức đã thực hiện Tuyển tập này để kính tặng Thầy, xem như 
một món Quà Sinh Nhật (Present với đầy đủ ý nghĩa của tiếng Anh). Ngoại 
trừ 8 bài phải copy trên các trang mạng, còn lại thì con “gõ” vào máy ở 
nhiều thời điểm. Ở cái tuổi đã “trộng”, khi trái gió trở trời, thì làm sao con 
không đau lưng, nhức vai và mỏi mắt cho được. Nhưng rồi cuối cùng mọi 
việc cũng xong. Con vui mừng và cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ 
nhàng vì đã hoàn thành một Quà tặng... để cung kính tặng Thầy với tất cả 
tấm lòng chân thành và sự gắng sức của bản thân. Quà tặng chỉ có chữ và 
nghĩa thôi! 


Nhân kỷ niệm Sinh nhật vào ngày 28 tháng 6 sắp tới, con và gia đình cung 
kính cầu chúc Thầy Thân Tâm An Lạc để thực hiện viên mãn phương châm 
“Hoằng Pháp Là Nhiệm Vụ, Lợi Sanh Là Lẽ Sống” theo lý tưởng và tâm 
huyết của Thầy. 


Cung kính; 
Nguyên Tánh Nguyễn Hiền-Đức 


Santa Ang, California, 16 tháng 6 năm 2018 


Bổ sung, sửa chữa, 19 tháng 6 năm 2018. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 5 


Mục lục 


§. THÍCH NHƯ ĐIÊỀN. Tán Thán Công Đức Của Những Danh Tăng Thạc Đức 
Đã Dày Công Phiên Dịch Đại Tạng Kinh 
13. S.MOOKERJEE. THÍCH NỮ TRÍ HẢI. 
Giới Thiệu Luận Án Tiến Sĩ Phật Học Của Tỳ-Kheo Thích Minh Châu 
16. THÍCH MINH CHÂU. Lời Giới Thiệu 7 Tưởng Phật Học 
18. TOẠI KHANH. Bản Tình Ca Duy Nhất Trong Kinh Điển Pali 
22. NGUYÊN HIEN-ĐỨC. Vài Kỷ Niệm Về Việc In Trường Bộ Kinh... 
33. THÍCH MÃN GIÁC. Lịch Sử Phát Triển Nền Phật Học Việt Nam 
37. THÍCH MÃN GIÁC. Lời Giới Thiệu Xá Lợi Của Đức Phật. 
39. THÍCH NHƯ ĐIÊN. Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc 
43. THÍCH PHƯỚC AN. Thi Ca Huyền Không Với Tuổi Thơ Học Đạo 
53. THÍCH TRÍ TỊNH. Bồ Đề Đạt Ma Ngộ Tánh Luận 
55. THÍCH TRÍ TỊNH. Lược Luận Về Ý Nghĩa Và Luận Quán 
Của Phẩm Phố Hiền Hạnh Nguyên 
65. THÍCH TRÍ TỊNH. Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Tụng Kinh 
70. NHẬT HẠNH. Thay Lời Tựa Thả Một Bè Lau 
72. NHẬT HẠNH. Lời Giới Thiệu Chí Nam Thiền Quán 
77. NGUYÊN HUỆ CHI. Lời Giới Thiệu Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 
84. NXB LÁ BÓI. Lời Giới Thiệu Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 
S6. THÍCH TRÍ QUANG. Kinh Vu Lan 
87. LÊ ĐÌNH THÁM. Lời Giới Thiệu Phật Giáo Khái Luận 
88. MẬT THẺ. Lời Tựa Phật Giáo Khái Luận 
90. PHƯƠNG BỒI. Lời Nói Đầu Để Hiểu Đạo Phật 
91. THÍCH PHƯỚC SƠN. Đại Đường Tây Vực Ký - Bút Ký Đường Tăng 
93. NGUYÊN ĐĂNG THỤC. Lời Giới Thiệu Tri Học Zen 
96. THÍCH THIỆN SIÊU. Lời Phật Dạy (Pháp Cú - Dhamnapada) 
98. THÍCH THIỆN SIÊU. Thay Lời Tựa Văn Học Phật Giáo 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÀY NHƯ ĐIỄN * *6 


101. THÍCH ĐỨC NHUẬN. Lời Giới Thiệu Phật Học Tỉnh Hoa 
104. BAN VĂN HÓA THƯỜNG CHIẾU. 
Lời Đầu Sách Phật Giáo Tại Thế Gian Của Hòa Thượng Thích Thanh Từ 
105. THÍCH THANH TỪ. Biểu Tượng Hoa Sen 
116. THÍCH THANH TỪ. Những Cái Vui Trong Đạo Phật 
126. THÍCH CHƠN THIỆN. Lý Thuyết Nhân Tính Trong Kinh Tạng Pali 
(Giới thiệu Luận Án Tiến Sĩ Phật Học) 
13&. THÍCH CHƠN THIỆN. Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa 
140. THÍCH NỮ TRÍ HẢI. Câu Chuyện Dòng Sông Của Hermann Hesse 
160. DL. Lời Giới Thiệu Tạng Thư Sống Chết. Trí Hải dịch 
166. TUỆ SỸ. Tựa (Bản Tiếng Việt) Các Tông Phái Của Đạo Phật 
170. TUỆ SỸ. Tựa Huyền Thoại Duy-Ma-Cật 
180. TUỆ SỸ. Tựa 7ô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng 
182. TUỆ SỸ. Khung Trời Cũ (Thơ) 
183. LÊ MẠNH THÁT. Tựa Toàn Tập Trần Nhân Tông 
186. LÊ MẠNH THÁT. Lời Giới Thiệu. Thiểu Chứu Nguyễn Hữu Kha 
188. HOÀNG HẢI VÂN. 
Thiền Sư Lê Mạnh Thát Và Những Phát Hiện Lịch Sử Chấn Động 
210. THÍCH PHƯỚC AN. 
Một Vài Cảm Nhận Đọc Lịch Sứ Phật Giáo Việt Nam 
Của GS-TS Lê Mạnh Thát 
236. THÍCH NHƯ ĐIÊN. Đọc Đại Đề 4soka Từ Huyền Thoại Đến Sự Thật... 
244. THÍCH NHƯ ĐIÉN. Đọc Khảo Luận Wứi Cũ Chùa Xưa... 
251. NGUYÊN GIÁC. 
Đọc Thiền Lâm TẾ Nhật Bản. Bản Dịch Của HT. Như Điễn 
259. CAO HUY THUẦN. Thiền Đời Trần, Thiền Việt Nam 
273. NGUYÊN HIẾN LÊ. Huyền Trang 
Và Công Cuộc Thỉnh Kinh Vô Tiền Khoáng Hậu Của Nhân Loại 
302. VŨ KHẮC KHOAN. Như Lai Vô Sở Thuyết./. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 7 


TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CỦA NHỮNG 
DANH TẮĂNG THẠC ĐỨC ĐÃ DÀY CÔNG 
PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG KINH 


HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIÊN 





Mỗi sáng Thầy Như Điển dịch Đại Tạng Kinh 


(Chúng tôi Nguyễn Hiên-Đức trích một đoạn ngắn ở Chương 1. 
Vua Trần Nhân Tông trong cuốn Mỗi Tơ Vương Của Huyền 
Trân Công Chúa, phóng tác tiểu thuyết lịch sử của HT. Thích 
Như Điền. Nhan bài chúng tôi mượn từ ÿ của HT Như Điển.) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * *8 


“... Cho đến cuối đời của Vua Trần Nhân Tông qua các việc trước tác, thiền 
định, dạy chúng v.v... nhất là lưu lại xá lợi sau khi trà tỳ, điều ấy chứng tỏ là nhà 
Vua đã ra khỏi 3 cõi xuống lên của Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Vua được 
người đời sau xưng tán là Giác Hoàng Điều Ngự hay Trúc Lâm Đại Sĩ. Giác 
Hoàng là bậc vua đã giác ngộ. Điều Ngự chính là Phật, là Thế Tôn. Cho nên có 
người gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng không ngoài ý nghĩa này. Trúc 
Lâm là rừng Trúc nơi núi Yên Tử. Am của Ngài tu gọi là Ngọa Vân Am (Am mây 
ngủ), nghĩa là mây bay la đà sát am tranh ấy. Sau này Huyền Trân Công chúa từ 
Chiêm Quốc trở lại thăm Vua cha và nàng cũng đã được Thượng Hoàng dạy đạo 
tại Ngọa Vân Am nầy. Đại sĩ là bậc Thầy thuộc 4 hạng trong đạo Phật, 4 hạng đó 
là: Hạ Sĩ tiếng dùng để gọi những người mới nhập Đạo; Trung Sĩ là những người 
đã tu lâu năm; Đại Šĩ là những bậc Thánh Tăng; và Thượng Sĩ là những người 
trong đời ít có ai sánh bằng. 


Hai Vua lại cho người sang Trung Hoa thỉnh Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán về 
Đại Việt nữa. Đây là một việc làm có ý nghĩa vô cùng của những bậc quân vương 
biết quy hướng về Tam Bảo. Thật ra trong thời thịnh Lý, thịnh Trần, Việt Nam 
chúng ta vẫn chưa sáng tạo được gì nhiều, ngoại trừ việc dựa vào Trung Quốc qua 
văn tự chữ nghĩa, học thuật và ngay cả điều hành quốc sự, thi cử v.v... Tất cả đều 
rập khuôn giống như Trung Quốc, chỉ có phát âm là Việt ngữ, nhưng khi viết phải 
dùng chữ Hán chứ không có chữ nào khác để thay thế. Tại Trung Quốc, Phật giáo 
đã có mặt trên 1.300 năm rồi, nên một số chư Tăng như Ngài Nghĩa Tịnh, Huyền 
Trang, Khuy Cơ đời nhà Đường đã cho phiên dịch trực tiếp từ tiếng Sanskrit sang 
chữ Hán, nên đời Đường đã dịch đủ cả kinh, luật và luận rồi. Sau đó đến đời nhà 
Tống, rồi nhà Nguyên. Mỗi thời kỳ, Đại Tạng Kinh đều được bồ sung và sửa đổi, 
nên giá trị văn học của Đại Tạng chữ Hán đã được định hình từ những thế kỷ của 
thịnh Đường như vậy. Riêng Việt Nam thì chinh chiến triền miên, nên sách vở, 
nhân tài, Tăng tài v.v... khó mà tập hợp thành một cơ ngơi thống nhất được, nên 
nhất nhất đều phải rập khuôn theo Trung Hoa. Từ thế kỷ thứ 13 chúng ta đã đọc 
Đại Tạng Kinh băng chữ Hán và mãi cho đến thế kỷ thứ 20 chúng ta vẫn phải đọc 
chữ Hán, chỉ khi vào cuối thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, có một bậc Danh Tăng 
thạc đức người Việt Nam du học tại Đài Loan từ năm 1967, đến năm 2016 chủ 
trương phiên dịch Đại Tạng nây ra chữ Việt hoàn toàn và điều đó đã trở thành hiện 
thực ở đầu thế kỷ thứ 21 nây. 


Đề triển khai phần nầy một cách chi tiết, nhân đây cũng xin giới thiệu cả Đại 
Tạng Nam Truyền được dịch từ tiếng Pali và Anh văn sang Việt ngữ từ năm 1964 
đến nay, do Cố Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại 
Học Vạn Hạnh Sài Gòn đề xướng và nay thì Đại Tạng Nam Truyền nây đã có mặt 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIẾN * *9 


khắp nơi trên thế giới gồm 3 tạng: Kinh, Luật, Luận với 13 quyền, tổng cộng gần 
10.000 trang kinh sách, đó là: 


Trường Bộ Kinh I quyền 
Trung Bộ Kinh 2 quyền 
Tương Ưng Bộ Kinh 2 quyền 
Tăng Chi Bộ Kinh 2 quyền 
Tiểu Bộ Kinh 6 quyền 


Tất cả 7 quyền đầu đều do chính tay của Cô Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Minh 
Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh phiên dịch từ tiếng Pali sang tiếng 
Việt và độ chính xác hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, vì Ngài giỏi cả Hán văn, 
Pháp văn và Anh văn, lại du học ở Tích Lan và tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ tại Đại 
Học Nalanda ở Ấn Độ, nên đọc qua những bản văn trên của Ngài dịch, chúng ta có 
thể cảm nhận được điều nầy. Công đức thật là bất khả tư nghì. 


Sáu quyền còn lại của Tiêu Bộ Kinh đã được nữ cư sĩ Giáo Sư Nguyên Tâm 
Trần Phương Lan dịch thắng từ Anh văn sang tiếng Việt. Đây cũng là những tải 
liệu tiêu chuẩn khi nghiên cứu về tiền thân của Đức Phật cũng như những Đệ tử 
của Ngài. Như vậy chỉ trong vòng cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 nầy 
chúng ta đã có một bộ Đại Tạng Kinh Nam Truyền hoàn toàn bằng Việt ngữ, mà 
bao đời nay bao nhiêu người cưu mang, nay mới thành tựu được. Lại nữa chư Tăng 
Ni và các vị Cư Sĩ đã cất công đọc vào băng tất cả Kinh tạng Nikaya nầy và chính 
tôi đã nghe mỗi ngày 24 tiếng đồng hỗ, suốt cả một tháng trời mới xong gần 
10.000 trang kinh ấy. Dĩ nhiên là khi ngủ không nghe nhưng máy vẫn chạy, cho 
nên phải nghe đi nghe lại nhiều lần như thế mới thâm nhập được. 


Sau khi Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời tại Việt Nam từ năm 
1964 các Ngài trong Hội Đồng Lưỡng Viện - Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo 
đã bắt đầu chủ trương cho phiên dịch Đại Tạng Bắc Truyền bằng Hán văn sang 
Việt ngữ. Đây là một công trình cần phải có nhiều người mới thực hiện được. 
Bước đầu là những bộ kinh lớn như: Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Địa Tạng, 
Di Đà, Đại Bảo Tích v.v... đã được Cô Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ra Việt 
ngữ từ lâu và Phật tử cũng như chư Tăng Ni trong các chùa lâu nay vẫn hành trì, sẽ 
sung vào phần Kinh Tạng. Ngoài ra Cô Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm đã 
dịch 600 bộ Bát Nhã. Hòa Thượng Thiền Tâm đã dịch những kinh văn liên quan về 
Tịnh Độ. Cố Hòa Thượng Viên Đức đã dịch những kinh văn bên Mật Tông ra tiếng 
Việt. Hòa Thượng Hành Trụ, Hòa Thượng Đồng Minh, Hòa Thượng Phước Sơn đã 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 10 


dịch Luận Tạng. Ngoài ra các bộ sở giảng cũng như Luận Tạng đã có một số quý 
vị Pháp Sư dịch thuật rôi. Nhưng mãi cho tới năm 1994 thì việc nây mới trở thành 
hiện thực. 


Năm 1967 Có Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh đã được Bộ Giáo Dục quốc gia 
Đài Loan cấp học bồng qua đó học chương trình Cao Học và Tiến Sĩ, sau nhiều 
năm tu học ở Đài Loan, Ngài đã tốt nghiệp học vị Tiến Sĩ và làm giáo sư tại Đại 
Học Sư Phạm Đài Bắc trong nhiều năm. Đến năm 1994 Hòa Thượng trở về nước 
gặp các vị Trưởng Lão trong nước mong muốn thực hiện tiếp tục công việc phiên 
dịch Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daljokyo) qua Việt ngữ. 
Bộ nầy gồm 100 tập, mỗi tập dày độ 1.000 trang trở lên, có chia 3 bậc thượng, 
trung, hạ trong mỗi trang, chữ nhỏ li ti. Nếu dịch mỗi trang chữ Hán trong Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ra tiếngViệt thì phải trở thành 4 đến 5 trang đánh 
máy khổ A4. Thuở bấy giờ Tăng Ni sinh học trong các Phật Học Viện không ít và 
chư vị nầy cũng không đủ phương tiện tài chánh để lo cho việc học hành, nên Hòa 
Thượng đã nhờ các Tăng NI sinh trong các lớp Hán Nôm hay Hán Văn dịch ra Việt 
ngữ và Hòa Thượng trả khuyến khích cho mỗi trang chữ Hán là 10 đến 15 USD để 
giúp đỡ về công dịch thuật ấy. Ngoại trừ những bản kinh căn bản bên trên đã được 
các bậc Tôn túc dịch từ xa xưa, nay chỉ cần giảo chánh lại và cho vào Đại Tạng 
Kinh tiếng Việt, mà Ngài Tịnh Hạnh lấy tên là Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. 
Ngay từ khi Ngài còn hiện tiền, đợt đầu tiên in được 69 quyền, đợt thứ 2 in từ 
quyền thứ 70 đến quyền 93, đợt thứ 3 in từ quyền 94 đến quyền 187. Tất cả những 
quyền này được in ấn lúc Ngài còn khỏe cho đến khi Ngài lâm bịnh và xả báo thân 
vào năm 2016 vừa qua, hưởng thọ trên 80 tuổi. Bây giờ còn lại từ bộ 188 đến bộ 
cuối 203 sẽ được các Đệ tử xuất gia cũng như tại gia ở Đài Loan In ấn và gởi đi 
đến các nơi để cúng dường. 


Việc đại sự nầy ngày xưa phải tốn hăng thế kỷ. Bây giờ chỉ trong 20 đến 30 
năm chúng ta đã có một Đại Tạng Kinh tiếng Việt Bắc Truyền có độ dày mỗi 
quyền trên dưới 1.000 trang. Nếu tính tổng cộng lại cũng không dưới 250.000 
trang kinh sách. Nếu ai đó dành thời gian mỗi ngày đọc 200 trang như thế trong 
mỗi năm 365 ngày không ngừng nghỉ, thì phải cần đến 15 năm liên tục như vậy 
mới trì tụng bộ Đại Tạng Kinh nây xong. Cá nhân tôi cũng được một phước duyên 
là trước đây trong những mùa An Cư Kiết Hạ tại chùa Viên Giác Hannover, tôi 
dành 5 mùa An Cư, mỗi năm 3 tháng như thế để dịch xong quyên thứ 32 thuộc 
Luận Tập Bộ Toản, nếu in hết, ngoại trừ Đại Trí Độ Luận và Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, thì phần dịch của tôi cũng đến 5.000 trang A4 đánh máy. Công việc này phải 
kiên trì hăng ngày, hãng tháng, hăng năm mới có thể thành tựu được. Nếu mỗi 
ngày cứ đứng lên ngôi xuông nhiều lần và di chuyển đi đây đi đó, thì không mong 
gì có được những dịch phẩm như ý. Có lẽ nhờ được phước báu dịch Đại Tạng Kinh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 11 


nầy mà chỉ trong một đời sống ngắn ngủi nây, cá nhân tôi đã được đảnh lễ, trì tụng, 
nghe băng của hai Đại Tạng cả Bắc lẫn Nam Truyền như thế nây. Đúng là một 
phước báu vô ngần. Nếu không có nơi Tam Bảo để nương tựa thì làm sao cá nhân 
tôi có những hạnh duyên và cơ hội tốt như vậy được. Phước báu nầy con xin dâng 
tất cả lên mười phương chư Phật chứng minh và gia hộ. 


Nếu nhìn lại quá khứ từ xa xưa đến nay, Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều 
triều đại huy hoàng như Lý Trần hay hưng thịnh như nhà Nguyễn, và trong hằng 
trăm năm đó chúng ta vẫn có những bậc Danh Tăng thạc đức, nhưng để làm một 
việc đại sự là in ân phát hành Đại Tạng Kinh ngay cả băng chữ Hán vẫn chưa 
kham nỗi, đừng nói chỉ là tiếng Việt. Còn bây giờ bắt đầu chỉ một cá nhân Cố Hòa 
Thượng Thích Tịnh Hạnh đề xướng, chư Tôn Đức và Tăng NI ở trong cũng như 
ngoài nước trợ duyên vào, nay thì mọi việc đã thành tựu. Việt Nam Phật giáo ngàn 
đời sau vẫn còn ghi ân Hòa Thượng và những bậc Đại Tăng đã làm nên lịch sử 
phiên dịch này. Nếu những chiến công hiển hách triệt phá quân Nguyên Mông của 
vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông là lịch lãm trong đường gươm chiến đấu 
thành công, thì gia tài Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tiếng Việt nầy còn cao cả, giá trị 
hơn nghìn lần sự chiến thắng kia. Nếu không phải vậy thì Vua Trần Nhân Tông tại 
sao phải đi xuất gia làm gì cho nhọc công, tốn sức, mà nên ở lại ngai vàng cũng 
như cung điện và cung phi mỹ nữ để hưởng những sự phú quý vinh hoa về vật chất 
vẫn hơn? Dĩ nhiên phải có những điều cao thượng hơn cả ngai vàng nên Ngài mới 
xuất gia học và hành đạo. 


* Nếu nhìn lại quá khứ từ xa xưa đến nay, Việt Nam chúng ta đã trải 
qua nhiều triều đại huy hoàng như Lý Trân hay hưng thịnh như nhà 
Nguyễn, và trong hằng trăm năm đó chúng ta vẫn có những bậc 
Danh Tăng thạc đức, nhưng để làm một việc đại sự là m ấn phát 
hành Đại Tạng Kinh ngay cả bằng chữ Hán vẫn chưa kham nổi, 
đừng nói chi là tiếng Việt. Còn bây giờ bắt đầu chỉ một cá nhân Cố 
Hòa Thượng THÍCH TỊNH HẠNH đề xướng, chư Tôn Đức và 
Tăng Ni ở trong cũng như ngoài nước trợ duyên vào, nay thì mỌi 
việc đã thành tựu. Việt Nam Phật giáo ngàn đời sau vẫn còn ghi ân 
Hòa Thượng và những bậc Đại Tăng đã làm nên lịch sử phiên dịch 
nầy. Nếu những chiến công hiển hách triệt phá quân Nguyên Mông 
của vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông là lịch lãm trong 
đường gươm chiến đấu thành công, thì gia tài Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh tiếng Việt nầy còn cao cả, giá trị hơn nghìn lần sự chiến thắng 
kia. 

HT. THÍCH NHƯ ĐIÊN 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 12 


Lời Giới thiệu luận án Tiến sĩ Phật học Đại học Bihar - Án Độ, 1961 
của Tỷ-kheo THÍCH MINH CHẦU 


SO SÁNH KINH TRUNG A HÀM CHỮ HÁN 


VÀ KINH TRUNG BỘ CHỮ PÀLI 
Nguyên tác THE CHINESE MADHYAMA-ÀGAMA 
AND THE PÀLI MAJJHIMA-NIKÀYA 
A COMPARATIVE STUDY 


S. MOOKERJEE 
Viện trướng, Tân Tòng lâm Nalanda 
THÍCH NỮ TRÍ HẢI Z/ch 
Nxb Tổng hợp TP. Hỗ Chí Minh, tháng 1/1998. Khổ 14,5 x 20 cm, 556 trang. 


Những người học Phật trên khắp thế giới phải cảm ơn Tiến sĩ Thích Minh 
Châu về tác phẩm công phu này. Công trình của Tiến sĩ là so sánh kinh Trung bộ 
(Pàli Majjhima Nikàya) với Trung A - hàm (Madhyma Agama), tạng kinh thuộc 
Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstivàdins), hiện được duy trì trong bản dịch chữ Hán. Bởi 
ít ai đề cập một cách chỉ tiết, tạng kinh A - hàm (À gama) hầu như bị niêm phong 
bởi phần đông học giả quan tâm đến Phật giáo, vì họ thiếu kiến thức về chữ Hán. 
Tác phẩm của Tiến sĩ Thích Minh Châu có nhiều khám phá đáng ngạc nhiên. Ông 
đã chứng minh rằng bản kinh A - hàm (Àgama) bằng chữ Hán và kinh bộ Pàili (Pàli 
Nikàya) này có rất nhiều điểm tương đồng và cũng khá nhiều dị biệt. Đối với tôi, 
ông đã rất đúng khi xác nhận rằng cả hai phái Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstivàdins) và 
Thượng tọa bộ (Theravàdins) đều căn cứ trên một di sản chung. Mặc dù một người 
ngưỡng mộ văn học Pàli có thể đồng ý với những nhà luận giải như Buddhaghosa, 
rằng truyền thống Pàii gìn giữ giáo lý nguyên thủy thuần túy và tiêu biểu cho lời 
dạy đích thực của đẳng Đạo sư, ngày nay những học giả đều phê phán lời tuyên bố 
quá đáng này. Tất cả những học giả phương Tây cũng như phương Đông hầu như 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 13 


đều có chung quan điểm với Tiến sĩ Thích Minh Châu là, cả hai bản dịch chữ Hán 
ngữ cũng như Pàli đều căn cứ một bản gôc mà ngày nay đã thât lạc. 


Tác phẩm này được tác giả đệ trình làm luận án Tiến sĩ, và đã được Hội đồng 
giám khảo đồng thanh phê chuẩn. Công trình của ông quả thực đã mở rộng chân 
trời hiểu biết của chúng ta. Ông đã đề cập đề tài này với cái nhìn của học giả và với 
thái độ vô tư, cốt đề cao chân lý chứ không với mục đích dựng lên một giáo điều 
hay phân phái. Sự hiểu biết của chúng ta về Phật giáo trên các phương diện học 
thuyết, triết lý và giới luật đều phải bị hạn hẹp và cục bộ vì thiếu tải liệu. Rủi thay, 
hầu như phần lớn giáo lý Phật giáo băng nguyên bản Sanskrit đã mắt, chỉ trừ một ít 
đoạn được các nhà nghiên cứu đưa ra ánh sáng. Mặc dù tác phẩm bằng Sanskrit 
ngữ hiện có được so sánh một cách bất lợi với số lượng văn học Pàii, giá trị nội tại 
của kinh Phạn ngữ, với cái nhìn sâu sắc và đánh giá vấn đề một cách hợp lý, đã 
chứng minh sự sai lầm của việc khai thác thái độ thù hăn ganh ty của thời Trung 
cổ, một thái độ đã làm cho Phật giáo trong quá khứ mất hết sinh lực. Nếu ta trung 
thành với Trung đạo của Đức Phật, thì ngày nay không còn có thể bảo rằng Phật 
giáo tạng Sanskrit lạc xa giáo lý nguyên thủy. Những phần nhỏ và những tác phẩm 
Sanskrit này được tìm thấy tại Népal và Tây Tạng, đã chứng tỏ nguồn sinh lực vô 
địch của đức tin Phật giáo. Nhờ biết được những kho tàng này mà chúng ta có 
được cái nhìn sâu sắc hơn về bí quyết truyền bá đạo Phật tại các nước châu Á. 
Những học giả thường phải lây làm lạ khi thấy Phật giáo đã đạt đến tầm vóc một 
tôn giáo toàn câu, mặc dù không có sự bảo trợ rộng rãi của triều đình và giới 
thương gia giàu có. Dĩ nhiên, sự bảo trợ ấy cuối cùng vẫn xảy đến, vì Phật giáo 
tiêu biểu yếu tố thiêng liêng trong con người, chỉ đường vượt qua những bản năng 
thú vật. Sự bảo trợ của vua chúa là hậu quả của sự hoằng dương chứ không phải là 
điều kiện để truyền bá đạo Phật. Nhờ luôn luôn nhấn mạnh tính vô thường của tải 
sản thế gian cũng như của nghịch cảnh, Phật giáo củng cô được nghị lực tâm hồn 
của tín đồ xuất gia và tại gia. Nó tịnh hóa những người quyên thế và khích lệ 
những người nghèo khổ, những kẻ bị chà đạp. 


Lịch sử Trung cổ và cận đại đều cho thấy quyền lực và tải sản thế gian rất cần 
thiết trong việc bảo vệ tiến bộ tâm linh và truyền thống dân tộc. Những sự xâm 
lăng của ngoại bang đã làm cho nhiều dân tộc bị trị khắp thế giới mắt hết sinh lực. 
Hậu quả là tình trạng bội giáo, cải đạo xảy ra như núi lỡ. Sức mạnh và vinh quang 
của đạo Phật bắt nguôn ở lòng từ bị bao la của nó. Đức Phật chính phục băng lòng 
từ bi, và những tín đồ của Ngài cũng vậy. Thế giới ngày nay hết sức cần đến triết 
lý tình yêu này, và thật không đáng ngạc nhiên khi những học giả trí thức đang tìm 
đến Phật giáo như ánh sáng xua tan bóng tối gây nên bởi sự thi đua quyền lực, 
quân sự và binh bị. Thế giới đang bị xiết chặt trong cơn hãi hùng khủng khiếp, và 
không gì làm người ta xuống tinh thần hơn là sự mất hết tự tin. Cuộc đời Đức Phật 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 14 


là một tắm gương sông động về tỉnh tấn (viriya) và tỉnh giác (appamàda). Nếu 
chúng ta có thể có được dù chỉ một phần nhỏ những đức tính ây trong cuộc đời rộn 
rịp, thế giới cũng sẽ đi đến một tương lai tốt đẹp và cao thượng hơn. 


Tiến sĩ Thích Minh Châu không làm gì gián tiếp nhắm đến mục đích này. 
Công việc của ông là công việc của một nhà học giả, có tính cách phê phán, thận 
trọng và trung thành với sự thật. Nhưng kinh Trung A - hàm (Madhyma Àgama) 
và Trung bộ (Madhyama Nikàya) đều có những cuộc đối thoại và ngụ ngôn phong 
phú để tịnh hóa tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta đi đúng chánh đạo. Người nào 
dành thời giờ để nghiên cứu tác phẩm này tự nhiên cũng muốn đọc đến nguyên bản 
các kinh Trung bộ và A - hàm, những kinh sẽ gieo vào tâm hồn họ những đức tính 
mà Phật giáo đề cao. Hậu quả tức thời có thể không có tính cách thực tiễn cho lắm 
nói theo nghĩa rộng. Tuy vậy, đấy không phải là một công việc vô bổ. Nó đem lại 
những hậu quả trường cửu hơn, hùng mạnh hơn vì có cơ sở trên sự nghiên cứu 
khách quan. Sự áp dụng những giá trị lý thuyết. vào đời sống là những dư vị đến 
sau. Xét theo viễn tưởng ấy, tác phẩm của Tiến sĩ Thích Minh Châu sẽ tưởng 
thưởng cho công khó của những người đọc sách ông về ngắn hạn cũng như dải 
hạn. Tôi hy vọng rằng Tiến sĩ Thích Minh Châu sẽ không từ bỏ đường hướng 
nghiên cứu sưu tầm này. Chúng ta rất cần một sự khám phá toàn diện về đạo Phật, 
và bằng nỗ lực và tắm gương của ông. Tiến sĩ Thích Minh Châu có thể gợi cảm 
hứng cho nhiều học giả về sau. Phật giáo phải được phục hồi trở lại với vinh quang 
và nguồn sinh lực nguyên thủy, và điều này chỉ có thể thực hiện nhờ đi theo đường 
hướng làm việc của tác giả trong chân tinh thần truyền giáo. 

Tôi hết sức hài lòng vì tác phẩm này đã được hoàn tất trong khuôn viên Tân 
Tòng lâm Nalanda (Nava Nalanda Mahavihara). Chúng tôi sẽ mãi mãi hãnh diện 
về những gì Tiến sĩ Thích Minh Châu và những người cộng sự của ông đã làm. Khi 
ông trở về quê hương (Việt Nam), Tiến sĩ Thích Minh Châu cũng sẽ như Huyền 
Tràng (Hsuan - tsang), dành trọn cuộc đời của mình để làm tròn sứ mạng truyền bá 
chân diệu pháp (Saddharma) vì an lạc cho nhiều người, vì hạnh phúc cho nhiều 
người, phát triển từ bi băng cách nêu rõ sự vô ích của thiên kiến ngã chấp. 


S5. MOOKERJEE 

Viện trưởng, Tân tòng lâm Nalanda 
(Nava Nalanda Mahavihara) 
23-3-1964 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 15 


LỜI GIỚI THIỆU 


TƯ TƯỞNG PHẬT HỌC 
Nxb Phương Đông, tái bản, tháng 5/2011 


Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU 


Đại đức Walpola Rahula, người Tích-lan được đào tạo trong truyền thống 
Thượng Tọa Bộ tại các Phật học viện (Pirivena), sau vào Đại học Tích-lan đậu 
bằng B.A (London) rồi viết luận án Tiến sĩ về lịch sử đạo Phật ở Tích-lan và được 
câp bằng ˆ Tiến sĩ (Ph.D.). Sau Đại đức qua Calcutta, , cộng tác với các giáo sư Đại 
thừa và bắt đầu học chữ Hán và chữ Tây Tạng. Cuối cùng, Đại đức qua Đại học 
đường Sorbonne để nghiên cứu về Ngài Ansaga (Vô Trước) và mãi đến nay vẫn Ở 
tại Paris vừa giảng dạy đạo Phật, vừa trước tác sách vở. Như vậy, Đại đức có thể 
được xem là tinh thông cả hai giáo lý Đại thừa và Tiểu thừa. Kỳ qua Paris năm 
1965, tôi có viếng thăm Đại đức, trong câu chuyện ngót hai tiếng đồng hỏ, chúng 
tôi đã bàn luận rât nhiều về liên lạc giữa Nam tông và Bắc tông, và chúng tôi đồng 
ý rằng cả hai tông đều chấp nhận và thọ trì một số giáo lý căn bản. 


Nói một cách khác, không có Đại thừa, Tiểu thừa, không có Nam tông hạy 
Bắc tông. Sở dĩ có phân chia Tông phái là vì sự diễn biển của lịch sử vả sự truyện 
bá của đạo Phật qua nhiều truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, quôc độ 
khác nhau và tông phái nào cũng chấp thuận một sô giáo lý căn bản chung cho tất 
cả truyện thống. Quyền sách này là một sự cô găng của tác giả đề giới thiệu những 
giáo lý căn bản ây và những : ai muôn tìm hiểu đạo Phật cũng cần phải hiểu biết ít 
nhất một số giáo lý căn bản ây. Riêng. đối với Phật tử Việt Nam một số lớn được 
học ngay vào kinh điển Đại thừa, lại cần phải hiểu giáo lý căn bản này ‹ để soi sáng 
lại sự hiểu biết của mình và để tìm lại sự liên tục của quá trình phát triển tư tưởng 
Phật giáo. Riêng đối với Sinh viên Đại học Vạn Hạnh, tài liệu của tập sách này cân 
được xem là tài liệu căn bản và tối thiểu để xây dựng nên tảng Phật học của mình. 


Quyền sách này viết cho giới trí thức Âu - Mỹ, một giới trí thức có bối cảnh 
khoa học và văn minh Ki-tô giáo, nên các vấn đề thảo luận, phương pháp trình bày 
rất thiết thực, linh động, sát với thực tế và liên hệ ngay đến đời sông và những thắc 
mắc hiện đại. Giá trị quyền sách phần lớn nhờ ở điểm này. Tác giả dẫn chứng rất 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 16 


nhiều lời dạy trong kinh điển Pàli để chứng minh cho sự trình bày của mình, một 
thái độ và một phương pháp khoa học đáng được hoan nghênh và học hỏi. Thường 
chúng ta trình bày đạo Phật ngang qua sự hiểu biết của chúng ta, và điều nguy hại 
hơn ngang qua cảm tính và sở thích của chúng ta, vì vậy nhiều khi tư tưởng và thái 
độ của Đức Phật bị bóp méo rạn nứt rất nhiều. Đề bớt tệ hại này, phương pháp hữu 
hiệu nhất là dẫn chứng trong kinh điển những lời dạy của chính Đức Phật để xác 
chứng quan điểm của mình trong khi trình bày một thái độ mà tác giả tập sách này 
đã theo rât trung thành. 


Dịch giả của quyền sách này là cô Trí Hải, một tên tuổi quá quen thuộc với 
giới học giả với tài dịch thuật và sự hiệu biết giáo lý căn bản. Đê khỏi cân phải giới 
thiệu dài dòng vê cô, tên của cô cũng đủ đảm bảo cho giá trị dịch thuật của dịch 
phâm này rôi. 

Sàigon, 09-01-1966 
Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU 
Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh 


Tập sách này nằm trong loại Tùng thư tiếng Pàli của Viện Đại học 
Vạn Hạnh tuần tự xuất bản. Trung thành với tôn chỉ thống nhất của 
Giúo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Viện Đại học Vạn Hạnh 
dạy cả hai hệ thống Nam Tông và Bắc Tông với hy vọng đi đến một 
sự dung hòa thống nhất thực sự giữa hai tông phái căn bản của 
đạo Phật. Và bước đầu đi đến sự thông cảm là sự hiểu biết kinh 
điển lẫn nhau. Cho in tập Trường Bộ Kinh này là hướng đến mục 
đích ấy. Chúng tôi cho in Pàli Việt đối chiếu từng trang để dễ so 
sánh tìm hiểu. Nhưng vì chữ Việt dài hơn, nên nhiều khi phải dùng 
thêm trang Việt, và do vậy phải đánh số trang trùng nhau, mong 
độc giả chú ý. Ở đây chúng tôi xin ghi ân Viện Tăng Thống và 
Thượng tọa Thích Trí Quang đã khuyến khích, giúp đỡ tôi dịch và 
xuất bản tập này. Cử chỉ cao đẹp ít có ấy chỉ có thể đến với những vị 
chân thành yêu quý văn hóa và tha thiết phụng sự hiểu biết”. 


Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU. 


(Trích Lời Tựa Trường Bộ Kinh I) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 17 


BẢN TÌNH CA DUY NHẤT 
TRONG KINH ĐIẾN PALI 


TOẠI KHANH 


Mãi đến tận giờ, có lẽ ít người ngờ răng Hòa thượng Thích Minh Châu ngoài 
phong cách một học giả có văn phong cổ kính, nghiêm túc và khô khan nhất trong 
làng Phật giáo Việt Nam, còn là một ngòi bút tân kỳ và thơ mộng đáng bậc thầy 
của không riêng Phật giáo. Tác phẩm Trước Sự Nô Lệ Của Con Người, xuất bản 
giữa thập niên 1960 đã chứng minh điều đó. Nhưng vẫn chưa hết, cái duyên ngầm 
trong chữ nghĩa của Hòa thượng càng kinh người hơn khi ta có địp so sánh các bài 
kệ trong bản dịch Kinh Tạng với nguyên tác Paä]I hay qua bản dịch tiếng Anh. Từng 
chữ trong lời Việt của Hòa thượng cứ như một hòn giả sơn tái hiện tận lực cái 
không khí cô phong của một thứ ngôn ngữ của ngàn năm trước. Giữ lại cải hồn của 
một tiếng nói thiên cổ đã khó, trung thành được với ngôn phong ngữ khí của một 
bậc đại thánh như đức Phật lại càng thiên nan vạn nan. Dĩ nhiên không phải ai 
cũng làm được việc đó. 


Có bản dịch kinh văn cố tự chuốt cái phong vận bác học, đọc xong cứ tưởng 
đó là lời thuyết giảng của một giáo sư Tây phương vừa mới phát biểu trong một 
giảng đường đại học ngày hôm qua. Có bản dịch gượng gạo, tàn khuyết như lời 
lảm nhảm của ông đạo khoai, đạo chuối nào đó. Và đường như chỉ có bản dịch tài 
hoa và tâm huyết như của Hòa thượng Thích Minh Châu mới đủ khiến người đọc 
có được cùng lúc hai cảm giác thành kính và mát ruột. Thành kính vì qua đó cứ 
như nghe được cả giọng nói Phạm Âm của đức Phật và mát ruột vì độc giả cứ mơ 
hồ thấy ra một phương trời Cổ Ấn thái bình thạnh trị có bây nai hiền tung tăng giữa 
một cánh rừng trụ xứ của các bậc Sa-môn hiền thánh. Từng trang kinh lúc này đã 
ra một đạo tràng tinh khiết chăng nặng mùi khói nhang tín ngưỡng của đời mạt 
pháp. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 18 


Nói quần quanh chỉ đề thưa rằng tôi đã yêu mê lời dịch của Hòa thượng Thích 
Minh Châu qua các bộ Kinh Tạng tiếng Việt. Và nếu ngay bây giờ phải trưng dẫn 
vài ba trong vô số lời dịch trác tuyệt kia, tôi có thể kế ngay ba bài kệ mà tôi đã 
thuộc năm lòng. Đó là kệ Nhất Dạ Hiền Giả trong Trung Bộ tập 3, kệ kết thúc bài 
kinh Ratthapäla trong Trung Bộ II và bản tình ca duy nhất của kinh điển Pã|i trong 
bài kinh Đề Thích Sở Vấn của Trường Bộ III (đều là các bản in trước 1975). 


Chuyện bắt đầu từ một ngày thiên vương Đề Thích chợt nhận ra mình không 
còn sống được bao lâu nữa. Ngài cảm thấy bất an và người đầu tiên ngài nghĩ đến 
chính là đức Phật, lúc đó đang tại thế. Thiên vương xuống trần hầu Phật và cùng đi 
với ngài là một vị tiên ngoan đồng tên Pañcasikhã. Gọi là ngoan đồng vì vị này có 
ngoại hình như một tiên đồng kháu khinh, trên đầu có năm chỏm tóc đào, lý do của 
ngoại hiệu Pañcasikha. Sớ ghi dưới thời Phật Ca-diếp vị này từng là một cậu bé 
chăn bò có lòng kính tin Tam Bảo, độ trì chúng tăng. Nhờ công đức đó mà cậu bé 
kia được sanh thiên, nhưng vẫn chưa bỏ tính ham chơi. Tập khí trẻ con đã tạo cho 
vị tiên cái nhân dáng đúng như ý thích. Điều trớ trêu là lòng phàm trước sau gì 
cũng vướng lụy, chàng đã trộm yêu một tiên nữ tên Suriyavacasä, con gái của một 
đại lực tiên ông tên Timbaru, người chưởng quản làng ca vũ nhạc kịch của Đạo Lợi 
Thiên. Oái oăm thay, người trong mộng của SurIyavacasa không phải là chàng 
Pañcasikhã giống hệt trẻ con. Nàng đã phải lòng cậu con trai của tiên ông Mãtali, 
người đánh xe cho thiên vương Đề Thích. 


Đau đớn quá, Pañcasikhäã âm thầm một cõi đi về và sáng tác một nhạc khúc để 
hát cho riêng mình nghe. Do căn khí tu hành nhiều kiếp, những chồi non Bồ-đề cứ 
vô tình nảy lộc trong từng lời hát của chàng. Pañcasikhä từng học đạo, nên trong 
nỗi riêng xé lòng vẫn không quên được lối về bến giác, dù rất mờ nhạt và liên tục 
bị chàng phung phá với những tục niệm đan xen: 


“Như gió cho kẻ mệt 

Như nước cho kẻ khát 

Nàng là tình của ta 

Như pháp với Ứng Cúng ”. 

Đem cái tình của mình so sánh với tất cả những øì là thiết yếu sinh tử của 
nhân gian, rôi thì cả gan so sánh với cả đạo nghiệp giải thoát của một vị La-Hán đã 
thoát vòng tục lụy — thì quả là độc đáo và “?hđm thía tương chao ” lăm thay! 


Tôi trộm nghĩ đến cả Hòa thượng dịch giả khả kính của chúng ta, có lẽ cũng 
phải se lòng khi dịch đên chô này của bài kinh Đề Thích Sở Vân. Rõ ràng, Hòa 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỆN * * 19 


thượng đã ít nhiều đem cái tình riêng mà cùng tham dự vảo nguyên tác, để chia sẻ 
nội đau thât tình của người bạn đông tu lãng mạn đó. Dĩ nhiên Pañcasikhã cũng là 
bạn tu của tât cả chúng ta. 


Tôi chưa hề có ý học thuộc bài hát này của Pañcasikhã, nhưng chuyện đời 
thiệt lạ: Hữu ý bồi hoa, hoa bắt phái. Vô tâm tháp liêu, liêu thành âm. Cô tình vụn 
vén thì cây tàn hoa lụi, nhưng hạt ném bên đường nhiêu khi lại ra cây xanh tôt xum 
xuê. 


“Thiện nữ! Ta van nàng 

ôi hiển nữ suối tóc 

ái dục ta có bao 

nhưng nay đã tăng bội 

như đô chúng La-hán 

mọi công đức ta làm 

dáng lên bậc La-hán 

ôi kiểu nữ toàn thiện 

nàng là quả cho ta... ” 

Bài hát đó không ít lần đã như câu thần chú giúp tôi vùng thoát cái mặc cảm 
phàm tình chât ngât của mình. Ư thì tục lụy thì đâu đã sao, gì cũng chỉ là hoa bướm 
trên đường vạn lý cả thôi. Cái côt lõi là phút cuôi quay đâu thây bờ, phóng hạ đô 
đao lập địa thành Phật. Mà nói cho cùng, đâu phải ai đọc bài hát đó cũng phải yêu 
đuôi điên mê. Xin đọc kỹ một lân đi. Thương lăm. Chàng nhận mình là một Phật 
tử, biệt vui khi nhìn ngăm thánh chúng của đức Phật ngày một đông đảo. Nhưng 
yêu nàng quá, chàng tạm thời chỉ mong bao kiếp tu hành của mình hãy giúp mình 
gần được người đó. Vậy mà cũng chẳng xong. Quả Bồ-đề cao vợi là thê mà công 
đức hữu lậu còn dẫn tới được, thì sá gì một phút ghé bến trầm luân chứ. Con xin 
phát thệ chân thành, rong chơi đôi hôm rôi cũng sẽ quay về với Phật. Sinh tử ai lại 


không sợ, nhưng đột ngột dứt áo ra đi lúc này thì kể cũng có phần khe khắt. Mai 
môt đã Niêt-bàn thì làm sao có buôi quay về lân nữa. 


Pañcasikhã làm riêng bài hát này cho mình, nhưng thật ly kỳ khi Thế Tôn lại 
là người đâu tiên nghe chàng độc tâu bài hát này. Lúc đó ngài vừa thành Phật 
không bao lâu. Thì ra chuyện thât tình của Pañcasikha đã có từ ngày ây. Chàng như 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 20 


đứa bé, chơi thua bạn thì chạy về mách mẹ. Nhiều năm sau, tôi nghĩ lời hát đã 
được Pañcasikhã thay đổi ít nhiều. Chàng xuống trần học đạo để tìm quên và dù 
chưa quên được, nhưng lời kinh đã đi vào lời hát như một chuẩn bị cho chủng tử 
giải thoát ngày sau. 


Đêm nay, theo chân thiên vương Đế Thích xuống trần hầu Phật lần nữa, 
Pañcasikhã lại ôm đàn hát lại nhạc khúc đó như một cách cúng dường. Lễ phẩm 
chàng có được lúc này cũng chỉ là một nỗi đau thất tình được phố vào bài hát đem 
dâng lên bậc Điều Ngự, người dạy chúng sinh giải thoát tình trần. Có lẽ chỉ có 
phàm phu mới nghĩ ra được kiểu cúng dường nghịch thiên bội địa này thôi. 


Vậy mà Thế Tôn cũng lặng lẽ ngồi nghe với một niềm bi mẫn vô bờ, như 
người mẹ hiền kiên nhẫn ngôi dỗ đứa bé khóc nhè. Với đôi mắt nhìn khắp muôn 
cõi và tắm lòng nghĩ thấu ngàn đời, đức Phật đã lắng nghe rồi ngỏ lời khen 
Pañcasikhä bằng một câu hỏi: Ngươi đã học ở đâu lời hát pha trộn cả hai thứ giải 
thoát và tục lụy đó? Một câu hỏi hàm ý cùng lúc nhiều vấn đề quan trọng. Giải 
thoát và tục lụy là hai cực đối lập, không thê song hành. Một câu hỏi chứa đựng cả 
bốn Thánh Đề và gợi ý cả Giáo Lý Duyên Khởi trùng điệp. 


Pañcasikhä đã thưa lại với Thế Tôn chuyện lòng tan nát của mình, và nhắc lại 
chuyện cũ dưới gôc Bô-đê ngày trước khi chàng lân đâu hâu Phật và hát cúng 
dường Ngài nhạc khúc não lòng đó. 


Kinh nói sau khi vào hầu Phật, thiên vương Đề Thích được nghe Pháp và 
chứng quả Dự Lưu. Ngay lúc đó tuổi trời đã mãn, thiên vương mạng chung trước 
mặt Thế Tôn và lập tức tái sanh trở lại với ngôi vị thiên vương của mình. Sự việc 
chớp nhoáng này chỉ có đức Phật và thiên vương biết được mà thôi. 


Đề cảm tạ Pañcasikhä, thiên vương Đề Thích hứa với chàng là sẽ tìm cách dàn 
xếp đê Pañcasikhã cưới được SurIyavacasa trong giải pháp thỏa đáng nhât. 


Lời hứa của thiên vương đã khép lại một chuyện tình thơ mộng bậc nhất của 
kinh điển Phật giáo, và chúng ta có lẽ cũng nên cảm ơn cô nàng Suriyavacasä đã là 
nguôn cảm hứng cho một bản tỉnh ca quán tuyệt cô kim, có âm vang xông thấu đôi 
miên tiên tục và đã từng là một lễ phẩm cúng dường một bậc đại thánh như đức 
Phật. Và vẫn chưa hết, bản tình ca đó của Pañcasikhã còn có tác dụng của một lời 
khuyến tu thú vị: Có rong chơi đến bao xa xin cũng nhớ quay về. Vì tục lụy muôn 
đời chỉ là một cội cây sông băng nước mắt kẻ trầm luân... 


Ô hô! Pañcasikhä tiên ông thượng hưởng! 
TOẠI KHANH 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 21 


VÀI KỶ NIỆM VÈẼ VIỆC IN ẤN 
TRƯỜNG BỘ KINH, TRUNG BỘ KINH 
& KINH LỜI VÀNG 





NGUYÊN HIÈN-ĐỨC 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẤY NHƯ ĐIỂN * * 22 


L CƠ DUYÊN VÀ PHƯỚC LÀNH CỦA TÔI 


Sau nhiều năm sông long đong, cơ cực và nặng nhọc về nhiều phương diện vì 
chiến tranh triền miên, gia đình gặp nhiều khó khăn. May sao, khoảng 1965, tôi 
được nhận vảo làm việc tại Tòa Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, và sau đó 
được ở tại nội xá của Viện phòng 412 (222 Trương Minh Giảng, Sài Gòn). 


Tại đây, tôi được Thượng tọa Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học 
Vạn Hạnh giao cho việc 1n ấn, phát hành toàn bộ Kinh, sách của Viện. Tiếp đó 
Thượng tọa giao tôi làm Thư ký tòa soạn tạp chí 7 Tưởng - cơ quan luận thuyết 
của Viện Đại học Vạn Hạnh và Van Hanh Builletin (chọn lọc một số bài trong tạp 
chí 7 Tưởng, viết tóm tắt lại bằng tiếng Anh). Hội đồng Viện bổ nhiệm tôi làm 
Trưởng phòng Tu Thư chuyên lo ¡n ấn, phát hành Kinh sách Phật học, sách giáo 
khoa, sách tham khảo thuộc về nhiều lĩnh vực cho các Phân khoa thuộc Viện và 
nhiều Kinh, sách khác do 7w Tư Đại học Vạn Hạnh xuất bản và phát hành. 


Viện Đại học Vạn Hạnh có truyền thống rất tốt đẹp và có ý nghĩa, đó là trong 
những địp trọng đại như: Ngày khai giảng năm học mới, Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, 
ngày Đức Phật Thích Ca thành Đạo, ngày Lễ tốt nghiệp... (Cao học Phật học cho 
các tăng, ni và sinh viên Phân khoa Phật học; Cử nhân cho các phân khoa khác) 
đều phát hành và giới thiệu một tác phẩm mới, phần lớn là những tác phẩm thuộc 
loại phiên dịch hoặc biên khảo của Thượng tọa Thích Minh Châu. Cụ thể: 7¡ rưởng 
Bộ Kinh tập III phát hành nhân Đại lễ Phật Đản 2516 - 1972; Trưởng Bộ Kinh tập 
IV nhân LỄ Vu Lan 2516 - 1972; 7rung Bộ Kinh tập II, Phật Đản 2518 - 1974 và 
Trung Bộ Kinh tập LII ngày Đức Phật Thành Đạo 2518 - 1974... Các tập Kinh này 
đều hơn 1.000 trang/tập. 


Với trọng trách Viện trưởng Viện Đại học Phật giáo đầu tiên của cả nước, 
Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
trong bối cảnh chính trị, kinh tế còn nhiều khó khăn và phức tạp cả về đối nội và 
đối ngoại, cộng với nhiều công tác về giáo dục, văn hóa, xã hội và Phật sự. Vì vậy 
mà Thượng tọa Minh Châu rất bận rộn. Nếu không có một phương pháp làm việc 
nghiêm túc, đam mê, tâm huyết và khoa học ở mức độ cao nhất thì Thượng tọa khó 
có thể hoàn thành được một khối lượng công việc đồ sộ và giá trị như thế! 


Ý chí, nghị lực, tài năng, trí tuệ, đạo hạnh và phương pháp làm việc của Thầy 
đã dạy cho tôi những bài học vô cùng quý giá và việc làm của Thây vì lợi ích cho 
đời này và đời sau đã lôi cuốn tôi lao vào công việc, đã làm cho tôi cảm thấy thích 
thú và ý vị. Vì thế, nhiều đêm thức trắng, nhiều buổi trưa ngủ ngay trên đống giấy 
vụn ở nhà In, nhiều lần chở Kinh sách đi phát hành... tôi vẫn thấy khỏe khoắn, vui 
tươi và tâm hồn rất nhẹ nhàng, thanh thản. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 23 


Do tính chất chuyên môn của công việc, tôi có nhiều cơ hội và điều kiện tiếp 
cận, đọc, in ấn, phát hành kinh sách Phật giáo và các công trình nghiên cứu, dịch 
thuật về Phật học, văn học, khoa học xã hội... của quý Hòa thượng, Thượng tọa, 
Đại đức, Giáo sư, Học giả như Thích Minh Châu, Thích Mãn Giác, Thích Trí Tịnh, 
Thích Đức Nhuận, Thích Quãng Độ, Thích Nguyên Hồng, Thích Chơn Thiện, 
Thích Nữ Trí Hải, Tuệ SŸ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Thích Nguyên Tánh 
(Phạm Công Thiện), Học giả Trúc Thiên, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục, Giáo sư 
Trần Ngọc Ninh, Kỹ sư Ngô Trọng Anh, Học giả Giản Chi, Giáo sư Lê Tôn 
Nghiêm, Giáo sư Dương Thiệu Tống; các nhà nghiên cứu Phật học như Tống Hồ 
Càảm, Nguyễn Bá Lăng, Nguyễn Hữu Ba, Võ Đình Cường... v.v và v.v. Tôi lại 
được sống những năm tháng thơ mộng, chân tình, có ích và đáng nhớ ở nội xá, 
Thiền viện Vạn Hạnh với những con người trí thức, đạo hạnh như các Thầy Tuệ 
5ÿ, Lê Mạnh Thát, Phạm Công Thiện, Thích Phước An, Thích Chơn Nguyên, nhà 
thơ kỳ dị, tài hoa bậc nhất: Bùi Giáng... và với các bạn vốn rất đam mê nghiên cứu 
Phật học như Trần Xuân Kiêm, Trần Tuấn Mẫn. 


Thời gian này tôi khá bận rộn vì ngoài công việc chính đã nêu, tôi còn phải 
sắp xếp thời gian theo học Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Báo chí học, sau đó là 
Cao học Sử học, cùng lúc làm Hiệu trưởng một trường Bồ Đề tại Bảy Hiền, quận 
Tân Bình và theo học nghề in tại Ân quán Nguyễn Bá Tòng (quận Nhứt). Tuy bận 
bịu với công việc và lo toan nhiều bề cho cuộc sông đời thường, đặc biệt là sợ bị 
“bắt lính”, nhưng do cảm thấy tâm hồn thoải mái và niềm say mê thực sự với công 
việc, nên nay - hơn bốn mươi năm - nhìn lại, tôi cảm nhận sâu sắc và chân tình 
rằng đây là những năm tháng tôi sống vui vẻ, thanh thản, hạnh phúc và có ích nhất 
trong cuộc đời của mình. Trong thời gian làm việc tại Viện Đại học Vạn Hạnh, tôi 
và người bạn rất thân là Nguyễn Văn Long đã ¡n ấn, trình bày bìa, phát hành các 
tác phẩm trong f sách Kinh Tạng Pàli do Thượng tọa Thích Minh Châu phiên 
dịch (Pàli - Việt đối chiếu) và rất nhiều tác phẩm khác của Thượng tọa. 


Tôi rất may mắn và được hưởng cơ duyên lớn là được gần gũi, được làm việc 
nhiều năm liên tục ở Tòa Viện trưởng, trực tiếp nhận việc do Thầy Minh Châu 
giao, được đọc nhiều tác phẩm của Thây kể cả các bản thảo, được nghe Thầy giảng 
dạy về Phật học, được Thầy làm lễ quy y Tam bảo và ban cho Pháp danh là 
Nguyên Tánh... Nói chung, tôi hưởng được nhiều lợi ích và phước lành không nói 
được bằng lời. Vì vậy, tôi xin phép được ghi lại vài điều mà tôi biết và cảm nhận 
về Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh 
(1965-1975), người Thầy mà tôi thực sự ngưỡng mộ và tôn kính. 


- Ôn làm việc rất điều độ với sự say mê, yêu thích công việc mình làm cộng 
với một năng lực và ý chí phi phàm. Ôn ăn uống đơn giản. Người thị giả phục vụ 
cho Ôz là anh Hồng. Ôn dùng bữa một mình, không cho ai hầu hạ đứng một bên 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 24 


quạt cho mình. Tiêu chuẩn phần ăn của Ôz cũng giống như các Thầy và anh chị 
em nhân viên Vạn Hạnh ở nội xá chỉ “hơn” chúng tôi I - 2 trái chuôi hoặc l đĩa 
trái cây nhỏ và I khăn lạnh. Chỉ có như vậy và đó là sự thật! 


- Cả một đời Ôn tập trung sức lực, tâm huyết và trí tuệ cho sứ mệnh phát triển 
nền giáo dục nước nhà nói chung và đặc biệt cho nên văn hóa giáo dục Phật giáo 
Việt Nam nói riêng. Với cương vị và trách nhiệm nặng nề của Tổng Vụ trưởng 
Tổng vụ Giáo dục thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Ôn đã xây 
dựng, củng cô và phát triển hệ thống trường Bồ Đề trên phạm vi cả nước. Là Viện 
trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Ôn đã góp phần đáng kể nếu không muốn khẳng 
định là phần quan trọng nhất, quyết định nhất trong việc duy trì, phát triển /hể, lực 
vững chắc của một cơ sở giáo dục Đại học Phật giáo, trong việc thực hiện tôn chỉ, 
phương châm: “DUY TUỆ THỊ NGHIỆP” để khăng định uy tín và chất lượng giáo 
dục của Viện Đại học Vạn Hạnh trong và ngoài nước. Nếu không kiên trì và quyết 
tâm thực hiện băng được tôn chỉ, mục đích đó với cái tâm cực kỳ thanh tịnh và 
trong sáng, với một bản lĩnh và trí tuệ siêu việt thì người chèo chống con thuyền 
Vạn Hạnh nếu không phải là Ôn thì Viện Đại học Vạn Hạnh chắc chắn khó có thể 
tỒn tại sau những biến động chính trị dữ dội và những toan tính của nhiều phe 
nhóm.. 


Được gần gũi bên Ôn, tôi hiểu phần nào tâm trạng của Ôn. Ngoài sự kính 
trọng và lo lắng, tôi chăng biết làm, biết nói gì với Thây tôi cả! Tôi chăng làm 
được một điều gì đó dù rất nhỏ nhoi cho Thầy tôi cả! Đáng tiếc và cũng đáng 
thương cho tôi! 


- Hình ảnh ấn tượng nhất mà hầu như tất cả sinh viên Vạn Hạnh đều nhớ đến 
Thầy Minh Châu là cứ mỗi chiều vào một giờ nhất định, Ôn đi bộ rất nhiều vòng ở 
hành lang rộng, thoáng và khá dài của Viện Đại học Vạn Hạnh. Với phong thái tự 
tại, đĩnh đạc, với nụ cười hiền hòa và thái độ cởi mở, dễ gần, chân tình như một vị 
Cha giả; anh chị em sinh viên Vạn Hạnh với đủ mọi lứa tuổi, nhiều thành phần xã 
hội, với nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng hầu như tất cả đều thực lòng kính mến, 
quý trọng và khâm phục Ôn — Nhiều người gọi Ôn là Ôn Di Lặc! 


Từ tháng 5 năm 1975, tuy không còn được tiếp tục học tập dưới mái trường 
Vạn Hạnh thân thương nữa, nhưng các thế hệ sinh viên Vạn Hạnh, anh chị em làm 
việc tại Vạn Hạnh và kế cả rất nhiều giáo sư Vạn Hạnh ở trong hay ngoài nước 
thông qua Hội Cựu Sinh viên Vạn Hạnh mỗi năm đều hội tụ về Thiền viện Vạn 
Hạnh đề tham dự các ngày Lễ: Phật Thích Ca Thành đạo, Đại lễ Phật Đản và ngày 
kỷ niệm sinh nhật Ôn. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 25 


Ôn mang đến sự an lạc, vui vẻ cho mọi người nên khiến chúng tôi thấm thía 
hơn, tâm đắc hơn khi cảm nhận lời của tướng Mac Arthur: “... điêu vĩ đại chính là 
điêu đơn giản và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu đẳng”, 


II. VỀ VIỆC DỊCH KINH TẠNG PÀLI RA VIỆT VĂN 









è vu. 
vá ^ 


Trưởng Bộ Kinh tập L được in năm 1965. Trong Lời Giới thiệu, (Phật lịch 
2508. Sài Gòn 01.02. 1265) Thượng tọa Thích Trí Quang, Tổng thư ký Viện Tăng 
Thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có viết: 


“Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng Thống quyết định khuyến khích sự 
phiên dịch Tam Tạng thuộc văn hệ Pàli và Hoa văn. "Riêng văn hệ Pàli, Thượng 
tọa Minh Châu phát nguyện phiên địch, và sẽ được xuát bản tuán tự từng tập mỘt. 

Tam Tạng thuộc văn hệ Paàii là tài liệu tương đối chính xác của tư tưởng hệ 


Phật giáo Nguyên Thỉ, hiện vẫn là kinh sách căn bản của hết thảy Phật giáo ở các 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 26 


quốc gia Tích Lan, Thái Lan, Ai Lao, Miễn Điện, Cao Miên và quốc mẫu Phật giáo 
là Ân Độ. 


Với Tam Tạng quan trọng như vậy, ban đâu Viện Tăng Thống nghĩ tổ chức 
một hội đông phiên dịch và kiểm duyệt cho viên mãn. Nhưng sau thấy như vậy sẽ 
khó thực hiện được trong tình trạng Phát giáo hiện tại, một tình trạng “cây muốn 
lặng mà gió không ngừng”. Viện lại thấy công tác phiên dịch Tam Tạng Pàii 
không thể trì hoãn nên thà tạm làm bởi một người, huồng chỉ người ấy là Thượng 
tọa Minh Châu, bác sĩ văn học Pàli xuất xứ từ Nalanda, nơi xưa kia đào tạo ra 
ngài Huyễn Trang. Về sự nhuận sắc, Viện Tăng Thống có ý kiến hãy để y nguyên 
dụng ngữ và văn khí của Thượng tọa Minh Châu, vì lẽ ai đã từng đọc địch văn của 
ngài La Thập và ngài Huyễn Trang thì thấy rõ là có những văn khí và từ ngữ mà 
nhìn vào là tức khắc biết của ngài nào, chứa đựng ÿ nghĩa gì. 


Viện Tăng Tỉ hồng thiết tha cẩu nguyện Phật giáo Việt Nam song song phái 
triển 3 mặt: học lý, tô chức, và hộ pháp. Phải có ba phần ấy, Phật giáo Việt Nam 
mới có nội dụng và hình thức mới có bê sâu và bê rộng, mới còn và còn một cách 
có ý nghĩa. Công tác phiên dịch năm trong công tác hoằng pháp, trở nên tối trọng 
đại chính là vì thể”. 


Trong lời Tựa Trường Bộ Kinh, tập L, (ngày 28/5/1965), Thượng tọa Thích 
Minh Châu viết (trích): 


“Ba Tạng Pàii gôm Kinh, Luật và Luận. Kinh tạng có 5 bộ: Digha Nikàya 
(Trưởng Bộ Kinh), Majjhina Nikàya (Trung Bộ Kinh), Samyufta Nikàya (Tương 
Ung Bộ Kinh), AnguHa Nikàya (Tăng Nhứt Bộ Kinh) và Khuddaka Nikàya (Tiểu 
Bộ Kinh hay Tạp Bộ Kinh). 


. “Để khuyến khích học giả, sinh viên và Phật tử nghiên cứu kinh điển chữ 
Đàii, chúng tôi cho in bản Pàii, song song với bản chữ Việt, một sự cô gắng cần 
nhiễu thiện chí mới có thể thực hiện trong khi ở Việt Nam rất ít nhà in có thể in 
được chữ Pali. Chúng tôi dùng bản Pàli của hội Pàl Text Society, một bản tương 
đối chính xác hơn cả. Lẽ dĩ nhiên, khi in chữ Pàii thì giá sách tăng lên gấp hai ba 
lần. Nhưng trong vấn đê nghiên cứu và phụng sự học vấn, giả tiễn không thể là 
một trở ngại cho những ai tha thiết hiểu biết và nghiên cứu. 


Tập sách này năm trong loại Tùng thư tiếng Đàh của Viện Đại học Vạn Hạnh 
tuân tự xuất bản. Tì rung thành với tôn chỉ thống nhất của Giáo Hội Phật giáo Việt 
Nam Ti hồng Nhất. Viện Đại học Vạn Hạnh dạy cả hai hệ thống Nam Tông và Bắc 
Tông với hy vọng đi đến một sự dung hòa thông nhất thực sự giữa hai tông phái 
căn bản của đạo Phật. Và bước đâu đi đến sự thông cảm là sự hiểu biết kinh điển 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 27 


lần nhau. Cho in tập Trường Bộ Kinh này là hướng đến mục đích ấy. Chúng tôi 
cho in Pàii Việt đối chiếu từng trang để dễ so sảnh tìm hiểu. Nhưng vì chữ Việt dài 
hơn, nên nhiêu khi phải dùng thêm trang Việt, và do vậy phải đánh số trang trùng 
nhau, mong độc giả chủ ÿ. Ở đây chúng tôi xin ghỉ ân Viện Tăng Thống và Thượng 
tọa Thích Trí Quang đã khuyến khích, giúp đỡ tôi dịch và xuất bản tập này. Cử chỉ 
cao đẹp ít có ấy chỉ có thể đến với những vị chân thành yêu quỷ văn hóa và tha 
thiết phụng sự hiểu biết ”. 


Ở đầu tập Kinh này, Thượng tọa Thích Minh Châu có ghi Lời nguyện của 
dịch giả như sau: “Tiên bán được tập Kinh này sẽ cúng tất cả vào quỹ Tu Thư của 
Viện Đại học Vạn Hạnh đê tiêp tục in các tác phám khác ”. 


Trong rất nhiều Kinh sách và các công trình nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật 
do Tu Thư Vạn Hạnh xuất bản, trong đó có cả việc quay ronéo “cours” với SỐ 
lượng rất lớn cho sinh viên tất cả các phân khoa của Viện Đại học Vạn Hạnh, tôi 
nhớ nhất là lần in bộ 7rưởờng Bộ Kinh (Digha - Nikaya) (4 tập), Trung Bộ Kinh 
(Majjhima - Nikaya) (3 tập), Tương Ung Bộ Kinh và Kinh Lời Vàng - (Pháp Cú 
Kính - Dhammapda). 


* Về việc in Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh 


Nhiệm vụ của tôi trong thời điểm này là: cứ từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30 mỗi 
sáng, tôi tự động vào phòng làm việc của Thượng tọa Viện trưởng nhận xấp “bản 
thảo” do “Ôn” Minh Châu để sẵn trong một cái khay đan bằng mây rất đẹp. Ôn 
viết băng bút máy, mực màu xanh trên giấy trắng khổ 21 x 33cm. Số lượng ít nhất 
là 20 trang, nhiều nhất 35 trang. Cứ đều đặn như thế, ngày này qua ngày khác, mỗi 
sáng tôi đều nhận “bản thảo” của Ôn. Tôi chú ý và nhận thấy rằng, trừ những ngày 
nghỉ lễ, ngày chủ nhật hoặc thời gian Ôn ra Huế hoặc đi công tác nước ngoài thì 
việc dịch Kinh mới tạm dừng lại; còn khi Ôn làm việc tại Vạn Hạnh thì chưa bao 
giờ và chưa một lần nào tôi không nhận được bản dịch mỗi sáng. Tôi hết lòng kính 
trọng và khâm phục ý chí, nghị lực, tâm huyết và phương pháp làm việc khoa học, 
nghiêm túc của Ôn. Khi đọc tác phẩm về Đại sư Huyện Trang của Thượng tọa 
Thích Minh Châu, của Cư sĩ Võ Đình Cường và nhất là tác phẩm: “Ý chí sắt đá” 
của học giả Nguyễn Hiến Lê, tôi vẫn định ninh rằng Ôn học được nhiều điều cụ 
thể, thiết thực và có hiệu quả từ việc Huyền Trang Đại sư tô chức phiên dịch, in ấn 
và truyền bá Đại tạng kinh Phật giáo. 


Sau khi nhận bản thảo, tôi đọc kỹ nhiều lần, sửa lại các chữ khó đọc (chữ Ôn 
viết rất khó đọc, ở Viện Đại học Vạn Hạnh chỉ có ba người đọc đúng chữ Ôn viết 
là anh Hà Xuân Kỳ (Bí thư Viện trưởng, tôi và cô thư ký đánh máy Nguyễn Thị 
Hồng). Từ bản viết tay của Ôn, tôi đọc, sửa kỹ hoặc viết rõ sang một tờ giấy khác 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 28 


trước khi giao cho nhà in sắp chữ. Xin lưu ý rằng, vào thời điểm đó, kỹ thuật ấn 
loát rất lạc hậu, phải xếp chữ chì băng tay, cắt bìa carton thành những miêng mỏng 
để chèn các khoảng cách của từng chữ, anh chị em công nhân nhà in phân lớn đều 
ít học, lại phải căn cứ chữ Pàli để dàn trang tiếng Việt nên việc in Kinh càng khó 
khăn hơn. Tôi thường xuyên đến nhà in, cứ mỗi lần nhà in “vổ” cho tôi 5 - 10 
trang bản in thử (đpreuve), tôi đôi chiếu với bản thảo rồi sửa chữa cần thận đến lần 
thứ năm, thứ sáu. Nhiều buổi chiều, tôi phải chạy nhanh xuống Ấn quán Vạn Hạnh 
mua caf, thức ăn để “bồi dưỡng” anh chị em ở nhà ¡n làm thêm giờ. Những lúc 
như vậy, tôi đưa xấp bản vỗ để nhờ Văn Công Tuấn sửa lỗi... 


Buổi tối, tôi lên Thiền viện ngồi tĩnh tâm trước khi đọc lại một lần nữa những 
trang kinh mà tôi đã sửa mmorasse trước đó. Nhiều đêm, trong giấc ngũ, tôi nghe “zi 
đó” mách cho tôi những chỗ sai. Tôi bật dậy và xem thì đúng là có sai như vậy. 
Trong quá trình In các bộ Kinh, tôi thường gặp, thường nghe việc mách bảo này và 
việc mách bảo này hoàn toàn đều đúng cả. Thật lại 


Sau khi đã chấm morasse thật kỹ các trang Kinh, thường thì trước 10 giờ sáng 
hôm sau, tôi trình cho Ôn duyệt sửa một lần cuối rồi Ôn ký bon à tirer, chiều tôi 
đưa xuống nhà in. Vì số lượng chữ chì rất ít, nên cứ đủ l6 trang (gọi là I cahier) là 
chúng tôi phải in để có đủ số lượng chữ sắp tiếp các trang sau. Cứ thế hai thây trò 
chúng tôi và cả với các anh chị em công nhân ở Ân quán Vạn Hạnh, Ấn quán 
Trương Minh Giảng và Ân quán Văn Thơ (đường Phan Thanh Giản - nay là Điện 
Biên Phú) cặm cụi làm việc, say mê làm việc... và rồi mọi chuyện đều diễn ra suôn 
sẻ, tốt đẹp. Đến nay đọc lại mấy ngàn trang Kinh sách của Ôn và các tác phẩm của 
nhiều vị khác, tôi vui mừng vì không để sai sót gì nhiều trong việc in ấn này. 


Kinh Lời Vàng 


Trong suốt thời gian học tập và làm việc tại Viện Đại học Vạn Hạnh, tôi rất 
thích đọc và chép lại các bài kệ trong kinh Pháp Cú trích rải rác trong các bài viết 
trên báo chí, sách hoặc bản thảo để chọn đăng trên Tạp chí 7 Tưởng. Thời gian 
sau, Ôn Minh Châu quyết định in trọn bộ Kinh này có cả phần nguyên tác băng 
tiếng Pàli. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam bộ Kinh quan trọng này được in bằng 
hai ngữ: Việt - Pàli và đầy chất thơ. Tôi hết sức vui mừng và đọc đi đọc lại rất 
nhiều lần. Tôi lại được may mắn khi học lớp Cao học Sử trong hai năm, được nghe 
Ôn Minh Châu giảng về bộ kinh này. Ôn gọi Kinh này là “Kinh Lời Vàng”. Khi 
làm tiểu luận môn Văn học Phật giáo cuối năm thứ thứ nhất và năm thứ hai Cao 
học Sử, tôi đều viết tiêu luận cuối khóa về Kinh Lời Vàng. 


Sau đó, Thầy Chơn Nguyên (Thiền viện Vạn Hạnh) tặng tôi tập “Lời Phật 
Dạy - Dhammapada” do Hòa thượng Thích Thiện Siêu dịch và Hòa thượng Thích 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THY NHƯ ĐIỆN * * 29 


Chơn Thiện (Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Huế) tặng tôi tập “Pháp Cứ Thị Kệ” do nhà thơ, nhà nghiên cứu Phật học 
Trụ Vũ dịch và Thầy Chơn Thiện viết Lời Giới thiệu. Tôi nhận thấy: 


a/ Cả ba bản dịch Kinh Pháp Cú của Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa 
thượng Thích Minh Châu và nhà thơ Trụ Vũ đêu mang lại nhiêu lợi ích cho người 
tu học. 


b/ Bản dịch của Hòa thượng Thích Thiện Siêu xuất bản sớm nhất ở nước ta từ 
năm 1959. Thây dịch theo bản chữ Hán và có nhiêu chú thích hêt sức rõ ràng và 
cân thiệt (tông cộng có 221 chú thích). 


c/ Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu có In song ngữ Việt - Pàli giúp 
ích rất nhiều cho những ai học Pàli, tạo thuận lợi rất nhiều cho việc học hỏi thêm 
chính xác và sâu sắc hơn đối với lời Đức Phật dạy. Bản dịch Kinh Lời Vàng này rất 
trau chuốt, đễ nhớ, dễ thuộc và đễ đi vào lòng người. 


d/ Bản dịch của nhà thơ, nhà nghiên cứu Phật học Trụ Vũ có sự mới lạ về nội 
dung và hình thức (in ấn rất đẹp, có thêm phần thư pháp của dịch giả) nhưng rất 
trung thực với những lời Đức Phật dạy như ý kiến của Hòa thượng Thích Chơn 
Thiện trong Lời Giới thiệu. 

e/ Khoảng tháng §.2008, tôi được một người bạn tặng cuốn “ Kinh Lời Vàng” 
(thi hóa Dhammapada-sutta) của Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Tỳ khưu Giới 
Đức) Sư trưởng Huyền Không Sơn Thượng ở Hương Trà - Thừa Thiên - Huế. Là 
một nhà sư lại là một nhà văn, nhà thơ, nhà thư pháp được nhiều người mến mộ 


nên bản dịch Kinh Lời Vàng của Sư Minh Đức Triều Tâm Ành có nhiều nét mới lạ 
và độc đáo. 


Đối chiếu Pháp Cú 2, các bản dịch lần lượt như sau: 
- Bản dịch của Hòa thượng Thiện Siêu: 


“Như hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, những người có trí sau khi nghe 
Pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng ”. 


- Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: 
“Như hỗ nước sâu thắm, 

Trong sảng không khuấy đục. 

Cũng vậy nghe Chánh pháp, 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 30 


Người trí hưởng tịnh lạc `. 

- Bản dịch của nhà thơ Trụ Vũ: 
“Hồ sâu thì nước lắng, 

Nước lắng lại, thì trong. 
Người trí nghe giáo lÿ 

Và trong lắng cõi lòng ”. 

- Bản dịch của Minh Đức Triều Tâm Ảnh: 
“VI như hô nước thắm sâu 
Lắng yên, trong suốt 

chẳng màu bợn nhơ! 

Long người trí giả lặng tờ 

Khi nghe điệu pháp 

bến bờ như nhiên!” 


Như đã nói, từ lâu tôi rất “mê” kinh Pháp Cú. Vì vậy, mỗi ngày tôi đọc và 
đánh vi tính mấy trang “Pháp Cú Tì Thị Kệ” để tu tâm dưỡng tánh. Khi đọc lại Pháp 
Cú kinh, tôi hết sức tâm đắc về ý kiến các quý Hòa thượng dịch giả bộ kinh này. 


- Hòa thượng Thích Thiện Siêu: 


“Đọc xong kinh Pháp Cú, độc giả sẽ thấy trong đó gôm những lời dạy về triết 
lý cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Những lời dạy cho hàng xuất gia tất nhiên 
không bao hàm tại gia, nhưng những lời dạy cho hàng tại gia đương nhiên trùm cả 
hàng xuất gia. Do đó, dù ở hạng nào, đọc cuốn kinh này, cũng thu thập được nhiêu 
lợi ích thanh cao. ” 


- Thượng tọa Thích Minh Châu: 


“Nét nổi bật nữa là trong kinh Pháp Cu là dầu cho Đức Phật có để cập đến 
các điễu ác, các điểu bất thiện, nói đến sự quyền rũ của dục lạc, sự phá hoại của 
Ác Ma, nhưng cuối cùng nét nổi bật lên vẫn là khả năng hướng thượng của con 
người, khả năng phá vỡ vô mình, vươn lên ánh sáng của giác ngộ, khả năng loại 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 31 


trừ các triển phược, khổ ách, vươn lên sức mạnh của giải thoái, thanh tịnh. Ti êm 
tàng trong những lời dạy của Đức Phật, kinh Pháp Cu đem lại cho những người 
Phật tử và thân hữu của Phật tử một nỗi vui nhẹ nhàng thanh thoát của những con 
người hướng thiện, biết tránh điều dữ, làm các điễu lành, biết làm cho nội tâm, 
thân hành, khẩu hành và ÿ hành thanh tịnh, nhất là nhờ làm các hạnh lành, được 
hưởng viễn ly lạc, nhờ nghe Chánh pháp, được hưởng pháp lạc, nhờ hành thiên, 
được hưởng thiên lạc và nhờ đi gần đến giải thoát, được hưởng giải thoát lạc. 
Những bài kệ sau đây nói lên sự hoan hý, sự an lạc của những người con Phát 
trung thành với giáo lý Phật dạy: 


“Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận. 
Ta sống không hận thù ”. 


Tôi có “làm” tập Kinh Pháp Cú & Pháp Cú Thị Kệ, ở phần chính, tôi in thêm 
ba bài giới thiệu Kinh Pháp Cú: 


1. Lời Giới thiệu bản dịch “Lời Phật dạy (Pháp Cú - Dhammapada” của Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu. 


2. “Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong kinh Pháp Cú” của Hòa thượng Thích 
Minh Châu. 


3. Lời Giới thiệu “Pháp Cu Thỉ Kệ”, do nhà thơ, nhà nghiên cứu Phật học Trụ 
Vũ dịch của Hòa thượng Thích Chơn Thiện. 


Tôi thiết kế bìa, in ấn rất công phu tập này để tặng bạn bè. Bạn tôi ai ai cũng 
thích cả; có người photocopy đê tặng cho nhiêu bạn khác. 


Nguyên Tánh Nguyễn Hiền-Đức 
(Trích một đoạn trong Tuyên tập “Những Người Tỏa Sáng Trong Tôi.) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 32 


LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN 
NÈN PHẬT HỌC VIỆT NAM 


THÍCH MÃN GIÁC 


Vào 10 giờ sáng ngày 4-4-1973, tại Giảng đường 18 của Viện Đại học Vạn 
Hạnh, lòng tôi đầy niềm hoan lạc khi được tham dự buổi diễn thuyết của Thượng 
tọa Thích Minh Châu, với đề tài “Giá #rị Lịch sử của Tì rường Bộ Kinh”. Mở đầu, 
với điểm thứ nhứt, Thượng tọa Thích Minh Châu cho chúng ta thấy vị trí lịch sử. 
Trong phần này, diễn giả trình bày qua hai giai đoạn: Giai đoạn Phật giáo Nguyên 
thủy và giai đoạn các Học phái. Trường Bộ Kinh (Dighà - Nikayà) gồm 4 tập mà 
Thượng tọa đã dịch xong, nó đại diện cho Học phái Thượng tọa bộ gồm có vừa tư 
tưởng nguyên thủy, vừa tư tưởng của bộ phái. Với điểm này, diễn giả không chấp 
nhận quan điểm xem 7ï rưởng Bộ Kinh là thuần túy đại diện cho thời đại nguyên 
thủy. Bởi vì theo quan niệm của các học giả khi sanh thời đức Phật có thể nói tiếng 
Magadhi - đó là tiếng nói của dân chúng Magadha (Ma Kiệt Đà) - với điểm thứ 
hai, diễn giả đề cập đến “Giá trị lịch sử”. Ở đây, Thượng tọa Thích Minh Châu cho 
chúng ta thấy, thưở sanh thời đức Phật đi thuyết pháp từng làng một, những làng 
nảy năm trong vòng đai Trung Ân. Do đó, đức Phật phải nói tiếng nói của dân 
chúng Magadha. 


Ngoài hai điểm chánh về lịch sử của 7rzưởng Bộ Kinh mà Thượng tọa Thích 
Minh Châu đã trình bày ra, theo ý chúng tôi khi Thượng tọa Thích Minh Châu 
hoàn thành công tác phiên dịch Trường Bộ Kinh đã đánh dẫu một giai đoạn quan 
trọng trong lịch sử phát triển nền Phật học Việt Nam. Chúng tôi nói đây là một giai 
đoạn quan trọng, bởi vì, kề từ đây, Phật học Việt Nam sẽ có thêm một nguồn văn 
học mới làm căn bản cho mọi công trình nghiên cứu và học tập. 


Trên phương diện lịch sử phát triển, từ sau Pháp nạn 1963, Phật giáo Việt 
Nam đã thực hiện một bước tiến vĩ đại là thông nhất hai truyền thống sai biệt của 
Phật giáo. Sự kiện đó cho thấy rằng, Phật giáo Việt Nam luôn luôn khát vọng một 
đời sống thuần nhứt của cộng đồng Tăng Sĩ, vốn là điều mà đức Phật thường 
khuyên dạy. Chỉ có sự thuần nhứt của cộng đồng Tăng Sĩ trên mọi lãnh vực, đạo 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 33 


Phật mới là nguồn hy vọng hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. Sáng hôm nay, 
chúng tôi đên dự buôi diễn thuyêt nói về Giá fr† Lịch sử của Trường Bộ Kinh trong 
niêm tin tưởng đó. 


Đăng khác, trên phương diện văn học và tư tưởng, truyền thống Phật học Việt 
Nam xưa và nay vốn thiên trọng về Đại thừa nên không khỏi có phần coi nhẹ 
những kinh điển như A Hàm của Hán Tạng hay Nikàya của Tạng Pàli. Đó là một 
thiếu sót lớn lao. Do sự thiếu sót này, mỗi khi Phật giáo Việt Nam rơi vào tình 
trạng khủng hoảng, đã không biết dựa vào đâu để thiết lập lại thể chế sanh hoạt 
đúng theo tinh thần nguyên thủy của đạo Phật. Lấy thí dụ triều đại nhà Nguyễn của 
ta gần đây mà nói, các thể chế sanh hoạt Thiền môn được lập theo khuôn sáo 
Trung Hoa một cách vô ý thức, mà các khuôn sáo đó được các vua chúa Trung 
Hoa đặt ra một cách ác ý. Bên ngoài trông có vẻ như là chỉnh đốn quy củ Tòng 
Lâm, nhưng nội dung lại là những biện pháp ngăn chận đà phát triển đạo Phật. Vì 
không truy nguyên ra được hậu quả của những ác ý đó, nên trong những năm gần 
đây, trước tình trạng cực kỳ xáo trộn của đạo Phật tại Việt Nam, đã xuất hiện nhiều 
khuynh hướng cải cách thể chế sanh hoạt Phật giáo mà chỉ dựa vào kiến thức thô 
thiển. Chẳng hạn, người ta chỉ căn cứ một cách mơ hồ vào một yếu quyết trong 
Luật Tạng, theo đó, thể chế sanh hoạt được phép thay đổi tùy theo địa vực và 
truyền thông của mỗi địa phương, rồi từ đó, thiết lập một thể chế mới mà không 
lây tỉnh thần của Luật Tạng làm căn bản. Mặc dù trên phương diện tư tưởng, đạo 
Phật chia làm hai truyền thống Bắc và Nam nhưng tinh thần Luật Tạng chỉ có một. 
Các nhà Đại thừa của Trung Hoa cũng đã từng nói răng trong giáo lý của đức Phật 
không ai được phép thiết lập một Giáo hội Bỏ tát Tăng. Giáo hội phải lấy Giáo bốn 
Ba La Đề Mộc Xoa làm sở y. Như vậy, những cải cách nếu không khéo léo dựa 
vào các kinh điển mà chỉ giải thích theo quan niệm riêng tư, theo chỗ kiến văn thô 
thiền, thì hậu quả chỉ làm cho tình trạng cảng trở nên xáo trộn. 


Căn cứ vào một ít trường hợp điền hình trên đây, nên chúng tôi mới nói rằng 
công tác phiên dịch Tam tạng Pàli đánh dấu một bước tiễn quan trọng trong lịch sử 
phát triển Phật học Việt Nam. Đó chỉ mới nói về khía cạnh thể chế sanh hoạt của 
đạo Phật. VỀ khía cạnh học thuật, Tạng Pàli còn mang lại cho Phật tử Việt Nam 
nhiều kiến giải hào hứng. Nhứt là nhờ đó mà Phật tử Việt Nam sẽ dứt khoát với 
thái độ tự cao ngã mạn một cách sai lạc về truyền thống Đại thừa. Nếu đã từng đọc 
các kinh điển xưa nay bị liệt vào Tiểu thừa như A Hàm hay Nikàya, đọc với một 
tỉnh thần không cô ý xuyên tạc, chúng ta sẽ thấy ngay toàn bộ giáo lý tư tưởng của 
Đại thừa đều được chứa đựng trong đó. Ngay như thuyết Tánh Không, được coi 
như đặc trưng của tư tưởng Đại thừa nếu không truy nguyên ra mầm mống từ các 
bộ A Hàm, thuyết Tánh Không đó không những chỉ là một quan niệm hư vô và 
một thái độ ngụy biện, mà còn gây những tai hại trầm trọng cho người học Phật. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 34 


Đăng khác, ngay trong Trường Bộ Kinh tập IV, chúng có thể được chứa đựng 
những quan niệm cốt yếu của Đại thừa như Bồ tát, Pháp Thân và Pháp Tánh. Nơi 
trang 85, bản dịch của Thượng tọa Thích Minh Châu, chúng ta đọc thấy câu này: 
“Ta là con chính tông của Thể Tôn, sanh ra từ miệng, do Pháp sanh, do Pháp tạo 
ra là con cháu thừa tự của Pháp”. So sánh với kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng có 
câu tương tự: “7ùng Phật khẩu sanh, tùng Phật hóa sanh”. Đại thừa lẫy đó để 
định nghĩa Bồ tát. Trưởng Bộ Kinh lấy đó để xác tín đối với Như Lai. Cũng ngay 
sau đó, Trường Bộ Kinh nói rằng Như Lai đồng nghĩa với những chữ: Pháp Thân, 
Pháp Thể, Phạm Thẻ. Đây cũng là một định nghĩa căn bản của Đại thừa về Như 
Lai và Pháp Thân. Nếu công trình nghiên cứu tỉ giảo như vừa được kể, chắc chắn 
chúng ta có thê tiến đến một kiến giải chân chánh về đạo Phật, không bị chi phối 
bởi những giải thích theo ý kiến riêng tư, như lời Thượng tọa Thích Minh Châu có 
nói trong các bải tựa cho tập III và tập IV của Trưởng Bộ Kinh này. 


Cho đến bây giờ 7rzường Bộ Kinh mới được phiên dịch trọn và chỉ mới là một 
phần nhỏ của Kinh tạng Pàli ”), chúng ta còn đang mong đợi ngày hoàn thành của 
Tam tạng này gồm tất cả các Kinh, Luật và Luận Tạng của truyền thống Nam 
phương. Trong hoàn cảnh đau thương của dân tộc ta hiện nay, cái ngày ây quả thật 
là xa, nên niềm hy vọng quả là vô cùng to lớn. Huống chi, các kinh trong truyền 
thống Bắc phương chưa được khởi công một cách có quy củ. Do vậy, niêm hy 
vọng của chúng ta lại càng bất khả thuyết. Nhưng nhìn lại công trình mà Thượng 
tọa Thích Minh Châu đã đơn độc thực hiện, trong khi công việc đa đoan của một 
Viện trưởng Đại học mà Thượng tọa phải đảm trách hằng ngày, chúng tôi tự thấy 
rằng công trình â ấy của Thượng tọa đã gợi lên niềm tin tưởng vô biên trong lòng 
toàn thể Phật tử Việt Nam. Riêng cá nhân chúng tôi, chúng tôi tự thấy không đủ lời 
để bày tỏ tất cả sự ngưỡng mộ và kính phục của mình đối với Thượng tọa. Và, với 
tư cách một Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa của Giáo hội, công trình mà Thượng 
tọa đã thực hiện được quả là một khích lệ lớn lao đối với chúng tôi, trong nỗ lực 
cho một nền văn hóa Phật giáo Việt Nam giữa hoàn cảnh khó khăn của Giáo hội và 
của cả dân tộc nữa. 


Đề kết thúc buổi nói chuyện, Thượng tọa Thích Minh Châu đã đưa ra ba điểm, 
đặc biệt chú trọng đến hàng ngũ sinh viên, nhứt là sinh viên Phật khoa. Thứ nhút, 
khi học một tác phẩm Phật giáo, sinh viên nên nghiên cứu, tìm hiểu vị trí lịch sử, 
giá trị lịch sử của tác phẩm ấy; thứ hai, sinh viên phải hiểu đạo Phật là Đạo như 
thật và cô găng suy nghĩ coi đức Phật đã dạy những gì. Với phần này, Thượng tọa 
Thích Minh Châu cho răng dịch kinh không phải chỉ làm công tác văn hóa mà thôi, 
thật sự dịch kinh chính là để có dịp gần gũi với đức Phật qua lời dạy của Ngài; thứ 
ba, phần sau chót, Thượng tọa Thích Minh Châu nhân mạnh về người học Phật cần 
phân biệt đức Phật của tôn giáo và đức Phật của lịch sử. Lễ đương nhiên, qua lời 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 35 


diễn giả, tại giảng đường của đại học, trước thính giả là giáo sư và sinh viên, đức 
Phật lịch sử được nêu cao. 


Cuối cùng, chúng tôi xin phép trích một đoạn Phật ngôn trong 7 THƯỜNG. - 
Kinh tập IV, để thay cho ý kiến thô thiển của chúng tôi. Lời Phật dạy răng: 
vậy (...), những pháp do Ta tự chứng trí và tuyên bố cho mọi người, tất cả các 
người hãy hội họp lại, chớ có cãi lộn nhau, hãy so sảnh các nghĩa với nhau, các 
câu với nhau để cho Phạm hạnh này được tôn tại lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn 
loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và loài người ”. 


Thích Mãn Giác 
Phật học Thiên học và Thi ca 
Tu thư Đại học Vạn Hạnh, Vụ Lan 2518 - 1974, tr. 141-149. 


® Tụ thư Đại học Vạn Hạnh đã cho phát hành 1 rung Bộ Kinh tập I, tập II và 
tập III của bộ này đang in và sẽ cho phát hành vào lê Thành đạo 2518. Hiện nay, 
Thượng tọa Thích Minh Châu đang tiêp tục dịch bộ thứ 3 trong 5 bộ thuộc Kinh 
Tạng Pàii. (Ghi chú của Nxb). 

* Thượng tọa Thích Mãn Giác, trước năm 1975 là Phụ tá Viện trưởng, Điều 
hành Viện Đại học Vạn Hạnh (tức là Phó Viện trưởng). Thượng tọa đã xuât bản 
một sô tác phâm sau đây (trước tháng 4/1975): 

Sau năm 1975, Thượng tọa thành lập và trụ trì Chùa Việt Nam ở gần LA, 
California. Năm 2000 vợ chông chúng tôi được anh Trân Thái Bình, nguyên 
Trưởng phòng Hành chính Đại học Vạn Hạnh đưa đên thăm chủa và dâng hương 
tưởng niệm Thây. Trước công chùa có khăc hai cầu thơ quen thuộc và nôi tiêng từ 
rât lâu của Thây: 

Mái chùa che chở hôn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

(Huyền Không - Nhớ chùa). 

(Ghi chú: Nguyễn Hiền-Đức) 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 36 


LỜI GIỚI THIỆU 
XÁ LỢI CỦA ĐÚC PHẬT 


Tác giả THAM WENG YEW 
THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG chuyền ngữ 


Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, xá lợi của Ngài được chia thành tám phần 
cho tám lãnh thổ như Vương Xá (Rajahala), Vesali, thành Ca-t-la-vệ 
(Kapilavatthu) Allakappa, Ramagala, Vethadipa, Pava và Câu-thi-na (Kusimala). 
Để có nơi tôn kính thờ xá lợi của các bậc Thánh, kiến trúc sư của các ngôi tháp bắt 
đầu phát sanh và tiến hóa. Nhiều thế kỷ trôi qua, Phật Giáo theo thời thế mà thăng 
trầm lên xuống và xá lợi hầu hết cũng bị thất lạc. 


Vào thế kỷ XX, các nhà khảo cổ trong khi khai quật vùng Taxila và ngọn đồi 
Long Thọ (Nagarjunakonda) đã tìm thấy các viên xá lợi thật của Đức Phật và hiện 
nay được thờ tại Sarnatha. Tác giả Tham Weng Yew đã viết về lịch sử và ý nghĩa 
của việc thờ xá lợi, tiến trình thăng hoa các đền tháp thờ cúng, các hình ảnh minh 
họa. Tỳ kheo ni Giới Hương đã phát tâm dịch ra tiếng Việt và đây là lần xuất bản 
thứ hai. 

Xin mời quý độc giả tham khảo và tư duy sẽ thấy giá trị vô cùng to lớn của 
quyền sách như một món quà tinh thần, một phương pháp sông, và một cách giúp 
chúng ta tăng trưởng phước huệ. 


XIn trân trọng giới thiệu. 


Ngày 20 tháng 3, năm 2006 
Hòa Thượng THÍCH MÃN GIÁC 
Viện chủ chùa Việt Nam tại Los Angeles, Hoa Kỳ 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 37 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 38 





MÁI CHÙA CHE CHỞ HỎÒN DÂN TỘC 


THÍCH NHƯ ĐIỂN (Đức quốc) 


Người Việt ra đi đã bỏ lại sau lưng tất cả và trong ấy có bỏ lại ngôi chùa. Do 
vậy mà sự nhớ thương đăng đặc, bao giờ ngôi chùa cũng xuất hiện đầu tiên trong 
tâm trí của họ. Thi sĩ Huyền Không, tức Hòa Thượng Thích Mãn Giác, cách đây 50 
năm đã làm một bài thơ Nhớ Chùa rất hay, đã diễn tả đúng tâm trạng của những 
người xa quê hương về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. 


Bài thơ ấy nhan đề là: Nhớ Chùa 

Từ thuở ra đi vắng bóng chùa 

Đường đời đạ nhọc chuyện hơn thua 

Trong tôi bừng dậy niềm chua xót 

Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa 

Đây là lối thơ thất ngôn trường thiên. Nghĩa là mỗi câu 7 chữ và không nhất 
thiệt bài thơ phải dừng nơi 4 câu như những loại thơ Đường luật bị gò bó niêm 
luật, mà ở đây gôm 9 đoạn, môi đoạn 4 câu như thê. 

Con người khi xa quê mong muốn làm nên một cái gì đó cho đời; nên phải 
bon chen với danh với lợi, tranh đầu hơn thua đê phân thăng được vê mình; nhưng 
khi sực tỉnh lại, thây sao mà chua xót quá. Do vậy mới mơ màng nhớ lại cảnh cũ 
người xưa, trong ây có bóng dáng một ngôi chùa. 

Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng 

Có con đường đỏ chạy lang thang 

Có hàng tre gợi hôn sông nủi 


Im lặng chùa tôi ngập nắng vàng 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 39 


Cảnh cũ người xưa đâu còn nữa; nhưng trên con đường đất đỏ chạy vào làng 
đó, hai bên có những hàng tre thắng tắp, đứng sừng sững với núi sông, tượng trưng 
cho cuộc đời của người quân tử. Chỉ đơn giản thế thôi; nhưng là biểu tượng cho 
làng tôi đấy và nơi đó dưới ánh nắng chói chang hay những chiều tà ảm đảm, ngôi 
chùa vẫn im lìm trong cuộc sống trầm lặng của dân quê. 


Có những cây mai sống trọn đời 
Bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi 
Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa 
Đức Phật từ b¡ miệng mửmn cười 


Thật là hạnh phúc biết bao! Thật là hoan hỷ biết bao! Trong tất cả hoàn cảnh, 
trong tất cả nhịp điệu sống của dân làng đều có sự hiện diện của ngôi chùa; trong 
ấy có Đức Phật dưới làn khói hương nhẹ tỏa. Ngài ngồi yên đó mỉm cười với cuộc 
thế đồi thay từ bên trong lẫn bên ngoài bản thân của mỗi con người. Tuy vậy trong 
vườn chùa kia có những cây Mai sống rất lâu. Mỗi năm Đông đến Xuân sang thì 
hoa Mai đua sắc thắm đế chào đón nàng Xuân, mặc cho gió Đông có khe khắt. 
Ngoài những gốc Mai già ra còn có những cây Tùng và cây Bách vẫn sừng sững 
VỚI BIÓ Sương, trơ gan cùng tuế nguyệt, chịu đựng với bao gian khổ khó khăn; 
nhưng lá vân xanh, cây vân thăng, chịu đựng gian khổ với thời tiết, với hoàn cảnh. 
Điều này cũng nói lên được ý chí của những người ở lại quê, khi họ đã chấp nhận 
sông chết với lũy tre làng, nương khoai bờ giậu ấy. 


Tôi nhớ làm sao những buổi chiếu 

Lời kinh giải thoát giọng cao siêu 

Đây ngôi chùa cô ngày hai buổi 

Cấu nguyện dân làng sống mến yêu 

Dưới mài chùa hiền hòa ấy có hình bóng của vị Sư già ngày 2 buổi với kinh 
kệ, mõ chuông, câu nguyện cho dân làng sông có hạnh phúc qua lời dạy của chư 
Phật, bỏ ác làm lành, giữ tâm ý cho được thanh tịnh. Lời kinh tiêng kệ ây như là 
những tiếng, vọng cao cả dôi vào tâm tư của người dân,ngay cả những người đang 
sông nơi viên xứ. Lời kinh â ấy cứ vang vọng môi ngày sớm chiều hai buổi, khiến 


cho khách trần ai tục lụy cũng phải hướng về cảnh giới giải thoát nhiệm màu để tu 
thân tích đức. 


Vì vậy làng tôi sống thái bình 
KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 40 


Sớm khuya gân gũi tiếng chuông linh 
Săn khoai gạo bắp nuôi dân xóm 
Xây dựng tương lai xứ sở mình 


Cuộc sống nông thôn rất đơn giản; chì có gạo khoai, sắn, bắp, rau cải chứ có 
gì đâu; nhưng trong từng vi sinh vật ây được sinh trưởng, lớn lên tại làng quê kia 
có mục đích rõ ràng là tô bồi cho quê hương xứ sở cho đẹp đẽ, mà muốn thế phải 
nương theo sự câu nguyện, nương theo chuông mõ, linh tang, gõ nhịp vào thành 
trồng, thành chuông để giong lên bao hồi chuông cảnh tỉnh. Để từ đó con người 
sông trọn vẹn trong cảnh thái bình an lạc. Sự yên ôn đó không phải tự nhiên mà nó 
có. Đó là do sự câu nguyện, do ý chí mong cầu. Do sự hướng về Đắng Toản Giác. 
Do tâm nguyện ấy mà đời sông của mọi người trong thôn trở nên an lạc 


Mỗi tối dân quê đón gió lành 

Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh 
Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi 
An di dân hiển mọi mái tranh 


Đời sống của nông dân TẬC hôn nhiên chất phác. Cật lực làm lụng suốt ngày để 
có miếng cơm, manh áo, tối về tắm rửa sạch sẽ, sau đó cơm nước và dẫn vợ con 
lên chùa để ngắm trăng. Vì sao vậy? Vì tại chùa bao giờ cũng có cây to bóng mát. 
Xuyên qua ngàn cây nội cỏ đó, ánh trăng rằm sẽ dọi chiếu khắp đó đây trở nên 
muôn hồng ngàn tía hòa lẫn với tiếng chuông ngân nga như mùi Thiền làm nên 
cảnh vật của thiên nhiên. Khiến người nông dân thư thái, hạnh phúc vô cùng. Đây 
là niềm an ủi, một sự động viên không phải dùng thuốc uống đề chữa lành bệnh tật 
mà tất cả đều khởi từ chỗ tâm hướng thượng của mỗi con người. 


Trâm đốt hương xông thơm ngào ngạt 

Thôn trên xóm dưới dạ nao nao 

Dân làng tắm gội lên chùa lễ 

Mười bốn, ba mươi mỗi tối vào 

Đến ngày sám hối vào tối 14 âm lịch hoặc tôi 30. Mỗi tháng 2 lần như thế sau 
khi cơm nước tắm gội, vợ chồng con cái cả nhà lên chùa với sản phẩm trong vườn 


như rau, chuối, đậu mè mang lên chùa để cúng dường Sư cụ và thập phương bá 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 41 


tánh. Đây là tâm nguyện của dân làng khi đi chùa lễ Phật. Cho nên ai ai cũng nôn 
nao trông cho đến những ngày trọng đại â ấy để mà lên chùa dâng hoa hương cúng 
Phật và dầm mình vào trong trầm hương khói tỏa, để như thấy mình cũng được 
sám hồi những tội lỗi từ lâu đời, lâu kiếp đã gây ra: 


Biết đến bao giờ trở lại quê 

Phân vân lòng gởi nhớ nhung về 
Tang thương dù có bao nhiễu nữa 
Cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê 


Ngôi chùa với phong sương cùng tuế nguyệt ấy, với thời gian năm tháng chất 
chông, với chiên tranh đô nát, với sương gió phũ phàng, chắc chăn phải có ảnh 
hưởng; nhưng trong tâm trạng của kẻ xa quê vân muôn răng những hình ảnh của 
năm xưa, một ngôi chùa hiền hòa yên tĩnh tọa lạc trong một ngôi làng và trong tâm 
thức của người xa quê như thế cũng mong rằng không bị ảnh hưởng gì nặng nê cả. 
Vì ngôi chùa trong lòng người xa xứ là một bầu trời, một đất nước, một quê hương. 
Chưa biệt là bao giờ mới có thê trở lại thăm quê; nhưng mong răng ngôi chùa trong 
lòng của tuôi âu thơ ây vân mãi mãi nơi tâm thức của người xa quê: 

Chuông vắng nơi nao nhớ lạ lùng 

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung 

Mái chùa che chở hôn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

Thật là tuyệt vời! Thật là vi diệu khi bên tai mình văng văng đâu đây tiếng 
chuông và nhiêu tiêng chuông liên tục như thê vọng ra từ một ngôi chùa cho nên 
mình đã thức tỉnh và nhớ lại chùa xưa. AI là người đã ra đi, chắc chăn không bao 
giờ quên được ngôi chùa ây. Vì sao vậy? Vì lẽ mái chùa kia đã che chở hôn dân tộc 
qua bao nhiêu năm tháng chất chồng, qua các triều đại thịnh suy của dân tộc; che 


chở tất cả những muộn phiền của thê sự đổi thay và đó, đó chính là nếp sống nghìn 
đời của ông bà, cha mẹ ta trong tinh thần Phật giáo vậy. 


Thích Như Điễn 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * *42 


THỊ CA HUYÈN KHÔNG 
VÀ VỚI TUÔI THƠ HỌC ĐẠO 


THÍCH PHƯỚC AN 


Đạo ấy, vào khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, 
Phật học viện Trung phần Hải Đức tại Nha Trang thấy cần phải mở rộng việc đảo 
tạo tăng tài. Ngoài hai nơi đã có cơ sở sẵn là Báo Quốc (Huế) và Tu viện Già Lam 
(Sài Gòn), ban Quản trị quyết định mở thêm một chi nhánh nữa ở Cao nguyên 
Trung phân, địa điểm được lựa chọn là chùa Linh Sơn, Đà Lạt, nơi mà Hòa thượng 
Mãn Giác, tức thị sĩ Huyền Không đang làm Hội trưởng Hội Phật giáo Tuyên Đức 
(bây giờ là Lâm Đồng). 


Hai mươi học tăng đang theo học Trung học đệ nhất cấp (cấp 2) được chọn để 
đưa đi. Trong sô ây có tôi, vừa mới học xong đệ thât (lớp 6 ngày nay) ở trường Bồ 
Đê Nha Trang. 


Hòa thượng Trí Thủ (bấy giờ là Thượng tọa giám viện) đích thân hướng dẫn 
hai mươi học tăng lên đường đi Đà Lạt. 


Hôm ẫy là một ngày đầu thu, Ban Giám đốc và toàn thể học tăng Phật học 
viện đêu ra ga Nha Trang đê tiên đưa chúng tôi lên đường. 


Đã gần bốn thập niên trôi qua rồi, vậy mà tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng 
đầu thu năm ấy. Lúc đó, dù xì dầu, tương chao không đủ ăn, quần áo không đủ 
mặc, mà sao huynh đệ, thầy trò lại thắm thiết đạo tình với nhau như thế? Tôi cứ 
boăn khoăn tự hỏi, có phải vì lúc ây cái bả lợi danh của thế gian chưa dám bén 
mảng đến chốn Thiền môn như bây giờ chăng? 


Tuổi thơ của chúng tôi đã lớn lên trong không khí trong lành không hề bị bất 
cứ một đám mây đen nào làm vân đục, nên tât nhiên chúng tôi có đủ lý do đê mơ 
ước về một ngày mai tươi sáng của đạo pháp và của cả chính mình. 


Riêng tôi, dù lúc ấy chỉ vừa mới học xong đệ thất (lớp 6 bây giờ) nhưng cũng 
đã tập tành đọc được các tác giả của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, đặc biệt là tác 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 43 


phẩm Đoạn Tuyệt của văn hào Nhất Linh, mà trong đó nhân vật chính là một thanh 
niên trí thức, ảnh hưởng Tây học, đã phải hy sinh tình yêu nhỏ bé của mình đê 
phản đôi những quy định khăt khe của xã hội phong kiên đã lỗi thời. 


Người thanh niên trí thức ấy đã lên đường đi đến những chân trời xa xôi, mà 
Thê Lữ đã cảm xúc ghi lại trong một bài thơ nôi tiêng là Giây phút chạnh lòng: 


Năm năm theo tiếng gọi lên đường 
Tóc lộng tơi bởi gió bốn phương. 


Rôi trên đường phiêu dạt, vào một buôi chiêu cuôi năm dừng lại trong một gác 
trọ đê: 


Rủ áo phong sương trên gác trọ 
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. 


Cái hình ảnh một thanh niên cô độc trong gác trọ nơi đất khách quê người 
“lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang” ấy đã làm quyến rũ nhiều người trẻ tuổi dạo ấy, 
trong đó tất nhiên có tôi. 


Cũng vào đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, thầy Huyền Không (xin được gọi 
như vậy để giữ một chút kỷ niệm về tình thầy trò từ khi tôi còn để chỏm) cũng có 
làm một bài thơ có tên là Dòng suối nhỏ. Bài thơ diễn tả sự vui mừng náo nức của 
tác giả (hay cũng có thể là của toàn thể Phật tử Việt Nam) vào thời điểm đó, trước 
thêm đại hội của Phật giáo ba miền Bắc, Trung và Nam đề hợp nhất thành một tổ 
chức duy nhất là Tổng hội Phật giáo Việt Nam (tiền thân của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất) diễn ra tại chùa Từ Đàm (Huế) vào năm 1951. 


Nhưng tất nhiên có nhiều cách để ta cảm nhận bài thơ này, chứ không đơn 
thuân là bài thơ chỉ đê đón chào sự kiện lịch sử trọng đại này của Phật giáo Việt 
Nam. 


Chăng hạn, ta có thể xem dòng suối nhỏ đó như chính là thân phận của mỗi 
người trong chúng ta. Dòng suôi ây, dù đang chảy âm thâm, phải luồn lách qua 
không biết bao nhiêu là đầm lầy nước đọng, nhưng dòng suối vẫn ước mơ rằng một 
ngày nào đó sẽ gặp được đại dương mênh mông. 


Chúng ta cũng vậy, một hôm nào đó trong đời chợt nghe gió mùa se thôi, thấy 
đời sống chắng có ý nghĩa gì cả, ngoài “bốn bức tường ủ rũ”, ta bỗng khát khao 
muốn đi đến những chân trời xa xôi, như dòng suối nhỏ của thầy Huyền Không 
cũng đã từng khát khao như vậy: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 44 


Chất chứa bao niềm hận 

Chát hẹp riêng cuộc đời 

Đêm qua trời trở gió 

Tôi mơ chốn xa vời. 

(Dòng suối nhỏ) 

Trong thi phẩm Kẻ lữ hành cô độc được tái bản vào năm 2004 tại Mỹ, rồi 
trong tập kỷ yêu mừng khánh thọ vào năm 2005, thây đêu có trích đăng lại bài thi 
kệ này: 

Nhất bát thiên gia phạn 

Cô thân vạn lý du 

Kỳ vi sanh tử sự 

Giáo hóa độ xuân thu. 

Mà thầy đã dịch là: 

Bình bát cơm ngàn nhà 

Một thân muôn dặm qua 

Chỉ vì niềm sống chết 

Giáo hóa độ Ta Bà. 

Hôi còn ở Đà Lạt cũng như Sài Gòn, thầy Huyền Không thường kế cho tôi 
nghe rằng, khi thầy còn là một học tăng ở chùa Báo Quốc, thầy thường trốn học ra 
ngồi dưới gốc cây nhãn của chùa để đọc các nhà thơ mới như Huy Cận, Xuân 
Diệu, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, v.v... và nhất là các tác phẩm của nhóm Tự Lực 
Văn Đoàn, đặc biệt là tiêu thuyêt của Nhât Linh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đên độ mà 
vào cuối đời, ngôi nhớ lại một làng quê đã xa xôi của tuổi thơ, thấy vẫn còn nhắc 

. đêm nào năm ngủ tôi cũng thường nghe tiếng sóng vỗ ngoài biển, tiếng sóng 


ñghẹ ầm âm gặp khi trời động. Nghe tiếng sóng võ, tôi liên tưởng đến anh Vọi 
trong truyện 7zồng Mái của Nhất Linh”. 


Như vậy là cái “chôn xa vời ...” mà thi nhân ước mơ đó ngoài âm hưởng của 
“cô thân vạn lý du”, tức là hình bóng của những kẻ xuât trân thượng sĩ tự nguyện 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 45 


rong ruồi một mình trên những nẻo đường của trần gian để lay động con người của 
trần gian đang ngủ mê trong đêm dài sanh tử ra, thì còn có cái lãng mạn của một 
thanh niên trí thức thời đó (qua Dũng trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh). Thứ lãng 
mạn mà các nhà văn nhà thơ thời bấy giờ đều thể hiện trong các sáng tác của mình. 


Sở dĩ tôi muốn nhân mạnh đến vấn đề này là vì, chúng ta còn nhớ răng, văn 
thơ của Phật giáo thời ấy hầu như bị đóng khung hoàn toàn trong “nhà chùa”, 
nghĩa là hầu hết văn hay thơ đăng trên báo chí của Phật giáo trong những thập niên 
đầu thế kỷ 20 và cả giữa thế kỷ nữa cũng chỉ dành cho các Phật tử đi chùa lạy Phật 
đọc mà thôi. Và chắc chắn thầy Huyền Không là một trong những người tiên 
phong biết kết hợp giữa các giá trị tâm linh siêu việt của Phật giáo với nghệ thuật 
đương đại để có thể đưa văn thơ của Phật giáo ra khỏi cổng tam quan của chùa 
vậy. 


Chính nhờ thế mà hồi ấy và có lẽ bây giờ cũng vậy, vẻ đẹp của những ngôi 
chùa không chỉ dành riêng cho những Phật tử đi chùa lễ Phật nữa, mà ngôi chùa đã 
nghiễm nhiên trở thành biểu tượng cho cái đẹp đầy tâm linh của dân tộc. Nếu 
không có những người tiên phong như thầy Huyền Không thì có lẽ ngày nay nếu 
mỗi khi chúng ta có dịp nói đến cái đẹp của những ngôi chùa thì chúng ta phải 
mượn tên các thi nhân bên ngoài như Anh Thơ, Hồ Dzếnh, Thanh Tịnh hay 
Nguyễn Bính, v.v... Nhưng chúng ta nên biết rằng, họ là những người ở bên ngoài 
ngôi chùa, nên họ chỉ thấy được cái đẹp từ bên ngoài chứ tuyệt nhiên họ chưa đi 
vào được cái đẹp tinh thần cũng như sứ mạng mà ngôi chùa đã đóng góp như thế 
nào đôi với đời sống tâm linh của dân tộc. 


Đó là chưa muốn nói đôi khi họ còn hiểu lệch lạc tinh thần của ngôi chùa. Ví 
dụ bôn câu sau đây của Thanh Tịnh: 


Đạo sĩ chờ tôi chán hải hồ 

Tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô 

Tôi mơ trăng lạnh Hàn Sơn tự 

Ấp ủ men tình đội áo khô. 

Trên phương diện thi ca, theo tôi thì bốn câu trên quá hay không thể chê vào 
đâu được nữa. Nhưng trên phương diện tính thân thì Thanh Tịnh đã hiệu lâm, vì 
ngôi chùa không phải là nơi đê ông trở vê chữa vêt thương của tình yêu, rôi đợi 


một ngày nào đó vết thương đã lành thì lại bỏ chùa để ra đi theo một chuyện tình 
khác: 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 46 


Tôi mơ trăng lạnh Hàn Sơn tự 
Ấp ủ men tình đội áo khô. 


Bởi vậy phải đợi đến khi bài thơ N"ớ chùa của thầy Huyền Không ra đời 
(1956) thì mới xác định đúng vị trí của ngôi chùa đôi với đời sông tinh thân của 
dân tộc: 


Tiêng chuông thức tỉnh lan xa mãi 

An ủi dân hiên mọi mái tranh. 

hay triệt đê hơn: 

Mái chùa che chở hôn dán tộc 

Nềp sông muôn đời của tô tông. 

Hôi nhỏ tôi đã xuât gia tại một ngôi chùa ở miên quê nghèo khô của miễn 
Trung. Chùa năm dưới một ngọn núi hùng vĩ cách xa xóm làng. Muôn vào chùa 
phải lội qua một con suôi, chung quanh suôi có nhiêu tre mọc san sát bên nhau. 


Lớn lên rời bỏ ngôi chùa quê vào sông nơi những ngôi chùa ở thành phô, nên 
môi lân đọc bài thơ Nhớ Chùa đên hai câu: 


Có hàng tre gợi hôn sông nủi 
Yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng. 
thì tôi lại nhớ thương da diết về ngôi chùa của tuổi thơ đạo ấy. 


Và tôi cứ thắc mắc tự hỏi là có phải ngôi chùa mà thầy nhớ trong bài thơ Nhớ 
Chùa đó là chùa Thiên Minh ở Thành phố Huế, nơi thầy đã xuất gia học đạo hay là 
ngôi chùa Linh Sơn ở Thành phố Đà Lạt nơi thầy đã từng sống và làm việc trong 
nhiều năm? Nếu là những ngôi chùa ở hai thành phó ấy thì làm gì có cảnh “mỗi tối 
dân quê đón gió lành” và làm gì có hàng tre để thầy “gợi hồn sông núi”. Nỗi thắc 
mắc ấy đến mấy thập niên sau mới được giải đáp nhờ tôi đọc được một tùy bút 
ngắn là Phương Lan, quê tôi của thầy: 


“Quê hương Quảng Trị của tôi làng nào cũng giống nhau, cũng mái tranh, 
cũng khỏi lam chiêu. Mùi rơm, mùi rạ, mùi trầu bò, mùi gia súc mang lại cho ta 
một thứ tình quê mặn nông, không ai có thể dễ dàng quên trong cuộc đời nếu thời 
ấu thơ của chúng ta đã từng sống ở làng quê”. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 47 


Khi chiến tranh bất ngờ ập đến, không thê về quê được, cũng như nhiều người 
khác thầy cũng nhớ da diết: “... Tình quê của tôi nó thâm nhập như vậy, nên chỉ 
trong thời chiến tranh về thăm làng không được, vào năm 1956 tôi đã sáng tác bài 
thơ Nhớ Chùa. Ở nhà quê, làng nào cũng có chùa, chùa nào cũng có hương hỏa 
phụng thờ, nơi gửi gắm bao đời của tổ tiên ”. 


Như vậy là thầy đã không lấy cảm hứng từ chùa Thiên Minh ở Huế hay chùa 
Linh Sơn ở Đà Lạt, tức là những ngôi chùa ở nơi phồn hoa đô hội, mà thầy đã lấy 
cảm hứng từ những ngôi chùa ở tận những thôn làng nghèo khổ để sáng tác ra bài 
thơ Nhớ Chùa. 


Những ngôi chùa nghèo khổ này vẫn đứng đó trong âm thầm lặng lẽ để chia 
sẻ, đê an ủi những mảnh đời bât hạnh, những mảnh đời lâm than cơ cực của những 
người nông dân chân lâm tay bùn, từ đời này qua đời khác, từ thê hệ này qua thê hệ 
khác vậy. 


Và theo tôi, chăng phải một bài thơ hoặc một tác phẩm được cho là hay, có 
nghĩa là bài thơ ây, tác phâm ây đọc vảo ai cũng phải thây thâp thoáng có bóng 
dáng hay tâm tư của chính mình trong đó hay sao? 


Bởi vậy, dù phiêu dạt ở chân trời góc bể nào đi nữa, thì thầy vẫn nhớ về 
những ngôi chùa tận những miệt miền quê nghèo khổ ấy, nói theo cách nói của 
thầy thì “... vì nổi nhớ thì quả nao nao, cho nên tôi đã phải liễu mà trồng hoa 
trong mùa bão tố: 


Biết đến bao giờ trở lại quê 

Phân vân lòng gởi nhớ nhung về 

Tang thương dù có bao nhiễu nữa 

Cũng nguyện cho chùa khỏi tải tê”. 

Xin được trở lại với chuyến đi Đà Lạt của ngày đầu thu dạo ấy. 

Khi xe lửa bắt đầu móc từng móc sắt chậm chạp leo lên đèo Sông Pha để tiến 
vào Thị trân Đơn Dương thì không khí khác hăn, nghĩa là mát mẻ vô cùng. Có lẽ vì 
20 người trong chuyến đi ấy hầu hết đều được sinh ra và lớn lên ở dưới đồng băng 
nên tất cả đều có cảm giác là đã vừa vứt lại sau lưng cái nóng bức của mười mây 
năm đầu tiên trên mặt đất này. Hai bên đường ray xe lửa là rừng thông xanh, là 
suôi chảy róc rách, là hoa dại đủ màu sắc, nhưng đặc biệt nhât là hoa dã quỳ đang 


nở rộ làm vàng rực cả núi rừng. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 48 


Em đi lên vói bắt mấy hương màu 

Miễn đất thượng có mấy bờ hoa mọc. 

(Bùi Giáng) 

Có lẽ phải nhờ hai câu thơ ấy mới có thê diễn tả hết sự náo nức của tôi trong 
chuyên đi này. Náo nức vì không phải được đi Đà Lạt mà còn náo nức cho cả 


những ngày tươi đẹp còn dài trước mắt chúng tôi, tươi đẹp như thành phố ngàn hoa 
mà chúng tôi đang sắp sửa bước vào đây. 


Khi tàu lửa vào ga Đà Lạt thì trời đã xế chiều. Thầy Huyền Không đã đứng 
chờ săn ở đó đề nghênh đón Thượng tọa Giám viện và học tăng chúng tôi. 

Nhìn thầy và nhìn những tia nắng mong manh của buổi chiều tà đang xuống 
chậm giữa đôi núi chập chùng, tôi liên tưởng đên bài thờ Mới ngày qua của thây. 
Bài thơ mà vào khoảng cuôi thập niên 50 và những năm đâu thập niên 60 (thê kỷ 
20) một nhạc sỹ nào đó đã phô nhạc, và được một ca sỹ Phật tử nôi tiêng là Duy 
Khánh hát, rôi trong các ngày lê Phật lại được các em thiêu nhi gia đình Phật tử áo 
lam hát vang lên trong các sân chùa vào môi chiêu Chủ nhật của miên Nam thời 
đó. Chúng ta nên biệt răng, chỉ sau năm 1963 thì văn nghệ Phật giáo mới bắt đâu 
và sau đó nở rộ vào những năm từ 1967 đên 1974. Nhắc lại như vậy, đê thây răng 
thây Huyện Không là một trong những người đã có công đưa văn nghệ Phật giáo 
bắt đầu ảnh hưởng đên xã hội thời bây giờ, chứ không chỉ giới hạn trong nhà chùa 
như trước đó nữa. 

Bài thơ đó tôi nhớ loáng thoáng như thế này: 

Ngày tàn theo gót hoàng hôn 

Bóng chiêu đổ xuống tâm hồn ai đây 

Thông xanh rải rác phần vàng 

Nghe trong gió thoảng cung đàn biệt ly. 

hay một đoạn khác: 

Chiêu xuống giữa rừng dâu 


Chán bước đi vê đáu ? 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 49 


Tìm cái gì đã mát 


Không thấy lại hôm sau. 


Lá vàng lác đác gió bay 
Côn đâu đáy nữa một ngày đã qua. 


Thời gian tàn phá và hủy diệt mọi sự, nhưng đau đớn thay là tất cả chúng ta 
đều gân như trơ lì và chăng hê biệt răng mình đang trên con đường đi đên hủy diệt. 


Chỉ có Thiền sư và thi nhân là những kẻ biết rất rõ rằng mình cũng sẽ bị hủy 
diệt trong một ngày nào đó không xa. 


Bài thơ Mội ngày qua, được Thầy Huyền Không sáng tác lúc còn trẻ, chỉ 
khoảng trên 30 tuổi, cái tuổi còn chan chứa mộng đời, cho nên nếu có buôn thì 
cũng chỉ buồn man mác mà thôi. 


Nhưng đến tuổi xế chiều thì khác, không thể nói là buồn nữa, mà dù muốn hay 
không cũng phải châp nhận nó như một sự thật hiên nhiên vì theo Thây : “Không 
đi có thê đưa tay níu lại thời gian đê giữ cho mình không thay đôi. Thôi thì hãy hài 
hòa chấp nhận và thánh thơi sông với cải thời gian thực sự; đó là cách tìm sự an 
tâm trước mọi đôi thay ””. 

Và vì vậy cho nên lúc 55 tuổi Thầy có viết: 

Cây tùng năm lăm tuổi 

Trên đâu lá còn xanh 

Thiên sư già căn cối 

Môi nở nụ cười lành. 

(Cây tùng) 


Có lúc nhìn thời gian trôi qua nhanh không chỉ “môi nở nụ cười lành” thôi, mà 
% 9 
còn “cười vang suôt đêm trường” nữa: 


Thiên sư đi trên đường 
Áo rộng đây tình thương 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẤY NHƯ ĐIÊN * * 50 


Thời gian không níu lại 
Cười vang suốt đêm trường. 


Riêng tôi, thì có lẽ chưa đủ nội lực như Thầy để ““cười vang suốt đêm trường” 
dù có thể đó chỉ là cái cười chua xót. Nhưng ngược lại, mỗi lần đọc bốn câu mà 
theo tôi rât là lạ lùng sau đây trong bài Kẻ !# hành cô độc của Thây: 


Trong đêm vắng kêu vang 
Tiếng vọng khắp xóm làng 
Ai biết kêu gì nhỉ 

Trên trời mây lang thang. 


Nhất là vào những đêm khuya khoắt chợt thức giấc, thì những mảnh đời đã ly 
tán lại trở về chập chờn trong ký ức mịt mù của tôi; đó là những ngày ấu thơ nơi 
một làng quê nghèo khổ nhưng lại có rật nhiều mây trăng và còn có cả ngôi chùa 
xưa tịch mịch lúc nào cũng tràn ngập nắng vàng. Rồi những năm tháng được sông 
bên cạnh Thây tại chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Cái thành phố sương mù thơ mộng này 
dường như đã nuôi dưỡng hồn thơ của Thầy từ những ngày còn trai trẻ. Có lẽ con 
người chỉ thực sự sống với chính mình, khi con người biết ngồi một mình để hồi 
tưởng lại những ngày còn ấu thơ của chính mình. Chỉ những lúc ấy, ta mới chợt 
nhận ra rằng, dù hiện tại ta có là gì đi chăng nữa, thì cuối cùng ta cũng sẽ chỉ là 
một kẻ bơ vơ lạc lõng bước đi một mình trên mặt đất hoang vu này mà thôi, hay 
một Kẻ !# hành cô độc, nói theo ngôn ngữ thi ca của v: Vì sao? Vì chẳng phải 
Saint Exupéry đã từng nói cho chúng ta biết rằng: “... bóng tùng quân nghìn tâm 
xiêu đổ, thì cải con người trơ trụi sẽ chỉ còn nghe rõ trong hoang liêu môi ngậm 
ngùi xuân xanh xa mắt ”* đó sao? 


Còn một điều nữa, không thể không nói đến trong thi ca của thầy Huyền 
Không. Đó là tâm lòng của Thầy, một kẻ tha hương nhưng lúc nào cũng ngóng 
trông về cô quốc: 

Chiêu nay mưa lòng di 

Tâm hôn chìm xa vắng 

Ra đi đất nước người 


Nhìn nhau đây thâm lặng. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 51 


(Tiễn đưa) 


Ở nơi xứ người, dù mỗi năm mùa xuân vân đên, nhưng làm sao vui cười được 
nhỉ? 


Thương Xuân tuyết trăng trên đấu núi 
Nhớ nước làm sao nở Hụ Cười. 


Có lẽ hai câu thơ trên đã đủ để nói lên hết tất cả tắm lòng của Thây đối với 
quê hương đât nước rôi chăng? 

Trong hơn 20 năm qua, mỗi lần viết thư cho tôi, lúc nào Thây cũng nói lên cái 
mong ước của Thây là, một ngày nào đó sẽ vê thăm lại quê nhà, thăm lại những 
ngôi chùa có con đường đỏ chạy lang thang. Và môi khi hôi âm cho Thây, tôi cũng 
đêu chép hai câu thơ của Thây, hai câu thơ mà tôi đã thuộc năm lòng từ khi còn ở 
với Thây ở chùa Linh Sơn (Đà Lạt): 

Tiếng chim hót ngoài xa 

Vui như ngày trở lại. 

Dù bây giờ có lẽ chim đã bắt đầu hót ngoài xa, nhưng tôi nghĩ trong ngậm 


ngùi, mai này trong những người trở về thăm lại quê nhà đó sẽ không bao giờ có 
Thây trong đó nữa... 


Nha Trang, những ngày cuối Xuân Đỉnh Hợi (2007) 


Thích Phước An 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 52 


BÒ ĐÈ ĐẠT MA 
NGỘ TÁNH LUẬN 


HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 
(Dịch và chú giải) 


“Nấu cát muốn thành cơm, dầu nấu đến nhiều kiếp cũng chẳng thể thành. 


Dùng thức tâm phan duyên phân biệt và thường để tu hành mà muốn được 
pháp thân Như Lai thường trụ cũng đông với ví dụ trên”. Đây là lời phán dạy Ngài 
A Nan của đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. 


Kinh Viên Giác cũng nói: 


Bồn nhơn từ thưở mới phát tâm tu hành của chư Phật Như Lai đều đúng “Trí 
huệ giác”. 


Nhơn và quả của Đại thừa không ngoài phạm vi “Ngộ” vả “Chứng” bốn tâm 
tự tánh. 


Thiền tông nói: “Minh tâm kiến tánh” đó là “tỏ ngộ bồn tâm tự tánh” vậy. 


Sau khi tỏ ngộ rồi ý cứ theo bổn tâm tự tánh ấy để hiển pháp thành công hạnh, 
đó gọi là “xứng tánh hạnh”, là “chơn thiệt tu tập” là “vô lậu nghiệp”. Đây mới 
đúng là “nhơn Phật” để thành tựu “quả Phật” khi viên mãn, ngoài đây không có 
nhơn nào khác để có thể thành Phật được, nếu có phương pháp nào khác, cũng của 
đức Thế Tôn chỉ dạy, đều là những phương tiện hỗ trợ, đề dẫn phát chơn nhơn mà 
thôi. 


Vì thế nên về Phật thừa, vấn đề “quán tâm” để “tỏ ngộ tự tánh” là phần việc 
tối khẩn yếu của tất cả những người học Phật, tu Phật và quyền “NGỘ TÁNH 
LUẬN” của đức Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đây là kim chỉ nam vậy. (Tục Tạng Kinh, 
tập thứ 110). 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 53 


Ngày tiền an cư năm Tân Hợi (1971), lần đầu tiên đọc cuốn “NGỘ TÁNH 
LUẬN” tôi tự cảm thấy như quá quen thuộc về ý nghĩa hàm súc trong ấy. Với 
nguồn cảm hứng ấ Ấy, tôi phiên dịch ra Việt văn, đồng thời theo sự cảm ngộ mà phân 
đoạn, đặt tên cho môi đoạn và ghi lời “Phụ chú”. 


Lời “Phụ chú” sau mỗi đoạn mà tôi đã tự phân ra phân lớn là những lời trích 
lấy từ các kinh, các luận mà tôi chợt nhớ lại theo nguồn cảm hứng trong khi đọc 
nguyên văn, còn tự ý mình lại là phần nhỏ. Có lẽ vì ý nghĩa trong quyền “NGỘ 
TÁNH LUẬN” đây nhiều chỗ trùng hợp với văn các kinh, các luận mà tôi đã từng 
ghi nhớ, nên lúc đọc tôi tự cảm thấy như quá quen thuộc chăng! 


Nói là “Phụ chú” vì chỉ ghi thêm câu văn trong các luận, lời dạy trong cac 
kinh, hoặc vài ý nghĩ giản yêu, côt đê phụ giúp cho nguyên văn được sáng tỏ hơn, 
dê hiệu và dê nhận hơn, đông thời đê chứng minh với “thánh giáo lượng”. 


Viết xong đọc lại, tôi sửng sốt ngân ngơ với số đoạn XXXII (32), vì con số 32 
đoạn đây ngẫu nhiên trùng với con số 32 chương của quyền kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật mà Chiêu Minh Thái Tử nhà Lương đã phân định từ ngàn xưa. 
Phải chăng đây là oai thần của Tam Bảo, là sự hộ niệm của Liệt Tổ! Cũng có thể là 
như thế; vì khi đọc lại những đoạn Phụ chú, tôi tự thấy dường như không phải hoàn 
toàn của chính mình, mà gân như có ai đó ngầm mách vậy. Bằng cớ là, nếu giờ 
đây, bắt đầu làm mới lại, chắc rằng tôi không thể làm giống được, làm được y như 
vậy. 


Và như thê, nêu quyên này có mang lại ít nhiêu công đức thì đó cũng là công 
đức của Tam Bảo, của Liệt Tô, cộng với căn lành của mọi người, của chúng sinh 
mà thôi. 


Ngày tiền an cư năm Quý Sửu (1973) 

Hân Tịnh Tỳ Kheo THÍCH TRÍ TỊNH 

Cần chí. 

Bồ Đề Đạt Ma - Ngộ Tảánh Luận. 

Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 2539 - 1996, tr. 7-9. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 54 


LƯỢC LUẬN VÉ Ý NGHĨA VÀ LUẬN QUÁN 
CỦA PHÁM PHỎ HIÈN HẠNH NGUYỆN 


HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 


1. Ý nghĩa 


Trong pháp hội Hoa Nghiêm, đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na với vô lượng pháp 
thân bô tát ở Hoa Tạng giới hải cùng nhau giảng luận cũng như hiên bày về cảnh 
giới bât tư nghị giải thoát của mình tự chứng. 


Thiện Tài Đồng Tử, một bậc đại cơ đại trí, nhờ đức Văn Thù bồ tát điểm hóa 
nên chứng được Căn bồn trí (cũng gọi là Chân thiệt trí. Luận Khởi rín nói: “Thỉ 
giác hiệp bổn giác”, luận Dwy £hứec nói: “Chứng chơn duy thức tánh”, chính là trí 
này vậy. Người chứng được trí này thời là bậc Sơ trụ bô tát theo Viên giáo, và là 
bậc Sơ địa bô tát của Thỉ giáo. Trí lực và thần thông của bậc bồ tát này có thể phân 
thân hóa hiện làm một trăm thiên bá ức vị Phật ngự trong một trăm thế giới không 
Phật để giáo hóa chúng sinh). 


Sau đó đức Văn Thù bồ tát bảo ngài Thiện Tài đi tham học với các bậc đại 
thiện trí thức khác để được viên mãn phước trí. Học với Đức Vân trước nhất, nhẫn 
đến Quán Thế Âm, Di Lặc, cuối cùng ngài cầu học với đức Phổ Hiền bồ tát. Đến 
đây, quả vị của ngài Thiện Tài đã chứng kẻ bậc Đăng giác. 


Bấy giờ, đức Phố Hiền bồ tát đứng trước Phật, xưng dương tán thán công đức 
vô lượng của Phật xong, ngài liền đem mười điều đại nguyện giảng cho Thiện Tài 
và hải hội bồ tát cùng nghe. Ngài bảo muốn trọn nên công đức của Phật, nghĩa là 
muốn thành Phật, chư bồ tát đều phải tu mười nguyện vương ấy. 


Mười nguyện vương ấy cũng gọi là Phố Hiền hạnh nguyện. Danh từ này có 
hai nghĩa chung và riêng: 


A. Mười điều đây là hạnh nguyện của bậc Đắng giác, của bậc bô tát gần kề 


quả Phật cùng tu để được thành Phật, nên gọi là Phố Hiền hạnh nguyện, đây là 
nghĩa chung. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 55 


B. Mười nguyện đây chính là của đức Phố Hiền bồ tát, và là của đức Phố Hiền 
đem giảng lại cho đại chúng, nên gọi là Phô Hiên hạnh nguyện, đây là nghĩa riêng. 


Như trên đã nói, trong đại hội Hoa Nghiêm, đức Phật và chư bồ tát cùng nhau 
giảng luận cũng như hiển bày vẻ cảnh giới bất tư nghị giải thoát của mình tự 
chứng, nên tất cả những lời trong phần hạnh nguyện này, đức Phổ Hiền bồ tát cũng 
y cứ nơi cảnh giới bắt tư nghị giải thoát của ngài đã tự chứng mà giảng thuật, vì thế 
nên danh đề của phần này là: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh, Nhập bất 
tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm. 


Mười hạnh nguyện đây đã đứng trên cảnh giới bất tư nghị giải thoát mà thành 
lập, vậy thời muôn hiêu thâu đáo diệu lý của mười hạnh nguyện này, trước tiên cần 
phải rõ thê nào là bât tư nghị giải thoát cảnh giới? 


Chỗ sở ngộ và sở chứng của hàng Đại thừa bồ tát chia ra làm bốn tầng cấp. 
Bôn tâng câp này đêu lây toàn thê pháp giới tánh làm lượng, thê tánh bôn lai vôn 
dung thông tự tại vô ngại: 


1. Lý vô ngại pháp giới 
2. Sự vô ngại pháp giới 
2. Lý sự vô ngại pháp giới 
4. Sự sự vô ngại pháp giới 


“Lý” tức là chân lý thật tánh, là thể tánh chân thật của tất cả pháp, nên cũng 
gọi là pháp tánh, hay pháp giới tánh, chơn như tánh. Tất cả pháp trong vũ trụ đều 
đồng một thê tình chân thật ấy. Thể tánh ấy dung thông vô ngại, nên gọi là “Lý vô 
ngại pháp giới”. Người chứng được lý vô ngại này chính là bậc thành tựu Căn bốn 
trí, mà bắt đầu dự vào hàng pháp thân bồ tát. 


Tất cả pháp “sự” đều đồng một thể tánh chân thật tức là đồng lấy pháp tánh 


làm thể. Toàn thể “sự” là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại, thời toàn 
sự cũng vô ngại, nên gọi là “Sự vô ngại pháp giới”. 


Người chứng được sự pháp giới này chính là bậc pháp thân bồ tát thành tựu 
Sai biệt trí (cũng gọi là Quyên trí, Tục trí, Hậu đặc trí). 

“Lý” là thể tánh của “sự” (tất cả pháp), “sự” là hiện tượng của “lý tánh”. Vậy 
thời lý tánh tức là lý tánh của sự, còn sự là sự tướng của lý tánh. Chính lý tánh là 
toàn sự, mà tất cả sự, mà tất cả sự toàn là lý tánh, nên gọi là “lý sự vô ngại pháp 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 56 


giới”. Người chứng được lý sự pháp giới này thời là bậc pháp thân bô tát đồng thời 
hiện phát cả hai trí (Căn bôn trí và Sai biệt trí). 


Tất cả sự đêu toàn đồng một tánh thể, mà tánh thể thời dung thông không 
phân chia riêng khác, nên bất luận là một sự nảo cũng đều dung nhiếp tất cả sự, và 
cũng đều tức tất cả sự. Một sự nhiếp và tức tất cả sự, tất cả sự nhiếp và tức một sự. 
thế là sự sự vô ngại tự tại, nên gọi là “Sự sự vô ngại pháp giới”. Người chứng được 
sự sự pháp giới này là bậc pháp thân bồ tát thành tựu nhất thiết chúng trí. 


Xét theo văn nghĩa, phẩm này y cứ nơi sự sự vô ngại pháp giới mà lập hạnh 
nguyện. Sự sự vô ngại pháp giới dung thông tự tại nên gọi là “giải thoát”. Cảnh 
giới đây là thánh trí chỗ chứng, chăng phải phàm tình lường biết được nên gọi là 
“bất tư nghị cảnh giới”. Đã chứng được, đã trụ trong cảnh giới vô ngại ấy nên gọi 
là “nhập”. 


Sao lại biết rằng phẩm này y cứ nơi sự sự vô ngại pháp giới mà thành lập hạnh 
nguyện? 


Trong phẩm, đức Phố Hiền giảng giải về mười điều đại nguyện, nơi nguyện 
nảo cũng đều quán nhiếp cả không gian lẫn thời gian. 


Vê không gian, nguyện luôn luôn nói: 


Trong vô lượng cối có vồ lượng vi trần, _Irong môi vi trần đều có vô lượng cối, 
trong mỗi cõi đêu có vô lượng Phật, nơi môi đức Phật đều có vô lượng bô tát, vô 
lượng đại chúng v.v... Nơi trước môi đức Phật, tôi đêu hóa hiện thân nhiễu như số 
vi trần, mỗi thân đêu khắp lễ kinh vô lượng Phát v.v... Trong số hư trần khắp hư 
không pháp giới mười phương ba đời, môi vi trần đốn có vô lượng cối Phật rộng 
lớn, nơi môi cõi, trọng một niệm đều có vô lượng chư Phật thành Đẳng chánh 
giác, tất cả chúng bô tát nhóm họp vây quanh v.v... 


Cho đên nơi văn kệ cũng luôn nói như thê: 


Trong một trần có vô số cối, 
Mỗi mỗi cõi có nan tư Phật, 
Mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội. 
Tôi thấy hằng giảng hạnh bồ đề. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 57 


Thế là tất cả pháp, về không gian, thời nhỏ nhiếp lớn, ít dung nhiều, nhỏ lớn 
nhiều ít đêu viên dung vô ngại. 


Về thời gian, đại nguyện nào cũng là mãi mãi vô tận, cho đến một niệm nhiếp 
tất cả kiếp, rồi tất cả kiếp chung nơi một niệm, ngắn dài, dải ngắn đều viên dung vô 
ngại. Như nguyên văn nói: 

Tôi hay thâm nhập đời vị lai 

Tắt cả nhiếp thâu làm một niệm 

Hết thảy những kiếp trong ba đời 


Làm khoảng một niệm tôi đều nhấp 


Và cả không gian lẫn thời gian cùng dung thông nhiếp nhận lẫn nhau, như trên 
nguyên văn nói: 

Khắp hết mười phương các cõi nước (không gian) 

Mỗi đầu lông đủ có ba đời (thời gian) 

Phật cùng quốc độ số vô lượng (không gian) 

Tôi khắp tu hành trải trần kiếp (thời gian) 


Trong một niệm tôi thấy ba đời (thời gian) 
Tất cả các đẳng Nhnơ Sư Tử (không gian) 
Cũng thường vào trong cảnh giới Phật 


Như huyễn, giải thoát và oai lực 


Trong các cực vi đầu sợi lông (không gian) 
Xuất hiện cõi trang nghiêm ba thưở 
Mười phương trần sát các đầu lông 


Tôi đêu thâm nhập để nghiêm tịnh. 


Tất cả Sự pháp không ngoài không gian và thời gian. Không gian dung nhiếp 
không gian, thời gian dung nhiếp thời gian, không gian dung nhiếp thời gian, thời 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 58 


gian dung nhiếp không gian, đó là “sự sự vô ngại pháp giới”, mà cũng chính là 
“cảnh giới giải thoát tự tại bất tư nghị” vậy. (Muốn rõ diệu lý của sự sự vô ngại 
pháp giới, nên tham cứu Thập huyền môn của Hoa Nghiêm tông và nên xem phâm 
“Bất tư nghị” trong kinh Dwy Ma Cật để rõ thêm về cảnh giới bất tư nghị của bồ 
tát). 


Và cảnh giới dung thông bất tư nghị đây là những sự vật thường ở khắp trong 
cõi thế giới Cực Lạc. Nơi Cực Lạc, trên cây báu, trong đền dài, trong quang minh, 
ở mặt đất, giữa hư không v.v... tất cả sự vật đều dung nhiếp lẫn nhau, trùng trùng 
vô tận vô ngại, cho đến nơi lọng báu hiển hiện tất cả Phật sự ở mười phương v.v... 
Như trong kinh Quản Vô Lượng Thọ Phật, đức Thích Ca Mâu NI Phật đã tường 
thuật. 


Người thọ trì đọc tụng phẩm. này, tức là huân tập cảnh giới bất tư nghị giải 
thoát. Vì thế nên về đoạn cuối phẩm nguyên văn nói người thọ trì đọc tụng phẩm 
“Phổ Hiền hạnh nguyện” này, nhờ oai lực của hạnh nguyện lúc lâm chung sẽ sanh 
về cõi Cực Lạc và sẽ được mau thành Phật. Vì cõi Cực Lạc là hiện tượng của cảnh 
giới bất tư nghị giải thoát. Dưới đây là nguyên văn nói về việc ấy: 


Lại người trì tụng này, lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư 
hoại, tất cả thân thuộc đêu phải bỏ lìa, tất cả oai thể đêu thối thất, cho đến các phụ 
tướng đại thân, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, trân bảo, kho đụn v.v... tất 
cả đêu không đem một món nào theo được. Chỉ có mười nguyện vương này chẳng 
rời người mà thôi, trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong 
khoảnh khắc liên được sanh về cõi Cực Lạc. Đến Cực Lạc rồi liền thấy đức A Di 
Đà Phật cùng các ngài Văn Thù Sư Lợi bồ tát, Phổ Hiển bô tát, Quán Tự Tại bỏ 
tát v.v... các vị bô tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đây đủ, chung cùng 
vây quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình gá sanh nơi hoa sen báu, được đức 
Phật xoa đấu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức 
na do tha kiếp, khắp cả mười phương bắt khả thuyết bất khả thuyết thể giới, dùng 
sức trí huệ tùy theo tâm của chúng sinh mà làm cho đêu được lợi ích. Chẳng bao 
lâu sẽ ngồi nơi Bỏ đề đạo tràng hàng phục quân ma, thành bậc Đăng chánh giác 
giảng nói pháp mẫu vi diệu. 


Và muốn cho mọi người, cho tất cả chúng sinh đều được chứng nhập cảnh 
giới bât tư nghị giải thoát, đức Phô Hiên bô tát lại ân cân khuyên: 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 59 


Vì thế nên những người được nghe mười nguyện vương này chớ sanh lòng 
nghỉ ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc, tụng thuộc 
rồi nên ghỉ nhớ, nhân đến biên chép vì người mà giảng nói, những người như vậy 
trong một niệm đêu được thành tựu tất cả hạnh nguyện, được phước vô lượng vô 
biên, có thể ở trong biển khô phiên não cứu vớt chúng sinh, khiến chúng được giải 
thoát, đêu được vãng sanh về thể giới Cực Lạc của đức Phật A4 Di Đà. 


Thiết thật hơn, đức Phổ Hiền lại khuyên tất cả bồ tát, tất cả đại chúng hiện tại 
trong pháp hội Hoa Nghiêm, dưới sự chứng kiên của đức Phật cùng nhau đông 
phát nguyện vãng sanh Cực Lạc, đê được chóng viên thành Phật quả. 


Dưới đây là nguyên văn phát nguyện của các ngài: 


Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung 
Trừ hết tất cả các chướng ngại 

Tận mặt gặp Phát A4 Di Đà 

Liên được vãng sanh cối Cực Lạc 

Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi 

Hiện tiên thành tựu nguyện lớn này 
Cả thảy tròn đủ không thừa thiếu 

Lợi lạc khắp tắt cả chúng sinh 

Chủng hội Di Đà đếu thanh tịnh 

Tôi từ hoa sen nở sanh ra 

Thân thấy đức Phật Vô Lượng Quang 
Liên thọ kỷ tôi đạo bỏ đề 

Nhờ đức Phật kia thọ ký rồi 

Tôi hóa vô số vạn ức thân 

Trí huệ rộng lớn khắp mười phương 
Khắp lợi tất cả chúng sinh giới. 
Trước khi dứt lời, đức Phổ Hiền lại đem tất cả công đức hồi hướng cho pháp 


giới chúng sinh đồng vãng sanh Cực Lạc, để chúng sinh cũng đồng được chứng 
nhập cảnh giới bât tư nghị giải thoát như ngài. 


Đây là lời hồi hướng: 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 60 


Hạnh Phổ Hiên thù thắng của tôi 

Phước lớn vô biên đếu hôi hướng 

Khắp nguyện chúng sinh đang chìm đắm 
Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang 

(tức là cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà) 


2. Luận quán 


Đã lược biết ý nghĩa về phần y cứ cũng như về mục đích của phẩm này, giờ 
đây cũng nên lược luận về tuần thứ luận của mười điều đại nguyện: 

Một là lễ kinh các đức Phật 

Hai là khen ngợi đức Như Lai 

Ba là rộng sắm đô cúng đường 

Bồn là sảm hồi các nghiệp chướng 

Năm là tùy hỷ các công đức 

Sáu là thính đức Phật thuyết pháp 

Bảy là thỉnh đức Phát ở lại đời 

Tám là thường học đòi theo Phật 

Chín là hằng thuận lợi chúng sinh 

Mười là hôi hướng khắp tất cả 


Chúng sinh lưu lãng trong vòng sanh tử luân hồi, nguyên nhân là vì trái quên 
giác tánh mà theo trần lao. Trần lao là thứ vô thường, nên đã theo nó tức là lưu 
chuyển như nó. Nếu chúng sinh thức tỉnh biết xét trở lại: rời trần lao mà xoay về 
giác tánh thời khỏi hắn luân hồi, vì giác tánh là bổn thể chơn như thường trụ. Bậc 
chứng cùng giác tánh là đức Phật, nên điều nguyện thứ nhất “lễ Phật” đây, là biểu 
tượng trái trần lao mà hiệp với giác tánh vậy. 


Đã kính lễ Phật, tất nhiên phải biết hạnh đức thần thông trí huệ vô thượng của 
Phật. Việc “tán thán công đức”, chính là biểu hiện của sự rõ biết rồi quá khâm 
phục mà thôt ra lời, làm thành điệu nguyện thứ hai trong mười nguyện. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 61 


Muốn thỏa mãn tắm lòng khâm phục, kính ngưỡng ân đức sâu dày của Phật, lễ 
lạy và tán thán vân chưa đủ, bô tát lại lây sự “cúng dường Phật” làm điêu nguyện 
thứ ba. Hạnh cúng dường có hai cách: 


1. Tài cũng dường (dâng hoa, hương đèn v.v... để dâng cúng). 


2. Pháp cúng dường (y theo lời Phật mà tu hành, cho đến chắng rời tâm bỏ đề 
đê cúng dường v.v...). 


Về tương đối, công đức của pháp cúng dường lớn hơn công đức của tài cúng 
dường. Nhưng ở nơi tài cúng dường mà tam luân không tịch, thời tài cúng dường 
trở thành pháp cúng dường công đức vô lượng vô biên, như trong kinh Kữn cang 
nói bố thí không trụ trước nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, công đức rộng lớn 
như hư không. Và như kinh Pháp hoa, phẩm “Dược Vương”, nhắc việc cúng 
dường của ngài Nhất Thiết Chúng sinh Hỷ Kiến bồ tát. 


Nơi Phật thời đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm. Nơi ta thời từ vô thỉ 
đến nay kết cấu vô biên nghiệp hoặc. Muốn thành tựu công đức, trước phải trừ 
sạch nghiệp chướng đã gây tạo từ quá khứ, cũng không tái phạm ở hiện tại và 
tương lai. Đây là ý nghĩa của lời nguyện thứ tư “Sám hối các nghiệp chướng”. 


Ở nơi công đức của người mà mình có quan niệm tán thành kính mộ thời mới 
có sự phát tâm làm theo, tu tập theo nên “Fùy hỷ công đức” là điêu nguyện thứ 
năm của bô tát. 


Đã có quan niệm tán thành ngưỡng mộ công đức vô thượng, tất cần phải biết 
do phương tiện gì, do pháp môn nào mà được thành tựu. Vì thế nên bỗ tát gấp 
“Thỉnh đức Phật chuyển pháp luân”, đồng thời để chúng sinh gội nhuần ơn pháp 
nhũ, thành điều nguyện thứ sáu. 


Chư Phật thành Phật là vì chúng sinh mà thành Phật, đã vì chúng sinh tất phải 
nói pháp, bô tát cân gì phải câu thỉnh? Sự thỉnh pháp đây có hai nghĩa: 


1. Vì muốn cho chánh pháp có phần quý trọng, có quý trọng mọi người mới 
sanh lòng khao khát ngưỡng vọng, có khao khát ngưỡng vọng mới có lợi ích. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 62 


2. Lòng của bồ tát lúc nào cũng tha thiết đối với sự lợi người lợi mình. Người 
cùng mình được lợi ích, không gì băng nghe Phật thuyêt pháp, nên đức Phật chưa 
nói mà bô tát đã vội câu thỉnh trước. 


Minh và chúng hội hiện tại được thấy Phật, được nghe pháp âm, nhưng còn lo 
tương lai thiếu huệ nhật nếu đức Phật nhập diệt. Phật ở nơi đời là phước hội tối 
thắng cho quần sanh, nên bồ tát chí thành “Thỉnh Phật trụ thế mãi mãi”. Đây là 
điều nguyện thứ bảy. 


Đã thỉnh Phật diễn nói phép mâu, tất đã thông hiểu. Nhưng nghe pháp mà 
thiếu tư duy tu tập, thời đâu có thể đạt đến kết quả giải thoát thành Phật. Muốn 
thành Phật, phải đi đúng theo con đường của Phật đã đi. Nghĩa là phải thực hành 
những công hạnh như Phật đã làm trước khi thành Phật và sau khi thành Phật. Nên 
điều nguyện thứ tám “Thường học đòi theo Phật” nối liền với điều nguyện “khuyến 
thỉnh”. (Chữ học trong đây có nghĩa là học tập thực hành). 


Pháp thân do phước đức và trí huệ mà trang nghiêm. Trí huệ cùng phước đức 
được viên mãn, tức là thành Phật hoàn toàn. Tư duy tu tập chính để rèn luyện trí 
huệ, còn từ bi lợi sanh chính là vun trồng phước đức, mà đồng thời cũng là bổ túc 
cho trí huệ do sự kinh nghiệm. Vì thế nên công hạnh độ sanh lợi tha do từ bị tâm là 
phận sự khẩn thiết của các bậc bồ tát đắc nhẫn (Đắc nhẫn nói đủ là Đắc Vô sanh 
nhãn, nghĩa là bậc bô tát đã chứng Vô sanh giải thoát) mà thành điều nguyện thứ 
chín “Hằng tùy thuận chúng sinh” (Hai chữ tùy thuận ở nơi đây chính ý là thiết tha 
lân mẫn chúng sinh, chìu theo chỗ hạp nghi nguyện vọng trong sạch của chúng 
sinh, mà thi hành những phương pháp gì để chúng sinh được lợi ích trên đường 
giải thoát khỏi khô...). 


Bồ tát đã lây từ bi làm lòng, nên chúng sinh khổ là mình khổ, chúng sinh vui 
là mình vui, tất cả công hạnh tu tập chính là vì chúng sinh mà tu tập, nên bồ tát có 
bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh, mong cho muôn 
loài chóng thoát khổ sanh tử, đồng sớm được thành Phật. Đây là điều nguyện thứ 
mười “Phố giai hồi hướng” của bồ tát. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 63 


Mười nguyện vương đã thuộc cảnh giới bất tư nghị, thời đâu còn phải ở trong 
phạm vi ngữ ngôn văn tự, chỉ tùy chỗ sở đắc thánh trí của hành giả tự chứng tỏ lấy. 
Nhưng vì muốn cho các hàng sơ cơ hiểu được phần nào nơi ý nghĩa trong phẩm 
này, nên tôi mới trắc đạc viết ra những lời lược luận trên đây. Đồng thời cũng 
mong mọi người, do sự hiểu biết phần nào ấy, mà phát tâm tín thọ, trì tụng phẩm 
này, để được vô lượng công đức, như nguyên văn trong phẩm nói: 


Này thiện nam tử! Các chúng sinh kia hoặc nghe hoặc tỉn nơi ngUYỆH Vương 
rộng lớn này, rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người nghe, công đức của 
chúng sinh kia chỉ có đức Phát Thể Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu tháu. 


Hoặc có người dùng lòng tin sâu chắc ở nơi mười điều nguyện rộng lớn này 
thọ trì, đọc tụng, cho đến biên chép một bài kệ bốn câu, thì sớm có thể dứt trừ 
được năm nghiệp vô gián, cả tháy thân bệnh, tâm bệnh, khổ não trong thế gian, 
cho đến tất cả các ác nghiệp nhiều như số cực vi trong cõi Phật đều được tiêu trừ, 
tắt cả các quân ma, quỷ Dọa Xoa, quỷ La Sát, hoặc quỷ) Cựu Bản Trà, 1ỳ Xá Xà, 
Bộ Đa v.v... các quỷ thân hung ác uống máu ăn thịt thảy đêu lánh xa, hoặc nếu có 
gân gũi thời là hạng phát tâm theo hộ trì. 


Vì thể nên người trì tụng nguyện này, thời đi trong thế gian không bị chướng 
ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây mù, các đức Phật, bô tát đêu khen ngợi, 
tất cả hàng nhơn thiên đêu nên lễ kính, tất cả chúng sinh đêu nên cúng dường. 
Người thiện nam tử này trọn được thân người đây đủ bao nhiêu công đức của ngài 
Phổ Hiển, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiên bô tát mau được thành tựu sắc thân vi 
diệu, đủ ba mươi hai tướng tốt đại trượng phu... trọn có thể phá hoại tất cả đường 
ác, trọn có thể xa la tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, trọn có 
thể giải thoát tất cả phiên não... Lại người này lúc lâm chung, trong khoảnh khắc 
liên được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình gá sanh 
nơi hoa sen báu, được đức Phát 4 Di Đà thọ ký. Sau khi được thọ kỷ rồi, trải qua 
vô số trăm ngàn ức na do tha kiếp, khắp cả mười phương tất cả thể giới, dùng sức 
trí huệ tùy theo tâm của chúng sinh mà làm lợi ích. Chẳng bao lâu sẽ ngôi nơi Bồ 
đề đạo tràng, hàng phục quân ma, thành bậc Đăng chánh giác giảng nói pháp mẫu 
vi diệu... 


Tháng đầu xuân năm Đinh Dậu (1957), 

Phật lịch Quốc tế 2501. 

Hân Tịnh tỳ kheo Thích Trí Tịnh 

Đặc san Suối Nguồn 

Kỷ niệm Hòa thượng Thích Trí Tịnh, tr. 260-270. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẤY NHƯ ĐIÊN * * 64 


Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA TỤNG KINH 


HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 


(Tạp chí) Đạo Phật Ngày Nay: 


Ngoài việc trở thành một dịch giả vĩ đại của kinh điển Đại thừa, đại 
lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đến nay đã có trên 7Ú năm tụng 
kinh. Lời khai thị của Hòa thượng dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho 
người đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập 
kinh tạng. 


Bạch Sư ông. tại Việt Nam, có người dùng từ đọc kinh, có người dùng từ 
tụng kinh. Y nghĩa của hai thuật ngữ này thê nào? 


Các huynh đệ nên hiểu “tụng” là học thuộc lòng, những khi lên chánh điện 
mặc áo tràng đắp y, thắp nhang lễ Phật, có chuông có mõ, mở kinh ra rồi cho đó là 
tụng. Kỳ thật đó không phải là tụng kinh mà chỉ là đọc kinh. Nên nhớ kỹ điều đó! 
Khi đã thuộc lòng rồi, mình tụng mới có ích lợi lớn. Không những lúc mặc áo 
tràng đắp y lên điện Phật, mà trong những khi đi đứng nằm ngồi, thỉnh thoảng 
những lời kinh do mình thuộc nó sẽ khởi lên trong tâm. 


Như người đời thuộc những bài ca mà họ ưa thích, thì những khi đi đứng nằm 
ngôi họ thường khe khẽ cất lên vài câu, hay trong tâm cũng thường nhớ nghĩ nhớ 
đến những bài ca bài hát đó. Cũng vậy, nếu mình thường niệm Phật thì nó khởi lên 
câu niệm Phật. Còn nếu mình thuộc lòng kinh thì những lời kinh thường hay khởi 
lên thì ngay lúc đó mình đã tụng kinh rồi. 


Sư ông thường dạy răng lời Phật thật quý báu. Vậy, người tụng kinh do 
tôn kính lời Phật sẽ đạt được lợi ích øì? 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 65 


Mỗi khi tụng kinh, mình nhớ lại những lời dạy của Phật thì đó là mình niệm 
Pháp. Khoảng thời gian mình tụng kinh thì những niệm phiền não, những niệm 
xấu, niệm ác bị đè phục nên không khởi lên; do bị đè phục nên nó yếu đi, nó đã 
yếu thì lúc có khởi lên cũng khởi yếu. Đây là nói phục, còn đoạn là khác nữa. 
Nhưng nhờ có phục nên nó yếu. Vì yếu nên tội chướng, nghiệp chướng cũng yếu 
dần. Khi bên tội chướng, nghiệp chướng yếu thì thiện căn công đức sẽ khởi dậy. 
Hai cái đó như hai cái giả cân. Nếu bên này nặng thì bên kia nhẹ. Nếu bên này nhẹ 
thì bên kia nặng, lẽ đương nhiên là như vậy. Nói cách khác, ngoài phước báu do 
tôn kính Phật pháp, người tụng kinh có thể là tiêu trừ nghiệp chướng. 


Trong đời tu của Sư ông, hắn nhờ tụng kinh Sư ông ngộ ra nhiều điều. 
Xin Sư ông đơn cử một ví dụ về cái ngộ nhờ tụng kinh. 


Nay tôi sẽ nói rõ điều này cho các huynh đệ nghe, vì thông thường ít ai nghĩ 
đến. Nhân khi tụng kinh Kim Cang tôi đã khám phá ra một điều mà từ lâu suy nghĩ 
không biết vì sao trong kinh nói một vị Tu đà hoàn dứt trừ được kiến phiền não, 
còn tư phiền não thì chậm nhứt là trong bảy đời dứt hết thành A la hán. VỊ Tu đà 
hoàn không có đời thứ tám, chỉ đến đời thứ bảy là cuối cùng. Trong kinh nói rõ 
ràng, chứ không nói việc tu hành gì cả. 


Tôi thường suy nghĩ việc đó hoài, nghiệm mãi không ra. Cho đến khi tụng 
kinh Kim Cang đến đoạn Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: VỊ Tu đà hoàn có tự nói mình là 
Tu đà hoàn không? Ngài Tu Bồ Đề đáp là không. Bởi vì Tu đà hoàn gọi là nhập 
lưu. Nói nhập mà không chỗ nhập. Không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp, đó gọi là Tu đà hoàn. Ngay đó tôi hoát nhiên hóa giải được cái điều mà tốn 
không biết bao nhiêu thời gian suy nghĩ về lý do tại sao mà vị Tu đà hoàn không có 
đời thứ tám, chỉ nội trong bảy đời dứt tư hoặc chứng A la hán. 


Nghĩa là vị Tu đà hoàn khi kiến hoặc đã dứt rồi thì tâm vị ấy không còn bị chỉ 
phối bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do không bị chi phối nên tư hoặc không 
có dịp phát khởi. Vì không phát khởi nên lần lần nó mòn yếu đi. Do mòn yếu nên 
nó dứt lần lần. Dứt một phần thì thành Tu đà hàm. Dứt một phần nữa thì thành A 
na hàm. Dứt thêm nữa cho đến dứt sạch hết thì thành A la hán. Nó dứt từng phần, 
dứt lần lần. 


Cũng thế, hằng ngày mình có niệm Phật, tụng kinh, thì lúc đó phiền não, 
nghiệp chướng nó không khởi. Nó không khởi trong khoảng thời gian mình có 
niệm Phật, tụng kinh, chứ không phải nó luôn luôn không khởi. Nhưng có như vậy 
thì nó yếu lần đi. Nó yếu lần đi thì cái lành cái tốt phát triển lên thì gọi là mình có 
tu. Phiền não nghiệp chướng bị dẫn bị phục thì thiện căn công đức phát sanh, cho 
đến lúc nào đó sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn chi phối nội tâm mình là 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 66 


thành công. Mà cũng không biết đến lúc nào, bởi vì chủng tử phàm phu trong vòng 
sanh tử luân hồi của mình nó nặng nề lắm, phiền não nghiệp chướng nặng nê lắm. 
Nhưng nếu hăng ngày mình có phương pháp để dẫn để phục, thì nó sẽ yêu lần lần. 
Bằng không nếu bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối thì mỗi ngày chăng 
những nó không, yếu mà lại mạnh thêm, thì mình càng chui đầu sâu vào vòng sanh 
tử luân hồi. Lẽ tất nhiên hai ngã rõ ràng như vậy. 


Trên đây chỉ là một ví dụ. Nếu các huynh đệ mỗi ngày đều tụng kinh thì sẽ tỏ 
rõ nhiêu điều bô ích. Do đó, tôi khuyên các huynh đệ siêng năng tụng kinh đê thâm 
nhập trí Phật. 


__ Tại Việt Nam, khi tụng kinh, các chùa còn niệm Phật. Xin Sư ông khai thị 
về phương pháp niệm Phật trong tụng kinh? 


Tôi nói rõ để huynh đệ biết rằng tụng kinh và niệm Phật đúng cách là thật tu. 
Khi niệm Phật thì không duyên việc khác. Không duyên theo sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp. Chỉ duyên nơi âm thanh câu niệm Phật. Huấn tập mỗi ngày một mạnh 
lên nơi hạnh niệm Phật thì những niệm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khác, mỗi 
ngày mỗi bớt đi, vì trong khoảng thời gian đó nó không khởi được thì nó phải giảm 
bớt. Mà nếu thời gian niệm Phật càng ngày càng nhiều thì tất nhiên mỗi ngày mình 
lần lần tiến lên. 


Cũng như người tu thiền giữ tâm đừng cho khởi vọng, tất nhiên là làm sao cho 
nội tâm đừng bị chi phối bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó không chỉ phối 
thì phiền não nghiệp chướng không do đâu mà sanh khởi. Phiền não nghiệp 
chướng không khởi được thì lần lần nhẹ đi, cho đến lúc nào đó cũng như cái màn 
che bị rách, bị tan thì ánh sáng từ trong nội tâm phát ra, gọi là tỏ ngộ. Hai đường tu 
dù Thiền dù Tịnh giỗng nhau, chứ không chi khác. 


Vậy, theo Sư ông tu thực chất là không đề tâm dính vào sáu trần cảnh? 


Đúng vậy! Hăng ngày mình bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối là 
không có tu. Lúc nào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó không chi phối nội tâm 
của mình được, thì chính lúc đó là lúc mình tu. Nên nhớ kỹ như vậy! Chứ không 
phải đợi đến lúc mặc áo, đắp y lên chánh điện. Mặc áo đặp y lên chánh điện, lễ 
Phật mà bị cảnh ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó chi phối thì chưa phải là 
có tu. 


Pháp của Phật dạy nói cho rõ là tu tâm. Còn nơi thân và khẩu chỉ trợ giúp cho 
nội tâm mà thôi. Nói như vậy không phải phế bỏ những thời khóa tu tập, ban đầu 
sức tu còn yếu thì phải nương vào thời khóa, quan trọng ở chỗ là ngoài thời khóa 
cũng phải tu. Do đó niệm Phật không luận là lúc đi, đứng, nằm ngồi gì, nếu có 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NHƯ ĐIÉN * * 67 


niệm luôn thì có tu, mà bị gián đoạn là không có tu. Đó là điêm chánh yêu. Tât cả 
các pháp môn khác cũng đêu như vậy. 


Bạch Sư ông, để thâm nhập kinh tạng khi tụng kinh, người tụng phải làm 
gì đề đạt được? 


Để đạt được như thế, khi tụng kinh phải thuộc lòng kinh. Chăng phải các thời 
khóa trong chùa thuộc mà các kinh mình thích cũng phải thuộc. Như tôi cũng vậy, 
thích Phổ Môn phải thuộc Phổ Môn, thích Kim Cang phải thuộc Kim Cang, thích 
phẩm Phổ Hiền phải thuộc phẩm Phố Hiền, cho đến thích Pháp Hoa phải thuộc 
Pháp Hoa. Lúc trước mỗi ngày giữ đều đặn như vậy, riêng kinh Pháp Hoa thì mỗi 
ngảy tụng một biến hoặc hai ngày một biến. Ai làm được như thế thì thâm nhập 
kinh tạng không khó. 


Bạch Sư ông, người bận rộn với nhiều công việc không có thời gian để 
tụng nhiêu thì làm thê nào có thê hiêu kinh được? 


Người bận rộn có thể chọn các phần kinh quan trọng để tụng. Tôi đơn cử cách 
sắp thời gian của tôi trong quá khứ. Năm 1963 khởi lên việc tranh đấu với ông 
Diệm và 1964 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi phải bận bịu 
nhiều công việc nên mỗi ngày không có thời gian tụng kinh Pháp Hoa. Ai cũng 
biết tụng kinh phải tụng luôn nếu không lại quên nên không thể tiếp tục tụng kinh 
Pháp Hoa mà chỉ giữ lại bài kệ phẩm Phương Tiện làm thời khóa cho đến bây giờ. 
Bài kệ phẩm Phương Tiện cũng nhiều lắm, gân 500 câu chữ đâu phải ít. Khi có thể 
thu xếp thời gian thì ta tụng cô định và đều đặn hơn thì mới hiểu kinh thấu đáo 
được. 


Hiện nay, thời khóa mỗi ngày của tôi nhất định phải có là: sáng sớm thức dậy 
tụng phẩm Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, vài kệ phẩm Phương 
Tiện của kinh Pháp Hoa, kinh Phô Môn. kinh A Di Đà rồi hoàn kinh niệm Phật. 
Nếu tụng ra tiếng thì hơn hai tiếng đồng hỗ, nếu tụng thầm thì thì trên dưới một 
tiếng rưỡi. Năm nay tôi đã 24 tuổi nên chỉ thực hiện thời khóa băng cách tụng thầm 
mà thôi, chứ tụng ra tiếng thì không nổi nữa rồi. Sở đĩ tôi nói kỹ như vậy để chúng 
ta biết rõ cách tu tập của mình là phải có sự liên tục hằng ngày. Không nên lúc có, 
lúc không. 


Tụng kinh niệm Phật ngoài mục đích chính yếu là vãng sanh Cực Lạc ra, còn 
có tác dụng hàng phục những phiền r não nghiệp chướng, khiến cho những thiện căn 
công đức được tăng trưởng. Nếu mỗi ngày tu hành đều đặn như vậy, tất nhiên lần 
lần bớt đi phần phàm phu sanh tử mà tiến lần trên con đường Hiển Thánh giải 
thoát. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 68 


Bạch Sư ông, khi hiểu kinh rồi thì lộ trình tu bao lâu mới đạt kết quả? 


Ngay đức Phật cũng phải trải qua vi trần số kiếp tu tập chứ không phải con số 
ức muôn mà mình thường tính toán. Phải lấy số vi trần để tính số kiếp tu hành. Rõ 
ràng như vậy, chính đức Phật nói chứ không ai khác. Như phẩm Đề Bà Đạt Đa 
trong kinh Pháp Hoa, ngài Trí Tích Bồ tát nói: “Tôi xem trong cõi Tam thiên Đại 
thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ băng hột cải mà không phải là chỗ của Bồ tát (chỉ 
cho Phật Thích Ca) bỏ thần mạng để vì lợi ích chúng sinh, vậy sau mới thành đạo 
Bồ đề”. Chứ không phải thường thường như chúng ta, làm được chút ít công đức gì 
đó mà đòi thành ông Hiền ô ông Thánh liền đâu. Trong kinh dạy rất đầy đủ, nhất là 
kinh Đại Bứu Tích nói về công hạnh của các vị Bồ tát rõ ràng lắm. Mọi người nên 
cô gắng tìm đọc. Tôi bây giờ phải nhờ người khác đọc để biết được công hạnh của 
các ngài quá khứ tu thế nào, hiện tại thành tựu thế nào. 


Nói chung, việc dứt trừ nghiệp chướng phiền não để ra khỏi nghiệp chướng 
luân hồi không phải là chuyện dễ. Nhưng mình có tu tập đều đặn là mình có bước 
đi. Mà đã có bước đi là có bước đến. Có bước một bước là giải thoát một bước, 
chứ không phải đợi đến đích rồi mới giải thoát. Thường nghĩ như vậy thấy vui. Bởi 
vì biết mình mỗi ngày có bước là mỗi ngày gần thêm bờ giải thoát. Nên nhớ kỹ là 
vi trần số kiếp chứ không phải ít đâu. Không phải nghe nói: “Tức tâm tức Phật” rồi 
cho rằng thấy tâm là thành Phật. Vì nếu như vậy là mình hơn Phật Thích Ca xa lắm 
TÔI. 

Hòa thượng Thích Trí Tịnh. 
Tạp chí Đạo Phát Ngày Nay, tập LV (11-12/2010), tr. 28-30. 


* Hãy học các dòng nước 
Nước khe núi chảy ổn, 
Từ khe núi vực sâu, 

Biển lớn đầy im lặng. 

Cái gì trống kêu to, 

Ngu như ghè với nước, 
Cái gì đầy im lặng, 

Bấc trí như ao đầy. 

(Tiểu bộ I, 106) 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 69 


THAY LỜI TỰA 
THẢ MỘT BÈ LAU 


(Truyện Kiều dưới cái nhìn quán chiếu) 
NHÁT HẠNH 


Chúng ta thường nghĩ truyện Kiều là truyện của một người khác và chúng ta 
chỉ là khán giả, không có liên can gì. Nhưng khi viết truyện Kiều, cụ Nguyễn Du 
đã sông trong da thịt của nhân vật Kiểu, đã trở thành một với Kiều. Và qua Kiểu, 
cụ đã nói được tâm sự của chính mình. Cô Kiều trong truyện đã phải bắt buộc làm 
gái glang hồ. Là một nhà Nho, một mẫu mực đạo đức thời xưa ở Việt Nam, vậy mà 
có khi cụ Nguyễn Du cũng có cảm tưởng mình là một gái giang hồ. Cụ đã làm 
quan với triều Lê. Sau khi nhà Lê mất, cụ bị nhà Nguyễn gọi ra làm quan. Không 
từ chối được, cụ phải ra làm quan cho triều Nguyễn. Theo quan niệm của Nho giáo 
này xưa, một người thần tử trung thành không bao giờ thờ hai vua (trung thần bất 
sự nhị quân). Trong khi viết truyện Kiều, cụ Nguyễn Du viết truyện của chính 
mình. Cụ muốn gửi tắc lòng mình vào thiên cổ chứ không phải vì ngồi không, cao 
hứng nhất thời mà viết ra một tác phẩm chữ Nôm. 


Nêu có chánh niệm, đem những khổ đau, luân lạc và gian truân của mình ra 
đọc truyện Kiều chúng ta cũng có cơ hội thấy được bản thân. Và như vậy đọc 
truyện Kiều cũng là tu. Tu tức là nhìn tất cả những gì đã và đang xảy ra trong đời 
mình bằng con mắt quán chiếu. 


Trong quá khứ, có nhà Nho đã liệt truyện Kiều vào loại dâm thư vì trong 
truyện có tả đời sống của một cô gái giang hồ. Họ có thể đứng về phương diện đạo 
đức của Nho giáo mà nói như vậy. Nhưng dùng con mắt quán chiếu mà nhìn cuộc 
đời Thúy Kiều, ta có thể học được bài học của khổ đau và kinh nghiệm. Nếu biết 
cách đọc, chúng ta có thể học được rất nhiều từ truyện Kiều như học từ một cuốn 
Kinh. Và truyện Kiều sẽ không phải là dâm thư mà là kinh điển. 


Truyện Kiểu là truyện về cuộc đời, có những hoàn cảnh khổ đau, hạnh phúc 
và u mê của cuộc đời. Lấy con mắt của người quán chiếu nhìn vào truyện Kiều, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 70 


chúng ta có thể thấy được bản chất của cuộc đời. Những điều xảy ra trong mười 
lăm năm của cô Kiêu có thể xảy ra cho bất cứ người nào. (Vì vậy ở Việt Nam có 
truyền thống bói Kiều). Kiếu đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, đi qua tất 
cả những chuyện lên voi xuống chó của một con người. Thúy Kiều có khi đã làm 
học trò, làm vợ của một người có quyền thế gân như vua (Từ Hải), làm đây tớ, làm 
người yêu, làm vợ lẻ và làm một người con gái phong Sương.. . Kiều cũng đã từng 
làm sư cô. Mỗi chúng ta ít nhất đã có một giai đoạn giống như giai đoạn của Thúy 
Kiều, ta phải nhìn nhận một toàn thể mà đừng nhìn từng khoảng ngẵn. 


Chúng ta phải có con mắt trạch pháp, tức con mắt có khả năng nhận xét và 
phân biệt. Khi đọc Kinh, ta cần phải có nhận thức độc lập, huống nữa là khi đọc 
truyện Kiều. Ta phải nhìn cụ Nguyễn Du băng con mắt trạch pháp. Cụ tin vào 
thuyết tài mệnh tương đồ (tài năng và số mệnh chống trái nhau). Chúng ta sẽ từ từ 
xét coi tại sao cụ tin vào thuyết này và thuyết này có đúng hay không. Nếu đúng thì 
đúng bao nhiêu phần trăm. Không phải vì cụ nói “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét 
nhau” hay “chữ tài liền với chữ tai một vần” mà chúng ta tin ngay vào sự tương 
phản, chống trái của tài và mệnh. Có những người có tài nhưng không bị tai nạn, vì 
họ có tu, có chánh niệm và sự khiêm nhường. Tai nạn sẽ không xảy tới cho họ, hay 
ít nhất, không xảy tới cho họ nhiều như cho những người quá cậy vảo tài năng của 
mình mà xem thường người khác. 


Dựa theo truyện Phong Tình Lục của Trung Hoa để viết truyện Kiều, cụ 
Nguyễn Du đã biến tập tiểu thuyết tầm thường này thành một tác phẩm văn 
chương phong phú và sâu sắc. Một lần nữa chúng ta thấy cốt tủy của một tác phẩm 
có giá trị không phải là cốt truyện mà là văn chương và tư tưởng. 


Ngày xưa tôi cũng đã từng dạy văn chương Việt Nam và đã dạy truyện Kiều. 
Nhưng tâm của tôi lúc đó không được như bây giờ. Tôi đã dạy với tư cách một 
giáo sư văn chương mà chưa bao giờ dạy với tư cách một thiền sư. Nhìn với tư 
cách một thiền sư là nhìn sâu, nhìn kỹ, nhìn bằng sự khám phá của thiền quán mọi 
sự kiện qua nhận thức, đau khổ, hạnh phúc, thành công, thất bại và qua sự tu học 
của mình. Nhìn như vậy trong khi đọc lại truyện Kiều ta có thể thấy được những 
điều rất mới. 

Khi đọc truyện Kiều ta không nên ngại về từ ngữ và điển tích. Các bản truyện 
Kiều đều có chú giải. Có tài liệu là ta có thể hiểu được hết các điền tích và từ cô. 
Điều quan trọng là chúng ta đọc với tâm trạng quán chiếu, tìm thấy tâm lý của tác 
giả và tìm thấy lòng mình. 


(Làng Mai khóa tu mùa Xuân 1992) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 71 


LỜI GIỚI THIỆU 
CHỈ NAM THIÊN TẬP 


NHÁT HẠNH 


Thán gởi các bạn trẻ 


Khi tâm mình lo lắng hoặc phiền giận, tư duy mình thường không được chính 
xác và mình có thể đi đến những quyết định mà sau này mình hối tiếc. Thiền tập 
giúp cho mình lắng xuống, để mình có đủ thảnh thơi và sáng suốt. Vì vậy tôi xin 
mời các bạn mỗi ngày thực tập theo những chỉ dẫn mà tôi hiến tặng sau đây trong 
tập “Chỉ nam Thiên tập - dành cho người trẻ `. 


Thiền tập có công năng nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa, đối trị với sự căng 
thắng, lo lắng, buôn phiên, sợ hãi, đem lại được niềm vui sống và giúp phục hồi 
được truyền thông giữa ta với những người khác. Ta có thể tập thiền một mình hay 
với một đoàn thể. Thực tập trong một đoàn thể giúp ta có cơ hội thừa hưởng được 
năng lượng tập thể. Năng lượng này nâng đỡ ta, bảo hộ ta, giúp cho ta làm được dễ 
dàng hơn những gì mà một mình ta thấy khó làm. Những phép thực tập đưa ra 
trong cuốn chỉ nam này có thể đem lại cho ta những kết quả tốt đẹp trong một thời 
gian không dài, và nếu ta theo đúng những chỉ dẫn trong sách, ta sẽ an tâm không 
sợ bất cứ một biễn chứng nào. 


Thiền trước hết là sự có mặt đích thực của ta trong giây phút hiện tại, ngay tại 
nơi ta đang có mặt. Trong đời sông hàng ngày, tâm ta thường bị chìm đắm trong 
quá khứ, hoặc rong ruồi về tương lai, hoặc đang vướng mắc những toan tính, lo âu 
trong hiện tại, vì vậy tâm và thân không có mặt cho nhau. Thiền là đem tâm trở về 
với thân, đem tâm trở về với tâm, để giúp ta thiết lập được thân và tâm trong giây 
phút hiện tại, ý thức được sự có mặt của ta, và những gì đang xảy ra trong giây 
phút hiện tại trong các lãnh vực thân ta, tâm ta và hoàn cảnh ta. Có mặt trong giây 
phút hiện tại có nghĩa là đang thực sự sống, và đang tiếp xúc với sự sống trong ta 
và chung quanh ta. 


Nếu tâm ta hoặc bị lôi kéo hoặc bởi quá khứ, hoặc bởi tương lai, hoặc bởi 
những toan tính lo âu hoặc hờn giận thì ta không thực sự đang sông đời sống của 
ta. Nhà văn Pháp Albert Camus có nói tới những kẻ ' "sống như một người chết” 
(vivre comme un mort) [trong tiêu thuyết LÊtranger] là như vậy. Sông có nghĩa là 
có mặt đề tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong ta và chung quanh ta. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * *72 


Đọc tới đây xin bạn ngồi thẳng lên, và để ý tới thế ngôi thắng của bạn. Bạn 
hãy mửm cười để chứng tỏ là bạn đang có ý thức về cái lưng được ngôi thẳng của 
bạn. Rồi bạn thở vào một hơi châm chậm, và đuy trì ý thức ấy. Thở ra, bạn cũng 
duy trì ý thức ấy (bạn đang ngôi thẳng) và mỉm cười trong suốt thời gian của hơi 
thở ra. Nếu bạn thấy làm như thể là dễ chịu, bạn có thể tiếp tục thêm một phút nữa, 
và duy trì lưng thắng, ý thức mụ cười và hơi thở. 


Cái khả năng nhận biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, đạo Bụt gọi 
là chánh niệm, gọi tắt là niệm. 


Đó là năng lượng đưa tâm trở về lại với thân để thân và tâm hợp nhất (thân 
tâm nhất như), để thân tâm được thiết lập trong giây phút hiện tại. Ta có thể Sử 
dụng hơi thở, bước chân hay nụ cười để làm phát hiện năng lượng ã Ấy, ý thức ấy. 
Chánh niệm chính là ý thức Ấy. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì 
(conscience esf toujours conscience de quelque .chose), chánh niệm cũng thế. Khi 
ta đề ý tới hơi thở của ta, thì đó là chánh niệm về hơi thở, và hơi thở ấy được gọi là 
hơi thở có chánh niệm. Khi ta có ý thức về từng bước chân chúng ta đặt trên nền 
đất, thì đó là chánh niệm về bước chân, và bước chân ấ ấy được gọi là bước chân có 
chánh niệm. Vì thế thực tập hơi thở có chánh niệm hoặc bước chân có chánh niệm 
là chế tác năng lượng chánh niệm, và duy trì năng lượng chánh niệm. Chánh niệm 
còn được duy trì thì tâm còn có mặt với thân, và ta (hành giả, người thực tập) đang 
có mặt trong giây phút hiện tại và có thể tiếp xúc với những gì đang có mặt trong 
hiện tại. 


Đọc tới đây, bạn có thể ngồi thăng lại và thực tập vài hơi thở chánh niệm: tôi 
đang thở vào, và tôi biết là tôi đang thở vào; tôi đang thở ra, và tôi biết tôi đang 
thở ra. Hoặc: tôi đang thở vào và tôi ý thức được đáy là hơi thở vào của tôi, tôi 
đang thở ra và tôi ÿý thức được đây là hơi thở ra của tôi. Bạn thở cho tự nhiên, 
đừng có gắng gò ép, thở như thể nào mà bạn cảm thấy dễ chịu trong khi thở. Bạn 
có thể thực tập: tôi đang thở vào, và thấy trong người khỏe khoắn, tôi đang thở ra 
và thấy trong người nhẹ nhàng. Bạn thực tập một hoặc hai phút. Thấy khỏe thấy 
nhẹ thì bạn mửm cười đề nhận diện sự có mặt của cảm giác khỏe và nhẹ ấy. 


Kinh Quán Niệm Hởi Thở 


Có một kinh gọi là kinh Quán Niệm Hơi Thở, dạy về cách chế tác và duy trì 
chánh niệm về hơi thở. Chánh niệm do hơi thở chế tác và duy trì có công năng làm 
lắng dịu hình hải, cảm giác, cảm xúc, đem lại sự buông thư và thảnh thơi cho thân 
và cho tâm. Chánh niệm lại có công năng nhận diện các tâm hành, nuôi dưỡng 
những tâm hành tốt như niềm tin yêu, sự tha thứ, lòng bao dung, và chuyên hóa 
những tâm hành xấu như sự bực bội, lòng ganh ghét, sự giận hờn, v.v... Chánh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 73 


niệm còn nuôi lớn được sự chú tâm (định lực) giúp chúng ta nhìn sâu vào thực tại 
và khám phá ra được tính bất sanh bắt diệt, không tới không đi, không có không 
không, không một không khác. Thấy được bản chất của thực tại rồi thì ta được giải 
thoát, vượt thoát sợ hãi, nghi ngờ, giận hờn và tuyệt vọng. Kinh Quán Niệm Hơi 
Thở là một châu báu trong nên văn học Phật giáo. 


Hơi thở tùy thuộc về thân nhưng được xem như là những cây cầu nối liền với 
tâm. Đề ý tới hơi thở, ta thiết lập được cây cầu, và chỉ trong một giây đồng hồ hay 
ít hơn, ta đã có thể làm cho thân tâm hợp nhất. Thân tâm hợp nhất đó là nền tảng 
của thiền. Thân tâm hợp nhất là điều kiện căn bản để ta nắm bắt được giây phút 
hiện tại. Nghĩa là nhận diện được những gì xảy ra trong giây phút â Ấy, hoặc ở thân, 
hoặc ở tâm, hoặc ở hoàn cảnh. Không phải chỉ trong tư thế ngôi thiền ta mới làm 
được chuyện này. Khi ta giặt áo, tưới rau, lái xe, rửa bát, đi câu, v.v, ta cũng có thể 
đặt mình trong trạng thái thân tâm nhất như ấy. 


Bạn hãy thứ đứng dậy và tập bước đi vài bước trong chánh niệm. Thở vào bạn 
bước một bước, và ý thức được sự xúc chạm của bàn chân trên sàn số, sàn gạch, 
hoặc mặt đất. Thở ra, bạn bước một bước nữa, tâm hoàn toàn đặt vào bước chân. 
Trong khi bước những bước chân như thể, bạn không còn suy nghĩ, vì tâm bạn 
đang chú trọng vào bước chân và sự xúc chạm của bàn chân với mặt đất. Bạn tập 
bước như thế nào mà mỗi bước chân của bạn có thể đem lại cho bạn niềm vui và 
sự thanh thản. Những người trong xã hội bây giờ quá bán rộn: họ ấi như chạy, họ 
đi như bị ma đuổi, họ không có hạnh phúc và thánh thơi trong từng bước đi. Có thể 
bạn cũng đã quen là như họ, nhưng bây giờ bạn muốn thay đổi, để mỗi bước chân 
có thể đem lại niềm vui, sự vững chãi và sự thánh thơi. 


Thiền tổ Lâm TẾ nói: bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông (địa hành 
thần thông). Phép lạ không phải là đi trên than hồng, đi trên mây hoặc đi trên mặt 
nước. Phép lạ là đi trên mặt đất, đi như một con người tự do, thanh thản, có chủ 
quyền về đời mình, không bị hoàn cảnh lôi cuốn, không đi như một con người 
mộng du. Bụt đi như thế hàng ngày, và ta cũng có thể tập đi như thế. Trong khi tập 
đi, nếu thấy dễ chịu, mâu nhiệm, thảnh thơi, bạn hãy mỉm cười để nhận diện sự dễ 
chịu ấy, phép thần thông ấy. 


Trong kinh Tương Ưng Bộ (S.V. 316) Bụt có nói là khi chưa thành đạo, phép 
thực tập hơi thở chánh niệm giúp cho thân ngài và hai mắt ngài không mệt mỏi, và 
giúp cho thân ngài thảnh thơi không vướng bận. Có nhiều kinh trong tạng Hán 
cũng như trong tạng Pàli dạy về phép quán niệm hơi thở. Bạn có thể tham khảo 
kinh một trong Tương Ưng Bộ (S.V. 311), kinh này tuy vắn tắt nhưng có đầy đủ 16 
phép thực tập. Trong tạng Hán, bạn có thể tham khảo kinh Tạp A Hàm 803, cũng 
có nội dung tương đương. Bốn bải tập đều giúp bạn nhận diện hơi thở, theo dõi hơi 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 74 


thở, nhận diện thân thể và buông bỏ sự căng thẳng trong thân thể. Bạn có thể thực 
tập bốn bài tập này trong bất cứ tư thế nào của thân thê, năm, ngồi, đi hoặc đứng. 
Ngôi hoặc nằm thì thực tập dễ hơn. Thực tập bốn bải này, bạn sẽ thấy hơi thở có 
chánh niệm làm cho thân bạn và mắt bạn hết mệt mỏi, và tâm bạn, vì đang chú ý 
tới hơi thở và sự buông thư, cũng được nghỉ ngơi và không bị tư duy hoặc lo lắng 
buôn giận kéo dải. 


Xin mời bạn thực tập như sau: ngôi xuông, hoặc trên ghê, hoặc trên một cải 
gồi ngồi, đem tâm ÿ vào thê ngồi ngay thăng của mình, mỉm cười, biêt mình đang 
ngôi thăng. 


Đây là bài tập thứ nhất trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở: Thở vào nhè nhẹ, ý 
thức đây là hơi thở vào. Thở ra, biêt răng đáy là hơi thở ra (Làm ba lán). 


Đáy là bài tập thứ hai: theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, đừng để cho ý thức 
ấy gián đoạn. Thở vào nhè nhẹ, theo dõi hơi thở vào từ đầu đến cuối. Đừng để cho 
ý thức gián đoạn. Ý bảm vào hơi thở vào, buông bỏ hết mọi suy tư. Đối tượng của ý 
bây giờ chỉ là hơi thở vào. Thở ra nhè nhẹ, theo dõi hơi thở ra từ đâu đến cuối. 
Đối tượng duy nhất của tâm ÿ là hơi thở ra, đừng để cho ÿ thức ấy gián đoạn (Làm 
ba lán). 


Nếu bạn cảm thấy khỏe khoắn, dễ chịu và thích thú trong khi thở, đó là một 
dầu hiệu rât tôt. Với hai bài tập trên, bạn bắt đâu có niệm và có định (định là 
Samadhn). 


Đáy là bài tập thứ ba và thứ tư: Thở vào nhè nhẹ, trong khi thở vào nhận 
diện được hình hài của mình. Thở vào tôi ý thức được sự có mặt của cơ thê tôi. 
Thở ra, tôi buông bỏ mọi sự căng thăng trong cơ thê tôi. 


Chính nhờ hai bài tập này mà ta có thể buông thư, giúp cho cơ thể buông bỏ 
những sự căng thắng, giúp cho cơ thể lắng dịu, nghỉ ngơi. Khi cơ thể có cơ hội 
lắng dịu và nghỉ ngơi thì cơ thể bắt đầu có khả năng tự trị liệu. Bạn đâu cần đọc 
tiếp. Mời bạn xếp sách lại và đi thực tập thử đi, trong tư thế nằm hay ngồi. Ngày 
mai đọc tiếp cũng được. 


Có thể là trong lúc này, có những điều không vừa ý đang xảy ra trong gia 
đình, trong cộng đồng hay trong công việc của bạn. Những điều bất như ý đó đã và 
đang khiến cho bạn lo lắng và bực bội, làm cho bạn không được nhất tâm trong khi 
thực tập thiền. Bạn có khuynh hướng muốn nghĩ tới những điều bất như ý ấy, và cứ 
suy nghĩ phải làm thế nào đề giải quyết mọi chuyện để tình trạng có thể chuyên đổi 
và đi theo ý mình muốn. Những lo lắng, bực bội và suy nghĩ đó làm cho tâm bạn 
bắt đầu bất an, rối rắm, và làm cho năng lượng của niệm và của định yếu đi. Nếu 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 75 


đó đang là tình trạng của bạn thì bạn ,phải lập tức nhìn kỹ để thấy được một sự 
thực: Khi tâm ta bắt an, buôn bực và rồi rắm thì những suy tư của ta sẽ không sảng 
suốt và những gì ta làm trên căn bản của sự rồi rắm và buôn bực sẽ có thể làm cho 
tình trạng xấu hơn. Căn bản là ở nơi tâm, và điều quan trọng nhất làm cho tâm an 
lại. Tâm an lại thì suy tư mới sáng suốt và hành động mới không sai lầm. Vì vậy 
bạn quyết định buông bỏ những lo lắng, những tính toán, những suy tư ấy đề trở về 
cho tâm an lại. Tâm mình không an, thì mình không có hạnh phúc, dù hoàn cảnh 
có tốt đẹp và thuận lợi. Phải lo cho tâm trước, đừng vội lo cho cảnh. Tâm an thì ta 
mới thấy được cảnh rõ ràng và chuyển hóa được hoàn cảnh. Và bạn quyết định: 
phải làm cho tâm an trước. Mà muôn làm cho tâm an thì sự thực tập là quan trọng 
nhất. Tâm an rồi, sự bực bội và lo lắng không còn nữa, thì ta đã có hạnh phúc rồi, 
và ta có thể chấp nhận được hoàn cảnh. Hạnh phúc là tùy tâm chứ không phải là 
tùy cảnh. Bạn hãy nhắc nhở bạn điều ấy nhiều lần, và bạn có thể đọc lại mỗi ngày 
đoạn này để thấy cho rõ cái ưu tiên là tâm chứ không phải là cảnh. Và mỗi khi 
đang thực tập mà những bực bội, lo lắng hay tính toán nỗi dậy thì bạn ha4y mỉm 
cười nhận diện chúng và nói: ta lo cho tâm ta trước đã, rồi trở về với sự thực tập. 


Lắng Dịu Thâm Tâm 


Những bài thiền tập mà chúng ta đã nói tới và bạn đã thử đem ra áp dụng đều 
có mục đích làm lắng dịu thân tâm. Những thực tập này giúp ta không sa vào tình 
trạng căng thắng và lo lắng có thể đưa tới bệnh. Nếu có căng thắng và lo lắng thì 
sự thực tập giúp ta buông bỏ căng thắng và lo lăng để cơ thể ta bắt đầu khả năng tự 
trị liệu. Tâm ta và thân ta đều có khả năng tự trị liệu lẫy nếu ta giúp cho thân tâm 
được lắng địu trở lại. Những bài tập trên có thể được cả gia đình và cả cộng đồng 
thực tập chung. Năng lượng tập thể sẽ yễm trợ ta thực tập dễ thành công. Sinh viên 
và học sinh thực tập đề có thể thành công trong việc học tập và thi cử. Cha mẹ thực 
tập để có thể đối xử với nhau và với con cái một cách hòa ái và nhẹ nhàng. Thầy 
giáo cô giáo thực tập để tự bảo hộ mình và dạy cho học trò trong lớp cùng thực tập 
đề tất cả đều đạt tới tiến bộ. Nhân viên một hãng xưởng thực tập để có thêm sức 
khỏe, sự dẻo dai và duy trì được một không khí làm việc dễ chịu. 


Nhất Hạnh 
Chỉ nam thiền tập (dành cho người trẻ). 


NXB Lá Bối, xuất bản lần thứ nhất, San Jose, CA. 2009, tr. 11-29 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 76 


LỜI GIỚI THIỆU 
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN 


GS. NGUYÊN HUỆ CHI 


[Tác giả: NGUYÊN LANG, tức Thiền sư Nhất Hạnh. 
Việt Nam Phật giáo sử luận gồm 3 tập, khỗ 14,5 x 20,5 em, 1.337 trang] 


Tập I bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận của ông Nguyễn Lang xuất bản ở 
Sài Gòn năm 1973 ?. Sau ngày Bắc Nam thống nhất, nhiều bạn đọc miền Bắc hắn 
đã từng có dịp tiếp xúc với công trình còn đở dang này. Nhưng không lâu sau đó, 
vào năm 1978, tập II được công bố tiếp ở Paris, vẫn dưới danh nghĩa nhà xuất bản 
cũ. Ngay chính tập I cũng được tác giả cho ¡n lại, nội dung không mấy thay đổi, 
duy hình thức ấn loát trang nhã và hiện đại hơn. Và chỉ vào khoảng giữa năm 1978 
là cùng, cả hai tập sách vừa tái bản vừa In mới Ấy, đã hầu như có mặt trong đời 
sông học thuật của giới nghiên cứu trong nước, Bắc cũng như Nam '?), 


Có thê nói bộ sách đã được đón nhận với một thiện cảm không phải bỗng chốc 
có ngay, mà nấy nở dần dà cùng với quá trình đọc sách. Điều đó có lý do của nó. 
Nói về lịch sử Phật giáo thì trước Nguyễn Lang khá lâu, những tên tuổi như Trần 
Văn Giáp, Thích Mật Thẻ, bằng uy tín cá nhân, trong nghiên cứu, biên khảo, hoặc 
trong hành Đạo, xử thế, đã n ra những công trình như Le Bouddhisme en Annam 
đes origins au XIHè siecle °? và Việt Nam Phật giáo sử lược ° khiến người ta nhìn 
vào phải vị nỄ. Và trước Trần Văn Giáp, Thích Mật Thể rất lâu, cũng đã có những 
bộ “Thiền phả” nổi tiếng, lẻ tẻ xuất hiện trong các thế kỷ từ XIV đến XIX, như 
Thiền Uyễn Tập Anh ”, Tam tổ thực lục '), Thánh đăng lục “”, Thiền uyễn kế đăng 
lục °* Đại Nam Thiền uyễn truyền đăng lục ””... mà những ai quan tâm nghiên cứu 
đều có biết đến dù ít hay nhiều. Vậy thì, trong tình hình nghèo nản, ít ỏi và sai lạc - 
vì luôn luôn bị mất mát phá hoại - của kho tài liệu văn hóa - tôn giáo - triết học của 
nước nhà trong liền mấy thế kỷ nay, lại càng nghèo nàn hơn vì sự hủy hoại đáng sợ 
của ngót nửa thế kỷ vừa qua, như nhiều nhà nghiên cứu đã được tận mắt chứng 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NHƯ ĐIỀN * * 77 


kiến, liệu ông Nguyễn Lang có tìm thêm được điều gì mới hay không để đóng góp 
vào con đường mà người trước đã khai phá? Một băn khoăn e ngại thực là chính 
đáng, nhưng cũng quá trình đã lần lượt được đánh tan đi, khi ta từng bước tiếp xúc 
với Việt Nam Phật giáo sử luận. 


Trước hết, bù đắp vào sự thiếu thốn tài liệu, cuốn sách của Nguyễn Lang đã 
biết dựa rất chắc trên từng chặng thành tựu của những công trình đã có, kế từ 
những cuốn Lý hoặc luận, Tứ thập nhị chương cuối đời Hán, cho đến những cuốn 
sách mới được xuất bản gần đây. Về phương diện này, phải thừa nhận Việt Nam 
Phật giáo sử luận có cái nhìn thâut óm khá rành mạch và chuẩn xác, có thái độ tri 
âm, tri kỷ của người kế thừa. Không những thế, hay còn quan trọng hơn, tác giả lại 
biết chọn cho mình một phương thức trình bày uyên chuyên: kết hợp giữa viết sử 
và bình luận lịch sử; giữa xây dựng các mốc biên niên sử truyền giáo (bao gôm các 
thế thứ tông phái) và lần tìm ra sợi dây thông nhất bên trong kết nôi các mộc biên 
niên sử ây lại, qua đó tạo thành dáng nét riêng, là linh hồn, bản sắc của Phật giáo 
Việt Nam; giữa nghiên cứu tiểu sử các nhà tu hành và đi sâu tìm hiểu tính cách con 
người, tư tưởng và thơ ca của họ... Bởi thế, bộ sách của Nguyễn Lang tuy không 
đưa ra một tài liệu gì thật đột xuất, nhưng đã đáp ứng được một trong những nhu 
cầu khách quan, ngày càng trở nên bức xúc của khoa học xã hội và nhân văn nước 
ta, trong một cô găng chung nhằm mạnh mẽ quay về với văn hóa dân tộc. Đó là 
nhu cầu khám phá cận kề về Phật giáo Việt Nam - một thực thể tinh thần đã tồn tại 
hàng nghìn năm, không phải với tư cách một tôn giáo ngoại nhập, mà đã được bản 
địa hóa từ rất lâu... và vẫn thường xuyên được bản địa hóa, để trở thành một phần 
tâm linh dân tộc; không phải chỉ là một tôn giáo đơn thuần mà cao hơn hẳn thế, 
còn là một thành tố trọng yếu của văn hóa, tư tưởng; và không phải là một thành tô 
TỜI rạc, phiến diện, mà luôn luôn hiện diện như một hệ thống, có sức vận động và 
phát triển tự thân trong suốt tiến trình lịch sử. Nếu nói rằng Nguyễn Lang đã tìm ra 
được một kết cầu hợp lý cho bức tranh sông thực của lịch sử Phật giáo Việt Nam từ 
nguồn gốc đến thế kỷ XIX thì cũng không có gì quá đáng, vì lẽ, dù đó đây có nhiều 
điểm còn phải bổ sung, thay đổi, cái kết cấu mà ông tạo dựng nên trang sách cũng 
đã trở thành một cái gì khách quan và ồn định, nó góp phân làm sống lại không khí 
cũng như diện mạo cụ thể của sinh hoạt Phật giáo qua các thời đại, đến mức ngay 
những bộ sách cùng đề tài triển khai sau ông, muôn tự đề xuất một hướng tìm tòi 
mới, khoa học hơn, xác đáng hơn, chung quay vẫn phải dựa vào kết quả đó, đôi khi 
còn biến hóa vay mượn nó một cách lộ liễu. 


Thực ra, nói Nguyễn Lang không đưa ra tài liệu gì mới thì cũng không đúng 
hắn. Như Blaise Pascal cũng từng lây ví dụ về một người chơi cầu biết gieo quả 
cầu đúng chỗ để nhân mạnh vai trò tiên quyết của cách lựa chọn và sử dụng tài liệu 
trong nghiên cứu “ “ta cũng có thể nói như vậy về bộ Việt Nam Phật giáo sử luận 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 78 


của ông Nguyễn Lang. Mặc dù xét từ những tài liệu cốt yếu làm nên cho bộ sách. 
Nguyễn Lang không có nhiều những tài liệu độc đáo hơn người, nhưng ông lại tìm 
được nhiều tài liệu bố trợ hiểm có, nhất là tài liệu Phật giáo Trung Quốc liên quan 
đến Phật giáo Việt Nam; đặc biệt hơn nữa là ông đã biết cách làm cho tư liệu “sống 
dậy”. Một mặt, chúng được ông khảo sát thật tâm huyết và tỷ mỹ, như một nhà văn 
bản học thực thụ, nhằm đưa ra những bằng cứ có giá trị “thiết chứng”, thuyết phục 
được người xem. Mặt khác, ông biết nhìn ra trong tư liệu những tiếng nói riêng, 
những “ân ngôn” bất ngờ có khả năng thông báo những điều lý thú, mà người khác 
nhìn vào chưa chắc đã thấy gì. Vì thế, tuy đã hơn một lần đọc các tài liệu này, ta 
vẫn bị ngòi bút ông lôi cuốn không thể nào cưỡng lại được, và say mê theo dõi các 
phát hiện của ông, từ những nhận định về vị trí đặc biệt của trung tâm văn hóa Luy 
Lâu so với Lạc Dương và Bình Thành, về ảnh hưởng của Thiền học Việt Nam đối 
với Thiền học Trung Quốc ngay từ buổi sơ khởi, thông qua Thiền sư Khương Tăng 
Hội, đến các tìm tòi gợi ý về quá trình hình thành bộ sách Thiền uyễn tập anh, về 
gốc tích của Tuệ Trung Thượng sĩ °'), về địa vị đặc biệt của Pháp Loa trong Trúc 
Lâm tam tổ, về môi quan hệ ý nhị giữa Pháp Loa và Huyền Quang, về bước 
chuyền rõ rệt của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn nhà Trần (phóng khoáng ở 
sơ Trần và được tổ chức hoàn bị sau khi Trần Nhân Tông nắm quyên lãnh đạo 
Giáo hội Trúc Lâm), về ảnh hưởng của Mật tông đậm nét trở lại dưới thời Trần 
Anh Tông cũng như trách nhiệm của nhà Nho cô chấp Đoàn Nhữ Hài trong việc 
phá vỡ quan hệ hòa hảo Chiêm - Việt mà Trần Nhân Tông đã xây dựng, về Thiền 
phái Tào Động và Thiền phái Lâm Tế ở Đàng ngoài và Đảng trong thế kỷ XVII.. 
Ta cũng không thê không suy nghĩ với thái độ trần trọng, trước những phân tích 
sâu sắc mà chừng mực của ông vệ tư tưởng Phật giáo của Trần Tung, Trần Thái 
Tông, Trần Nhân Tông, Hương Hải Thiền sư, Thạch Liêm Thiền sư, Trúc Lâm 
tông chỉ nguyên thanh của Ngô Thì Nhậm, hay Thập giới cô hồn quốc ngữ của Lê 
Thánh Tông... 


Nhờ lối phân tích kết hợp uyễn chuyển giữa hành xử của nhân vật và cách 
nhân vật quan niệm, tìm tòi triết thuyết Phật giáo, tác giả thường làm hiện diện 
trước mắt người đọc không phải một vài bản tiểu sử khô khan về các vị tổ “đèn nối 
đèn”, mà là hàng loạt tính cách sinh động. Đặc biệt, nhờ phương pháp luận giải và 
chứng minh không áp đặt, cứ để cho đối tượng tự nói lên, v" kiến Nguyễn Lang 
không mấy khi làm người đọc khó chịu, dù có thể chỗ này chỗ khác vẫn chưa tán 
đồng. Ở đây, ông đã tránh được hai khuynh hướng trái ngược mà nhiều công trình 
nghiên cứu trước nay hay vấp phải: hoặc rơi vào tình trạng nói suông, bất chấp tư 
liệu, chỉ cốt phục vụ săn một vài quan điểm nào đấy và cô chứng minh cho sự sáng 
suốt, đúng đắn, nhìn xa trông rộng của những quan điểm ấy. Hoặc ngược lại, trích 
dẫn tài liệu la liệt, nhưng không có tài liệu nào ăn nhập với đối tượng cả, rốt cuộc 
đối tượng cũng chỉ là cái cớ cho sự phô bày các tri thức uyên bác của mình. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỆN * * 79 


Bộ sách của Nguyễn Lang còn có một ưu điểm đáng quý: coi trọng vai trò của 
tài liệu trong luận chứng, có thái độ tỉnh táo trước hiện tượng thật giả khó phân của 
nhiều nguồn tư liệu, nhưng không bao giờ đi đến một thái độ cực đoan, hoài nghi 
chủ nghĩa, trong khi lục vào kho tài liệu nghèo nàn, thậm chí hỗn loạn của cha ông. 


Tinh thần tôn trọng sự thật ở đây hoàn toàn không bị lẫn lộn với sự phủ nhận 
sạch trơn di sản quá khứ. Vạch ra tất cả những ý kiến khác nhau về niên đại xuất 
hiện của cuốn Lý hoặc luận của Mâu Bác, từ Lương Khải Siêu, Hồ Thích, H. 
Maspéro, Pelliot, đếln Mastsumoto Bunzaburo (Nhật Bản)... Nguyễn Lang vẫn 
tìm được một giải pháp khả thủ để sử dụng cuôn sách đó nhằm soi rọi cho tình 
hình truyền bá đạo Phật ở Giao Châu vảo thê kỷ thứ II sau Công nguyên mà không 
làm độc giả phân vân, nghi ngờ. Hay khi duyệt lại các ý kiến phản bác quan niệm 
truyền thống cho rằng Thập giới cô hồn quốc ngữ văn là của Lê Thánh Tông, ông 
đã tìm được một hướng giải quyết tích cực: đi sâu vào nội dung cụ thể của bài văn 
để rút ra nét tính cách nhà Nho của chính người sáng tác. Nét tính cách này, theo 
Nguyễn Lang, chứng tỏ người đó rất gần gũi với Lê Thánh Tông. Những phân tích 
thấu đáo như trên thật có lý có tình, và rõ ràng không phải là cách nêu nghịch lý 
cho vui của người thiếu trách nhiệm. Thiết tưởng, trong các giá trị của một công 
trình nghiên cứu, cũng phải quan tâm đến phân giá trị ngoài ngôn bản, tức là định 
hướng tư tưởng của người xây dựng nên công trình. Định hướng của người viết 
Việt Nam Phật giáo sử luận không gì khác hơn là củng có niềm tin của bạn đọc vào 
các truyền thống văn hóa tốt đẹp, lâu đời của dân tộc chúng ta. Đó hiển nhiên là 
một định hướng chính xác. 


Lẽ tự nhiên, Việt Nam Phật giáo sử luận cũng còn một số nhược điểm. Nhược 
điểm dễ thấy nhất là việc phân bổ tý lệ chương mục giữa hai tập chưa thật đồng 
đều. Nếu xét về số trang thì tập II quá mỏng trong khi tập I lại quá dày, nhưng nếu 
xét về nội dung vấn đề thì dường như tập I có tham vọng bao quát lịch sử Phật giáo 
cho đến hết thời thịnh trị của nó (nhà Trần), hóa ra lại chưa bao quát được, phải để 
lại một chương cho vào tập II chương XVII: “Sinh hoạt tăng đồ và cư sĩ”. Phải 
chăng lúc viết xong tập I, tác giả chưa có ý định viết chương này, về sau đọc lại 
thấy thiếu nên mới phải bổ sung? Nhưng cũng do sự bổ sung có phần vội vã nên 
chương này lại để lộ một nhược điểm, mà các chương khác đã không vấp phải. Ta 
biết rằng, chỗ mạnh của ông Nguyễn Lang là ở phương pháp phân tích tài liệu, 
nhưng không biết vì sao ở chương XVII tác giả đã trình bày một cách khá tỷ mỷ về 
những cung cách tổ chức và sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào thời 
Lý - Trần mà lại không chú ý giới thiệu tỷ mỹ xuất xứ tài liệu làm chỗ dựa cho lập 
luận của ông, khiến ta có cảm giác nhiều chỗ ông đã mượn các bộ sách Trung 
Quốc mà chủ yếu là Sắc tu Bách Trượng thanh quy của Đức Huy đời Nguyên đề 
dựng lên bức tranh sinh hoạt đó. Cách làm như vậy cũng là chuyện bình thường, 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 80 


hữu lý, tuy nhiên, cần chú dẫn người đọc khỏi ngộ nhận, mặt khác cũng cần cân 
nhặc thận trọng đê không nảy sinh mâu thuân giữa “lý thuyêt” và thực tê lịch sử. 


Cũng nói về chú dẫn tài liệu, thảng hoặc trong sách ta bắt gặp dấu vết của 
những tài liệu nghiên cứu ở miền Bắc lúc bấy giờ mà Nguyễn Lang đã tham khảo, 
nhưng vì lý do gì đấy không chua xuất xứ “”, cũng có tài liệu ông có chua xuất xứ 
thì đáng tiếc, sự gán cách lại lànm ông lầm lấn 3. Cách bồ trí chương mục ở tập II 
nhìn chung cũng chưa thật chặt chẽ, nên có cái gì như vừa thừa lại vừa thiếu. 
Chăng hạn, tại sao không có một chương riêng: “Đạo Phật trong thế kỷ thống nhất 
dưới triều nhà Nguyễn” mà chỉ có chương “Các danh tăng triều Nguyễn”? Vì 
không có điều kiện sư tầm tài liệu chăng? Hoặc giả, tại sao lại có hắn một chương 
nêu lên mối quan hệ giữa Phật và Nho (xét về mặt học thuyết) dưới đầu đề “Lý học 
và Phật giáo”, mà không có chương nảo nêu lên mối quan hệ chắc chăn là rất mật 
thiết giữa một vài tông phái Phật giáo và Đạo giáo (xét về nghi thức thực hành giáo 
lý - chăng hạn người mở đầu Hoàng Giang giáo phái ở Sơn Nam là Đỗ Đô, thuộc 
thế hệ thứ tư dòng Thiền Thảo Đường, rõ ràng là người đã kết hợp chặt chẽ Mật 
tong với Đạo giáo)? Và tại sao trong chương “Lý học và Phật giáo” dù chỉ đề cập 
đến Lê Quý Đôn (đặt ông này vào thế hệ sau thế hệ Ngô Thì Sĩ có đúng không?), 
Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du chứ không thêm 
vào dăm ba tên tuổi khác cũng có thơ văn bàn về Phật giáo và Nho? Ngay như 
Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Du, tuy đều là nhà Nho thật đấy, nhưng sáng tác của 
họ đả động trực tiếp đến các vấn đề liên quan giữa Lý học và Phật học thì cách giải 
thích kể cũng chưa phải đã rõ ràng. 


Tựu trung, nhận xét có thể rút ra không mấy khó khăn, là tập II không được 
chuẩn bị kỹ như tập I. Tập I tuy cũng còn những mục viết sơ lược, như mục “Thiền 
ngữ và hình ảnh thi ca” (Chương VỊ), (nếu ta đối chiếu với cách D. T. Suzuki trình 
bày vấn đề ““Thiền và thơ Haiku” trong cuốn Thiền và văn hóa Nhật Bản °“”. hắn sẽ 
nhận ra chỗ còn sơ lược của Việt Nam Phật giáo sử luận, (nhưng xét về tổng thể, 
cả tập I vẫn là một khối gắn bó vững chắc, trong khi tập II có phần lỏng lẻo hơn. 
Có vẻ như một số chương ở tập này chỉ mới là những cái khung được dựng sơ sài, 
hoặc có những cánh cửa còn để ngỏ, để tác giả còn có dịp bố sung sửa chữa khi tái 
bản. 


Với tất cả những ưu điểm nổi bật và những mặt còn tồn tại của nó, tôi nghĩ 
Việt Nam Phật giáo sử luận vẫn là một trong số Tất Ít công trình nghiên cứu 
nghiêm chỉnh về Phật học Việt Nam trong vòng hai mươi năm qua. Đối với người 
nghiên cứu chuyên sâu hay với bạn đọc rộng rãi muốn nhìn lại lịch sử Phật giáo 
Việt Nam, hắn chắc đều có thể tìm thấy ở đây những gợi ý hữu ích, và một người 
dẫn đường đáng tin cậy. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 81 


Viết tại Mộng Thương thư trai mùa kiết hạ 1992 
GS NGUYÊN HUỆ CHI 


Nguyễn Lang. Việt Nam Phật giáo sử luận 
NXB Văn Học, Hà Nội, tháng 8/1994. Tập I, tr. 5-20 


® NXB Lá Bối, Sài Gòn, 1973 


' Người viết bài này mặc dù không có hân hạnh quen biết tác giả, cuối năm 
1978 cũng nhận được hai tập sách gửi qua Bộ Ngoại giao đến NXB Khoa học Xã 
hội (là nơi vừa in xong 7hơ văn Lý - Trần. tập l) với lời đề tặng trân trọng. Nhân 
địp này xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành của chúng tôi. 


°' Của Trần Văn Giáp, BEFEO, XXXII. 
' Của Thích Mật Thẻ, NXB Tân Việt, Hà Nội, 1943. 


°) Tác phẩm đời Trần, ghi chép phả lục của dòng Thiền Vôn Ngôn Thông, Tỳ 
NI Đa Lưu Chị, và Thảo Đường. Bản In sớm nhât còn lại vào năm Vĩnh Thịnh thứ 
10 (1715). 


` Tập tiểu truyện ba vị tổ Thiền phái Trúc Lâm đời Trần. Bản in sớm nhất 
còn lại vào năm Cảnh Hưng thứ I6 (1765), do Sa môn Quảng Điện và Hải Lượng 
trùng đính, trùng san. 


0 Tập tiểu truyện về 5 vị Thiền sư đồng thời là vua triều Trân: Thái Tông, 
Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông. Bản ïn sớm nhât còn lại vào năm 
Cảnh Hưng thứ I1 (1750), do sư Quảng Đức hiệu đính và đê tựa. 


®' Tên đầy đủ là Ngự chế Thiên uyễn thống yếu kế dâng lục, do Thiền sư Như 
Sơn biên soạn, được khắc bản vào năm Giáp dân (1734). 


lp Còn có tên là 7¡ hiên uyển kế đăng lược lục, do Hòa thượng Phúc Điền biên 
soạn, khăc bản vào năm Tự Đức thứ 12 (1859). 

°? “Đừng có bảo tôi đã không nói cái gì mới. Cách bố trí tài liệu là cách mới 
đó. Cũng như khi người ta đánh câu, hai người cùng chơi một quả câu, nhưng một 
người gieo đúng chỗ hơn” (Les Pensées). 

Trong thời gian ông Nguyễn Lang tìm ra tên thật của Tuệ Trung Thượng 
sĩ ở Sài Gòn thì ở Hà Nội, nhóm nghiên cứu thơ văn Lý - Trân của Viện Văn học 
cũng đạt đên kêt quả đó. Xem Thơ văn Lý - Trán, tập I, NXB Khoa học Xã hội, Hà 
Nội, 1997, tr. 113-115. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 82 


”' Chăng hạn, bài Một vài tìm tòi bước đầu về văn bản thơ văn Lý - Trần của 
Trần Thị Băng Thanh. 7gp chí Văn học số 5-1972, đã được sử dụng ở các trang 
269-272, tập I Việt Nam Phật giáo sử luận (bản in lần này). 

3 Trọng tập II của bộ sách, tác giả đã sử dụng một giả thuyết của Đinh Gia 
Khánh và Chu Xuân Diên trong cuốn Văn học dân gian, đập I(NXB Đại học và 
trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1972; tr. 228) để cho rằng tác phâm Trần triểu 
Thiên tông truyền tâm quốc ngữ hành là một sáng tác dân gian thuộc loại văn kể 
hạnh ra đời từ đời Trần (xem tr. 75, tập II bản in lần này). Nhưng ông Nguyễn 
Lang đã sơ ý bỏ qua một chú thích của hai tác giả trên, rằng tên của tác phẩm này 
cũng gọi là Thiển tông bản hạnh, mà Thiển tông bản hạnh thì chính ông đã phán 
đoán khá hợp lý là tác phẩm của Thiền sư Chân Nguyên ở cuối thế kỷ XVII (xem 
tr. 294-295, tập I và tr. 124-125 tập II - đều thuộc bản in lần này). 

0® Xịn xem Thiền đữ Nhật Bản văn hóa, Đào Cương dịch sang Trung văn. 
Sinh hoạt, độc thư, tâm tri tam liênm thư điễm phát hành, Bắc Kinh, 1989, tr. 145- 
186. 


[14 chú thích trên đây của GS Nguyễn Huệ Chi] 


* Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang [tức Thiền sư Nhất Hạnh] đã 
được: 


- Lá Bối in lần thứ nhất, 1973, Sài Gòn 
- Lá Bối in lần thứ hai, 1977, Paris 

- Văn Học in lần thứ ba, 1992, Hà Nội 

- Văn Học in lần thứ tư, 1994, Hà Nội. 


Hội đồng Thâm định cho bản in năm 1994 gồm có: GS Vũ Khiêu, Thượng tọa 
Thích Thanh Tứ, GS Hà Văn Tân, GS Nguyên Huệ Chị, 


Bộ sách gồm 3 tập, khổ 14,5 x 20,5em, NXB Văn Học in xong tháng 8/1994: 
Tập lI; 567 trang, tập II: 384 trang và tập H: 586 trang. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 83 


LỜI GIỚI THIỆU 
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN 


Tác giả: NGUYÊN LANG 
Khổ 14,5 x 20,5 cm, 466 trang 


Lá Bồi xuất bản lần thứ nhất năm 1974 


NHÀ XUẤT BẢN LÁ BÓI 


Trong số những đóng góp đáng kế nhất gần đây về môn sử Phật giáo Việt 
Nam, ta phải kế cuốn Le Bouddhisme en Annam des Origines au 13è si -ècle của 
ông Trần Văn Giáp và cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược của Thượng tọa Mật Thể. 
Đứng về phương diện biên khảo, sách của ông Trần có tính cách vững chãi, nhưng 
đứng về phương diện kiến thức giáo lý, sách của vị Thượng tọa, vôn là giáo sư 
trường Sa môn Phật học Huế, lại có giá trị hơn. Chắc hắn vì lý do đó mà ông Trần 
Văn Giáp, trong bài tựa viết năm 1942 ¡n ở đầu sách Việt Nam Phật giáo sử lược, 
đã tỏ ý mong Thượng tọa Mật Thể “bền chí sưu tập, cô găng làm thêm cuốn Việt 
Nam Phật giáo giáo lý”, vì theo ông, một cuốn sách như thế sẽ “bổ ích cho tương 
lai Phật giáo Việt Nam lắm”. 


Ba mươi năm trời đã trôi qua, đất nước đã trải qua bao nhiêu biến động. Ông 
Trần Văn Giáp tiếp tục đóng góp nhiều cho công trình nghiên cứu văn sử học, 
nhưng chưa có thêm đóng góp nào đáng kể về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thượng 
tọa Mật Thể ngày nay không còn nữa. Mong ước của ông Giáp đã không thành. 


Nhà xuất bản Lá Bối hân hạnh trình bày cùng độc giả hôm nay một đóng gÓp 
đáng kề khác về sử Phật giáo Việt Nam: cuôn Việt Nam Phật giáo sử luận của giáo 
sư Nguyễn Lang. Đây là một công trình tổng hợp được tính cách vững chãi của 
phương pháp biên khảo và kiến thức sâu sắc về giáo lý đạo Phật. Ông Nguyễn 
Lang đã trình bày những dữ kiện lịch sử, phân tích và bình luận những tư tưởng và 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 84 


những hệ thống tư tưởng trong quá trình diễn biến của lịch sử Phật giáo Việt Nam 
một cách rành rẽ và khoa học. Sách Việt Nam Phật giáo sử luận không những sẽ 
hữu ích cho giới Phật học mà còn mà cũng sẽ rất hữu ích cho khoa văn học sử Việt 
Nam. Đã có biết bao nhiêu bài báo, trong Nam cũng như ngoài Bắc, viết về văn 
học Lý, Trần trong hai mươi năm qua. Nhưng vì thiếu một căn bản về Phật học nên 
nhiều bài trong số đó đã đưa ra những nhận định sai lạc về nên văn học Lý, Trần. 
Chính vì phương diện này mà chúng tôi nghĩ rằng sách của ông Nguyễn Lang sẽ có 
công nhiều cho việc nghiên cứu văn học và tư tưởng Việt Nam. 


Sài Gòn ngày lập thu năm Quý Sửu (1973) 
NHÀ XUẤT BẢN LÁ BÓI 


Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập l: 

- Chương I: Trung tâm Phật giáo Luy Lâu 

- Chương II: Hai thế kỷ đầu 

- Chương III: Khởi nguyên của Thiền học Việt Nam 

- Chương IV: Sách Thiền uyễn tập anh và các tài liệu khác về đạo Phật Việt Nam 
đời Đường. 

- Chương V: Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi 

- Chương VI: Thiền phái Vô Ngôn Thông 

- Chương VII: Thiền phái Thảo Đường 

- Chương VIII: Tổng quan về Phật giáo đời Lý 

- Chương IX: Nền tảng của Phật giáo đời Trần: Thiền phái Yên Tử 

- Chương X: Trần Thái Tông 

- Chương XI: Tuệ Trung Thượng sĩ 

- Chương XII: Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm 

- Chương XIII: Thiền sư Pháp Loa 

- Chương XIV. Thiền sư Huyền Quang 

- Chương XV. Những khuôn mặt Phật tử khác trong đời Trần 

- Chương XVI. Tổng quan về Phật giáo đời Trần. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 85 


KINH VU LAN 
(Ghỉ sau khi duyệt Vu Lan) 


THÍCH TRÍ QUANG 


Việc tự tứ và trai tăng trong ngày Vu Lan, và qua đó mà bảo hiểu cha mẹ thì 
không cán phải nói đến nữa. Điều đảng nói là các chùa nên tô chức hiệp ky cho 
Phật tử trong ngày Vu Lan, sau khi tự tứ và trai tăng. 


Ngày nay ky giỗ của mỗi nhà cũng không thể còn như xưa. Vậy khuyến khích 
mỗi nhà hiệp ky vào ngày Vu Lan là điễu thiết nghĩ nên làm. Có điều cũng rất nên 
khuyến khích đừng ky mặn, hoặc ít nhất cũng đừng ky bằng vật sống. 


Mông 8 tháng tư, 2537. 
THÍCH TRÍ QUANG 


Kinh Vụ Lan. Thích Trí Quang dịch 
NXB TP. Hồ Chí Minh, 2000, tr. 5. 


Ghi chú: 

Kinh này dịch giải và ấn hành năm 25 16 (1971). 
Nay chữa lại, khá nhiều. 

1.12528 (1984) 

Trí Quang 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 86 


LỜI GIỚI THIỆU 


PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN 
Dịch giả: Thượng tọa MẬT THẼ. NXB Minh Đức, 1971 
LÊ ĐÌNH THÁM 


lam tạng kinh điển trong xứ ta toàn là chữ Hán, trong các thời đại Hán học 
thạnh hành xưa, ai ai cũng có thể đọc nguyên văn, không cần phải phiên dịch; 
nhưng ngày nay Hán học đình đốn, bên tai đã vắng nghe những tiếng “Tử viết”, thì 
còn mây ai đọc được Hán văn, nên sự phiên dịch kinh điển ra quốc văn đã trở 
thành một vấn đề rất trọng yếu cho nền Phật giáo tương lai ở xứ ta. 


“Phật giáo khái luận” là một tác phẩm rất có giá trị của Huỳnh sĩ Phục cư sĩ 
bên Tàu, lời lẽ tuy văn tắt, nhưng đã bao hàm tât cả yêu nghĩa của các tôn hiện 
hành ở Trung quôc. 


Các tôn chính là những con đường tu hành sai khác, nhưng đồng đưa đến đạo 
quả Niết bàn của chư Phật. Những con đường tu hành ấy, ai là đệ tử Phật lại không 
nên rõ biết; mà muốn rõ biết thì sự tham học quyền khái luận này là một bước đầu 
rất cần thiết rất chắc chắn. 


Giảng sư Thích Mật Thể, anh em đồng sư với tôi, sau khi du lịch ở Tàu về, 
thấy sự lợi ích ấy, nên phát tâm dịch quyền khái luận ấy ra quốc văn, để công hiến 
cho toàn thể Phật giáo đồ ở xứ ta, lời lẽ dễ dàng, nghĩa lý phân minh, bớt chỗ 
nhiều, thêm chỗ lược, giải nghĩa khó khăn, bớt điều khiếm khuyết, tập thành một 
pháp bửu quốc văn rất hy hữu. 


Công đức của dịch giả đối với sự tham học Phật pháp ở xứ ta rất lớn lao, tôi 
xin hết hết lòng tùy "hỷ, giới thiệu cùng các nhà học Phật, và rất trông mong những 
dịch phẩm như quyên khái luận này, hăng ngày tiếp tục ra đời, hầu mong một ngày 
kia góp thành một pho Tam tạng băng quốc văn, để cho học giả tương lai ở xứ ta 
tiện bề nghiên cứu Phật pháp. 


Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
LÊ ĐÌNH THÁM 
Phật giáo khải luận, Nxb Minh Đức, 1971, tr. 3 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 87 


LỜI TỰA 
PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN 


Dịch giả: Thượng tọa MẬT THẺ 


'lrước khi đặt bút xuống dịch cuốn sách này, tôi đã ấn định ba ý nghĩa: 


1) Không nề theo lỗi văn của Tàu, mà chỉ thuận theo phép quốc văn ta mà 
dịch. 


2) Bỏ theo cái lối dịch nghĩa, dịch ý mà vẫn giữ được nguyên chất, không sai 
đạo lý. 


3) Châm chước những đoạn văn mà tác giả đã lướt qua. 


Vì muốn thiệt hành ba ý nghĩa ấy, nên bản dịch nầy, đem so với nguyên văn 
chữ Hán thì có vài phân thay đôi. 


Nêu có người hỏi: sao không chịu dịch theo nguyên văn, mà lại có sự canh cải 
thê? 


Đáp lại cái dấu hỏi ấy, tôi xin giới thiệu những lời ông Guénon mà tôi được 
nghe. Ông Guénon nói: càng dịch cần thận đúng ý nghĩa đến chừng nào, thời càng 
có thể sai với sự thật chừng nấy và có lúc vì thế mà dịch lầm tư tưởng đi; vì không 
có sự đồng nghĩa hăn hoi ở trong chữ của hai thứ tiếng khác nhau, nhứt là khi hai 
thứ tiếng đã khác nhau hắn, chắng những nói khác nhau về ngôn ngữ học, mà nhứt 
là nói về sự khác nhau bởi hai quan niệm khác nhau, bởi hai dân tộc dùng hai thứ 
tiếng đó, mà cái điều sau nầy thì không phải vì học rộng mà thấu hiểu được đâu. 


Nay bản dịch nây, vì muốn cho người đọc dễ hiểu, nên tùy tiện châm chước 
đôi chút, xin độc giả lượng xét cho. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 88 


Tôi thiết nghĩ, Phật giáo truyền qua Việt Nam ta, đã có cái lịch sử gần hai 
ngàn năm, mà sự phiên dịch kinh điển dựng thành một nền Phật học bằng thứ tiếng 
bản quốc thật chưa có, điều đó thật đáng than buôn! - cũng vì thế mà Phật giáo ở 
nước ta thấy cứ ũng trệ mãi. 


Tôi sở dĩ không quản tài hèn đức mọn, dịch cuốn sách này, là muốn đáp lại cái 
lòng mong cầu của các người vì đạo, đương bồng bột về sự nghiên cứu Phật học, 
hiểu biết Phật pháp, mà không đủ tài liệu để cung cấp - xem văn Tàu thì khó. 


Lại vì cuôn sách nây, thật có nhiêu phân lợi ích, mà tôi thây chưa có ai việt 
hay dịch đền nơi. 


Khi tôi dịch xong, có ngài cư sĩ Tôn. Thất Tùng phát bồ để tâm xuất bản, ấy 
cũng vì mục đích lợi ích chung. Vậy tôi rất mong muôn quyền sách này. nó sẽ làm 
tài liệu nhỏ mọn, giúp chúng tôi trong việc hoằng dương Phật pháp, truyền bá Phật 
học bằng quốc văn. 


Tôi cũng rất mong các nhà thông hiểu Phật giáo ta, nên phát tâm đem kinh 
sách Phật mà dịch ra, hoặc tự mình nghiên cứu rồi trước thuật lấy, hầu xây dựng 


cho tín đồ Phật giáo nước nhà có được một nên Phật học bằng quốc văn thì quý 
hóa lắm. 


Ai là người có chí nguyện, nên cùng nhau vận động và tuyên truyền. 
[MẬT THÊ] 


Viết tại Trúc Lâm ngày 24 tháng 12 Annam - PL 2501 


Dịch giả cần chí 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 89 


LỜI NÓI ĐẦU 
ĐÈ HIỂU ĐẠO PHẬT 
Phật học viện Trung phần tái bản lần thứ nhất, 1964 


PHƯƠNG BÓI 


Đạo Phật có một kho tàng kinh điện phong phú hơn hết thảy các tôn giáo triết 
học khác. Nội một Đại Tạng kinh gồm gần mười ngàn pho cũng đủ làm cho những 
học giả kiên chí nhất cũng phải lắc đầu e ngại. Huỗng nữa còn biết bao nhiêu sách 
vở cận đại trên thế giới, trước tác, giải thích, bình luận về giáo lý đạo Phật! 


Chúng tôi nhờ duyên may, được học Phật từ khi còn để chỏm; đến nay tuy đã 
ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn thấy dốt, và không biết còn phải bơi lội bao 
nhiêu năm nữa trong cái biển Phật học mênh mông kia. 


Chúng tôi nào có dám viết sách dạy ai về cái môn học mà chúng tôi tự thấy 
còn dốt nát ấy. Chỉ vì một số bạn hữu quá yêu ép uống mà phải cho in tập này đây 
thôi. Chăng phải để khoe một mớ hiểu biết cạn cợt mà chỉ là để khỏi phụ lòng bạn 
hữu trông đợi. Những bài in trong tập này, nếu may mắn lắm cũng chỉ gây được 
trong tâm hồn người đọc những nhận thức khái quát về Phật học, một môn học bao 
la không bến bờ. Chúng tôi viết những bài ấy trong những thời gian khác nhau; 
một ít bài đã được In trong các tập san Phật học trong nước. Như vậy, hình thức tập 
sách không được xếp đặt một cách nhất trí và có hệ thống. Tuy nhiên, bạn đọc vẫn 
có thể, trong nội dung, tìm thấy sự nhất trí ấy của cả tập sách; bởi vì khi viết, 
chúng tôi đã thường đứng trên phương diện nhận thức luận đề trình bày vấn đè. 


Với sự bộc bạch trên đây, chúng tôi tin tưởng rằng c ác bậc cao minh sẽ hoan 
hỉ chỉ giáo cho chúng tôi những chỗ nhằm lẫn, và nếu may mắn tập sách này được 
sự đón tiếp ân cần của chư vị, chúng tôi sẽ xin nguyện gặp lại chư vị trong những 
tập sách khác, viết về nên triết học và đạo học mà chúng tôi đã cô tìm hiểu và đã 
sông: Đạo Phật. 


Viết tại Huế ngày I tháng 10 năm 1958 
PHƯƠNG BÓỒI 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 90 


LỜI GIỚI THIỆU 


ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - 
BÚT KÝ ĐƯỜNG TẮNG 


Chú giải: Tiến sĩ NHUÉ TRUYÊN MINH. Biên dịch: Tiến sĩ LÊ SƠN 
NXB Phương Đông, tháng 4-2007. Khổ: 16x24 cm, 806 trang 
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN 


Có lẽ hình ảnh Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang (600-664) đi thỉnh kinh là 
một trong những hình ảnh gây nhiều ấn tượng sâu sắc và in sâu vào tâm thức của 
đa sô người Việt Nam chúng ta nhất. Con người ấy đã N) pháp quên mình, cô thân 
chích ảnh, trải bao nhiêu hiểm nguy, băng ngàn vượt suối, đến tận đất Phật, trong 
thời buổi đường đi chỉ là những lỗi mòn hoang sơ đầy bất trắc, để tìm thầy học đạo 
suốt 17 năm trời, rồi thỉnh vê nước 657 bộ kinh Phật bằng tiếng Ấn Độ. Sau khi về 
nước, không để mất thời giờ, Huyền Trang liền bắt tay tổ chức việc phiên dịch ra 
chữ Hán. Bản thân Pháp sư, ròng rã suốt 19 năm trời, để lại cho hậu thế 75 bộ kinh 
Luận, gồm 1.335 quyền, trở thành một trong hai nhà dịch kinh Phật kiệt xuất nhất 
trong lịch sử phiên dịch Hán Tạng (VỊ kia là Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập). 
Qua kinh nghiệm thực tế tại dịch trường, Pháp sư đã đề ra năm nguyên tắc rất thiết 
thực đề làm chuẩn mực cho các nhà dịch Kinh Phật làm cơ sở. Và ít có người Phật 
tử Việt Nam nảo là không thuộc nằm lòng bản Tâm Kinh Bát Nhã, do Pháp sư 
phiên dịch, được xem là bản dịch cô đọng và độc đáo nhất trong số 7 bản dịch của 
các dịch giả khác nhau. 


Thế nhưng, ngoài công trình Tây hành cầu pháp, phiên dịch Kinh điển, Pháp 
sư còn để lại tập sử liệu rất đặc sắc, Đại Đường Tây Vực ký. Trong tập bút ký 
này, Huyền Trang đã ghi chép về 138 nước, mà phần lớn Pháp sư đã từng đặt chân 
đến, rôi dùng ngòi bút của một sử gia chuyên nghiệp, ghi chép rất cân thận. Nội 
dung tổng hợp cả tính Lịch sử, Địa lý và đây đủ các giá trị Văn hóa của từng nước. 
Có thể nói đây là một tư liệu văn hiến rất trọng yếu dùng đề nghiên cứu lịch sử 
Phật giáo, lịch sử giao lưu giữa các nước trong vùng Tây Á Nam Á. Gần đây, các 
nhà khảo cổ tìm hiểu lịch sử Phật giáo, khai quật những di tích đã được ghi chép 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 01 


trong Bút ký, đã công nhận những tư liệu này đều chính xác. Và chính nhờ sự miêu 
tả của Đại Đường Tây Vực ký mà tiêu thuyết gia Ngô Thừa Ân đã soạn thành bộ 
tiêu thuyết trứ danh Tây Du ký, rồi đạo diễn Dương Khiết chuyền thể thành kịch 
bản phim cùng tên, đưa lên màn ảnh minh họa sông động cuộc thỉnh kinh vô tiền 
khoáng hậu của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang. 


Trong những năm qua, Tiến sĩ Nhuế Truyền Minh, giáo sư Sử học đang giảng 
dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội Thượng Hải, đã dành nhiều thời giờ tìm 
tòi, tra cứu, rồi gia công chú thích sách Đại Đường Tây Vực ký rất công phu, đồng 
thời dịch lại theo thể văn mới dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên 
cứu về những tư liệu cô xưa. 


Thế là nhân duyên đã hội đủ, Ban Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam quyết định lên chương trình chuyển ngữ tác phẩm này sang 
tiếng Việt. Hưởng ứng sự đề xuất của Ban, Tiến sĩ Lê Sơn phát tâm hoan hỉ đảm 
nhận công việc khó khăn này, rồi tiến hành thực hiện. Trải qua thời gian gần hai 
năm, thì bản thảo hoàn tất. Với bút pháp điêu luyện, lời văn lưu loát, từ ngữ súc 
tích mà dễ hiểu, chuyền tải khá trung thực nội dung bản gốc, dịch giả đã chinh 
phục được người đọc khi muốn tiếp cận tìm hiểu về hành trình Tây du thỉnh Kinh 
nổi tiếng của thầy Đường Tăng. Thiết nghĩ, công trình này không những là một 
cống hiến rất quý báu đối với Phật giáo Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm 
cho kho tàng văn học nước nhà, tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong mối giao lưu văn hóa 
với các lân bang. 


Hoan hỉ được đón nhận một công trình vừa thành tựu, tôi xin chân thành tán 
thán công đức của dịch giả, và trân trọng giới thiệu dịch phâm Đại Đường Tây 
Vực ký với chư Tôn Túc Tăng Ni, các Phật tử xa gân, cùng độc giả bôn phương. 


Thiền viện Vạn Hạnh, ngày 22 tháng I2 năm 2006 
Tỳ kheo THÍCH PHƯỚC SƠN 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


Mời quý vị đọc thêm: 1. Thích Minh Châu. Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học 
giả. Tu thư Đại học Vạn Hạnh xuất bản. Bản tiếng Việt do Ni sư Trí Hải dịch. 2. Nguyễn 
Hiến Lê. . Huyễn Trang và công cuộc thỉnh kinh vô tiễn khoảng hậu của nhân loại, in 
trong cuốn Ý cjí sắt đá, Nxb Văn hóa Thông tin, năm 2000, tr. 5-58. 3. Võ Đình Cường. 
Ngài Huyền Trang và công cuộc phiên dịch kinh điển, in trong Đường Tam Tạng thỉnh 
kinh [tức Ảnh Đạo Vàng], Nxb Tôn Giáo, quý IIH/2004, tr. 123-135 (NHĐ). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 92 


LỜI GIỚI THIỆU 
TRIẾT HỌC ZEN 


Tác giả: Đại đức Thiên Ân Đoàn Văn An 
Tiến sĩ Văn chương Viện Đại học Waseda, Tokyo 
Giảng sư Đại học Văn khoa Sài Gòn 
Nxb Đông Phương, 1963 (2 tập) 


GS. NGUYÊN ĐĂNG THỤC 


ÌĐanh từ Zen được tất cả thế giới Âu Tây công nhận là một ngành Phật giáo 
Nhật Bản, nhờ có công của giáo sư Nhật trữ danh D. T. Suzuki đã truyền bá qua 
Anh văn từ đầu thế kỷ XX. Song, nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Đông du và tỉnh 
thần Zen, thì chúng ta thấy Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) vị Tổ đầu tiên đem tư 
tưởng Zen sang Quảng Châu năm 528 lại là một Đạo sĩ Yoga trong Bà-la-môn giáo 
trước khi xuất gia đầu Phật. Yoga ở Ấn Độ là một trong sáu quan điểm (darcana) 
triết học, vừa là một triết lý, vừa là một kỹ thuật thần hóa (ascèse mystique) căn cứ 
vào khoa sinh lý tâm lý thực nghiệm cổ xưa nhất ở Ấn Độ. 


“Về từ nguyên, chữ Yoga do chữ gốc Yuj (buộc vào nhau, bó chặt, đóng 
cương ngựa), nó chi phối cả chữ La tinh Jungere, Jugun; chữ Anh Yoke v.v... Đại 
khái danh từ Yoga dùng để phân định tất cả các kỹ thuật thần hóa (technique 
đ”ascèse) và tất cả phép trầm tư (méthode de méditation)”. 


(Micea. Ellade-Patanjali et le Yogo. Ed, Du SeuIl p. 7). 


Và Swami VIivekananda giảng hêt sức rõ ràng văn tắt cái triệt lý Yoga ây như 
sau: 


“Tập trung tính thần là nguồn gốc của tất cả tri thức. Yoga dạy chúng ta lý 


đương nhiên này là làm chủ cái thân xác. Yoga có nghĩa là cắt ách, nôi vào, nghĩa 
là nôi tâm hôn người ta với linh hôn tôi cao của Vũ Trụ”. 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 93 


(S1x lessons of RaJa Yoga-Swami Vivekananda - Udbodhan Office Calcutte, 
1928) 

Như thế đủ thấy Zen ở Nhật, Ch?an ở Tàu và Thiên ở Việt Nam cũng do Bồ- 
đề-đạt-ma là một vị Tổ sư Thuyền học cô truyền Án Độ đã đem sang Á đông, và 
đã phát triển rất mạnh ở phía Nam nước Tàu, trên đất cố Việt Nam và Nhật Bản. 
Tinh thần đặc biệt của Zen thuộc về tinh thần văn hóa phương Nam, vì Nam 
phương có ánh sáng mặt trời, có mưa to gió lớn, có rừng xanh, núi cao, bề rộng, 
sông dài dễ khiến con người phát triển về tình cảm mơ mảng, tưởng tượng phong 
phú; còn hoàn cảnh phương Bắc khô khan, khiến con người phải vật lộn với sự 
sông còn, nên mở mang về lý trí. 


Zen Việt Nam bắt đầu với Tổ thứ nhất là Tì-ni-da-lưu-chi (594), trước khi 
Người nhập tịch có nhặc lại lời của Tô sư Tăng Sán cho Pháp Hiên (620): 


“Kịp đến giao tiếp với người phương Nam!” 
(Đại Nam Thiền Uyến Truyền đăng Tạp lục) 


Và Tổ Zen thứ hai là Vô Ngôn Thông (820) cũng đã dặn lại với Cảm Thành ở 
chùa Kiên Sơ, (Băc Ninh) răng: 


“Bây lâu ta ở phương Bãc, nghe có nhiêu người hâm mộ môn Đại thặng, nên 
mới tới phương Nam...” 


(Đại Nam Thiền Uyên Truyền đăng Tạp lục). 


Như thế, đủ thấy tư tưởng Zen đặc biệt hướng về phương Đông Nam Á châu, 


là cõi “đất lành chim đậu” cho hạt giống nây nở. Tinh thần văn hóa Đông Nam Á 
có thê nói là tinh thân “đông quy thù đô” (LUmité dans la Diversifté), tính thân 
dung hòa tât cả khuynh hướng văn hóa mâu thuần đê gặp nhau ở đây vậy. 


Và tỉnh thần Zen chính là cái phép mâu nhiệm ấy, vì nó lấy thực nghiệm vô 
châp là của ngõ vào Đạo: 


“Tâm địa nhược không nhật tự chiếu”. 

(Tâm mình trồng không thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiều sảng). 

(Vô Ngôn Thông) 

Chính cái “tâm tuệ nhật” ấy mà ngày nay triết gia Âu Tây đang “đòi hỏi cho ý 


thức trở lại chính nó” (nous allons demander à la conscience de redevenir elle- 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THẤY NHƯ ĐIỂN * * 94 


même - “Données Immédiatres de la Consclence” „ Bergson). Bằng cách gì? - Theo 
Bergson bằng cách “tự cô lập hóa đối với ngoại giới và bằng một sự cố gắng mạnh 
mẽ để trừu tượng hóa (de s”isoler đu monde ext- érieux et, par un vigoureux effOrt 
dˆabstration). 


Đấy chăng phải là đi thăng đến phương pháp Chỉ quán của Phật giáo Thiền 
tông, hay kỹ thuật Zen ư? Làm thế nào, bằng cách nào cho cái tâm trở nên vô tư, 
không giới hạn, không bị che lấp, không có chứa đụng “Vô phú, vô tàng” (Cảm 
Thành). Đấy là mục tiêu của Zen hay Thiền, và đấy cũng là điều kiện để hội thống 
tất cả khuynh hướng tỉnh thần khác nhau trên thế giới hiện nay, nhất là giữa 
khuynh hướng lý trí với tín ngưỡng, khoa học với tôn giáo vậy. 

Đại đức Thiên Ân tức Đoàn Văn An, Tiến sĩ Văn chương tại Viện Đại học 
Waseda (Nhật Bản) có nhã ý để tôi giới thiệu tác phẩm TRIẾT HỌC ZEN của Đại 
đức mới viết xong, kết quả nghiên cứu và thật hành trên đất Nhật suốt mây năm 
trường. Sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn được Đại đức diễn giảng cho biết một 
ngành tư tưởng thuần túy Á đông, hắn sẽ vui mừng được đọc một tác phẩm Triết 
học bằng Việt ngữ, do tác giả lấy kinh nghiệm bản thân để chứng minh một cách 
linh động. Riêng tôi cũng rất hoan nghênh sự cố gắng xây dựng nền Quốc học rất 
cần thiết lúc này cho Dân tộc. 

Dám mong tác phẩm Triết học Zen của tác giả sẽ được sự hưởng ứng xứng 
đáng trong giới trí thức Việt Nam trong nước và ngoài nước. 


NGUYÊN ĐĂNG THỤC 

Giáo sư Triết học Đông phương 

Nguyên Khoa trưởng Đại học Văn khoa Sài Gòn. 
Thiên Ân Đoàn Văn An. 777: học Zen. 

Nxb Đông Phương, 1963, tr. 5-10 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 95 


LỜI PHẬT DẠY 
(Pháp Cú - Dharmunapada) 


Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU 


Nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. 


K¡nh Pháp Cú là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đã nói rất nhiều 
Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sinh mà 
đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ẫy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt 
độ, các vị Cao đồ đã hội họp kết tập thành Tam tạng để truyền lại cho hậu thế noi 
theo. Đồng thời, những câu dạy ngắn gọn đây ý nghĩa của Phật trong ba trắm 
trường hợp giáo hóa khác nhau, cũng được kết tập thành kinh Pháp Cú nảy và lưu 
truyền mãi cho đến ngảy nay. 


Thường thường chúng ta thấy trong, báo chí, sách vở của các nhà nghiên cứu 
Phật học hay trích dẫn những câu nói ngắn gọn nhưng tất có giá trị của Đức Phật, 
là phần nhiều ở Kinh này mà ra. 


Cuốn Kinh gồm có 26 phẩm, 423 câu (bài kệ), là cuốn thứ hai trong 15 cuốn 
thuộc Kinh Tiểu bộ (Khuddaka-Nikaya) trong Kinh tạng Pàli và đã được dịch ra 
nhiều thứ tiếng Á châu và Âu Mỹ. Theo chỗ chúng tôi được biết, có bản chữ Anh 
của giáo sư C. R. Lanman do Đại học đường Harvard tại Mỹ xuất bản; bản chữ 
Nhật do Phước Đảo Trực Tứ Lang, xuất bản tại Nhật, và các bản dịch chữ Hán rất 
cô với danh đề Pháp Cú kinh, Pháp tập yếu tụng v.v... 


Xưa nay các nước Phật giáo Nam truyền như Xri Lanca, Mianma v.v... đều 
đặc biệt tôn bộ Kinh này làm bộ Kinh nhật tụng quý báu; hàng Tăng giới ít ai 
không biết, không thuộc, không hành trì, và hàng Cư sĩ cũng lây đó phụng hành để 
sông một đời sống an lành thanh khiết. 


Riêng tại Việt Nam, lâu nay thấy có trích dẫn, nhưng chưa ai dịch hết toàn bộ. 
Nay nhân dịp may, tôi gặp được bản kinh Pháp Cú do Pháp sư Liêu Tham vừa dịch 
từ nguyên bản Pàii ra Hán văn, với sự tham khảo chú thích rạch ròi, có thê giúp 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 96 


chúng ta đọc như đọc thắng văn bản Pàli, nên tôi kính cần dịch ra để góp vào kho 
Phật kinh tiêng Việt, mà chúng ta hy vọng một ngày nào đó sẽ được thực hiện đây 
đủ. 


Gần đây Hòa thượng Thích Minh Châu cũng đã dịch toàn văn kinh Pháp Cú 
từ bản Pàli và in song song cả hai thứ chữ Việt - Pàii, tạo thuận lợi rất nhiều cho 
việc học hỏi thêm chính xác và sâu sắc hơn đối với lời Phật dạy. 

Đọc xong kinh Pháp Cú, độc giả sẽ thấy trong đó gồm những lời dạy về triết 
lý cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Những lời dạy cho hàng xuất gia tất nhiên 
không bao hàm tại gia, nhưng những lời dạy cho hàng tại gia đương nhiên trùm cả 


hàng xuất gia. Do đó, dù ở hạng nào, đọc cuốn kinh này, cũng thu thập được nhiều 
lợi ích thanh cao. 


Tôi tin rằng những lời dạy giản dị mà thâm thúy trong kinh Pháp Cú có thể 
làm cho chúng ta mỗi khi đọc đến thấy một niềm siêu thoát, lâng lâng tràn ngập 
tâm hồn, và những đức tính từ bị, hỉ xả, bình tĩnh, lạc quan vươn lên tỏa rộng giữa 
những ngang trái, hẹp hòi, khổ đau, điên đảo của cuộc thế vô thường. ' 


Bản dịch này tôi đã xuất bản lần đầu tiên năm 1959 và sau đó nhiều lần tái 
bản. Nay, lại có thiện duyên, bản dịch được tái bản đê Pháp bảo lưu thông rộng rãi. 


Phật Lịch 2542-1998 
Ngày Phật Thành Đạo 
THÍCH THIỆN SIÊU 


Lời Phật dạy (Pháp Cú - Dhamumapada) 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu dịch. 
NXB Tôn giáo, 1-2000. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 97 


THAY LỜI TỰA 
VĂN HỌC SỬ PHẬT GIÁO 


(THÀNH LẬP TAM TẠNG) 


THÍCH THIỆN SIÊU 


Với một truyền thống đạo học thâm hậu đã len sâu vào tâm hồn từ thời Vệ Đà 
cách đây khoảng | bốn năm chục thế kỷ, tư tưởng Ấn Độ nói chung, tư tưởng Phật 
giáo nói riêng, mỗi bước mỗi tiễn sâu thêm nữa vào thế giới u huyền của tâm linh. 
Nhiều phát hiện siêu việt và kỳ đặc trong địa hạt này, đã được các thánh triết Ân 
Độ trước sau nối tiếp nhau, khám phá và xiên dương. 


Các khám phá này, tuy thiên sai vạn biệt, nhưng tựu trung đều chỉ quy tụ xung 
quanh một câu hỏi duy nhất mà nhân loại tự đặt cho mình từ khi tư tưởng mới 
chớm nở. Câu hỏi ấy là: Con Người! Người là ai? Xuất hiện giữa vũ trụ huy hoàng 
nảy để làm gì? Tương quan với vạn hữu ra sao? 


Để giải đáp câu hỏi muôn thưở ấy, thánh triết Ân Độ xưa đều có ý kiến na ná 
giống nhau. Truyền thống Vệ Đà cho rằng con người là một tiêu ngã đồng nhất VỚI 
đại ngã Vũ trụ mà họ gọi là Phạm thiên. Tiếp tục truyền thống ấ ây, Phật giáo tiền 
sâu hơn nữa mà phanh phui ra rằng, giữa con người và vũ trụ, mầu số chung tuy 
có, nhưng không phải là không có nhiều dị biệt, nếu đứng về mặt tường dụng mà 
nhìn. Vì vậy, đối với Phật giáo, cái đồng nhất tánh ấy không có nghĩa tuyệt đối. 
Tánh đồng nhất giữa vũ trụ vôn bao hàm tánh dị biệt. Và trong dị biệt thường hằng 
rào rạt tánh đồng nhất. Con người và vạn hữu vũ trụ, vì thế, nếu nói hai thì không 
đúng, nhưng nói một cũng chắng nhằm. Sự thật tuyệt đối ở trong cái nghĩa bắt nhị. 


Nhưng dù quy. kết ở đồng nhất tánh hay ở bất nhị tánh thì mọi hiện tượng ở 
giữa thế gian này vân không có thực. Tất cả đều hư huyễn, lăng xăng như một trò 
múa rối. Vì thế, một vi trần không còn là vi trần mà gồm đủ ba ngàn thê giới, và ba 
ngàn thế giới không còn là thế giới, chung quy cũng chỉ một vi trần. Do đó, cái 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 98 


được gọi là không gian, trở thành vô nghĩa. Không gian không lập được, thì thời 
gian nương đâu mà kiên tạo? Ba đời mười phương thảy đêu là vọng tưởng điên 
đảo, chăng có mảy may thực chât. 


Sớm nhận được cái hư dối của không gian và thời gian, các thánh triết Ân Độ 
thường rất ít bận tâm đến chúng mà chỉ chú trọng sự giác ngộ. Trừ trường hợp cần 
dựa vào tục đề để thuyết minh chân đế. Theo truyền thống văn minh Ân Độ, không 
gian và thời gian thường chồng lên nhau, cái nọ thành được nhờ cái kia. Không 
những ngàn năm là một niệm và bốn bề là một phương mà mười phương cũng chỉ 
thu về một niệm, một phương cũng dàn trải thành ngàn năm. 


Về một truyền thống văn minh đạo học cao độ như thế, cái hay đương nhiên 
phải có. Có nhiều nữa là khác. Nhưng cái dở hắn không tránh khỏi. Cái hay là 
chính ở chỗ nó nó đặt được con người vào đúng quỷ đạo của nó giữa lòng vạn hữu 
để con người tự bắt gặp trở lại chính mình mà sống một đời sông chân thật và xứng 
đáng. Nhưng cũng lại chính vì đó mà cái dở hiện ra. Nó khiến con người còn sông 
giữa thế gian, bỏ quên đi những chi tiết vụn vặt đương chỉ phối nặng nề cuộc sông 
ô trược này. Hậu quả lớn lao nhất là trên địa hạt sử học. 


Quả vậy, nói đến sử học, ta không thể nào lãng quên hai yếu tố không gian và 
thời gian. Ghi chép những sự kiện xảy ra trong quá khứ, đương nhiên phải xác định 
nơi chốn xảy ra và năm tháng xảy ra. Nếu không xác định được thời gian thì không 
cách gì trình bày được diễn tiến của những sự kiện lịch sử trước sau tiếp nối nhau 
một cách hợp lý hợp tình, theo quan điểm thế gian thông thường. Phải chăng. VÌ cái 
sở đoản này của nên văn minh đạo học mà mãi cho đến ngày nay, quốc gia Ấn Độ 
vẫn chưa hoàn thành mỹ mãn cuốn lịch sử nước họ, đúng theo tiêu chuẩn sử học 
ngày nay? 


Lịch sử quốc gia Ân Độ mà còn như thế, huống nữa là lịch sử Phật giáo Ấn 
Độ? 


Theo các sử gia bác học ngày nay, khi nghiên cứu các tài liệu sử học Ấn Độ, 
đa số đều cho rằng những chỉ tiết về lịch sử Ấn Độ trong hai thế kỷ VI và VII do 
Huyền Trang ghi chép trong Đại đường Tây vức ký tỏ ra chính xác hơn các tài liệu 
đồng loại do chính tay người Ấn ghi chép. Lý do chỉ vì tư tưởng người Ấn thiên về 
đạo học nhiều hơn nên không có quan điểm lịch sử rõ rang bằng người Tàu. Sự 
kiện trên đây chứng tỏ thêm nữa rằng người Ấn xưa không có nhãn quan sử học, 
hay nói đúng hơn, ít quan tâm đến sử học. Chính vì cái sở đoản chung đó mà mãi 
cho đến ngày nay, một cuốn lịch sử Phật giáo Ấn Độ đúng tiêu chuẩn vẫn chưa tựu 
thành, mặc dù nhiều sử gia tên tuôi khắp năm châu, kể cả Phật tử lẫn học giả bên 
ngoài, đã dụng công rất nhiều. Cuốn sử nói đây là một cuốn sử tiêu chuẩn, chứ 


KÍNH MÙNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 09 


không nói đên một cuôn sử với giá trị tương đôi. Một cuôn giáo sử như thê, đương 
nhiên đã có từ lâu rôi. 


Ở địa hạt giáo sử mà còn như thế, nói chi đến văn học sử, thì lại còn khó khăn 
gấp bội. Khó hơn, không những chỉ vì các yếu tố đã nêu trên. Khó hơn, chính vì 
bản chất tu sĩ của các nhà soạn thuật văn học Phật giáo Ân Độ xưa không muốn 
lưu danh sử sách. Các ngài hầu hết là những bậc chân tu có một nếp sống tất giải 
thoát và không hề nghĩ đến công đức của riêng mình trong đại sự nghiệp chung của 
Phật giáo. Vì vậy mà vô tình hay cố ý, đa số các tác phâm văn học Phật giáo đều 
vô danh, ngoại trừ các hồn chung của chính đức Phật. 


Khó hơn tầng nữa, lại còn vì cái tầm sâu rộng của vấn đề. Quả vậy, nói đến 
văn học sử Phật giáo thì không phải chỉ riêng nói lịch sử thành lập Tam Tạng trong 
buổi khởi nguyên sau Niết bàn. Còn phải nói đến sự nghiệp văn học của các trường 
phái Tiểu thừa, Đại thừa, như A Tỳ Đạt Ma, Không Quán, Du Già, Như Lai Tạn., 
Tiếp theo là văn học Phật giáo Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản v.v... cho đến Âu 
Mỹ. Vấn đề thật là vĩ đại bao la. Ngôi nhà văn học sử Phật giáo lớn lao như thế, 
trong khi đó thì nguyên liệu để tạo dựng nó có lẽ hiện đang nằm yên trong lòng đất 
xa xôi nào đó, hoặc cũng có thể đang ngủ quên trong một góc hang động hẻo lánh 
nảo đây. Cần phải huy động nhiều trí lực, tập trung nhiều công phu, trong một thời 
gian lâu nữa mới khai quật được hết. 


Trong khi chờ đợi một cuôn văn học sử Phật giáo đầy đủ như thế ra đời, nhân 
được đạo hữu Cao Hữu Đính cho xem bản thảo tập sách nhỏ này, nguyên là bài 
cours mà đạo hữu đã soạn dạy cho sinh viên Đại học Vạn Hạnh và Phật học viện 
Trung phần, chúng tôi nhận thấy đạo hữu đã dày công sưu khảo, phối kiểm trên các 
tài liệu Hán văn và ngoại ngữ của các sử gia tên tuổi mà tập thành, nên đã khuyến 
khích đạo hữu sớm cho xuất bản để cung ứng nhu cầu học hỏi của Phật tử nước 
nhà. Chúng tôi tin chắc rằng không nhiều thì ít, cuốn sách nhỏ này cũng dành được 
cảm tình của thiện hữu tri thức Việt Nam đang chờ đợi những sách viết về Phật 
giáo sử như loại này. 


Tù Đàm, Thu Canh Tuất 1970 

Giáo thọ Phát học viện Trung phần 

THÍCH THIỆN SIÊU 

Cao Hữu Đính 

Văn học sử Phát giáo (Thành lập Tam Tạng) 
NXB Thuận Hóa, Huế, năm 1996, tr. 7-12 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 100 


LỜI GIỚI THIỆU 


PHẬT HỌC TINH HOA 
(Nha Tu thư & Sưu khảo Viện Đại học Vạn Hạnh, xuất bản 1971) 


Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN 


Các bạn thân mên! 


Khi đặt bút viết cuốn sách, lòng tôi dâng lên với bao niềm hy vọng: đó là kết 
quả sự nghiên cứu, thâu lượm những cánh hoa tư tưởng rải rác khắp đó đây đê đem 
trình bày cho ai nây cùng lĩnh hội về cái Thật, Hay, Đẹp, cũng như có dịp tự duyệt 
xét, tìm hiểu những yếu lý giữa các tôn giáo, khoa học, triết học Đông Tây và đạo 
Phật. 


Từ nghìn xưa, đã có biết bao người đề hết lòng mình vào việc suy tìm chân lý 
cuộc đời. Những khoa học gia hiện đại, tuy đã phát minh những điêu mới lạ; các 
học giả, các tư tưởng gia cũng đã giành nhiều thì giờ cho việc tìm hiểu nguồn gốc 
Vũ trụ và con người nhưng, cho tới nay, vẫn chưa có một kết luận nào tạm gọi là 
thỏa đáng (). 


Mỗi khi nghe đến sự tiến triển tinh thần của nhân loại, chúng ta không thể 
không có những phút suy tư! Tìm ở khoa học? - Khoa học đương trong vòng 
nghiên cứu, thực nghiệm. Tìm ở triết học? - Triết học với những. luận lý bất đông. 
Tìm ở tôn giáo? - Tôi thường băn khoăn tự hỏi, liệu TỒi đây người ta có thể nào tìm 
ra ánh sáng chân lý để giải quyết những khác biệt giữa các tư tưởng, tôn giáo, chủ 
nghĩa hiện đương là môi xung đột trâm trọng, mà mọi giá trị tính thần xưa cũ đều 
bị phá đồ, làm đảo lộn cả nêp sông văn minh nhân loại?! Vốn mang trong thần trí 
những nghỉ ngờ... hàng ngày tôi lại sông cạnh những tàng kinh sách, tuy \ đã bị thời 
gian bụi phủ (!) song tư tưởng của những á áng văn tác tuyệt đó, bao giờ cũng vẫn là 
di sản bât di dịch, đượm hương sắc của đạo Từ bi Trí tuệ, vì ở đấy đã sản sinh 
những kỳ hoa dị thảo làm đẹp cho cuộc đời, và giúp con người có một tỉnh thần tự 
chủ, vui sông. Bao nhiêu môi hoài nghĩ về "Vũ trụ, con người, về quan niệm sông 
và sự tiễn hóa chung, đạo Phật đều giải quyết hầu như toàn mỹ. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 101 


Điều này cũng dễ hiểu. Ta hãy ôn lại những lời dạy của Đức Phật làm minh 
chứng. “Này, các người hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi. Hãy tỉnh tiến để giải 
thoát. Các người hãy quay lại với mình; các người là Phật đây”. 
[Mahapariniblana |. Bên phía trời Tây, nhà hiền triết Socrate (470-399 TL) cũng 
nói những câu tương tự: “Connais-fol, toi-même”: Hãy tự mình tìm hiểu mình. 
Con người phải làm chủ cuộc sông, ngoài sự tự cứu, con người còn có đặc quyên 
khám phá những gì bí ân trong trời đât bao la - “Bắt cứ loài hữu hình nào cũng có 
năng lực tiến hóa và cải tạo, nâng cao địa vị mình và thay đổi hoàn cảnh chung 
quanh”. 


Trở về nguồn, ta có thể căn cứ ở điểm xuất phát tối sơ trong “lịch sử truyền bá 
đạo Phật”, cách đây trên 25 thế kỷ, với thời gian dài đặc ấy (và hiện nay) đạo Phật 
vân giữ địa Vị quan trọng trong công cuộc hướng dẫn con người trên đường sáng 
hóa. Số là: - Chính kiến trong việc tìm hiểu sự thật (chân lý) - Tôn trọng sự sông, 
quyền sống của hết thảy chúng sinh - Thể nhận giá trị tuyệt đối mà con người là 
chủ động lực của tất cả vẫn đề - Hoạch định cho con người có một đường. lôi thăng 
tiến, để tự giải thoát mọi phiên não, khổ đau, mê tối - Kiến thiết một xã hội mới 
căn cứ trên quan điểm giáo dục con người về ba phương diện BI Trí Hùng, nhằm 
giúp con người có một ý niệm chính xác trong cuộc sông, biết nhận rõ về mình - 
một ý nghĩa chân thực người - và cả một đức tin vững chặc có thể vượt qua ( để tạo 
hoàn cảnh, tìm một lỗi thoát, một chương trình cải tiên thích hợp với nhu câu của 
quân chúng thời đại, tạo cho đời một cảnh giới tốt đẹp hơn. 


Xưa kia, ta có quan niệm “Đông phương là Đông phương, Tây phương là Tây 

phương, giữa hai thái cực ây không thể nào gặp nhau được” [Ruydard Kipling]. 
Một quan niệm sai lầm. Chân lý là chân lý. Ta không thể tách rời nó ở điểm nào; 
với một vài chi tiết vụn vặt, chăng qua do “danh ngôn, tập khí” gây nên! Nếu ta 
mãi cô chấp như vậy, sự thật sẽ không đến với ta, và do đây, con người chắng bao 
giờ nhận chân được bản thể chung cùng của mọi nguôn sông vô biên diệu dụng... 
Ở điểm này, đạo Phật rất khoan dung, nên nợi đây, tác giả cô tránh những ngộ 
nhận phiên tạp, mà chỉ diễn tả trung thực nguồn giáo lý cao đẹp của đạo Phật đề 
chúng ta cùng suy nghĩ và thực hành. Cố nhiên trong đó sẽ khái quát những gì nói 
về “PHẬT HỌC TINH HOA, một tông hợp đạo lý” đồng thời có tham chiếu tư 
tưởng các bậc thánh nhân, hiền triết Đông Tây. Có thể nói đây là Tập đại thành mở 
ra một chân trời mới cho những ai muôn đi trên con đường tìm vê ảnh sáng giác 
ngộ, giải thoát. Nội dung cuôn sách sẽ đặc biệt hàm chứa tính thần hóa giải ây. Và, 
sự thật bao giờ cũng là sự thật, đấy là định hướng của một lối đi, một con đường 
sáng.. 


Giữa thời gian, hoàn cảnh đầy gian lao thử thách, nhưng vì nghĩa vụ hoăng 
pháp, tôi không ngại lực mình, mạnh dạn viết cuỗn sách này, mong góp một phân 
nhỏ trong công cuộc xây dựng nên văn hóa, văn minh dân tộc, mà ảnh hưởng sâu 
xa của đạo Phật ở xứ này là bảo chứng cho một quá trình vẻ vang của lịch sử từ 
buôi lập quôc, nó đã in sâu trong tim óc mọi người Việt mên yêu. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 102 


Vậy, cuốn sách nầy dù có ghi chép những điều đã tham biện, chắc chắn còn 
nhiều thiểu sót, vì giáo lý đạo Phật rất thâm diệu, nay đem toát yêu trong một cuôn 
sách thật vô cùng khó khăn! Tuy chỉ là một hạt cát đối với bãi sông Hông, nhưng 
nêu may mắn nó được đặt trên tay bạn, những tâm hồn ,"ướng thượng, ham hiểu 
biết nó sẽ là điểm tựa đưa ta qua một khúc quanh, trở vê “Thăng nghĩa” [chữ này 
có nghĩa chỉ cái đẹp của một tâm hồn Phật]. Đây cũng là phần thưởng tỉnh thần mà 
bạn đã dành tặng tác giả. 


Thưa bạn, 
Vì mên sự Thật muôn đời, tôi việt cuôn sách này: 


- Tri ân các nhà nghĩa học Phật giáo, các bậc trứ tác, dịch thuật đã giúp cho 
tác giả những tư tưởng chính đê hoàn thành tác phâm. 


- Riêng tặng những người bạn tôi quen và lạ ở cuối thế kỷ XX, đương băn 
khoăn tìm lễ sông cho hiện tại, tương lai. 


- Kính dâng Tam Bảo chứng minh, và thành thực cầu mong các bậc cao minh 
phủ chính cho những điều sơ lậu. 


Phật lịch 2500, dương lịch 1957 
Tác giả cần chí 
Phật học tỉnh hoa, tr. XI-XYVIII 


* Hãy để ánh sáng Phật pháp soi đường cho bạn. 


: Đừng tin tưởng một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng 
điệu gì vì vin vào một tập quán lưu truyện. Đừng tin tưởng 
điều gì vì cớ được nhiễu người nói đi nhắc lại. Đừng tin 
tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng 
điêu gì dù thói quen từ lâu khiên ta nhận là điêu ây đúng. 
Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ răng một 
vị tôi linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bât cứ một điêu 
øì chỉ vin vào có một uy tín của các thây dạy các người. 
Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, 
kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và cho kẻ 
khác. Chỉ có cái đó mới là đích tôi hậu thăng hoa cho con 
người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn. 


ANGUTTARA NIKAYA 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 103 


LỜI ĐẦU SÁCH 
PHẬT PHÁP TẠI THẺ GIAN 
của Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 


BAN VĂN HÓA THƯỜNG CHIẾU 


Phật pháp tại thế gian, chăng thê lìa thế gian mà có. Thế nên biết, người muốn 
ngộ được lẽ thật của muôn pháp, cũng phải từ muôn pháp mà ngộ, muôn nhận rõ 
bản tâm chân thường cũng phải từ chiêc thân tứ đại vô thường mà nhận. 


Người học Phật ngày nay, nếu không muốn là kẻ đếm của báu cho người, phải 
sớm chuyên mê khai ngộ, tự mình dân bước làm một hành giả nói ít hành nhiêu. 
Được thê hy vọng có chút phân tương ứng. 


Trên tinh thần ấy, vì muốn giúp cho Tăng Ni Phật tử đi đến rốt ráo viên mãn 
trong công phu tu hành, Hòa thượng Viện trưởng đã định ninh chỉ dạy rõ ràng chỗ 
thực dụng hằng ngày của một người con Phật. Nhận thấy giá trị quý báu ấ âầy, chúng 
tôi biên tập lại những bài giảng dạy của Ngài trên những chặng đường hoãng pháp 
lợi sinh, với mục đích giáo hóa cùng tất cả những bạn tu, một hướng sáng trên lôi 
VỀ quê xưa. 


Được sự hoan hỷ chấp thuận và chứng nghĩa của Hòa thượng Ân sư, chúng tôi 
xin được gởi đến độc giả tác phẩm PHẬT PHÁP TẠI THẸỆ GIAN như một niêm 
đồng cảm, chia sẻ chút kinh nghiệm tu hành của một bậc Thầy dẫn đường, đã để lại 
cho chúng ta những huấn thị bằng cả cuộc đời tu tập của Ngài. 


Vì lời văn nói nên tác phẩm không sao tránh khỏi những sai sót tất yếu. Mong 
các bậc thức giả phụ chính và lượng thứ cho. 


Thường Chiếu, ngày 04-12-2005. 
BAN VĂN HÓA THƯỜNG CHIẾU 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 104 


BIÊU TƯỢNG HOA SEN 
HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ 


Ngày Tết Nguyên Đán, chúng tôi dùng hình ảnh hoa sen đề chúc Tết Tăng ni, 
Phật tử. Trong đạo Phật biểu tượng hoa sen có gì kỳ đặc? Chúng tôi nói lên biểu 
tượng đó để tất cả quý vị ý thức việc tu hành, sông theo tinh thần của biểu tượng 
hoa sen và đi đúng theo hướng của Đức Phật đã dạy. 


Nói đến hoa sen, trước hết trong chùa chúng ta thấy tượng Đức Phật ngự trên 
tòa sen. Hắn quý vị cũng nhớ thưở xưa khi thành Phật, Ngài ngôi dưới cội Bồ-đẻ, 
trên tòa cỏ. Hiện nay chúng ta lại thờ Đức Phật ngôi trên tòa sen, như vậy là không 
đúng sự thật rồi. Vậy tòa sen mang ý nghĩa gì mà chúng ta lại quý trọng để làm đài 
cho Đức Phật ngồi? Kế đến, khi đi chùa, quý vị thấy tháp thờ các vị trụ trì hay 
những vị đạo cao đức trọng đều có để các búp sen. Vậy các búp sen nói lên ý nghĩa 
gì mà trong đạo Phật từ chùa, tháp cho đến mộ của Phật tử cũng để hình ảnh hoa 
sen? Cả đến gia đình Phật tử cũng dùng lá cờ có hình hoa sen. Đó là những điều 
chúng ta cần phải hiểu rõ. Sau đây tôi nêu ra hai phần: 


1. Ý nghĩa biểu tượng hoa sen theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy. 


2. Ý nghĩa biểu tượng hoa sen theo tinh thần Phật giáo Phát triển hay Đại 
thừa. 


Theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, hoa sen xuất phát từ trong bùn nhơ, 
luôn luôn sen mọc trong ao hồ. Điều đó ca dao Việt Nam đã nhắc đến và quý vị 
cũng đã nhớ, đã thuộc. Như vậy giá trị của hoa sen là từ nơi bùn nhơ sen trỗi dậy, 
vươn lên khỏi bùn, ngâm trong nước và lên khỏi mặt nước mới trô hoa. Khi ở trong 
bùn thì hôi nhưng khi nó nở hoa thì thơm ngát. Vậy giá trị của hoa sen là từ chỗ 
nhơ nhớp, hôi hám nhưng khi trổ, hoa có mùi hương tỉnh khiết, đó là điểm kỳ đặc 
của hoa sen. Tỉ dụ như hoa hồng, hoa cúc, hoa mai chúng ta trồng trên khô, trồ hoa 
thơm thì cũng thường, vì chúng không có gì hôi hám. Còn sen ở trong bùn lại trổ 
được hoa thơm, điều đó thật hiếm có. Thế nên đạo Phật dùng ý nghĩa này của hoa 
sen để tượng trưng cho người tu hành. Theo sử liệu, Đức Phật ngày xưa là thái tử 
con vua Tịnh Phạn, Ngài sống trong cảnh vương giả thụ hưởng ngũ dục sắc, thanh, 
hương, vị, xúc dư thừa. Ngài sống trong ngũ dục, chìm trong ngũ dục, nhưng chính 
từ trong ngũ dục sau này Ngài thức tỉnh, thoát ra khỏi ngũ dục và đi tu. Khi đi tu, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 105 


Ngài sống khổ hạnh đến ngày viên mãn đạt quả, thành Phật giác ngộ sáng suốt, 
cũng như hoa sen từ trong bùn vươn ra khỏi bùn, lên khỏi mặt nước rôi trô hoa. 
Thê nên Đức Phật dạy: 


Trước tâm ta buông lung, 
Chạy theo ái dục lạc, 
Nay ta chánh chế ngự, 
Như câu móc điễu voi. 
(Kinh Pháp Cú 326) 


Đức Phật kể lại: Thưở trước ở trong cung Thái tử, tâm Ngài buông lung chạy 
theo ái dục, thụ hưởng dục lạc, nhưng từ ngày đi tu Ngài chế ngự, xả ly ngũ dục. 
Như vậy quý vị thấy từ trong vũng bùn ngũ dục Ngài thoát ra và trở thành một vị 
giác ngộ giải thoát. Đức Phật không phải từ phương trời nào xuống, mà chính là 
một con người hưởng đầy đủ dục lạc ở thế gian, rồi tự điều phục, thoát khỏi ngũ 
dục trở thành đắng giác ngộ. 


Khi ngài ở trong cung vua thọ hưởng dục lạc dụ như hoa sen còn ở trong bùn; 
khi Ngài vượt thành xuất gia không còn ở trong dục lạc thế gian dụ như hoa sen 
vượt ra khỏi bùn nhưng còn ở trong nước; khi Ngài tu hành đến lúc được viên mãn 
giác ngộ, giống như hoa sen vượt khỏi nước, nở hoa. Như vậy hoa sen từ lúc mới 
mọc đến khi trổ hoa trải qua nhiều giai đoạn: Giai đoạn một là ở trong bùn, giai 
đoạn hai là ra khỏi bùn ở trong nước, giai đoạn ba là ra khỏi nước, giai đoạn bốn là 
nở hoa thơm ngát. Cũng vậy, cuộc đời của Đức Phật có nhiều giai đoạn: GIai đoạn 
một là hưởng dục lạc ở thế gian, giai đoạn hai là vượt thành xuất gia, giai đoạn ba 
khi tu Ngài tỉnh tấn giữ giới thanh tịnh, điều phục được tâm, giai đoạn bốn là giác 
ngộ viên mãn. Thế nên sau này, chư Tổ dùng hoa sen để tượng trưng cho công 
hạnh tu hành của Đức Phật, hình tượng Đức Phật ngự trên đải sen là ý nghĩa như 
vậy. 


Sau khi giác ngộ rồi Đức Phật cũng dùng hoa sen để dạy đệ tử và các đệ tử 
Phật cũng học theo gương của Ngài. 


Như giữa đồng rác nhóp, 
Quăng bỏ bên cạnh đâm. 


Chô ây hoa sen nở 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 106 


Thơm sạch đẹp lòng người. 
Cũng vậy giữa quần sanh, 
Uể nhiễm mù phàm tục, 
Đệ tử bậc Chánh giác, 
Sáng ngời bằng trí tuệ. 
(Kinh Pháp Cú 58-59) 


Qua bài kệ này chúng ta thấy Đức Phật dạy đệ tử của Ngài phải giống như hoa 
sen. Giống cách nào? Ở thành phố, chúng ta thấy mấy chiếc xe rác hôi hám nhơ 
nhớp, người ta đem đồ các chỗ trũng, các đầm. Chính nơi đó sen mọc lên, khi sen 
nở hoa có mùi thơm thanh khiết. Đó là Đức Phật dùng hình ảnh hoa sen để ví dụ. 
Ngài dạy tiếp: “Cũng vậy, giữa quần sanh uề nhiễm, mù, phàm tục”. Chúng ta là 
những kẻ uế nhiễm, mù tối phàm tục phải luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ mình được 
sáng ngời để xứng đáng là đệ tử bậc Chánh giác. Như thế quý vị thấy Đức Phật 
dùng hoa sen để nhắc nhở đệ tử Ngài phải sông như hoa sen, từ chỗ nhiễm nhơ 
phảm tục dùng trí tuệ sáng ngời để đi đến giác ngộ. 


Tiếp đến chúng tôi nói biểu tượng hoa sen theo tinh thần Phật giáo Đại thừa 
hay Phật giáo phát triển. Đa số quý vị đều có tụng kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? 
Pháp là Diệu Pháp, Hoa là Liên Hoa, nói tắt là Pháp Hoa, nói đủ là Diệu Pháp Liên 
Hoa. Liên Hoa là hoa sen. Diệu Pháp dụ như hoa sen nên gọi là Diệu Pháp Liên 
Hoa. Như vậy kinh Pháp Hoa là bộ kinh nói lên ý nghĩa Diệu Pháp giống như hoa 
sen. Diệu Pháp là tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa nói: “Chư Phật ra đời vì khai thị 
chúng sanh ngộ nhập Phật trị kiến”, nghĩa là chỉ dạy cho chúng sanh ngộ được Tri 
kiến Phật, tức là nhận ra cái thấy biết Phật của mình. Vậy cái thấy biết Phật của 
mình ở đâu? - Ở ngay trong thân vô thường nhơ nhớp này. Tri kiến Phật thanh tịnh 
sáng suốt, là Diệu Pháp, là Pháp sẵn có nơi con người chúng ta. Thân nhơ nhớp ô 
uế này dụ như đống bùn. Đức Phật dạy thân chúng ta nhơ nhớp bất tịnh, nhưng 
trong cái nhơ nhớp bắt tịnh có cái thanh tịnh sáng suốt, vì vậy mà dụ Tri kiến Phật 
như hoa sen. Chúng ta khéo ứng dụng tu theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa thì 
sẽ được giác ngộ, nhận ra Tri kiến Phật nơi thân năm uẫn này. 


Kê đên các Thiên sư nói về hoa sen. Ngài Đạo Huệ, Thiên sư đời Lý có bài 
kệ: 


^ 


Am: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 107 


Sắc thân dự Diệu thẻ, 

Bất hiệp bất phân ly. 

Nhược nhân yếu chân biệt, 

Lô trung hoa nhất chỉ. 

Dịch: 

Sắc thân cùng diệu thể, 

Chẳng hợp chẳng chia ly, 

Nếu người cần phân biệt, 

Trong lò một cành hoa. 

Các Thiền sư không nói hoa sen ở trong bùn mà nói hoa sen ở trong lò lửa. 
Hoa sen trong bùn thì dê hiêu, còn hoa sen trong lò lửa là điêu quá sức tưởng tượng 
của chúng ta. Lò lửa là chỉ thân vô thường. Trong kinh Pháp Hoa cũng có dụ là 
“tam giới vô an du như hỏa trạch”, nghĩa là ba cõi không an giông như nhà lửa. 
Thân vô thường của chúng ta bị thiêu đôt, khô chêt từng phút từng giây, nhưng 
trong đó lại có một cái chưa bao giờ bị thiêu đôt, luôn nguyên vẹn trong sáng tươi 
tôt, nói theo kinh Pháp Hoa đó là Tri kiên Phật, nói theo bài kệ này đó là Diệu thê. 
Lò lửa dụ cho sắc thân, cành hoa dụ cho Diệu thê. Cành hoa là biêu trưng cho trí 
tuệ săn có của chúng ta, nhà Phật gọi là Phật tánh hay Chân tâm. Trí tuệ đó có săn 
trong tâm vô thường này giông như hoa sen trong lò lửa. Thân chúng ta bị lửa vô 
thường thiêu đôt bại hoại nhưng tánh giác của chúng ta không bao giờ khô héo. 
Thê nên đã bao lân thân này hoại đi thọ thân khác mà tánh giác không thêm, không 
bớt, không thay đôi dụ như hoa sen trong lò lửa vân tươi tôt. 

Đến vị thứ hai, Thiền sư Ngộ Ấn đời Lý nói khác hơn một chút. 

Âm: 

Diệu tánh hư vô bất khả phân, 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 


Ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, 


Liên phát lô trung thấp vị càn. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 108 


Dịch: 

Diệu tánh rỗng không chẳng thể vin, 

Rồng không tâm ngộ việc dễ tin. 

Tươi nhuân sắc ngọc trong núi chảy, 

Lò lứa hoa sen nở thát xinh. 

Trong bài kệ này Thiền sư cũng nói hoa sen ở trong lò lửa. 

“Diệu tánh rỗng không chẳng thê vin”. Nghĩa là mỗi người chúng ta tánh giác 
nhiệm mâu, nó rông ràng chúng ta không thê nào vin theo được, không thê nào 
năm băt được. 


“Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin”. Nếu khi tâm chúng ta rỗng ràng không còn 
dính mặc thì lúc đó chúng ta mới tin được. 


“Tươi nhuân sắc ngọc trong núi cháy”. Nghĩa là ở trong ngọn núi chảy rực, 
hòn ngọc vẫn tươi nhuần không bị khô, không bị cháy cũng không bị nứt bể. 


“Lò lửa hoa sen nở thật xinh”. Ở trong lò lửa hoa sen vẫn nở thật đẹp. Như 
vậy hoa sen ở trong lò lửa là đê nói ngay thân vô thường sanh diệt của chúng ta 
vân có cái thê tánh hay Diệu tánh lúc nào cũng tươi nhuân, lúc nào cũng đẹp đẽ 
không bị khô héo, trong khi tât cả đêu bị ngọn lửa vô thường thiêu đôt. Như thê 
quý vị thây ngay trong thân vô thường có cái không phải vô thường, cái đó gọi là 
Diệu tánh hay Diệu thê. 

Lại có một vị Tăng hỏi Hòa thượng Tộ ở Trí Môn: 

- Hoa sen khi chưa ra khỏi nước thì thế nào? 

Ngài đáp: 

- Hoa sen. 

- Sau khi ra khỏi nước thì thế nào? 


- Lá sen. 


Lời đáp như là không có đáp, không thể hiểu gì cả. Nhưng sau này ngài Viên 
Thông Đại Ứng, một vị Quốc sư Nhật Bản làm một bài tụng răng: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 109 


Âm: 

Liên hoa hà diệp ly nê thủy, 

Xuất vị xuất thời tuyệt điểm ai. 
Vô hạn thanh hương thâu bất đắc, 
Hòa phong đối vũ mãn trì khai. 
Dịch: 

Hoa sen cành lá lìa bùn nước, 

Ra với chưa ra bặt điểm trần. 

Vô hạn hương thơm thu chẳng hết, 
Theo mưa quyện gió nở đây ao. 


Nói là ra khỏi nước hay chưa ra khỏi nước, nói là hoa sen, cành sen, lá sen, 
cách nói đó là để chúng ta không bị tình giải trói buộc. Vị Tăng hỏi “Hoa sen khi 
chưa ra khỏi nước thì thế nào?” là ý ngầm hỏi khi Phật tánh của chúng ta còn lẫn 
trong vọng tâm phiền não này thì thế nào? Ngài liền trả lời: Hoa sen. Lại hỏi: Sau 
khi ra khỏi nước thì thế nào? Lẽ ra sau khi ra khỏi nước là sắp nở, cũng như tâm 
giác của chúng ta khi thoát khỏi phiền não là sẽ sáng, nhưng Ngài lại đáp là lá sen. 
Như vậy đáp là hoa sen, là lá sen, lỗi đáp đó đều không cho chúng ta hiểu mà để 
chúng ta nhận ra. Nếu khi nào chúng ta không khởi niệm suy nghĩ phân biệt - danh 
từ chuyên môn nhà Thiền gọi là không khởi tình giải - lúc đó “ra với chưa ra bặt 
điểm trần”, nghĩa là không còn một mảy niệm nào làm cho nhơ nhớp thì “vô hạn 
hương thơm thu chăng hết”, khi ấy hương thơm tràn khắp, dù chúng ta muốn thu, 
thu cũng không hết. “Theo mưa quyện gió nở đầy ao” là theo mưa gió, đầy ao nở 
toàn hoa sen. 


Tóm lại, ý nghĩa bài tụng này muốn nói rằng khi người tu đến chỗ tâm niệm 
không còn đuổi theo ngoại cảnh hay không còn khởi những tình giải lăng xăng 
nữa, tâm thanh tịnh không còn dính một mảy bụi nhơ nhớp, khi ấy nơi nơi hoa sen 
đều nở rực, nơi nơi tỏa mùi hương thơm ngắt của hoa sen, không còn hôi hám bắn 
thỉu nữa. Đó là ý nghĩa hoa sen. 


Tôi nhắc lại, tinh thần Phật giáo Nguyên thủy nói về hoa sen như chúng ta 
từng học từ thưở bé: “Trong đâm gì đẹp băng sen...”, đó là ý nghĩa từ chỗ nhơ 
nhớp trở thành thanh tịnh thơm tho, đẹp đẽ, đê chỉ cho tât cả chúng ta từ con người 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 110 


phàm tục dở xấu, nhưng khéo tu khéo sửa sẽ trở thành người hay, người tốt. Người 
hay tốt không phải ngẫu nhiên có, mà phát xuất từ con người xấu đở trước kia. 
Cũng như Đức Phật, không thể bỗng nhiên có Phật ra đời, mà chính Ngài từ con 
người phàm tục, thọ hưởng dục lạc rồi sau thức tỉnh bỏ dục lạc đi tu đến giác ngộ. 
Như vậy là đâu phải Ngài từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ hành tỉnh xa lạ 
nào đến đây, mà chính là con người có đầy đủ bản chất người như chúng ta, nhưng 
khi tu Ngài dẹp bỏ tất cả, rồi thành Phật. 


Hiện nay chúng ta có giỗng Ngài không? Chúng ta tu dễ hay khó hơn Ngài? 
Nếu quý Phật tử nam “lỡ” làm Hoàng tử thì chắc là hưởng dục lạc suốt đời chứ 
không bao giờ bỏ ngai vàng đi tu! Nếu quý Phật tử nữ làm Công chúa chắc cũng 
khó đi tu lắm! Đức Phật cũng là một con người, nếu Ngài mang tính chất thánh 
thiện sẵn, chắc là Ngài không có gia đình, không có vợ con. Nhưng Ngài cũng như 
chúng ta, cũng có gia đình, cũng có con, nhưng Ngài dám dứt bỏ tất cả, một phen 
ra đi khi nào tu ngộ đạo mới trở về. Đó là điều đặc biệt của Ngài. Trái lại chúng ta 
hiện nay đi đâu thì nhớ nhà, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ con nhớ cháu... 
Thế nên chúng ta cũng có tư cách như Ngài mà không làm được như Ngài, còn 
Ngài cũng có tư cách như chúng ta mà Ngài đã làm được con người xuất trần. 


Nhìn Đức Phật rồi gẫm lại chúng ta, tất cả chúng ta đều có khả năng làm Phật, 
nhưng rất tiếc là chúng ta không gan. Thường thường quý vị ai cũng nói mình gan 
lắm, chớ đâu có ai nói tôi nhát lắm, tôi khiếp nhược lắm, phải không? Nhưng anh 
hùng là anh hùng với những người yếu thế hơn mình, như bên nam thì anh hùng 
với vợ con, vợ con nói trái ý thì la hét và muốn tát tai liền, nhưng lại không anh 
hùng với mình. Những sự nóng giận, tham lam, si mê của mình không có gan bỏ, 
mà không có gan bỏ tức là không có anh hùng! Trong đạo Phật, anh hùng là anh 
hùng với chính mình. Những øì biết là xấu đở liền cắt đứt ngay. Như quý vị Phật tử 
nam chắc cũng có nhiều người ghiền rượu, ghiền thuốc phải không? Biết ghiền 
rượu, ghiền thuốc là hại sức khỏe, là tốn tiền, nhưng quý vị có bỏ được không? 
Mười người khoảng hai ba người bỏ được, còn bảy tám người không bỏ được, như 
vậy là biết hại nhưng mà không gan bỏ. Hành động cử chỉ mạnh bạo hung tợn tỏ ra 
là anh hùng, nhưng rốt cuộc cái hại, cái dở của mình lại bỏ không nổi thì đâu gọi là 
anh hùng. Như vậy đề thấy người đời không can đảm giải quyết những điều hư, 
điều dở của mình. 


Trái lại, Đức Phật từ con người đở, tức là con người hưởng thụ ngũ dục trong 
cảnh vua chúa sáng giàu, nhưng khi thức tỉnh rồi ngay đó Ngài dứt bỏ hết để đi tu. 
Chúng ta hiện nay thật ra hưởng thụ có bao nhiêu đâu, sánh với Đức Phật khi còn 
làm Thái tử, Ngài thụ hưởng trăm phần mà Ngài trút bỏ một cách dễ dàng, còn quý 
Phật tử thụ hưởng chưa được mười phần mà bỏ không được, như thế mới thấy chỗ 
yếu của chúng ta. Chính sự yếu đuối đó làm cho chúng ta tu không tiễn, còn Ngài 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỆN * * 111 


khi quyết định làm thì dứt khoát làm, khi vượt thành xuất gia rồi cho đến khi ngộ 
đạo mới trở về thăm gia đình. Còn chúng ta hiện nay ngồi trong chùa thì nhớ gia 
đình, về gia đình lại nhớ trong chùa, đi đi lại lại không có thái độ dứt khoát, nên 
không thê bì được với Ngài. 


Đến các Thiền sư, các ngài thấy rõ thân này là thân vô thường bại hoại, ai 
cũng bị vô thường chỉ phối; nhớ thưở nào chúng ta là người trẻ, nay là người giả. 
Sắc tươi trẻ lần lần bị thiêu đốt trở thành già, tóc ngày xưa xanh nay đã bạc, răng 
ngày xưa cứng chắc nay đã rụng, những gì tốt đẹp thưở xưa nay đã bại hoại. Cái gì 
làm hoại? Nhà Phật gọi đó là lửa vô thường thiêu đốt. Tuy thân chúng ta bị lửa vô 
thường thiêu đốt, nhưng trong đó có cái không bị thiêu đốt, đó là Phật tánh, là 
Chân tâm của chúng ta. Thế nên Thiền sư dụ Phật tánh, Chân tâm như hoa sen, 
thân vô thường như lò lửa. 


Như vậy tất cả chúng ta ai cũng có hoa sen trong lò lửa, nhưng hiện nay chúng 
ta nhớ lò lửa hay nhớ hoa sen? - Cứ nhớ thân lửa cháy rần rần, còn hoa sen thì 
không nhớ chút nào, thế nên khi thân cháy rụi thì chới với. Vậy ngay trong lò lửa 
này chúng ta nhận ra hoa sen tươi thắm trong lò lửa, chúng ta cười vui, dù lửa cháy 
đến đâu đi nữa chỉ làm tươi thắm thêm hoa sen của mình. Lò lửa cháy, nó khô nó 
hoại, hoa sen vẫn tươi thắm mãi, vậy là trong cảnh vô thường chúng ta thoát được 
cái vô thường. Trái lại, nếu chúng ta chỉ nhớ thân lửa cháy này, dầu chúng ta cung 
cấp nuôi dưỡng nó bao nhiêu đi nữa, nó cũng bại hoại. Có ai nuôi thân này mà khỏi 
bại hoại không? Hắn là không, nuôi cách nào rồi cũng bại hoại, cũng không còn. 
Vậy tại sao cái sẽ không còn mà chúng ta cố giữ, cố lo cho nó mãi, trong khi cái 
còn mãi, không bao giờ mất lại không nhớ? Như thế chúng ta là người trung thành 
với mình hay là người phản bội chính mình? Chúng ta thương chúng ta hay là 
ghét? Ghét mới bỏ cái thật giữ cái giả, trái lại nếu thương mình thì cái thật phải 
giữ, cái giả đừng màng. Quý Phật tử thử kiểm điểm lại xem, quý vị lớn tuổi trong 
sáu bảy mươi năm nay giữ cái nào? Thân lửa cháy hay hoa sen? Thân lửa cháy rực 
thiêu đốt hết bao nhiêu sự nghiệp mà cứ giữ, còn hoa sen tươi thắm lại bỏ quên! 
Thật là chúng ta tự hủy hoại, tự bỏ quên mình! Thế nên người Phật tử tu theo Phật 
cần yếu là phải nhớ lại mình, tìm ra cái thật của mình, đó là căn bản của sự tu. 


Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tu là phải buông xả tâm chấp ngã này. Khi 
không chấp thân, không chấp cái ngã này là mình thì tâm chúng ta mới không dính 
mặc, không tham, không sân, không phiền não. Khi ấy trí tuệ chân thật hiện ra, gọi 
là hoa sen hay Tri kiến Phật. Vậy trí tuệ đó sẽ phát ra khi nào chúng ta không chấp 
cái hư giả của mình, là quý. Quý vị có bằng lòng điều đó không? Tuy nó giả mà 
thương nó quá, không đành quên, vì thương nhiều nên có ai xúc chạm đến nó thì 
nổi sân. Vì lẽ đó Đức Phật thường dạy người Phật tử phải biết thân này là vô 
thường, vô ngã. Vô ngã là không phải thật ta mà chấp là ta. Như hiện nay quý vị 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂẬY NHƯ ĐIỂN * * 112 


nghĩ da thịt là mình chăng? Nếu da thịt là mình thì chỗ nào lỡ có u nhọt, người ta 
cắt bỏ ra thì cái đó là mình hay là miếng thịt thúi? Chúng ta có gớm không? Nếu là 
mình thì lúc nào cũng là mình, chớ không thể còn trong thân là mình, cắt bỏ ra 
ngoài là không phải mình, rồi lại gớm nó. Như thế làm sao nói thân này là thật 
được? Nhưng trong đã có cái chân thật mà chúng ta không thấy, thế nên người ta 
dù xuất gia, dù tại gia đều phải làm sao thấy được, nhận ra được cái chân thật của 
mình. Nhưng muốn thấy được cái chân thật thì phải biết cái giả. Khi có những món 
đồ giả, nễu muốn mua đồ thật đừng lầm đồ giả thì phải làm sao? Phải biết đồ giả 
như thế nào, đồ thật như thế nào, biết được cái giả rồi mới tìm ra cái thật, nếu 
không giả là thật thì mỗi lần mua là mỗi lần lầm. 


Cũng vậy, trong thân này có cái giả mà cũng có cái thật, nếu không nhận ra 
cái giả thì không bao giờ biết được cái thật. Thân chúng ta là thân vô thường luôn 
luôn bị thiêu đốt, bị bại hoại. Cái gì bị thiêu đốt, bị bại hoại là giả, nhưng chúng ta 
cứ cho là thật. Thân mình là thật nên khi nghe Phật nói thân này vô ngã, không 
phải là mình thì buồn khổ. Hiểu như vậy để biết thân chúng ta là tương duyên hợp, 
không thật. Thử hỏi thân nảy là thật hay giả? Nhiều người trả lời là giả. Tại sao 
biết thân này là giả? Đa số đáp: Vì Phật nói thân này vô thường tạm bợ hư dối nên 
nói là giả. Nhưng trả lời “giả” là trong thâm tâm thấy giả hay bắt chước nói theo 
Phật? Vậy là bắt chước mà đáp chớ không phải do chính mình nhận biết. 


Giả sử đặt câu hỏi: Mũi quý vị đang làm gì? 
- Đang thở. 
- Thở nghĩa là gì? 


Hít không khí ở ngoài vào độ mấy giây đồng hồ liền trả ra. Hít vào, trả ra. Có 
ai hít vào mà không trả ra? Nếu trả ra mà không hít vào thì thế nào? Như thế là 
cuộc sông này là nhờ hít vào, tức mượn không khí ở ngoài rồi trả ra, mượn trả, 
mượn trả đều đều... Khi ngồi chơi, không ngờ mình đang mượn trả, mượn trả đều 
đều không lúc nào ngồi chơi cả. Nếu trả rồi không mượn lại thì ắtt thở, là chết. Nếu 
thân này là thật thì không cần mượn làm chị, trái lại phải mượn mới còn sống thì 
đâu gọi là thật. Mũi mượn không khí, miệng mượn tách nước, một lát sau lại trả, 
rồi đến mượn chén cơm rồi lại trả... Mượn trả đều đều suôn sẻ đó là cuộc sông vên 
lành. Nếu mượn mà trả không được thì xuống đất. Nếu trả mà mượn không được 
thì cũng xuống đất. Chúng ta thấy cuộc sông thật đáng tức cười, chỉ là mượn trả, 
mượn trả nêu suôn sẻ thì cười vui cho là hạnh phúc, nêu trục trặc thì năm giẫy giụa 
rồi chở đi cấp cứu. Như vậy trong cuộc sống này cái gì là thật? Trong nhà Phật nói 
thân này do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, nhưng tự nó không bảo vệ được, 
phải mượn đất nước gió lửa bên ngoài bồi bổ luôn, nên lúc nào cũng mượn trả. Xét 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 113 


theo lẽ đó thân mượn trả là thân tạm bợ vô thường, giả dối không thật. Không thật 
mà tưởng thật là không sáng suốt. Nếu thấy rõ như vậy, quý vị có tỉnh không? Như 
hết nước thì mượn nước, nước lã hoặc nước trà, nước cam, nước xá XỊ V.V.. . nếu 
khô cổ cho một tách nước vảo thì hết khô. Nhưng chúng ta lại cầu kỳ, cho nước là 
không chịu, phải kiếm nước cam, nước chanh mới bằng lòng. Cũng vì ý muốn đó 
nên cực nhọc, vì phải làm ra tiền mới mua được, chớ nước lã thì không phải mua, 
không phải tốn gì cả. Khi bao tử trống thì kiếm chén cơm với vài thức ăn đơn giản 
như rau luộc... nhưng chúng ta phải đòi có món gì xào chiên thơm thơm, phải có 
thịt có cá... nên phải cực. 


Một hôm vào buổi sáng sớm, trên xe đi từ Phước Thái về thành phố Hồ Chí 
Minh đến một chiếc cầu vào thành phó, tôi nhìn thấy nước dưới sông đen ngòm mà 
có nhiều người cầm rổ đi vớt, đi xúc, nước đã hôi mà cứ dầm dưới đó vì cần kiếm 
ít con cá, ít con tép con con về ăn, chỉ bấy nhiêu đó là vừa ý rồi. Thay vì ở nhà 
cuốc một liếp đất trồng rau, buồi sáng cắt vào ăn, khỏi phải lạnh phải hôi gì cả, thế 
mà không chịu. Lại gần đây, trong chuyến đi lên nghỉ trên Đà Lạt, mỗi sáng tôi đi 
quanh hồ Xuân Hương, nhiều hôm trời lạnh buốt, đi trên bờ còn phải mặc áo lạnh 
mà vẫn có những người cầm nơm xuống hồ đi nơm cá, cả mình ướt đẫm, lạnh đánh 
bò cạp nhưng họ vẫn chịu đựng. Vì sao phải cực nhọc như vậy? Cũng vì mượn đất 
vào cho hợp với cái lưỡi, thật ra thức ăn nào có đủ chất bôi bổ cơ thê là được, đâu 
cần phải có những thứ ngon ngọt mới được. Như ở chùa chúng tôi dâu có ăn con 
vật nào mà vẫn sông. Nếu phải chịu lạnh lẽo kiếm mấy con vật đó để ăn, thử hỏi 
cái khổ này ai đày mình vậy, ai làm mình khổ? Có phải cái lưỡi không? 


Cuộc sống của chúng ta vì lệ thuộc vào cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
nên phải khổ. Nếu biết là vay mượn chúng ta chỉ mượn những gì cần thiết thôi, 
cũng như xe hết xăng không chạy được thì đồ xăng vào, thân hết nước thì khô, khó 
chịu, uống tách nước vảo thì hết khô, cần gì phải bày biện cho thêm khổ, càng cầu 
kỳ chừng nào thì càng khổ chừng nấy. Uống trà, không thích trà thường, phải trà 
hiệu này hiệu kia, thế nên bao nhiêu tiền cũng không đủ, đó là lỗi tại ai? 


Nếu hiểu rõ tinh thần Phật dạy, chúng ta thấy tu là phải đơn giản. Muốn đơn 
giản cuộc sông, chúng ta phải thấy rõ bản chất của thân. Nó là một đống bùn nhơ, 
một tướng vô thường, nó là cái lò lửa chớ không có gì tốt đẹp, quý báu. Nếu chúng 
ta không lầm nó, đương nhiên đời sông chúng ta sẽ đạm bạc, yên ồn và việc tu 
hành của chúng ta cũng được dễ dàng, trái lại nếu lệ thuộc vào nó thì đường tu của 
chúng ta sẽ rất khó khăn. 


Tóm lại tôi giải thích cũng khá nhiều, quý vị không nhớ tôi muốn chúc điều 
gì. Vậy tôi cô đọng lại lời chúc Têt đầu năm của chúng tôi là: Chúc tât cả Tăng mị, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 114 


Phật tử sang năm mới đều là những mầm sen chuẩn bị thoát ra khỏi bùn, khỏi nước 
và trô hoa tươi đẹp thơm tho. 


Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. 
Hòa thượng Thích Thanh Từ 
Biểu tượng hoa sen 


NXB Văn hóa - Văn nghệ, quý I/⁄2014, tr. 5-38 


“.. Ở Việt Nam vào giữa thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 nầy, 
Thiền sư Thanh Từ, vốn xuất thân từ Phật Học Đường Lưỡng 
Xuyên, học trò của Cố Hòa Thượng Thiện Hoa, Viện Trưởng Viện 
Hóa Đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 1966 đến 
năm 1973. Ngài Thiện Hoa là Đệ tử của Cố Hòa Thượng Thích Khánh 
Anh, chuyên tu về Pháp môn Tịnh Độ và xuất thân từ môn phái 
Chúc Thánh ở Quảng Ngãi, sau truyền vào Trà Ôn, nhưng đến đời 
Ngài Thanh Từ thì Ngài chọn Thiền Trúc Lâm Yên Tử để nối dòng 
Thiền nầy. Trên thực tế dòng Thiền nầy đến đời Ngài Hương Hải, 
thời Trịnh Nguyễn phân tranh không còn tồn tại nữa. Vì lẽ Thiền 
Tông nầy đa phần dành cho người có tư duy cao và những bậc vua 
chúa quan lại, nên khó phổ cập vào quần chúng, do đó đã thất 
truyền. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ khôi phục lại cũng là điều 
quý hiếm, nhưng nếu đứng về dòng kệ Lâm Tế Chúc Thánh thì Ngài 
sẽ có pháp danh là chữ Thị đứng đầu và nối dòng pháp đời thứ 42 
từ Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền và Đệ tử của Ngài lẽ ra phải cho Pháp 
danh là chữ Đồng để đến Pháp tự sẽ đặt là Thông, thuộc dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh truyền thừa đời thứ 43. Trong tương lai nếu Ngài 
viên tịch thì thuộc dòng thứ mấy của Yên Tử? Vì lẽ trong hiện tại 
Ngài xây dựng rất nhiều chùa Trúc Lâm tại Đà Lạt, Yên Tử và một số 
chùa thuộc miền Bắc Việt Nam. Điều ấy hẳn tốt, nhưng chúng ta cần 
nên phân định lại xuất xứ của mỗi vị đệ tử ngày sau dễ truy tầm.” 


HT THÍCH NHƯ ĐIỂN 


(Trích Chương IV. Mối Tơ Vương Của Huyền Trân Công Chúa — NHĐ) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 115 


NHỮNG CÁI VUI 
TRONG ĐẠO PHẬT 


HT. THÍCH THANH TỪ 


Trong nhà Phật, ngày mùng một Tết là ngày Vía đức Di Lặc. Đức Di Lặc 
hiện là Bồ-Tát, nhưng tương lai sẽ thành Phật. Thế nên, lễ Ngài chúng ta xưng 
“Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật”. Chúng tôi gọi Ngài là Phật vì Ngài là Phật 
sẽ thành, còn gọi Ngài là Bồ-Tát vì Ngài là vị Bồ-Tát hiện tại. Đa số các chùa 
thuộc hệ Bắc tông, đến ngày mùng một Tết đều cử lễ Vía Ngài. Đó là một thông lệ 
nhưng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Người thế gian ai cũng quan trọng ngày đầu 
năm, cho ngày đầu năm là ngày chứa đựng đầy đủ ý nghĩa quan trọng một năm. Vì 
vậy, mọi hành động, mọi ngôn ngữ đều phải dè dặt để giữ gìn một năm đây tốt đẹp. 


Đức Di Lặc là hình ảnh đẹp đẽ, vui tươi mà ai cũng thích. Gương mặt Ngài 
lúc nào cũng nở nụ cười hoan hý là nụ cười Di Lặc. Nụ cười Di Lặc không bị thời 
gian chỉ phối, lúc nào Ngài cũng cười: thưở bé cũng thấy Ngài cười, đến già cũng 
thấy Ngài cười, sắp tắt thở cũng thấy Ngài cười. Đó là nụ cười Di Lặc. 


Đón mừng Bồ-Tát Di Lặc, một vị Phật sẽ thành là hình thức bên ngoài của 
buổi lễ, còn ý nghĩa bên trong là đón mừng những người con Phật mai kia sẽ thành 
Phật. Ngày Vía đức Di Lặc là ngày vui của mọi người, cũng là lời hứa hẹn chúng 
ta sẽ toàn giác thành Phật. 


Người đời cho răng, đạo Phật chán đời, yếm thế không có niềm vui. Nói thế là 
chủ quan, chưa hiểu gì về đạo Phật. Thực tế đạo Phật tràn tr sức sống, tràn trẻ 
niềm vui, những niềm vui của đạo Phật phát xuất từ cạn tới sâu nơi tâm người, qua 
năm giai đoạn tu tiền. 

1. Niềm vui phát xuất từ tâm “TÙY HỶ” 

Tùy là theo, hý là vui mừng. Tùy hỷ là vui mừng theo. Khi thấy bạn hay người 
thân làm điều lành hay việc tốt, chúng ta phát tâm vui đó là tùy hỷ. Người làm lành 
vui bao nhiêu, chúng ta vui bấy nhiêu. Người phát được niềm vui đó công đức 
bằng công đức người làm việc lành. Thí dụ ông A đem mười đồng tới chùa cúng, 
chúng ta nghèo không có tiền cúng, thấy ông A cúng chùa ông vui sướng, chúng ta 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 116 


vui theo thì công đức của ông A cúng mười đồng với công đức tùy hỷ của chúng ta 
băng nhau. Mới nghe qua thấy như bất công vô lý, chúng ta không cúng một xu 
nảo tại sao công đức bằng ông A cúng mười đồng được? Nhưng Phật nói công đức 
hai người bằng nhau. 


Có người hỏi: 
- Bạch Thế Tôn, tại sao công đức tùy hỷ và công đức bố thí bằng nhau? 


Phật trả lời bằng một ví dụ: Cây đuốc thứ nhất đang cháy, có một người cầm 
cây đuốc thứ hai đến môi. Khi môi xong, cấy đuốc thứ nhất cháy, cây đuốc thứ hai 
cũng cháy, ánh sáng hai cây đuốc đó không hơn không kém nhau. Cây đuốc bị 
mỗi, ánh sáng cũng không giảm bớt. Cũng vậy, người làm việc lành, chính họ đã 
có công đức và người phát tâm tùy hỷ công đức cũng ngang bằng với người làm 
lành đó. Tu nhẹ nhàng quá, không đợi chúng ta có nhiều tiền mới làm được việc 
công đức. Chỉ thấy ai làm lành chúng ta tùy hỷ tán thán là có công đức rồi. 


Tại sao tùy hỷ có công đức lớn như vậy? 


Người có công, có của đem giúp người là họ xả được tâm tham lam ích kỷ. 
Còn người phát tâm tùy hỷ thì xả được tâm tật đó, vì thông thường người thế gian 
thấy ai hơn mình là sanh tâm đồ ky. Thí dụ hai huynh đệ đi chùa, ông A có mười 
đồng cúng chùa, mình không có thì buồn rầu nói móc, nói ngoéo, chứ không có 
tâm tùy hỷ vui theo. Thấy người làm được, mình làm không được sanh đồ ky là tật 
xấu. Bây giờ chúng ta phát tâm tùy hỷ là dẹp được tật đỗ xấu xa nơi mình rồi. 
Người bố thí xả được tâm tham lam ích kỷ, người tùy hỷ xả được tâm tật đồ thì 
công đức hai người bằng nhau. Ở thế gian, chúng ta thường thấy, thậm chí anh em 
ruột trong nhà, em làm ăn thất bại nghèo thiếu thấy anh làm ăn phát đạt thì có mặc 
cảm đó ky với anh. Do đó tình anh em phai nhạt xa cách. Tại vì sao? Vì cái tâm tật 
đố không muốn ai hơn mình, thấy người hơn mình là sanh tâm đồ ky. Đó là cái 
bệnh chung của con người. Thế nên, chúng ta học đạo phải tập phát tâm tùy hỷ. 
Không phải đợi mình làm việc công đức mới vui, mà thấy ai làm việc tốt đẹp, sống 
hạnh phúc, chúng ta đều phát tâm vui mừng theo. 


Một thí dụ nữa. Chúng ta nghèo ăn cơm hâm với muối hột, bạn chúng ta giàu 
ăn cơm gạo lúa thơm với thịt cá đầy bàn. Thấy như vậy, chúng ta tùy hỷ nói: “Anh 
sung sướng qua, tôi mừng cho anh được đầy đủ sung túc”. Thấy chúng ta tùy hỷ, 
người bạn giàu đó có ghét chúng ta không? Không ghét mà thương, có thể còn 
giúp đỡ chúng ta nữa. Nhưng ở đời người ta có chịu làm như vậy không? Hay 
mình ăn cơm hắm với muôi hột, bạn mình ăn cơm gạo lúa thơm với cá thịt đầy 
bàn, thì mình không vui, rồi kiếm chuyện nói xa, nói gân, khiến cho tình bạn phai 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 117 


nhạt, dần dần xa cách? Minh đồ ky người ta, người ta thương mình sao được! Từ 
đó mà sanh ra ngăn cách, bạn trở thành thù do đó ky mà ra. Từ hoàn cảnh ăn ở, 
cách xử sự, cho đến làm việc thiện v.v... tất cả chúng ta đều tập phát tâm tùy hý. 
Người làm được việc mà chúng ta không đủ khả năng làm, chúng ta nên vui mừng 
theo. 


Một thí dụ khác. Hồi thưở bé đi học ở trường, khi thầy giáo kêu trả bài, hôm 
nảo mình không thuộc bị điểm nhỏ, bạn mình thuộc bài được điểm lớn thì mình đồ 
ky, ghét bạn. Bạn siêng học, học giỏi được điểm lớn, mình lười biếng, học đở thua 
bạn, tại sao mình lại ganh ghét, đỗ ky? Hoặc cuối năm học, những bạn học giỏi 
được khen thưởng những món quà xứng đáng, còn mình học đở, khi thấy bạn lãnh 
quà, mình vui lây hay ganh ghét kiếm chuyện để thách đố? Cái tâm đó ky có từ 
thưở bé, chớ không phải bây giờ mới có, chúng ta mang sẵn nó từ thơ ấu. Giờ đây 
biết tu, chúng ta phải bỏ tâm tật đó, vì nó tương đương với tham lam; tham lam thì 
tật đồ cũng có. Người biết làm phước, họ xả được lòng tham, người biết tùy hỷ bỏ 
được tâm tật đó. Như vậy, mỗi người bỏ được một tật cho nên đức Phật nói: “Công 
đức ngang nhau”. Về sau, huynh đệ đi chùa, họ có tiền của cúng Phật, cúng tăng; 
mình không có cũng vui theo, mừng cho bạn có tiền cúng chùa, được như vậy thì 
cả hai đều được công đức như nhau. Đừng mặc cảm mình nghèo không có tiền của 
cúng chùa, không cùng đi chung. Nghĩ như vậy là trái đạo lý. Học hiểu ứng dụng 
đúng với lời Phật dạy chúng ta mới thấy Phật pháp công bằng, không thiên người 
giàu, không bỏ người nghèo. Ai cũng có phước hết, chỉ cần có tâm lành là được. 


Tóm lại, trong gia đình, anh em ai được giàu sang, ai được khá giả, ai được 
hạnh phúc, chúng ta đều vui mừng như chính chúng ta được. Ngoài xã hội từ bạn 
bè cho đến người láng giềng, ai được phú quý, ai có danh vị, chúng ta vui mừng 
như chính chúng ta được. Trong đạo huynh đệ ai có cái gì hay, cái gì tốt, chúng ta 
vui mừng như chính chúng ta được thì không còn khổ, lúc nào cũng có niềm vui; 
vui theo cái vui của người! Chúng ta không bị tật đố làm cho cách biệt, làm cho 
mất tình anh em ruột thịt trong nhà, làm mất tình bè bạn ngoài xã hội và làm mất 
tình đạo bạn ở trong chùa. Được như vậy đi đến đâu chúng ta cũng có niềm vui, dù 
tay không, không giúp ai được việc gì. Trái lại chúng ta nghèo, mặc áo rách, thấy 
người ta mặc áo lành thì đó ky, xụ mặt xuống, như vậy làm gì có vui! Đi đâu cũng 
buôn vì thấy người hơn mình, buôn tràn trề, ở đời làm sao mình bằng tất cả mọi 
người được! Bây giờ, chúng ta biết tùy hý, thấy ai có cái gì hơn, chúng ta đều vui 
theo, mừng cho họ. Tâm niệm của người Phật tử phải là tâm niệm làm cho mọi 
người hết khổ. Phật là vị cứu khổ chúng sanh, chúng ta là Phật tử, tức là con Phật 
phải có quan niệm làm cho chúng sanh hết khổ; nếu chưa hết khổ, Ít ra cũng bớt 
khổ. Thấy mọi người bớt khổ về cái ăn, cái mặc, hoặc bớt khổ về cái gì là chúng ta 
vui mừng. Nếu chúng ta đồ ky thì không phải là con Phật. Vì vậy, muốn được niềm 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 118 


vui đầu tiên, người Phật tử phải phát tâm tùy hý, ai có điều hay, cái tốt đều vui theo 
chớ không đồ ky. Đó là cái vui thứ nhất của người mới vào đạo. 


2. Cái vui thứ hai sâu hơn, tế nhị hơn là “HỶ XẢ” 
Hỷ là mừng, xả là buông bỏ. Hỷ xả có hai mặt: 

- Hỷ xả tài vật bên ngoài. 

- Hỷ xả phiền não cô chấp trong lòng. 


Nếu chúng ta có tài vật dư dả, nên vui vẻ xả, giúp cho những người bần cùng, 
đói rách. Của cải do mồ hôi nước mắt mình tạo, mình cảm thấy đầy đủ hay dư thì 
vui xả cho người nghèo thiếu hay những người ít oi hơn. Đó là hỷ xả tài vật bên 
ngoài. Tuy vậy, cũng hơi khó làm, vì có nhiều người, kẻ khác thấy dư mà bản thân 
họ thấy thiếu; có một đồng. muốn hai đồng, có hai đồng muốn mười đồng, muốn 
cho, đến ngày tắt thở mà vẫn thấy chưa đủ. Như vậy làm sao xả được? Cho nên 
muốn xả chúng ta phải học Phật; Phật dạy ít muôn, biết đủ. Chúng ta biết đủ thì 
mới xả được, không biết đủ thì không thể nào xả được. Người không biết đủ giống 
như cái túi không đáy, bỏ vào bao nhiêu tuột hết bấy nhiêu, bỏ bao nhiêu cũng 
không đây, do cái bệnh không biết đủ như vậy làm sao mà xả? 


Thí dụ: mỗi ngày, buổi trưa chúng ta ăn ba chén cơm là đủ no, dù có đồ ăn 
ngon, chúng ta cũng ăn ba chén, phần dư thì giúp cho người, hoặc cho vật. Dù đây 
là phần dư của mình, nhưng cũng là một lối xả. Chớ nên ăn ba chén vừa no, thấy 
đỗ ăn ngon, ăn thêm nữa, như vậy là phí phạm, vì lượng thức ăn chừng đó là đủ, ăn 
thêm là dư. Đó là nói về cái ăn, còn bao nhiêu cái khác, chăng hạn như cái mặc, 
chúng ta có ba bộ đồ đủ để mặc, thêm bộ thứ tư là dư rồi, nhưng có bộ thứ tư thấy 
chưa đủ, mua thêm bộ thứ năm cũng thấy chưa đủ nữa. Như vậy chừng nào mới đủ 
xả? không biết đủ thì không bao giờ xả được. Muốn xả phải biết đủ, biết đủ mới xả 
được, của dư đem giúp người không một chút luyến tiếc. Đó là tâm hỷ xả, vui vẻ 
giúp người chớ không bị bắt buộc. 


Hỷ xả tài vật tuy khó nhưng dễ hơn hý xả cố chấp phiền muộn ở tâm. Khi có 
người làm phiền mình, thì gương mặt mình buồn hoặc nhăn nhó. Muốn hết phiền 
phải tập xả; xả này là tha thứ, là bỏ qua. Phiền ở đây là phiền não và sân hận, hai 
thứ đó chất chứa trong lòng, mình phải buông xả nó đi. Người nào ôm lòng phiền 
hận thì đau khổ, đau khổ từ hiện tại cho đến mai kia, chớ không phải đau khổ trong 
hiện tại mà thôi. Vì vậy, khi biết mình đang ô ôm lòng phiền hận người này kẻ khác, 
thì phải vui vẻ bỏ, nghĩa là bao nhiêu cái phiền muộn đang chất chứa trong lòng 
phải hỷ xả hết. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 119 


Muốn xả của cải, chúng ta phải biết đủ. bây giờ muốn bỏ phiền hận, phải làm 
sao? Bỏ băng cách nào? - Muốn bỏ phiền hận trong lòng, chúng ta phải thấy cuộc 
đời là vô thường, cái chết đang kề cận, ôm phiền hận làm gì? Do nghĩ cái chết sắp 
đến nên chúng ta buông xả được phiền hận. Phiền hận chỉ làm khổ mình, khổ 
người không lợi cho ai cả. Quán xét như vậy chúng ta buông hết, không buôn giận 
ai, lo tu cho tâm an Ôn. 


Tiến hơn nữa, chúng ta thấy cuộc đời như ảo mộng, ngày nay có mặt đây ngày 
mai đã mất rồi. Sống trong tạm bợ mong manh, mình tạm bợ, người tạm bợ, tại sao 
không thương nhau, nâng đỡ nhau? Nếu chúng ta biết mình là người bị kêu án tử 
hình và những người xung quanh cũng bị kêu án tử hình, thì đâu có buôn giận 
nhau. Trong cuộc sống hăng ngày, khi lẫn lộn chung chạ nhau, có dẫm lên nhau, 
hay có làm phiền toái nhau cũng bỏ qua. Phải nghĩ đến cái chết, chúng ta mới thấy 
cuộc đời tạm bợ, sông không có cái gì bảo đảm, vậy buôn giận nhau để làm gì? 
Hãy buông xả hết những gì chứa chấp trong lòng. Có ai ở đời mãi đâu mà giận 
hờn! 


Chúng ta đã học Phật nhiều năm, vậy có tập được hạnh buông xả chưa? ĐI 
chùa cúng Phật có còn giận hờn bạn bè anh em không? Nếu ai còn phiền giận, thì 
ngay bây giờ hãy nguyện đức Phật chứng minh xả hết, cho lòng trống rỗng không 
còn vướng bận việc gì. Dù có buồn giận ai từ mười năm hay hai mươi năm, ngày 
nay dứt khoát phải xả. Phiền hận là rắn độc, dại gì chúng ta chứa rắn độc trong 
nhà. Nếu chứa rắn độc trong nhà thì sớm muộn gì cũng bị nó cắn. Thế nên khi biết 
phiền não là rắn độc thì phải xả ngay, đuổi ra khỏi nhà, không dung chứa nó. Biết 
như vậy là tu đó. Phiền hận thì không vui, hết phiền hận tâm hồn rỗng rang trông 
trải thì rất vui vẻ. Muốn được vui vẻ, chúng ta phải tập hỷ xả những vật bên ngoài, 
hỷ xả những phiền hận trong lòng. Trong ngoài đều hỷ xả hết mới có cái vui chân 
thật. 


Sở dĩ đức Phật Di Dặc cười hoài là vì Ngài hỷ xả, còn chúng ta buôn hoài là vì 
chúng ta cô chấp phiền hận. Cố chấp phiền hận là nguyên nhân của đau khổ, của 
bệnh tật rất xấu xa đê hèn, dứt khoát phải xả bỏ. Mọi người, a1 cũng muốn mình là 
người vui tươi. Ai cũng muốn mình là người sung sướng, nhưng tại sao lại chứa cái 
nhân đau khổ? Có phải tự mình mâu thuẫn với mình không? Khi nào giận ai, buồn 
ai là biết mình đang hại mình làm cho mình xấu xa, làm cho mình đau khổ, làm 
cho mình bệnh hoạn. Biết như vậy thì ngày mùng tám tháng giêng có cần đi cúng 
sao không? Cúng sao là để cầu năm nay mình khỏi tai nạn, được vui sướng. Bây 
giờ xả hết, không buôn ai, không giận ai thì năm nay an ổn vui sướng rôi, dù có 
gặp sao La-hầu, Kế-đô cũng an vui như ngày xuân, nên không cần cúng sao! Mình 
không giận ai thì ai thù mình? Không thù người thì ai hại mình? Đó là cái nhân làm 
cho an ồn thực tế. Còn cúng sao là cái cầu mong huyễn hoặc trên trời, không phải 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 120 


việc làm thiết thực cụ thể. Hỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống 
hiện tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sông lâu chúng ta phải 
hành hỷ xả. Người không chịu hỷ xả là người sẽ chết yêu, bệnh hoạn xấu xa. Vậy 
ngày đầu năm, quý vị hãy tu hạnh hỷ xả cho trọn năm được vui như đức Di Lặc. 
Đó là cái vui thứ hai. 


3. Cái vui thứ ba là “PHÁP HỶ” 


Pháp là chánh pháp, hỷ là vui. Pháp hỷ là vui với chánh pháp. Khi nghe kinh 
học đạo, thấy lời Phật dạy là chân lý, rất thực tế, không xa vời huyễn hoặc, có thể 
thực hành được, chúng ta thích thú, cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, đó là pháp hỷ 
hay pháp lạc. Tại sao vui? Vì nghe kinh học đạo, chúng ta thấy được lẽ thật, lòng 
nhẹ nhàng vui sướng. Người nào nghe kinh học đạo, thây lòng vui nhẹ nhàng sung 
sướng, đó là người được pháp lạc. Còn người nào nghe kinh học đạo mà gục lên 
gục xuống, nghiêng qua ngã lại, người đó không được pháp lạc. Nếu không có cái 
vui khi nghe kinh học đạo, dù có đi chùa cũng thấy khó tinh tấn. Việc gì chúng ta 
thích thú mới có găng làm, nếu không thích thú thì làm miễn cưỡng chớ không cố 
găng. Người học đạo phải nghiền ngẫm mới thấy lời Phật dạy là chân lý. Thấy 
được chân lý, chúng ta mới vuI sướng. Cái vui sướng đó là pháp hỷ hay pháp lạc là 
cái vui chân thật. Có được cái vui chân thật mới tinh tấn, thích tu hành. Nếu không 
được pháp hỷ, có tu chăng, cũng chỉ cầu mong được tải lợi danh vị... chớ không 
phải vui thích mà tu. Người học đạo chân chính vui với đạo mà tu, chớ không phải 
cầu mong cái gì khác. Như vậy khi nghe kinh hoặc đọc sách Phật phải chịu khó 
nghiên ngẫm tư duy. Tư duy đúng đắn, tột cùng thấy được lẽ thật thì vui thích; cái 
vui thích đó tạo thành sức mạnh khiến chúng ta tinh tấn trên con đường tu. 


Người đời có những lúc vui mừng quá người ta khóc. Chẳng hạn thân nhân đi 
đầu xa khoảng hai mươi năm, ba mươi năm không gặp, khi gặp lại mừng quá rơi 
nước mắt. Trong đạo cũng thế, khi đọc kinh Phật cũng cảm động rơi nước mắt. Đó 
là trường hợp của ngài Khuê Phong, người được ban tặng quyên kinh Viên Giác, 
đọc qua ngài vui sướng cảm động rơi nước mắt. Đó là cái vui sướng tột cùng khiến 
nước mắt rơi. Người học đạo mà vui như thế thì không bao giờ thối chuyên. Khi 
nảo đọc kinh thấy Phật nói hay quá cảm động, sung sướng, rơi nước mắt, đó là 
duyên lành khá sâu với Phật pháp. Người được cái vui đó, là người ít bị khó khăn 
hay chướng ngại làm lui sụt. Còn khi đọc kinh thấy buồn ngủ, tụng kinh ngáp dài, 
thì không tìm được cái vui trong đạo. Không vui thì sự tu khó tiến bộ. Đó là cái vui 
của pháp hý hay pháp lạc. 


4. Cái vui sâu hơn là “THIÊN DUYỆT” 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỆN * * 121 


Thiền là thiền định, duyệt là vui, thiền duyệt là vui trong thiền định. Trong 
nhà thiền có tả trong lúc tọa thiền, khi thân tâm an ồn, hơi thở nhẹ nhàng, lúc đó 
cảm thấy khinh an thư thới khác hơn bình thường. Cái vui này lâng lâng nhè nhẹ 
chớ không phải cái vui hớn hở nhộn nhàng. Chỉ khi nào chúng ta lắng sâu trong 
thiền định, thân an hơi thở điều hòa tâm định, thì cái vui nhè nhẹ xuất hiện, cái vui 
này nhà Phật gọi là “Thiền duyệt”. 


Người mới tập ngồi thiền thì thấy đau chân, thân mỏi nhọc, mồ hôi chảy, 
chăng vui chút nào cả, thấy ngồi thiền khổ như một hình phạt. Nhưng đến lúc quen 
thì nhẹ nhàng an ổn. Tới giờ ngôi thiền, không ngôi thấy như thiếu cái gì, giông 
đến giờ ăn mà không ăn, cảm thấy khó chịu. Tu thiền cũng phải như vậy. Đến giờ 
ngôi thiền mà không ngồi được, chúng ta cảm thấy thiếu thốn cái gì, phải đi ngôi 
thiền mới thấy an ồn, giống như đói cần ăn, phải ăn mới no. Do đó mà nói “Thiền 
duyệt vi thực”. Người tu ít ai lẫy cái vui trong thiền định làm thức ăn, vì phải khó 
nhọc tu tập lâu dài, công phu đắc lực mới có trạng thái an vui đó, chớ không phải 
ngồi năm tháng, ba tháng mà được. Buổi đầu ngôi thiền nhọc nhằn, khổ sở lắm; 
qua giai đoạn nhọc nhẳn, khổ sở mới được an vui. Cái vui này là thiền duyệt. Bao 
giờ chúng ta thấy cái vui thiền định không thể thiếu như bữa cơm không thể thiếu 
khi đói, mới được gọi là “Thiền duyệt vi thực”. Đó là cái vui thứ tư.5. Đến cái vui 
thứ năm khó hơn là “PỊCH LẠC” 


Cái vui này ít được nghe nói. Nó xuất phát từ tâm tịch tịnh được diễn đạt qua 
bôn câu kệ trong kinh Đại Niệt Bàn: 


Chư hành vô thường 

Thị sanh điệt pháp 

Sanh diệt diệt đĩ 

Tịch diệt vi lạc. 

Tịch lạc được ghép chữ đầu và chữ cuối của câu kệ chót là vui, đó là cái vui 
cứu cánh của người tu. Hai cái vui đâu gân gũi với người mới học đạo, thê mà đa 
sô người học Phật chưa thực hiện được, phải thực hiện từ cái vui thứ nhât đên cái 
vui thứ hai, có được hai cái vui đó rôi mới đên cái vui thứ ba, thứ tư, cuôi cùng tới 
cái vui thứ năm là tịch lạc. Tịch là lặng lẽ, lạc là vui, tịch lạc là tâm lặng lẽ an vui. 


Cái vui này như thê nào? 


Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Hành ở đây là hoạt động, tức là thân 
miệng ý hoạt động thì thành nghiệp, hoặc nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp 
xuất phát từ ý nghĩ, miệng nói, thân làm; song ý nghĩa rồi mắt, miệng nói rồi mất, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 122 


bệnh hành động rồi mất. Thân miệng ý là chỗ tạo nghiệp sanh diệt vô thường, nên 

1: “Thị sanh diệt pháp” tức là pháp sanh diệt không bền chắc. Như vậy tất cả 
hành động tạo tác trên thế gian đều vô thường nên đau khổ. Khi nào “Sanh diệt diệt 
dĩ”, thì “Tịch diệt vi lạc”. Cái vui này quá sâu kín cũng gọi là cái vui Niết bàn. Sau 
khi cái sanh diệt nó diệt hết rồi mới tới chỗ tịch diệt. Sanh diệt ở đây là sanh diệt 
của nghiệp ý, khẩu và nghiệp thân, nhưng chủ yếu là ý, vì ý chủ động cho nên 
nghiệp ý lặng rồi dù có nói, có làm cũng là tịch diệt. Như vậy sau khi vọng tưởng 
lặng hết rồi không còn khuấy động nữa thì tâm tịch diệt. Tâm tịch diệt là chỗ an ôn 
chân thật bất sanh bất diệt. Tâm bắt sanh bất diệt đó là Niết bàn. Đó là cái vui cứu 
cánh chân thật ít người hưởng được. 


Chúng ta học và tu theo Phật có cái vui cạn và cái vui sâu. Thứ nhất là cái vui 
do tùy hỷ thật để làm không tốn công, chỉ xả tâm tật đồ của mình là được. Thứ hai 
là cái vui tốn công, tốn của xả bỏ tài vật của mình và xả bỏ những cái chứa chấp 
trong tâm niệm mình. Hai cái đó xả được là có cái vui hỷ xả. Thứ ba là cái vui 
pháp hỷ hay pháp lạc. Cái vui này phải có công phu nghiền ngẫm, nghiên cứu Phật 
pháp chúng ta mới được niềm vui trong đạo lý. Thứ tư là thiền duyệt là phải có 
công phu nhiều tháng, nhiều năm tu hành mới được cái vui thiền duyệt. Được cái 
vui thiền duyệt rồi cuối cùng mới được cái vui tịch lạc; tức là tâm lặng lẽ, rỗng 
rang không còn một niệm dấy động, thấy tất cả sự vật cái gì cũng nên thơ đẹp đẽ. 
Không còn phân biệt đây là xấu, kia là tốt, đây là hay, kia là dở, chỉ một niệm chân 
thật. Cho nên trong nhà thiền gọi là: “Xúc mục tức Bồ đề”; tức là nhìn cái gì cũng 
là Bồ đề, là giác ngộ; thấy người vật đều vui, đều đẹp. Tất cả là mùa xuân, không 
có cái gì buồn xấu. Như vậy, nếu tới được chỗ vui đó, thì chúng ta hưởng được 
mùa xuân vĩnh cửu, không bao giờ mất. Thiền sư Nhật, Nhãn hiệu Thanh Viễn đời 
Tống ở Trung Hoa có một bài thơ nói về xuân như sau: 


Xuân nhựt xuân sơn lÿ 
Xuân sự tân giai xuân 

Xuân quang chiếu xuân thủy 
Xuân khí kết xuân vân 

Xuân khách xuân tình động 
Xuân thi xuân cánh tân 

Duy hữu tức xuân nhơn 

Vạn kiếp nguyện nhất xuân. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 123 


Tạm dịch: 

Ngày xuân xuân trong núi 

Việc xuân thảy đếu xuân 

Hồ xuân ánh xuân chiếu 

Khí xuân kết mây xuân 

Khách xuân lòng xuân động 

Thi xuân xuân càng tươi 

Chỉ có người biết xuân 

Muôn kiếp một mùa xuân. 

Tại sao hoàn toản bài thơ câu nảo cũng là xuân hết vậy? 


Ngày xuân xuân trong núi: Ngày xuân trong núi giông như xuân hôm nay. 
Tức là ngày vuI, vui ở trong núi. 


Việc xuân thảy đêu xuân: Nếu lòng mình nhẹ thênh thang, không buôn, không 
giận hờn, phiền, không dấy niệm phân chia thì cái gì cũng là xuân, thấy ai cũng 
đẹp đề dễ thương. Sở dĩ chúng ta không vui được là vì thấy cái này xấu, cái kia tốt; 
thấy người này dễ thương, người kia dễ ghét... Thấy người dễ ghét thì hết xuân, 
mặt sụ xuống làm sao vui được. Còn thấy ai cũng dễ thương thì gặp ai mình cũng 
nở nụ cười, không phải xuân là gì? Trên mặt mình lúc nào cũng là mùa xuân, cho 
nên thấy cái gì cũng xuân. Tất cả đều xuân. 


Hồ xuân ảnh xuân chiếu: Hỗ nước mùa xuân ánh năng mặt trời soi sáng dưới 
mặt hô cũng xuân, cái gì cũng đẹp hêt. 


Khí xuân kết mây xuân: Mây loáng thoáng lưa thưa ở chung quanh núi, mái 
nhà, vườn cây là những mây nhạt gọi là xuân khí. Xuân khí đó kết thành những 
cụm mây, những cụm mây đó cũng là mây xuân. Như vậy, nhìn người, nhìn mây, 
nhìn nước, nhìn vật cũng là xuân; tất cả đều là xuân. Tại sao vậy? Tại vì trong lòng 
vui tươi như mùa xuân nên thấy người cảnh đều xuân. Nếu trong lòng buồn bã như 
đêm ba mươi thì thấy cái gì cũng buồn bã tối đen. Sở dĩ thấy cảnh vật ở ngoài đẹp 
là do trong lòng mình đẹp. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊỂN * * 124 


Khách xuân lòng xuân động: Như người khách trong mùa xuân, thấy cảnh đều 
vui theo, tức lòng động theo mùa xuân. 


Thì xuân xuán càng tươi: Mùa xuân đã tươi trôi, thi nhân còn tô điêm làm cho 
nó tươi đẹp thêm. 


Chỉ có người biết xuân. Muôn kiếp một mùa xuân: Cảnh xuân, khách xuân, 
tình xuân v.v... là cái bên ngoài. Chỉ có người biết được xuân rồi mới vui xuân 
muôn kiếp, không bao giờ có vẻ sầu mặt héo. Đó là mùa xuân tươi đẹp, đầy cả bầu 
trời, tràn trề cả nhân thê. 


Quý vị có muốn hưởng mùa xuân này không? Nếu muốn thì phải tu từ cạn tới 
sâu. Cạn nhất là tu bỏ tật đồ để phát tâm tùy hỷ vui theo tất cả việc tốt việc lành 
của mọi người. Kế đó là xả từ vật chất của cải đến những bực bội có chấp trong 
lòng được cái vui hỷ xả. Rồi tới học hiểu giáo lý một cách đúng đắn, có niềm vui 
chân thật là cái vui pháp lạc. Kế nữa, là tu hành tiễn tới an ôn được cái vui thiền 
định. Cuối cùng là dứt sạch mọi vọng niệm được an vui, tự tại chỉ một tâm thênh 
thang trong suốt, thì nhìn đời bằng một mùa xuân không đổi thay, bất diệt. Xuân 
như thế mới là xuân Di Lặc, mới là xuân muôn đời muôn kiếp. Nếu mùa xuân chỉ 
có ba tháng hoặc chỉ có ba ngày Tết thì xuân đó quá hữu hạn; ngày nay ngượng 
cười, ngày mai gặp nhau quạu quọ, tức tối thì không có xuân. Phải cởi bỏ những 
chướng ngại trong lòng thì xuân muôn kiếp mới xuất hiện. 


Mong rắng mùa xuân muôn kiêp sẽ đên với quý vỊ. 


* Đạo Phật đã chung sống với người dân Việt gần 20 thế kỷ, sợi dây liên 
lạc đã thắt chặt đạo Phật với dân tộc Việt Nam thành một khối bất khả 
phân ly. Tư tưởng đạo Phật đã thắm nhuần tỉnh thần dân tộc. Bởi sự 
liên hệ mắt thiết này nên người dân Việt coi đạo Phật là đạo của tổ tiên 
truyền lại. Đạo Phật bị phá hoại thì tỉnh thần dân tộc cũng lung lay. Vì 
thế để bảo vệ tỉnh thần dân tộc, giữ gìn tín ngưỡng truyền thống của tổ 
tiên, người Việt Nam tự thấy có bốn phận bảo vệ đạo Phật một cách hồn 
nhiên. Muốn thấy rõ những mối liên quan mật thiết giữa đạo Phật và 
dân tộc Việt Nam thế nào, chúng ta nên tìm hiểu về đạo Phật... 


Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 


(Trích một đoạn trong “Sư Ông dạy”, in trong Dây Thân Ái, báo Tết 
của Gia đình Phật tử Viên Chiếu, tr. 5, xuất bản quý 1/2014). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 125 


LÝ THUYÉT NHÂN TÍNH QUA KINH TẠNG PALI 
LUẬN ÁN TIỀN SĨ PHẬT HỌC. THÍCH CHƠN THIỆN 
Việt dịch TÂM NGỘ 


Lời Giới Thiệu 


"Lý thuyết Nhân tính qua kinh tạng Pàli" là đề tài luận án Tiến sĩ do 
Thượng tọa Thích Chơn Thiện thực hiện và đệ trình tại Đại học Delhi. Thượng tọa 
được cấp phát văn bằng Tiển sĩ Triết học trong lễ Tốt nghiệp lần thứ 73, ngày 13 
tháng 4 năm 1996. Ngay sau khi được trình bày tại Hội đông tiễn duyệt, luận án 
được đánh giá rất cao và được yêu cầu xuất bản ngay. 


Qua năm phân của luận án, tác giả đã miêu tả, diễn giải và phân tích Giáo lÿ 
Duyên khởi của Đức Phật và trình bày một cách hệ thông khái niệm Nhân tính 
trong năm bộ kinh Nikàya mà tác giả xem là căn cứ để phát hiện ra rằng vì con 
người là một vật hữu thể phải chịu chỉ phối của luật Duyên khởi nên con người chỉ 
là một tập hợp năm uấn vốn là Khổ, Vô thường và Vô ngã. Và như thế, cái gọi là 
Nhân tính không gì khác hơn là một sự vận hành liên tục của năm uẫn và chẳng 
dinh dáng gì đến cái Tôi, cái Của tôi và cái Tự ngã của tôi. Do đó, sự chấp chặt 
vào một nhân tính bất ồn định và huyễn giả luôn luôn tạo khổ đau và gây lắm 
phiên hà cho mọi hoạt động của con người. Chính từ quan điểm này, tác giả đề 
nghị một cải nhìn mới về văn hóa, giáo dục và nêu ra một số giải đáp cho những 
khủng hoảng hiện nay. 


Trong những tác phẩm đã xuất bản của Thượng tọa trong vòng ba chục năm 
qua, nhiêu tác phẩm đã được dùng làm sách giáo khoa, giáo tài trong các Trường, 
Viện và Học viện Phật giáo tại Việt Nam. Trong nỗ lực sưu tập những công trình 
giả trị để giới thiệu cho giới trí thức Phật giáo chúng tôi thật biết ơn khi được tác 
giả chấp thuận cho công bồ công trình này. 


Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Tháng 02 năm 1999 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 126 


Lời Nói Đầu 


Với Phật tử, Phật giáo thường được hiểu là một tôn giáo hay một nếp sống 
đạo đức. Có 1t bài khảo luận xem Phật giáo là con đường giáo dục. Ngay cả những 
tác phẩm giáo dục rất nồi tiếng, "Các Lý thuyết về Nhân tính" của Calvin S. Hail 
và Œardner Lindzey xuất bản lần thứ ba, năm 1991, chỉ có một chương trình mới 
về "Tâm lý học Đông Phương" bàn về Thắng Pháp (Abhidhamma) qua mười sảu 
trang giấy, như là lý thuyết Nhân tính của phương Đông. Trong công trình biên 
khảo này, nỗ lực của tác giả là trình bày những lời đức Phát dạy qua Kinh Tạng 
Pàli như là lý thuyết về Nhân tính làm cơ sở xây dựng một hướng văn hóa, giáo 
dục mới. Túc giả mở đầu tác phẩm đi t? các cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay đến 
lý thuyết Nhân tính của đức Phật để tìm các giải đáp cho các khủng hoảng xã hội 
ấy. Tác giả biết được các khó khăn phải vượt qua trong công trình biên khảo, 
nhưng với sự khích lệ của giáo sư cô vấn, Thượng tọa tiến sĩ Satyapàla, đã tin 
tưởng tiễn hành biên khảo, nhất là sau khi đề tài luận án được Hội đồng Khảo cứu 
của Văn khoa, đại học Delhi chấp thuận ngày 16/02/1994. 


Tác phám chia năm phân: 


1/ Giới thiệu đề tài. 

2/ Duyên khởi là sự thật. 

3⁄ Lý thuyết Nhân tính qua Kinh Tạng Pài. 
4/ Năm thủ uẩn và các vấn để cá nhân. 


5. Kết luận: Một hướng mới cho giáo dục, văn hóa và các giải đáp cho các 
khủng hoảng. 


Tác giả nhìn con người là một hiện hữu do duyên mà sinh, một quả trình trở 
thành, mà không là một thực thê có bản chát thường hãng. Tác giả hỉ vọng răng 
tác phẩm sẽ đem lại một cải gì hữu ích cho thê giới giáo dục. 


Hoàn thành được công trình này, tác giả chân thành ghi ân Phán khoa trưởng 
phán khoa Phát học, Đại học Delhi, tiên sĩ K. T. S. Sarao; giáo sự cô vấn, tiến sĩ 
SafyaDpdla, và qui vị giáo sư, giảng sự của Phân khoa Phát học. 


Tác giả trân trọng ghỉ ân cơ quan Văn hóa I.C.C.R. của Chính phủ Ấn Độ đã 
tặng học bổng M.Phil và Ph.D. Trân trọng ghỉ ân Chính phủ Việt Nam đã cho 
phép xuất ngoại du học, và trân trọng ghi ân Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đã khích lệ tác giả nghĩ v con đường 
giáo dục Phật giáo. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 127 


Sau cùng, tác giả trân trọng ghỉ ân tác giả của những tác phẩm đã cung cấp 
nhiêu tư liệu biên khảo giá trị cho luận án này. 


Tỷ kheo Thích Chơn Thiện 

I.1. Chương Í 

Dẫn nhập 

I.1.1: Nhan đề và giới thiệu đề tài: 


Giáo dục thường được hiểu những gì làm nên văn hóa và văn minh của một 
xứ sở. Các công trình sáng tạo là suôi nguôn của văn minh, và các vai trò xây dựng 
và phát triển xã hội của giáo dục là nguồn suối của văn hóa một dân tộc. Giáo dục, 
văn hóa, văn minh đều là sản phẩm của tư duy con người. Trong mọi thời đại, con 
người luôn ước mong được an ồn, hòa bình và hạnh phúc. Vì thế, văn hóa và giáo 
dục phải đem lại an ồn, hòa bình và hạnh phúc cho con người. Một hệ thống văn 
hóa, giáo dục như thế phải được xây dựng trên cơ sở một hệ thông triết lý, tâm lý 
và mâu người giáo dục lý tưởng. Các vân đề giáo dục quan yêu này, theo quan 
điểm của tác giả phải xuất phát từ một lý thuyết Nhân Tính lý tưởng nói lên được 
sự thật của con người và cuộc đời, và môi liên hệ không thể tách rời giữa con 
người và cuộc đời. 


Như chúng ta đã biết, nền văn minh của nhân loại hiện nay đang rơi vào các 
khủng hoảng. Các nước tiên tiến thì tập trung phát triển các kỹ nghệ nặng, nhẹ, đặc 
biệt là đại kỹ nghệ. Các nước đang phát triển thì đang trên đường kỹ nghệ hóa. Tất 
cả đều đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, nghĩa là quan tâm nhiều đến sản 
phâmvà lợi tức mà bỏ quên sự phát triển một hướng sống tâm linh và đạo đức. 
Hướng phát triển ấy ràng buộc với tâm tham ái và chấp thủ của con người đã đem 
lại cho thế ĐiỚới Các cuộc chiến tranh nóng, lạnh và các khủng hoảng xã hội, đạo 
đức và môi sinh, v.v... đương thời đã báo động cho chúng ta mối hiểm họa hủy diệt 
tập thể gây ra cho các cuộc chiến nguyên tử, hóa chất, và do sự ô nhiễm đất đai, 
nước non và không khí. 


Nhiêu giá trị khác của giáo dục đương thời cũng cân được xét lại và cân được 
những lời dạy của đức Phật soi sáng, như là: 


1. Vấn đề cạnh tranh: 


Văn minh của thế kỷ hai mươi xây dựng trên nên tảng tinh thần cạnh tranh. 
Người phương Tây cho răng tinh thân ây giúp họ phát triên nhanh kinh tê và văn 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 128 


hóa. Nhưng thật sự nó đã gây ra nhiều khủng hoảng như đã đề cập. Thế nên, tinh 
thân cạnh tranh cân được xét lại. 


Cạnh tranh là nỗ lực để người này thắng người khác, trong khi vẫn đề chính 
phải là thê nào đê mình hơn chính mình ngày hôm qua như lời đức Phật dạy: 


- “Nếu một người chiến thắng một triệu quân ở chiến trường, và một người 
khác tự chiên thăng mình, thì người tự chiến thăng mình là người chiên thăng vĩ 
đại nhát trong những kẻ chiên thăng. (Dhp. 103) 


- 'Tự thắng mình tốt đẹp hơn chiến thắng mọi người khác; dù là vị Thiên, 
Càn-thát-bà, Ma cùng Phạm-thiên cũng không chiên thăng nồi người tự chiên 
thăng mình, người luôn luôn sông tự chê ngự”. (Dhp. 104 - 105) 


2. Vận đê chỉ giáo dục con người xã hội: 


Sự phát triên kinh tê và kỹ nghệ đòi hỏi đên sự chú trọng giáo dục con người 
xã hội, trong khi một nên giáo dục nhân bản thì yêu câu giáo dục con người chính 
nó. 


Con người chính nó là con người phải hiểu sự thật của chính mình và biết làm 
thê nào đê đạt hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. Vân đê này đã được đức Phật 
dạy: 


- Mình là chủ nhán của chính mình, không ai khác là chủ nhân của mình. 
Người tự khéo chê ngự mình sẽ tháy được vị chủ nhân khó tìm thây”. (Dhp. 160) 


- "Người trí tuệ giữ gìn tâm mình, vì cái tâm khó nhận thức, rất tế nhị, nó chạy 
theo cải dục: cái tâm được khéo giữ gìn đem lại an lạc, hạnh phúc ` (Dhp. 36) 


- "Chúng ta sống quả thực hạnh phúc dù không xem mọi thứ là của ta'. (Dhp. 
200) 


3. Vẫn đề mẫu người giáo dục: 

Các nhà giáo dục đương thời có khuynh hướng tạo nên một mẫu người giáo 
dục. Điều nảy có nghĩa là gán cho con người một bản chất cô định và làm ngưng 
lại quá trình phát triển của nó. Ví như đóng các đôi giày một cỡ cho nhiều người 


với nhiều cỡ chân khác nhau, hăn là có cái gì sai lầm ở cái mẫu ấy. Về sự thật của 
con người đức Phật đã tuyên bố: 


- “Tất cả các pháp là vô ngã' (Dhp. 279) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 129 


4. Vận đê liên hệ trong các hiện hữu: 


Nếu một người không thể nhận ra mối tương hệ giữa các hiện hữu thì không 
thể nhận ra sự thật của con người và cuộc đời. Vô minh sẽ gây ra cho người ấy và 
đời sông của người lắm rối rắm, như 8ây ra sự Ô nhiễm môi sinh. Trong trường hợp 
đó, giáo dục cần giúp con người hiểu rõ sự thật của mọi hiện hữu để bảo vệ con 
người và môi sinh. Giáo lý Duyên khởi và Năm Thủ uân của Phật giáo có thể là 
những lý thuyết giáo dục bảo vệ con người và môi sinh, sẽ được bàn đến. 


5. Giáo dục cho một nên hòa bình lâu dài cho thế giới: 


Hòa bình là sự vắng bóng chiến tranh. Khoa học lịch sử trong nhà trường chỉ 
đề cập đến biến có lịch sử và những nguyên nhân bên ngoài của chiến tranh và hòa 
bình, mà không bàn đến các động cơ từ tâm thức con người, nên không thể giúp 
con người xây dựng được một nền hòa bình cho thế giới. 


Theo lời đức Phật dạy, nguyên nhân cơ bản của các việc ác, gồm chiến tranh, 
là tham, sân và s1. Nên điêu phải thực hiện tôt nhât đê dập tắt chiên tranh là dập tắt 
tham, sân, si qua việc thực hành Chánh pháp như điêu Thê Tôn dạy: 


- “Chiến thắng sinh thù oán, thất bại thì khổ đau. Người từ bỏ cả thắng lẫn bại 
là người an lạc, hạnh phúc”. (Dhp. 201) 


- Không hận những kẻ ghét hận ta, chúng ta quả thật sống hạnh phúc. Giữa 
những kẻ hận ta, chúng ta sông không hận”. (Dhp. 197) 


-_ Không tham giữa những kẻ tham, quả thực chúng ta sống hạnh phúc. Giữa 
những kẻ tham, chúng ta hãy sông không tham`. (Dhp. 199) 


6. Một hệ thông triết lý giáo dục: 


Triết lý giáo dục là đề phục vụ các mục tiêu giáo dục mở ra một hướng giáo 
dục vì hạnh phúc của con người. Nó được xây dựng trên ba phạm vi: nhận thức 
luận, giá trị luận và bản thể luận. Hệ thống triết lý và triết lý giáo dục hiện tại là do 
tư tưởng hữu ngã tạo nên, cái tư tưởng không thật do đó rơi vào khủng hoảng. 

Sự thật Duyên khởi mà đức Phật chứng ngộ sẽ chỉ rõ con đường đi ra khỏi 
khủng hoảng ây, con đường của sự vận hành của tư duy vô ngã, hay sự vận hành 


của trí tuệ dẫn đến chấm dứt vô minh. Sự vận hành này sẽ được bàn đến trong 
chương kế (1.2) 


7. Giáo dục giải quyêt các vẫn đê cú nhân: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 130 


Có thể nói rằng các trường phái tư tưởng từ ngàn xưa được xếp vảo trong ba 
nhóm: 


a. Nhóm tư tưởng khối thứ ba: Các tư tưởng cho rằng có nguyên nhân đầu tiên 
của vũ trụ gọi là nhóm tư tưởng ngôi thứ ba - người mà ta đang nói về. Do vì vai 
trò làm chủ cuộc sông của con người bị đánh mất trong nhóm tư tưởng này, nên tư 
tưởng của nhóm này bị tha hóa (alienation). 


b. Nhóm tư tưởng ngôi thứ hai: Các tư tưởng cho rằng sự thật chỉ hiện hữu 
trong thiên nhiên hay hiện tượng giới gọi là nhóm tư tưởng ngôi thứ hai - người mà 
ta đang nói với. Con người cũng bị đánh mất trong nhóm tư tưởng này, nên nhóm 
này được gọi là tư tưởng tha hóa. 


c. Nhóm tư tưởng ngôi thứ nhất: Các tư tưởng cho rằng con người làm chủ 
cuộc đời mình, hay cuộc sông là vì hạnh phúc của con người, thì gọi là nhóm tư 
tưởng ngôi thứ nhất - người đang nói. Đây gọi là nhóm tư tưởng nhân bản, bao 
gôm Phật giáo, hiện sinh chủ nghĩa, Hiện tượng luận và các tổ chức vì quyền sống 
con người, nó giúp con người thức tỉnh quay trở về chính mình. Nhưng tại đây, khi 
trở về chính mình, con người còn đối mặt với các vấn đề nóng bỏng gây ra do mâu 
thuẫn giữa các mệnh lệnh của tư duy và dục vọng như là sự mâu thuẫn giữa bản 
năng (iđ) và siêu ngã (superego) do Sigmund Freud khám phá. Tác giả nghĩ rằng 
chỉ có giáo lý Duyên Khởi, giáo lý giới thiệu con người thoát ly khỏi dục vọng, tư 
duy hữu ngã và khổ đau do dục vọng và tư duy hữu ngã gây nên, giải quyết được 
mâu thuẫn này. Duyên Khởi sẽ đề bạt nhiều tư duy hữu ích cho giáo dục mà tác giả 
sẽ đề cập tiếp (1.2). 


8. Về tâm lý giáo dục: 


Tâm lý giáo dục là ngành học khảo sát các lý thuyết Nhân tính, tánh hạnh con 
người, sự phát triển trẻ em, thiếu niên và người lớn, và khảo sát bản chất của việc 
dạy, học, các học cụ khảo cứu, đánh giá và các phương cách giúp con người giải 
quyết các vấn đề của chính mình để sống hạnh phúc. Về mục đích hiểu con người 
và giúp con người sống hạnh phúc, có nhiều lời dạy của đức Phật trong Kinh tạng 
Pàli đề cập đến: 


- "Này các Tỷ kheo, ở đây, kẻ vô văn phàm phu, không hiểu rõ các bậc Thánh, 
không khéo hiểu pháp của các bậc Thánh, không tu tập pháp của các bậc Thánh, 
không hiểu rõ các bậc Chân nhân, không tu tập Pháp của các bậc Chân nhân, 
không tu tập Pháp của các bậc Chân nhân, nhận thức địa đại là địa đại, người ấy 
nghĩ đến địa đại, người ấy nghĩ đến tự ngã là địa đại, Người ấy nghĩ đến, 'địa đại 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 131 


là của tôi, vui thích về địa đại. Vì sao vậy? - Ta nói răng người áy không hiểu rõ 
địa đại (]). 


- "Này các Tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác, biết đích 
thực địa đại là địa đại, do biết đích thực (trực giác) địa đại là địa đại, Như Lai 
không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã liên hệ với địa đại, Không nghĩ đến 
tự ngã là địa đại, không nghĩ 'địa đại là của ta, không vui thích về địa đại. Vì sao 
vậy? Vì Như Lai biết rằng 'Vui thích là gốc của khổ đau”, biết rằng Sinh khởi lên 
từ Hữu, và già chết đến với chúng sanh. Do vậy, này các Tỷ kheo, Ta nói rằng Như 
Lai do sự diệt trừ tất cả tham ái, do ly dục, sự chấm dứt, sự xả ly, sự hoàn toàn từ 
bỏ tham ái là chân chánh giác ngộ Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác (2). 


Và: 


- "Này các Tỷ kheo, có những lậu hoặc cần do trì kiên đoạn trừ, có những lậu 
hoặc cân do kham nhân đoạn trừ, có những lậu hoặc cân do tránh né đoạn trừ, có 
những lậu hoặc cần do tu tập đoạn trừ (3). 


9. Lý thuyết Nhân tính: 


Lý thuyết Nhân tính là trọng điểm của ngành giáo dục nói chung, của tâm lý 
giáo dục nói riêng, là cơ sở xây dựng nội dung của giáo dục, các phương pháp 
giảng dạy và hướng dẫn tâm lý. Vì vậy các nhà lý thuyết giáo dục và tâm lý giáo 
dục luôn nỗ lực để hình thành nó. Các lý thuyết Nhân tính đương thời của Sigmund 
Freud, Carl Jung, Eric Fromn, Adler, Maslow, Lewnn, Skinner, Allport, Carl 
Rogers, v.v.... là nổi tiếng, hữu ích, nhưng tất giới hạn; các lý thuyết ấy không thể 
nói lên được bản chất chân thật của con người và cuộc đời, đo vì nhìn con người 
như có ngã tính thường hằng trong khi thực sự con người là vô ngã và vô thường. 


Trong Phật giáo, hơn mười lăm thế kỷ qua, đã có ít nhất ba lý thuyết Nhân 
tính được hình thành như là Thắng Pháp Luận của Thượng tọa bộ, A-tỳ-đạt-ma-cu- 
xá Luận của Nhất Thiết Hữu Bộ, và Duy Thức luận của Đại thừa. Tất cả đều phân 
tích tâm lý và chia tâm lý con người thành các nhóm thiện tâm, bất thiện tâm, và 
phi thiện phi bắt thiện tâm. Tắt cả đề nối kết thiền định làm phương tiện để chứng 
ngộ cái tâm của con người và để giải thoát khổ đau. 


Trong tác phẩm này, tác giả chỉ đề cập đến lý thuyết Nhân tính do đức Phật 
dạy và được kiết tập trong Kinh tạng Pàli. Ngài đã giới thiệu con người qua nhiều 
hình thức khác nhau: sáu xứ, mười hai xứ, mười tám giới Năm thủ uẫn, và Duyên 
khởi. Tác giả tin tưởng chỉ giáo lý Duyên khởi và Năm thủ uẫn đã nói lên rõ sự 
thật của con người, và đã chỉ rõ con đường giải phóng các vấn đề cá nhân và các 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 132 


khủng hoảng xã hội. Hãy theo dõi vải lời dạy của đức Phật liên hệ đến mục đích 
giáo dục của thời đại hiện nay: 


- 'Ở đây, này các Tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu thấy rằng: 'Thân này là của 
tôi: Tôi là thân này: thân này là tự ngã của tôi”. Thân này của kẻ ây bị biên hoại, 
đổi khác. Khi thân này bị biên hoại, đôi khác, kẻ ây khởi lên sâu, bỉ, khô, ưu, não. 


Cũng thế, đối với Thọ, Tưởng, Hành và Thức. 


Này các Tỷ kheo, và như thể nào là không chấp thủ và không ưu não? Ở đây 
này các Tỷ kheo, vị đa văn Thánh đệ tử thấy rằng: 'Thân này không phải là của 
tôi: tôi không phải là thân này: thân này không phải là tự ngã của tôi” Thân này 
của vị ấy biến hoại và đổi khác. Nhưng dù cho thản này biến hoại, đổi khác, vị 
Thánh ấy không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 


Cũng thế đổi với Thọ, Tưởng, Hành và Thức (4). 

Với Ngài, như phân trích dẫn trên xác định, con người chỉ là Năm thủ uẫn trôi 
chảy, trôi chảy mãi. Mục đích giáo dục của Ngài là chỉ cho con người thây rõ khô 
đau, nguyên nhân của khô đau, sự châm dứt khô đau, và con đường dân đên châm 
dứt khô đau từ thân Năm thủ uân ây. Một lý thuyêt Nhân Tính và giáo dục như thê 
sẽ được bàn đên qua suôt tác phâm này: “Lý thuyêt Nhân Tính qua Kinh tạng Pàl1”. 

I.1.2. Phạm vi đề tài 


Có nhiều phạm vi liên hệ đến đề tài, nhưng trong tác phẩm này tác giả chỉ tập 
chú vào các điêm sau đây: 


- Giới thiệu tư tưởng và xã hội Ấn Độ trước thời đức Phật. 

- Khái lược về con đường đi đến chân lý của đức Phật. 

- Giáo lý Duyên khởi và sự vận hành của Duyên khởi. 

- Lý thuyết Nhân Tính và Năm thủ uân. 

- Lý thuyết Nhân Tính của Phật giáo và một hướng giáo dục mới. 

Từ ngữ “Nhân tính" (personality) có nhiều nghĩa mà các nhà tâm lý học và lý 
thuyêt Nhân Tính phương Tây sử dụng. Nó được dùng với ý nghĩa “Kỹ năng xã 
hội” trong từ ngữ “huấn luyện hay giáo dục các kỹ năng" (personality). Nó cũng 


được dùng với ý nghĩa “một ấn tượng nổi bật nhất” mà một người đã để lại trong 
các người khác, như trong các từ ngữ “típ người tấn công” (aggressive personality), 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 133 


“típ người ngoan ngoãn dễ bảo” (submissive personality). Nó cũng được dùng 
trong ý nghĩa chỉ các phương diện tánh hạnh của các cá nhân v.v... Trong tác phẩm 
nảy nó chỉ mang ý nghĩa con đường chân thật là gì, hay các thành tố cầu hợp thành 
con người qua sự phân tích rất thực tại và thực tế của đức Phật. 


Về từ 'khái niệm" (concept), hay ý nghĩa “lý thuyết” (theory) - một ý nghĩa 
khác của từ 'concept, thường được hiểu là cái gì tương phản với thực kiện. Nó là 
một tư duy về thực tại vốn chưa được biết. Ở đây, đề tài này, nó có một ý nghĩa 
hoàn toàn khác hắn, bởi vì nó không được tạo ra bởi tư duy thuần túy, hay tư duy 
nhị nguyên. Nó là lời tuyên bố về con người chân thật mà đức Phật đã chứng đạt. 
Tại đây, 'Khái niệm' hay “lý thuyết” rất gần với thực kiện, như là cái bóng của thực 
tạ1. 


Pancanikàya là từ ngữ chỉ kinh tạng Pàli thuộc Tam tạng của Thượng tọa bộ 
(Theravada), thuộc hệ văn học Pàli từ thời đức Phật đên thời đại Đại đê A- Dục. 


Theo Pàli hệ, tam tạng bao gồm Luật tạng, Kinh tạng và Luận tạng. Luật tạng 
chứa đựng các luật lệ và giới luật của Tăng già Phật giáo như là các điều lệ thu 
nhận vào đoàn thể Tăng già, về việc phát lồ các tội, về an cư kiết hạ, về chỗ ở, ycà 
sa, thuốc men và các sinh hoạt của Tăng già. 


Luận tạng là phần diễn giải bổ sung vào Kinh tạng, gồm có các bộ 
Dhammasangami, Vibhanga, Kàthàvatthu, PuggalapannattI, Dhàtukathà, Yamaka 
và Patthàna. Các bộ này do chư vị đệ tử của đức Phật vào thời kỳ kiết tập Kinh 
điển lần thứ ba, dưới triều đại đế A-Dục, sáng tác vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch 
kỷ nguyên. 


_—_ Kinh tạng Pàii thì ghi lại những lời dạy của chính đức Phật Thích Ca trong 
bôn mươi lăm năm giáo hóa. Kinh tạng gôm có năm bộ kinh còn gọi là Ngũ bộ 
Nikàya: Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiêu bộ. 


Trong công trình khảo cứu này, tác giả chỉ tham khảo năm bộ kinh nói trên, 
đặc biệt là khảo cứu giáo lý Duyên khởi và Năm Thủ uấn như là nền tảng hình 
thành lý thuyết Nhân tính. Mục đích là giới thiệu cái nhìn mới mẻ về mọi sự vật 
hiện hữu, răng con người, không phải là một thực thể bất biến, không thê tách rời 
khỏi xã hội và môi sinh, không thể tồn tại, hiện hữu ngoài xã hội hay môi sinh; nói 
khác đi, xã hội hay môi sinh là một phần của chính cơ thể con người. Điều này 
khác hăn với các lý thuyết Nhân tính đương thời vốn quan niệm con người là một 
thực thể độc lập với thiên nhiên. Từ cái nhìn này mở ra một hướng giáo dục mới để 
giải quyết các khủng hoảng xã hội. Với mục đích ấy, tác phẩm này dưới dạng thức 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 134 


của một biên khảo cơ bản đê rút ra một tri thức mới áp dụng vảo giáo dục, xã hội, 
sẽ khởi đâu từ chương 2 (I.2.) vê giáo lý Duyên khởi, sự thật của cuộc đời. 


Chú thích: 

(1) "Discourse on SynopsIs of Fundamentfals", Middle Length Sayings, Vol. L, 
PTS, London, 1987, p. 3. 

(2) “Discourse on Synopsis of Fundamentals",..., 1987, pp. 7-8. 


(3) "Discourse on All the Cankers", Middle Length Sayings, Vol.lI, PTS, 
London, 1987, p. 9. 


(4) "Kindred Sayings", Vol. II, PTS, London, 1992, p.18. [^| 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 135 


TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA 


HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN 


LỜI DÂNG 


__ Kính đánh lễ đức Tì hế Tôn, đấng Pháp vương vô thượng, con cung kính đảnh 
lê đức Thê Tôn, đáng Toàn giác, đã mở rộng đường giải thoát cho chúng con và 
cho đời. 


Lời dạy của Tì hế Tôn vô cùng thiết thực và thậm thâm. Hiểu biết bé bỏng của 
con làm sao đên được nghĩa sau cùng! 
Viết về lời dạy của đức Thể Tôn con vô cùng ngân ngại. Con xin thành kính 
sám hồi vê những hạn hẹp tư tưởng của con được trình bảy trong cuốn sách này. 
Điểu duy nhất con mơ ước là kính dâng lên Ti hể Tôn lòng quy ngưỡng của con 
trọn đời và trọn kiếp luân hồi và mong được trực tiếp nghe lời dạy của Thể Tôn từ 
kim khẩu. 
Ngưỡng mong được hộ trì. 
Chng tử, 
Tỷ kheo Thích Chơn Thiện 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ năm 1961, chúng tôi may mắn được cố Đại lão Hòa thượng Trừng Hạ 
Thông, hiệu Tịnh Khiết, chỉ dạy giáo lý Nhất thừa qua những tháng ngày hành Sa 
di hạnh. Đến năm 1964, chúng tôi mới thực sự đi vào tham học giáo nghĩa Đại 
thừa, A hàm và Pàli Nikàya dưới sự chỉ dạy của chư Tôn túc trong Giáo hội, và đi 
từng bước học hỏi cần trọng. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 136 


Từ lâu, chúng tôi đã có nhiễu suy nghĩ về phần giáo lý căn bản của các bộ 
phái Phát giáo, nhưng chưa đảm trình bày hiệu biết thô thiên của mình trong bát 
cứ một công trình biên khảo nào. 


Nhiễu năm trở lại đây, chúng tô có nhân duyên phụ trách một số giờ dạy Phật 
học ở Đại học Phát giáo, đã có dịp nghe nhiêu tiếng nói khác nhau của các hệ 
phái Phát giáo và có dịp đổi chiếu. 

Đầu năm 1985, nhân dịp trú ở chùa Linh Sơn, Đà Lạt, chúng tôi có thì giờ đi 
sáu vào trắm tư giáo lý Nhát thừa, và khỏi sự viết tập Tư tưởng Pháp hoa này. 


Với ý hướng tìm đến cải nhìn thông nhất giáo lý các hệ phái dựa vào niêm tin 
rằng sự thật của các pháp không thể có hai, chúng tôi phần khởi đọc lại từng dòng 
Pháp hoa và mạnh dạn viết ra những suy nghĩ của mình. 


Bấy giờ lòng vẫn chưa dứt hết hoài nghỉ về tình trạng có thể có một số ngôn 
từ xen kẽ vào nguyên bản qua nhiêu thể kỷ truyền bá vì các lý do ấn loát, xã hội... 
nhưng vẫn đi đến quyết định giới thiệu tập tư tưởng này đến quỷ Phật tử để có 
thêm tài liệu tư duy giữa nhiều tiếng nói Pháp hoa hiện nay, trong khi chờ đợi các 
công trình biên khảo Pháp hoa của các bậc Thượng trí. 


Rất mong các chư Tôn túc và các bạn đọc hỷ xả trước những thiếu sót mà tập 
sách này khó tránh khỏi. 


Xin chân thành cảm tạ và xin trân trọng đón nhận những ý kiến bồ khuyết. 
Trán trọng, 


Đà Lạt, PL. 2529, 1985 

Tỷ kheo Thích Chơn Thiện (biên soạn) 

HT. Thích Chơn Thiện. 7 /zởng Kinh Pháp Hoa 
NXB Phương Đông, tháng 7-2013, tr. 7-8 


PHẨÂN KÉT CỦA SOẠN GIẢ 

/ VỀ QUAN ĐIÊM CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

Tự thân của giáo lý Phật giáo vốn là tích cực, bởi vì Phật giáo giúp người đời 
dập tắt mọi nhân tô của khô đau ngay giữa cuộc đời này. Y nghĩa đi ra khỏi ngôi 


nhà lửa Tam giới của Pháp hoa không phải từ bỏ cuộc đời để đi đến một thế giới 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 137 


xa lạ nào khác, mà là từ bỏ tham, sân, s1, sâu, bị, khô, ưu, não. Con đường đi ra 
khỏi Tam giới thực sự là con đường đi vào cuộc đời với tâm lý vô tham, vô sân, vô 
si, vô châp, với lòng đại từ đại bị. Đó là ý nghĩa tích cực của Pháp hoa. 


Nhưng ý nghĩa tích cực vừa đề cập là ý nghĩa thông thường. Cứ một nếp sông 
cách ly quân chúng, lánh xa khổ đau thì người đời cho là yêm thế, tiêu cực; một 
nếp sông đi vào chốn xôn xao, gần gũi với khổ đau trần thế thì được gọi là nhập 
thế, tích cực. Sự đánh giá đó đầy tính hình thức. 


Thực sự, hình thái tu tập nào đúng nghĩa Giới, Định, Tuệ đều mang ý nghĩa 
tích cực cả, bao gôm cả nêp sông độc cư, thiên tịnh. 


Pháp hoa không dừng lại ở ý nghĩa tích cực và tiêu cực có tính hình thức trên, 
mà xây dựng một mâu Phật tử lý tưởng (tu sĩ và cư sĩ) gọi là Bồ tát, kết hợp chặt 
chẽ và điều hòa giữa tự do và độ tha để vừa đáp ứng với yêu cầu của giải thoát và 
yêu cầu của xã hội. Đấy là việc thực hành Tứ diệu đề cho đến rốt ráo SOng Song với 
việc thể hiện tâm đại bi. 


Qua đó, Pháp hoa đã định nghĩa rõ ràng rằng: 
Đạo chính là đời được xóa bỏ phiền não, khổ đau, chấp thủ. 


Pháp hoa cũng không đánh giá cao hay thấp giáo lý của bất cứ bộ phái Phật 
giáo nào, mà chỉ giới thiệu con đường giải thoát Giới, Định, Tuệ và lòng đại bi như 
là con đường truyền thống đưa đến giải thoát tối hậu. Phải chăng đây là cái nhìn 
giáo lý có thể đặt nền tảng cho việc thống nhất các giáo lý bộ phái Phật giáo? 


Pháp hoa chấp nhận có cảnh giới Tịnh độ của đức Phật A Di Đà, nhưng xác 
định đó là cảnh giới của sự thành tựu công phu tu tập Giới, Định, Tuệ, Giải thoát 
và Tri kiên giải thoát. 


Pháp hoa vẫn ca ngợi việc tôn thờ xá lợi Phật hay việc thực hành tín ngưỡng 
giải thoát, nhưng xem việc tự tu tập phát triên trí tuệ toàn giác do sự nô lực là cao 
quý nhất. 


Pháp hoa rất quan tâm đến hạnh Bồ tát cứu khổ chúng sinh, nhưng xem trọng 
điêm của việc độ sanh vân là giảng dạy Diệu pháp “Nhât thừa”. 


Pháp hoa chỉ rõ Tam giới hay năm thủ uấn là khổ đau, nhưng vẫn khuyến 
khích hàng Bồ tát ở lại cuộc đời để giáo hóa. Đây là thực chất của Trung đạo đế 
của Pháp hoa (bao gồm cả chân đề và tục để), là Diệu hữu của giáo lý Bắc truyền 
và là Hiện tượng luận của Phật giáo. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 138 


Pháp hoa quan niệm tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và các pháp vốn là 
“không tướng” (như pháp), nhưng vân dạy tu tập đê phá đô các ngăn che trí tuệ 
toàn giác. 


Tất cả các điểm tóm tắt vừa nêu là sắc thái giáo lý tích cực của Pháp hoa. 
II. TÔNG LUẬN 


Tiếng nói đích thực của Phật giáo bao giờ cũng tích cực, nhân ái, trí tuệ và 
thích ứng với mọi căn cơ, đem lại lợi ích cho tất cả. Pháp môn tu tập vì thế cũng có 
nhiều như số lượng căn cơ sai biệt của con người. Nhưng dù tu tập theo bất cứ 
pháp môn nào, tâm thức vẫn phải vận dụng Giới, Định, Tuệ và tâm đại từ đại bi đề 
loại trừ hoàn toàn chấp thủ, tham ái, để nhồ bật lên tận gốc rễ của khổ đau, và đi 
vào thật trí. Giáo lý ấy đặt chúng ta trước một chọn lựa cực kỳ quan yếu, đó là: 


Hoặc là chấp thủ ngã tướng để tiếp tục thiêu cháy tâm thức mình trong ngọn 
lửa dữ dội của Tam giới; 

Hoặc chấp nhận con đường vảo thực tại vô ngã để chấm dứt khổ đau. 

Pháp hoa cũng nói lên tiếng nói truyền thống ấy của Phật giáo và cũng đặt 
chúng ta trước một chọn lựa ây: Hoặc tiêp nhận cái chìa khóa của một sản nghiệp 


giá trị vô lượng, hoặc là tiêp tục nôi trôi với tự ngã nhỏ nhen. 


Pháp hoa luôn luôn khích lệ chúng ta lên đường với hành trang vô ngã và đi 
vào đời đê thắp sáng trí tuệ vô ngã ây cho mình và cho người. 


Việc đọc, tụng, biên chép, ấn hành, diễn nói và tu tập Pháp hoa không phải 


chỉ là đôi với cuôn kinh Pháp hoa, mà còn đôi với cuôn kinh lòng và cuôn kinh 
cuộc đời là đích thực đi vào ý nghĩa của Pháp hoa vậy. 


HT. Thích Chơn Thiện 
Sách đã dẫn, tr. 189-192 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 139 


CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG 
(SIDDHARTHA) 
CỦA HERMANN HESSE, 


THÍCH NỮ TRÍ HẢI 


TỎNG QUAN TÁC PHẨM 


Hermann Hesse 


Hermann Hesse sinh năm 1887 ở một tỉnh nhỏ Tây Đức. Thuở thiếu thời ông 
bán sách nên có dịp đọc sách nhiều. Sự nghiệp của ông bắt đầu bằng thơ nên văn 
của ông có tính chất thơ và súc tích (khó hiểu). Thời đại ông sống gặp lúc thế chiến 
thứ 2, đang thời hưng thịnh của Đức quốc xã với Hitler tàn sát dân Do Thái, ông 
phải định cư vĩnh viễn ở Thụy Sĩ. Tất cả tác phẩm của ông đều chứa đựng một triết 
lý bi quan, nói lên sự đau khổ, cô đơn của con người giữa cuộc đời. Con người đó 
cũng là chính ông, nên có thể xem tác phẩm ông như một độc thoại nội tâm vậy. 
Mẫu người mà ông đề cập vừa rất đặc thù, vừa rất phô quát. Đó là những con 
người luôn luôn nỗ lực vươn lên khỏi những giới hạn tầm thường của cuộc sống, 
và luôn luôn thất bại trong nỗ lực này. Ta có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình 
trong đó, nên mặc dù Hesse nói về một hạng người đặc biệt, mà ta vẫn thấy họ rất 
gần gũi với ta. 


Hầu hết tác phẩm của ông được xây dựng theo một đường hướng như sau: 


1) Luôn luôn có hai nhân vật thuộc hai khuynh hướng đối nghịch: tuân ký luật 
và nỗi loạn (hay thiên thần và ác quỷ, lý tính và cảm tính). Đó cũng là hai khuynh 
hướng trái ngược trong cùng một con người. Dường như ông có ý nói cả hai đều 
không ồn, vì quá thánh thiện thì dễ kiêu căng, hãnh diện về sự khổ hạnh, về sự siêu 
việt của mình (Tất Đạt thấy mình như một vì sao, còn tha nhân chỉ như những 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 140 


chiếc lá rụng). Tất Đạt lúc tu khổ hạnh, và Tất Đạt ăn chơi trác táng đều là hai cực 
đoan. Khi giác ngộ Tât Đạt sông một đời trung đạo: không kiêu hãnh vê sự thành 
đạt của mình, nhưng cũng không đăm say thê tục. 


2) Có sự nhất thể trong một con người dù có nhiều mặt khác nhau, và nhất thê 
của cuộc đời dù thiên hình vạn trạng. Thấy được nhất thể đó mới thật sự giải thoát 
không còn thấy có hai tướng đối nghịch. Tất Đạt khi giác ngộ đã sống như một 
người bình thường (mà không phải tầm thường) mới có thể hướng dẫn Thiện Hữu 
đạt giác ngộ. Thiện Hữu suốt đời giữ giới khổ hạnh nhưng vẫn đau khổ vì còn thấy 
nhị nguyên. Cuối cùng ông phải nhờ Tắt Đạt, biểu trưng cho trung đạo. 


3) Hesse không đề cao khoái lạc giác quan, trí thức hay khổ hạnh. Một giải 
pháp đem đến an lạc cho con người không phải là khoa học kỹ thuật, càng không 
phải là những thánh đường hay tu viện, mà chính là tình người, Menschenliebe. 
Chính tình người đó cứu ta ra khỏi sự cô độc trong cuộc đời (là một hình thức của 
kiêu căng vì thấy mình hơn người). Đó là điều mà ông muốn nhân mạnh, và do sự 
đề cao tình người thắm thiết đó, ông đã được giải Nobel vào chặng cuối của văn 
nghiệp ông, với tác phẩm Das Glaserspiel. 


4) Ông còn muốn nói lương tri của con người (tức Phật tính) không bao giờ 
mất. Đó là khi Tất Đạt định tự tử (sau khi thấy mình chạy theo cuộc đời không 
được cái gì mà mất mát nhiều quá), thì chợt nghe tiếng “Om” từ lòng sông. Đó là 
Phật tính nhờ đó ta vượt khỏi vũng lầy (trái với Sigmund Freud dường như nhấn 
mạnh bản năng thú vật điều khiển con người trong mọi hoạt động từ thấp hèn đến 
thanh cao). 


DIÊN TIỀN CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG 


Cuộc đời của Tất Đạt cũng là cuộc đời của mọi người chúng ta. Ba lần tỉnh 
ngộ của Tât Đạt tương đương với ba lân vâp ngã của chàng. Ngộ đi liên với mê, 
phiên não đâu thì giác ngộ đó (phiên não tức bô đề). 


Lần đầu, do cơn mê khổ hạnh Tất Đạt ngộ được rằng khổ hạnh không đưa đến 
trí tuệ, và đã từ bỏ khổ hạnh để đi ra giữa cuộc đời, sử dụng các giác quan để học 
bài học đau khổ do đam mê khoái lạc giác quan. Sự mê lầm thứ hai này được đánh 
thức bằng tiếng “OM” mâu nhiệm, gợi nhớ lại những ngày tu khổ hạnh, và nhờ đấy 
chàng bỏ ý định quyên sinh. Lần ba nhân sự đau khổ vì đứa con yêu quý đã bỏ 
chàng mà đi, Tất Đạt đã ngộ được rằng cuộc đời là “như vậy”, và không còn thái 
độ kiêu hãnh, khinh thường người thế tục, mà thấy tất cả đều là anh em, đạt đến 
lòng bi mẫn sâu xa đối với tất cả cuộc đời. Lúc đó con người mới thật sự hạnh 
phúc, vì mình là tất cả. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 141 


A. TẤT ĐẠT, CON NGƯỜI KHÔ HẠNH 
1. Trước khi gặp Phật 


Đức Phật ra đời là để xóa bỏ 5 giai cấp trong xã hội Ấn lúc bấy giỜ: Bà la 
môn, Sát đề lợi, Phệ xá (thương gia), Thủ đà la (giai cấp công nhân) và giai cấp nô 
lệ. Ngài tuyên. bố “Không có giai cấp trong giòng máu cùng đỏ, trong giọt nước 
mắt cùng mặn” nên ngài chính danh lại những danh từ thông dụng lúc bấy giờ là sa 
môn và bà la môn. Với ngài, sa môn là người ly dục, ly bất thiện pháp. Bà la môn 
là người trí đã diệt trừ tham, sân, si. Trong câu chuyện thì hai danh từ này ám chỉ 
giai câp. Cuộc đời của Tất Đạt lúc đầu hết sức thánh thiện trật tự và gương mẫu. 
Cha Tắt Đạt một người bà la môn chuyên tế tự, thấy khuynh hướng thánh thiện của 
con nên ông rất mừng hi vọng con ông sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông. Nhưng Tất 
Đạt lại là mâu người nồi loạn, phê phán. Chàng nghĩ ngờ tất cả các thủ tục cúng tế 
cô truyền của Bà la môn giáo (như tắm rửa đề tây sạch tội lỗi) và chàng nghi ngờ 
luôn cả kinh Vệ Đà vốn là uy quyền tôi thượng trong Bà la môn giáo. Chành phản 
kháng lại tất cả các trật tự trong xã hội chàng đang sông. Tóm lại, Tất Đạt là một 
biểu tượng của sự trong sạch, một mẫu người lý tưởng và gương mẫu, nhưng lòng 
luôn luôn khắc khoải vì chưa tìm ra chân lý. 


Thiện Hữu trái lại, là người luôn tuân phục một trật tự sẵn có, hăm hở sống 
theo điều thiện và không bao giờ nghi vấn về cuộc đời. Thiện Hữu là cái bóng của 
Tất Đạt, nhưng cũng có thể là một khía cạnh khác trong tâm hồn Tất Đạt. Mỗi con 
người chúng ta đều có hai khía cạnh mâu thuẫn ấy, nên phải đau khô. 


Tất Đạt đã tu thiền đến độ sống được trong phi ngã, như có thể xuất hồn để 
nhập vào một con chim, mục đích là để quên bản ngã của mình trong nhất thời hầu 
chồng lại những đau khổ trong cuộc sống. Nhưng khi trở lại tự ngã của mình chàng 
vẫn băn khoăn, vẫn thắc mắc về số phận con người. 


(Đức Phật gọi thứ định đó ví như đá đẻ cỏ vì khi xuất định thì vẫn là người 
bình thường với đây đủ tham, sân, s1.) 


Tất Đạt cũng có thái độ phê phán đối với kiểu nhập định như vậy, và với tất cả 
lễ nghi của Bà la môn giáo. Chàng cho rằng chân lý là những gì không thể truyền 
đạt được. Như cha chàng sống một đời thánh thiện với lễ nghi tế tự, mà vẫn đau 
khổ. 


Tất Đạt xin phép cha đi theo một nhóm sa môn để tu khổ hạnh. Một thời gian 
sau chàng bảo Thiện Hữu người bạn đồng tu: Điều cần thiết nhất đáng biết nhất 
(hạnh phúc tối thượng, niết bàn) thì ta không thể học được mà chỉ học được những 
điều phụ thuộc bên lề. Thiện Hữu rất lo lăng, khi thấy răng mặc dù đã nắm hết 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 142 


những thuật bí truyền của các sa môn, Tất Đạt vẫn giữ thái độ bất mãn với những 
sở đặc của mình, và Thiện Hữu không biệt Tât Đạt sẽ bỏ nhóm sa môn khi nào. 


2. Khi gặp Phật 


Nghe tin đức Phật sắp đến thuyết pháp trong vùng lân cận, Thiện Hữu đề nghị 
Tất Đạt cùng đến nơi ngài. Tất Đạt cáo từ sa môn trưởng để ra đi nhưng ông ta nồi 
giận. Tất Đạt bèn chứng tỏ đã học được ở ông những gì. Chàng bắt đầu thôi miên 
vị sa môn già, thu phục ý chí của ông, khiến ông cúi đầu lâm bẩm nói lời chúc tụng 
chàng trước khi lên đường. Thiện Hữu vô cùng khâm phục bạn, nói: “Anh thật đã 
tiến rất xa, nhiều hơn tôi tưởng. Nếu lưu lại chốn này, chắc có ngày anh sẽ học 
cách đi được trên mặt nước”. Tất Đạt nói, chàng không ham gì học cách đi trên 
mặt nước hay các thần thông kiểu đó. 


Trái với Thiện Hữu muốn bỏ các sa môn để tìm gặp Phật, bỏ thầy này tìm đến 
thây khác, Tât Đạt chỉ muôn ra đi đê tìm gặp lại chính mình. 


Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, Thiện Hữu vui mừng đứng lên xin gia 
nhập tăng đoàn và tin chắc rằng Tất Đạt cũng làm như mình. Nhưng khi nghe Tất 
Đạt nói: “Lần đầu tiên Thiện Hữu đã biết đi trước tôi một bước, tôi xin chúc lành 
cho bạn”, Thiện Hữu đã òa khóc. Tất Đạt ngắm nhìn đức Phật, chiêm ngưỡng từng 
dáng điệu của Ngài, một con người thánh thiện cho đến đầu gót chân. Nhưng 
chàng không xin ở lại để tu theo Phật. 


Sự ra đi của Tất Đạt làm cho Thiện Hữu nghi ngờ giáo pháp của Ngài. Biết 
tâm lý của bạn, Tât Đạt nói: “Bạn hãy yên tâm! Làm sao tôi có thê tìm được khuyêt 
điêm trong lời dạy của Ngài?” 


Khi đến từ giã đức Phật, Tất Đạt đã hỏi Ngài 3 điều: 
1) Nếu thế giới đã hoàn thiện trong mọi giây phút, thì tại sao cần phải độ 
chúng sinh? 


2) Tại sao hiện tại không có ai thành Phật ngoại trừ Ngài? 


3) Điều cần học nhất, niết bàn giải thoát mà Ngài đã chứng, sao không ai học 
được? 


— Đức Phật không trả lời, Ngài chỉ nói: “Ông bạn lý luận hay lắm, nhưng hãy 
cân thận trước sự khôn ngoan quá mức! Giáo lý của ta không phải đê mà lý luận”. 


Tuy thế những hình ảnh của đức Phật đã ảnh hưởng cả cuộc đời của Tất Đạt 
một cách gián tiêp, mãi cho đên khi chàng đạt được sự an lạc. Tât Đạt luôn nhớ 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 143 


đến hình ảnh của đức Phật: “Ta chưa thấy một người nào có dáng dấp khoan thai, 
phản ảnh một nội tâm an lạc như thế. Đấy là một người đã nhiếp phục được tự ngã. 
Ta cũng có ngày nhiếp phục được tự ngã như vậy. Ta đã thấy một người, mà trước 
người ấy ta phải cúi đầu. Ta không bao giờ cúi đầu trước một người nào khác nữa. 
Không có giáo lý nào lung lạc ta được nữa, khi mà giáo lý của người này đã không 
quyến rũ được ta. Phật đã cướp của ta, Ngài đã cướp đi Thiện Hữu, lâu nay là cái 
bóng của ta mà bây giờ đi theo Ngài. Nhưng Phật đã đem lại cho ta chính ta”. 


Có thể nói Tất Đạt đã không theo Phật vì không có “duyên”, và vì còn cái 
“nghiệp” với Kiều Lan sau này. Nhưng quả tình, Tất Đạt rất kính yêu đức Phật, và 
hình ảnh Ngài ám ảnh suốt cuộc đời chàng cho đến khi chàng tỉnh thức. 


3. Sau khi từ giã đức Phật 


Đây là sự thức tỉnh lần đầu của Tất Đạt. Chàng cảm thấy giờ đây mình không 
thê về lại với gia đình hay với đời khổ hạnh nữa, sau khi đã giã từ đức Phật. Chàng 
cảm thấy cô đơn cùng cực, đứng giữa trời đất mà không biết phải làm gì. Đây là 
trạng thái mà trong nhà thiền gọi là đứng trên đầu sảo cao trăm thước còn dưới kia 
là vực thắm. 


Người tu hành có lúc đi đến chỗ tuyệt vọng, không còn nơi bám víu. Nếu 
không vượt qua được giai đoạn này thì sẽ tâu hỏa nhập ma, trở thành một con 
người sa đọa. 


B. TẤT ĐẠT, CON NGƯỜI BÊ THA 
1. Sự sa đọa qua ba nắc 


Sau khi quyết định không trở về nhà mà cũng không đi theo đức Phật, Tất Đạt 
lang thang ra khỏi khu rừng thì gặp kiệu của một kỹ nữ trang sức lộng lẫy tỏa 
hương thơm ngát đang đi đến. Ông nhìn chăm chăm không rời. Kiều Lan chưa 
từng thấy ai nhìn mình một cách lạ lùng như vị sa môn râu tóc bù xủ kia. Do duyên 
nghiệp trói buộc, nàng cảm mến ngay, trong khi Tất Đạt đang theo các gia nhân đề 
hỏi dò về nàng. Khi Kiều Lan cho tiếp kiến, Tất Đạt đã bảo: Tôi muốn học về tình 
yêu? Nàng có thể dạy tôi không? Kiều Lan cười lớn bảo, những người đến với tôi 
phải giàu sang, có nhiều tặng phẩm! Rồi cô khuyên Tất Đạt hãy đến làm việc với 
Vạn Mỹ, là một trong những thương gia giàu có thường đến với cô. Kiều Lan còn 
cho Tất Đạt những chỉ dẫn quý báu trên đường tiến thân giữa cuộc đời. Vạn Mỹ rất 
hài lòng có Tất Đạt là người cộng sự. 


a) Trong giai đoạn đầu cuộc sống thế tục, chàng vẫn còn bị chi phối bởi ba 
nguyên tắc của đời sa môn là suy tư, chờ đợi và nhịn đói. Ở giai đoạn này Tất Đạt 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊỂN * * 144 


là mẫu người lý tưởng trong xã hội: có nhiều tiền mà không nô lệ đồng tiền, giúp 
đỡ mọi người với một tâm bình đẳng, vui vẻ với mọi người và sống có điều độ. 
Vạn Mỹ nhận xét: “Người bà la môn này không bao giờ trở thành một thương gia 
thực thụ. Hắn luôn thư thái trong công việc, chăng bao giờ lo sự mất của và vần 
còn sông đời sống của một sa môn”. Chàng thường kề cho Kiều Lan nghe về đức 
Phật và đời tu khô hạnh của mình lúc trước. 


b) Nhưng một khi đã sa đọa rồi thì không ngừng lại ở đó. Tất Đạt ngày một 
tiến sâu vào sa đọa. Dần dần chàng biết uông rượu, đánh bạc, rành các nghệ thuật 
ăn chơi. Từ từ chàng thấm nhiễm tất cả các thói tục của những người có tiền, 
nhưng trong tâm chàng vẫn khinh người, vẫn thấy mình là một vì sao đứng tách 
biệt trên bầu trời, còn tha nhân chỉ như những chiếc lá rụng theo chiều gió. 


c) Để chứng tỏ lòng khinh tiền của mình, chàng phung phí trong các cuộc 
chơi, ném tiền qua cửa số. Nhưng đến khi bị thua bạc quá. nhiều thì chàng không 
còn thái độ giải thoát nữa. Tất Đạt bắt đầu đi đòi nợ để có tiền đánh bạc, cau có với 
những con nợ dây dụa, rồi đi lang thang đến cái nấc cuối của sa đọa là trở thành 
một trọc phú: dần dà nét mặt chàng nhiễm lầy những vẻ thường có nơi những 
người giàu, vẻ bất bình, mệt mỏi, nhàn hạ và vắng bóng yêu thương. Căn bệnh nội 
tâm của giới trưởng giả đã nhiễm sâu vào trong chàng. 


2. Sự chán ngấy dục lạc 


Khi đã đạt tới chỗ thấp nhất của sự sa đọa thì trong chàng bừng lên một mãnh 
lực cứu chàng ra khỏi vực thắm. Đó là điểm linh quang hay Phật tính hay lương tri 
trong con người mà dù lăn lộn trong vũng lầy bao nhiêu lâu vẫn không mất. Đó là 
lúc Tất Đạt nằm chiêm bao về đức Phật, về Thiện Hữư, về Tăng đoàn, về cảnh 
thanh tịnh trong khu vườn trưởng giả Cấp cô độc nơi chàng đã gặp đức Phật. Giấc 
mơ đã thức tỉnh Tất Đạt ra khỏi vũng lầy dục vọng, nên khi thức dậy, chàng buồn 
vô hạn vì thấy mình đã bỏ đi những gì quý báu nhất trong cuộc đời để đi theo 
những cái không ra gì, mà vẫn không tìm được hạnh phúc, vẫn đau khổ gấp bội 
lần. Chàng nhớ lại đời sông trong sạch, thánh thiện chàng đã sống trước kia, nhớ 
hình ảnh đức Phật rồi nhìn lại con người mình. Chàng soi gương, cảm thấy chán 
ghét tột độ bộ mặt mình, thấy nó thật già và xấu xí. Tiền của, sắc dục đã đưa đây 
chàng trở thành một con người tàn tạ thế này thì cuộc đời quả thật vô vị, chán 
chường. Tất Đạt kể lại giấc mộng của mình cho Kiều Lan nghe, rồi biến mất. 
Chàng đi lang thang đến một bờ sông, cúi nhìn xuống làn nước, bắt gặp vẻ mặt 
quái dị của mình, ghê tởm nó, phi nhồ lên nó. Chàng kinh tởm chính bản thân 
mình, suy gẫm lại cuộc đời mình và thấy nó hoàn toàn thất bại, đã đến tận cùng của 
đau khổ, không còn cái gì để bám víu. Ý định quyên sinh lớn vởn trong đầu Tất 
Đạt. Chàng leo lên một cành cây nhô ra ngoài mặt nước rồi chúi đầu toan lao 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 145 


xuống. Ngay lúc đó chàng nghe văng lại từ lòng sông và từ đáy lòng chàng, phát ra 
tiếng Om vi diệu (mật ngữ ở đầu mỗi bài thần chú) làm chàng thức tỉnh, thấy rõ 
hành vi điên rồ của mình. Chàng giật mình, té ra đời ta đã tới chỗ ghê gớm đến thế 
sao? Tất Đạt bò xuống đất gối đầu trên rễ cây mà ngạc nhiên vô cùng khi thấy cuộc 
sông sa đọa từ bao năm qua đã không ảnh hưởng đến chàng cho bằng tiếng Om 
văng lên từ trong vô thức. Đó là giây phút đón ngộ lần thứ hai. 


Chàng nhầm lại tiếng Om một thời gian khá lâu rồi nhắm mắt ngủ với tiếng 
Om trong tâm thức, một giâc ngủ sâu không mộng mỊ. 


Khi tỉnh dậy Tất Đạt thấy một sa môn ngôi canh giấc ngủ cho mình và chàng 
nhận ra ngay Thiện Hữu, nhưng Thiện Hữu không nhận ra chàng. Thiện Hữu nói: 
“Thấy ô ông ăn mặc sang trọng mà năm ngủ ở chỗ văng vẻ thế này thì có thể bị cướp 
hoặc bị răn căn, nên tôi đã canh cho ông ngủ. Giờ ông đã tỉnh dậy rồi thì tôi xin 
chào ông đề còn ra đi”. Tất Đạt nói: “Cám ơn thầy sa môn đã canh cho tôi. Nhưng 
thật ra tôi không cần ai canh cả? Vậy ông cứ đi đi, Thiện Hữu!” Thiện Hữu ngạc 
nhiên: “Tại sao ngài lại biết tên tôi?” Tất Đạt đáp: “Tôi đã biết tên anh từ ngày anh 
mới sinh ra và còn biết rõ cả tên cha, mẹ,... cả gia đình anh nữa, vì tôi đã từng ngồi 
thiền với anh khi xưa, đã từng tu khổ Hạnh với anh, rồi anh đi theo đoàn sa môn 
của Phật”. Thiện Hữu mừng rỡ khi gặp lại Tất Đạt và hỏi: “Bây giờ anh đang đi 
đâu?” 


- Tất Đạt đáp: “Tôi đang đi hành hương?” 


- Thiện Hữu nói: “Chưa bao giờ tôi thấy một sa môn đi hành hương với bộ y 
phục kiêu cách như thê!” 


- Tất Đạt đáp: “Nhưng giờ thì bạn đã thấy. Và tôi có nói tôi là sa môn đâu?” 


(Hành hương mà Tất Đạt nói có một ý nghĩa sâu sắc chàng đang đi trên đường 
trở về quê hương tâm linh. Dù dưới bất kỳ một hình thức nào mà biết thanh lọc bản 
thân, trải qua những đau khổ để rút kinh nghiệm từ cuộc sông, thì đời sống ấy là 
một cuộc hành hương. Không phải chỉ người tu mới hành hương mà mọi người đều 
đang hành hương để vươn lên từ vũng lầy của cuộc đời.) 


Thiện Hữu vì còn đang chấp vào danh từ và hình tướng nên không hiểu. 
Chàng chào Tắt Đạt rồi ra đi. Tất Đạt nhìn theo với lòng cảm mến người bạn thiếu 
thời. Sau khi thức dậy chàng có cảm tường mình sống một cuộc đời mới, nhìn vũ 
trụ vạn vật với lòng thương yêu bình đẳng và người đầu tiên mà chàng trải lòng 
yêu thương là Thiện Hữu. Đó là điều kỳ điệu mà tiếng OM đã đem lại cho chàng: 
lần đầu tiên chàng yêu mến tất cả mọi sự chung quanh với niềm hoan hỉ. Và chàng 
thấy dường như bấy lâu nay mình đã đau khổ chỉ vì không biết yêu thương. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 146 


Giờ đây chàng không thê trở vỆ VỚI cuộc sông sa đọa như cũ. Đây là lần tỉnh 
ngộ thứ hai. Chàng nằm suy nghĩ về số phận của mình, và tìm xem đâu là nguyên 
nhân những sai lầm trong quá khứ. Chàng đã chiến đấu một cách vô vọng với tự 
ngã khi làm một người Bà la môn, một sa môn khổ hạnh: “Quá nhiều tri thức đã 
ngăn ngại chàng, quá nhiều sự thánh thiện, khổ hạnh ép xác; chàng đã quá kiêu 
căng, luôn luôn là người thông minh nhất, hăng hái nhất, luôn luôn hơn người một 
bước, luôn luôn là người trí thức, người giảng đạo, người hiền triết. Tự ngã chàng 
đã len lỏi vào trong chức vị giảng đạo ấy, vào lòng kiêu hãnh ấy vào tri thức ấy. 
Nó an vị ở đấy một cách vững vàng và tăng trưởng dân, trong khi chàng tưởng 
rằng mình đang hủy hoại nó băng cách nhịn đói và sám hối. Bây giờ chàng đã hiểu 
vì sao chàng phải trở thành một thương gia, một người cờ bạc rượu chẻ, một người 
trọc phú cho đến khi con người thuyết giáo, vị sa môn trí thức trong chàng chết đi. 
Chàng phải sống qua những năm tháng kinh khủng, chịu đựng cơn buôn nôn, học 
các bài học điên rỗ của một cuộc đời vô vị trống rỗng cho đến lúc chàng đi tới chỗ 
tuyệt vọng đăng cay để cho Tất Đạt, con người của hoan lạc, con người của giàu 
sang cũng chết nốt. Chàng đã chết, và một Tất Đạt mới đã thức dậy sau một giấc 
ngủ hồi sinh”. 


Ở lần tỉnh ngộ thứ nhất sau khi gặp Phật, là Tất Đạt tỉnh cơn mộng ép xác khổ 
hạnh. Khi chàng buông ra, mở tung cửa ngõ giác quan thì chàng sa ngay vào đời 
sống khoái lạc. Ấy là do những năm dài ép xác dục vọng bị dồn nén, giờ đây giác 
quan chàng như một lò xo bị nén quá mức bắt đầu được bung ra. Ở lần tỉnh ngộ thứ 
hai, chàng tỉnh khỏi cơn mộng sa đọa chạy theo lạc thú thế tục. Cả hai thái độ này 
đều là hai cực đoan đáng trách nên đức Phật dạy cần phải sống trung đạo. 


Ở giai đoạn tu khổ hạnh, Tất Đạt còn bị “phiền não chướng” chỉ cho sự mê 
chấp cái tự ngã thánh thiện, và đây là cơn mộng ép xác. Ở giai đoạn sa đọa theo 
rượu chè, trai gái là Tất Đạt còn bị ' nghiệp chướng” chỉ sự buông lung sáu căn, và 
đây là cơn mộng buông lung sa đọa. Ở giai đoạn cuối, sau khi tỉnh cơn mộng 
buông lung sa đọa, Tất Đạt còn phải chịu cái khổ vì đứa con, có thể gọi đây là “báo 
chướng”. Chỉ sau khi vượt qua khỏi cả ba chướng ngại, chàng mới thực sự giải 
thoát. 


Nhờ dòng sông mà chàng tỉnh ngộ nên Tắt Đạt cảm thấy yêu mến dòng sông 
không muốn rời. Chàng đi dọc theo con sông và khi đến bến đò chàng gặp lại Vệ 
Sử, người đã đưa chàng qua sông lúc chàng từ giã đời sống sa môn để đi vào đời 
sông sa đọa. Vệ Sử không nhận ra vì chàng đã thay đổi quá nhiều và đang ăn mặc 
sang trọng. 


Tất Đạt nói: “Con sông đẹp quá, tôi muốn ở lại để học từ dòng sông này. Vậy 
ông có thê cho tôi ở lại học việc đê đưa đò với ông không?” 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 147 


Vệ Sử đáp: “Một người ăn mặc sang trọng như ông thì làm sao chịu đựng 
được đời sông cực khô của một người đưa đò và hơn nữa phải có sự thích thú thì 
mới làm được nghê này”. 


Tất Đạt nói: “Hôm nay tôi đã bị phê bình vì bộ y phục này hai lần. Ông có thể 
đôi cho tôi một bộ đô cũ rách đê tôi chèo đò với ông không?” 


Vệ Sử nói: “Có chuyện gì khiến ông quyết định như thế? Người như ông đâu 
phải đê đi chèo đò!” 


Tất Đạt bộc lộ hết tâm sự với Vệ Sử. Vệ Sử nói, “Thảo nào tôi thấy ông quen 
quen. Có phải ông là vị sa môn mà tôi đã đưa qua sông cách đây lâu lăm rôi 
chăng?” 


Vệ Sử bằng lòng để chàng ở lại trong chòi bên sông. “Anh hãy ở lại, nhưng 
không phải học với tôi mà học từ dòng sông”. Từ đây hai người làm bạn với nhau 
rât thân thiệt. 


3. Đau khô vì đứa con 


Dân dà, tin đồn loan ra về hai ông thánh sống ở bên sông. Nhiều người hiếu 
kỳ đi đò qua sông đê tìm hiệu sự thật. Có người công nhận họ thánh thiện thực, 
nhưng nhiêu người chỉ cho là tin nhảm. 


Một ngày, có tin đức Phật sắp nhập Niết bàn, và rất đông người hành hương 
đến viếng Phật lần cuối. Trong số những người hành hương này, một hôm có cả 
Kiều Lan đem theo đứa con trai nhỏ. Khi đến bờ sông, Kiều Lan bị rắn cắn. Đứa 
con chạy kêu cứu, gặp Tất Đạt và Vệ Sử trong chòi. Hai người đưa Kiều Lan vào 
chòi, nàng đang hấp hối. Tất Đạt quan sát sự biến đổi trên gương mặt người thân 
yêu nhất đang đi dần vào cõi chết, và thấy như chính mình cũng đang chết. Chàng 
lạ lùng ngắm nhìn sự biến đổi từ một sắc đẹp đã làm chàng say mê mà giờ đây chỉ 
là cái xác thân tàn tạ. 


Kiều Lan nói: “Tôi định đến viếng đức Phật để được sự bình an nhưng giờ đây 
gặp anh, tôi đã tìm thây sự bình an đó. Có phải anh đã đạt đên Đây rôi chăng?”. Và 
nàng giới thiệu với Tât Đạt đứa con của họ. 


Tất Đạt sung sướng đón nhận đứa con trai của chàng sau khi chôn cất Kiều 
Lan, nhưng đứa trẻ thì chăng những không thương chàng mà còn chống cự lại. Một 
ngày kia nó mắng Tất Đạt, không nhận chàng là cha, ăn cắp hết số tiền dành dụm 
của hai người rồi lấy chiếc đò trốn đi. Tất Đạt nhớ con quay quất. Chàng rủ Vệ Sử 
đi tìm đứa trẻ, nhưng Vệ Sử bảo: “Không, tôi chỉ đi tìm chiếc đò mà thôi. Con 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 148 


chim non kia đã quen 1 nếp sống khác, một chiếc tô khác. Nó không chạy trốn của 
tiền và thành thị với cảm giác chán chường như bạn đã trốn, nó đã từ giã những thứ 
ấy một cách miễn cưỡng. Tôi đã hỏi dòng sông nhiều lần, nhưng dòng sông đã 
cười tôi, cười bạn, cười sự điên rồ của chúng ta. Nước sẽ tìm đến nước, tuổi trẻ sẽ 
tìm đến tuổi trẻ. Bạn hãy hỏi dòng sông đi, và lắng nghe!” 


_ Nhưng Tắt Đạt vẫn còn nghiệp nhớ thương đứa con. Chàng trôn Vệ Sử xuống 
phô tìm nó nhiêu ngày nhưng không gặp. 


Nỗi đau khổ lần này của Tất Đạt dã giúp chàng hiểu thêm những nỗi khổ của 
cuộc đời. Chàng không còn thấy mình cao hơn thiên hạ, không khinh đời nữa mà 
cảm thông được với mọi người. Chàng chèo đò chở mọi người qua sông, cảm thấy 
họ đều là anh em. Chàng chia sẻ nổi đau khổ của một bà mẹ mất con, một người vợ 
mất chồng. Chàng không còn thấy những đau khổ của họ là tầm thường, như khi 
còn làm sa môn chàng đã thấy. Bây giờ, khi đã trải qua tất cả những nhịp cầu đoạn 
trường của cuộc đời, chàng mới có khả năng cảm thông với mọi người. Đây là lần 
tỉnh ngộ rốt ráo từ đó tâm đại bi phát sinh. 


Một ngày kia khi vết thương đang đau nhói nơi chàng, Tất Đạt chẻo đò qua 
sông, tâm can tê tái vì nỗi nhớ. Chàng lên bờ với mục đích xuống phố tìm con. 
Sông vẫn chảy nhẹ nhàng, đấy là mùa khô nhưng tiếng nước reo lên một cách kỳ 
diệu. Con sông rõ ràng đang cười người chèo đò lâm cẩm. Tất Đạt đứng nghiêng 
mình trên làn nước để lắng nghe. Chàng thấy diện mục mình phản chiếu trên dòng 
nước lặng lờ trôi. Có cái gì trong hình ảnh ấy phảng phất giống phụ thân chàng. 
Chàng nhớ lại khi còn là thanh niên, nào chàng đã khiến cha buồn lòng khi buộc 
ông phải để cho chàng đi theo những người khổ hạnh, nào chàng đã bỏ đi mà 
không bao giờ quay về! Cha chàng há đã không chịu đựng nỗi đau đớn mà giờ đây 
chàng đang chịu đựng vì đứa con hay sao! Phải chăng ông đã chết từ lâu trong cô 
quạnh, không thấy lại con mình. Chàng lại không chờ đợi một sỐ phận tương tự đó 
sao? Con sông cười lớn: Phải, như thế đây! TÁC. cả mọi sự, nếu không chịu đựng 
một lần để cuối cùng kết thúc, thì vòng lần quân đó sẽ tái diễn, những đau khổ 
tương tự sẽ tái diễn mãi hoài. 


Tất Đạt trở về kế lại mọi sự với Vệ Sử. Vệ Sử nói: “Anh đã lắng nghe dòng 
sông, và anh đã hiêu được một ít. Nhưng hãy lăng nghe thêm nữa.” 


Tất Đạt lắng nghe. Chàng thấy hình ảnh cha chàng, hình ảnh của chính chàng 
và hình ảnh của con chàng chạy loạn xạ vào nhau. Hình ảnh Kiều Lan cũng xuất 
hiện rồi trôi đi, hình ảnh Thiện Hữu cùng bao nhiêu người khác cũng hiện đến rồi 
đi qua. Họ đều trở thành một phần của dòng sông, con sông cũng đầy những khát 
vọng, buôn đau, ray rứt, đầy những ước muôn không được thỏa lòng. Tất cả những 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 149 


làn sóng nước đều vội vã đi về mục đích, chảy về nguồn thác, về biển, về đồng 
bằng, vê đại dương. Nước trờ thành hơi bốc lên, hơi thành mưa rơi xuống thành 
Ssuôi, nguồn, sông lạch rồi lại đồi thay, lại tuôn chảy. Nó vẫn còn âm hưởng của nỗi 
buôn sâu tìm kiếm, nhưng trong đó còn có nhiều tiếng khác hòa theo: tiếng của 
hoan lạc bi ai, tiếng dữ, tiếng lành, tiếng cười, tiếng khóc, hàng trăm tiếng, hàng 
ngàn tiếng. Tất cả những tiếng ấy kết thành thế nhân, vũ trụ. Tất cả đều là dòng 
biến chuyền, là khúc sinh ca. Khi Tất Đạt chú ý lắng nghe cung đàn muôn điệu ấy, 
khi chàng không chỉ lắng nghe riêng rẽ nỗi buồn thảm hay khúc hoan ca, khi chàng 
không ràng buộc mình với thanh âm nảo riêng biệt mà lắng nghe cái Nhất thể, cái 
Toàn diện, thì lúc ấy cung đản muôn điệu kia chỉ bao hàm có một tiếng OM. 


Tất Đạt còn thấy nhiều hình ảnh khác, thấy trọn vẹn cuộc đời, thấy được đại 
thể của vũ trụ bao la trong đó không phải chỉ riêng mình chàng đau khổ. Khi ấy 
chàng thấy rằng cuộc đời vốn là “như vậy” (như thị). Đạt đến đấy thì không buồn 
khi xuân tàn cũng không vui khi xuân đến, sống một cách tự tại, thản nhiên. Đây là 
lần giác ngộ thứ ba và cuối cùng của Tất Đạt. 

Tất Đạt trở về tâm sự với Vệ Sử. Ông nhìn vào mắt Tất Đạt và biết chàng đã 
giác ngộ: “lôi chờ giây phút này đã lâu! Bây giờ công việc tôi đã xong, xin từ 
biệt.” Rồi ông đi vào rừng. 


Hình ảnh Vệ Sử là hình ảnh Bồ tát ở trong đời để đưa người từ bờ này (bờ 
mê) qua bờ bên kia (bến giác). Bồ tát không ở bờ này hay bờ kia, cũng không ở 
giữa dòng, không trụ đâu cả. Bồ tát là một người bạn giúp đỡ mà không kể là mình 
đã cứu giúp, cũng không tự cho là thầy của bất cứ ai. 


Một ngày kia, Tất Đạt chèo đò cho một đoàn sa môn trong đó có Thiện Hữu 
sang sông. Thây người chèo đò vui vẻ đưa sa môn qua sông mà không lây tiên, 
(không nhận ra Tât Đạt) Thiện Hữu khen: 

- Ông tốt quá! Chắc ông cũng là người đang đi tìm chính đạo phải không? 

Tất Đạt: 

- Ông tự cho mình là người tìm kiếm hay sao? 

Thiện Hữu: 

- Phải. Suốt đời tôi luôn đi tìm chính đạo. 

Tất Đạt: 


- Vì anh luôn tìm kiếm nên anh không bao giờ gặp được! 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 150 


Thiện Hữu kinh ngạc hỏi: 

- Sao anh nói lạ vậy? 

Tất Đạt: 

- Người đi tìm kiếm vì đã có mục đích, nên chỉ chăm bắm vào đó, không thấy 
được bao nhiêu chuyện khác. Người không đi tìm thì luôn sông thong dong, tự tại, 
vui với những gì mình gặp. Vì không tìm kiêm nên tôi luôn luôn gặp gỡ những 
điêu mới lạ. Cũng vì hăm hờ tìm kiêm, mà mây lân gặp lại người bạn cũ của mình, 
anh vân không nhận ra. 

Khi ấy Thiện Hữu mới kinh ngạc kêu lên: 


- Ô Tất Đạt, lần này tôi cũng lại không nhận ra được anh! Tại sao anh bỏ bộ y 
phục sang trọng đê trở thành người chèo đò? 


Tất Đạt đáp: 
- Tất cả những đoạn đời đều là những lớp áo giả tạo! Cả tôi và anh cũng thế. 


Khi nhìn kỹ bạn, Thiện Hữu thấy vẻ thanh thoát tỏa ra từ con người chàng. Vị 
sa môn nói: 


- Qua bao nhiêu năm tầm đạo, tôi vẫn đau khổ vì chưa tìm thấy bình an. Tôi 
thây hình như anh đã đạt được Nó. Xin anh hãy nói cho tôi nghe. 


Tất Đạt nói: 
- Tôi thấy trên đời, chỉ có yêu thương là quan trọng nhất! 
Thiện Hữu ngạc nhiên: 


- Anh nói lạ thật! Đức Phật đã khuyên kẻ tu hành không nên có những tình 
cảm thê tục như là sự thương yêu, bám víu. 


Tất Đạt: 
- Nhưng tôi biết tôi không nói trái với ý của Ngài! Làm sao Ngài không có 
tình yêu, khi Ngài đã bỏ cả cuộc đời đê giáo hóa con người thoát khô, đạt đên an 


lạc. Ngài phải là một Con Người chan chứa tình yêu! 


Thiện Hữu vẫn không hiểu những gì bạn nói, và tha thiết van nài: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 151 


- Xin anh hãy nói cho tôi một lời dễ hiểu. Đời tôi đi thường gian nan và tăm 
tôi! 


Tất Đạt nói như ra lệnh: 
- Thiện Hữu! Hãy cúi sát gần tôi và hôn trán tôi đi! 


Đây là một hành vi gây chắn động, mà các bậc thầy Thiền tông và Mật tông 
thường sử dụng để thức tỉnh môn sinh, khi ngôn từ không có hiệu quả. Nó nói lên 
rằng chỉ có tình yêu có nội dung trí tuệ mới đem lại sự an lạc, giải thoát cho con 
người, không phải chỉ trí tuệ suông. 


Cuối cùng, Thiện Hữu cảm thấy như vừa được chính Đức Phật giải tỏa mọi 
khô đau khăc khoải, và tìm thây an lạc. 


NHẬN ĐỊNH 
A. PHÂN TÍCH NHÂN VẬT 
1. Tất Đạt: 


Là biểu tượng cho mẫu người mà Phật giáo gọi là Tuệ giải thoát. Con người 
đó phải dũng mãnh, tỉnh giác trong mọi lúc, có thái độ phê phán, phản tỉnh. Tât Đạt 
hội đủ những đức tính ây, như ta thây ngay cả trong thời gian chàng sông sa đọa. 


Thái độ nhìn ngắm, tỉnh giác: 


- Giai đoạn đầu của sự sa đọa: Mặc dù sông cuộc đời trụy lạc chàng vẫn còn 
thái độ tỉnh giác của một sa môn: “Chàng thấy mọi người sống một cách trẻ con, 
giống như thú vật, làm chàng vừa cảm thương vừa khinh bị. Chàng cảm thấy họ 
lao nhọc, khổ sở, bạc đầu về những chuyện đối với chàng thật không đáng gì: tiền 
bạc, danh vọng hão huyền, lạc thú nhỏ nhoi. Họ đánh chửi nhau, than vẫn về 
những nỗi khổ chỉ làm cho một sa môn mỉm cười, và họ đau khổ về những thiếu 
thốn mà một sa môn không cảm thấy”. 


- Giai đoạn hai: “Thỉnh thoảng chàng nghe trong tâm tư một tiếng nói yếu ớt 
nhẹ nhàng, nhắc nhở chàng một cách âm thầm, phàn nàn một cách lặng lẽ đến nỗi 
chàng khó nghe rõ. Rồi đột nhiên chàng nhận ra rằng mình chỉ như đang chơi một 
ván bải, rằng chàng cũng vui vẻ đấy, đôi khi còn hưởng thụ khoái lạc nữa, nhưng 
cuộc sông chân thật đang trôi qua mà không động chạm đến chàng”. Và hình ảnh 
đức Phật vẫn luôn ở trong tâm trí Tất Đạt. Chàng nói với Kiều Lan: “Tôi không 
bao giờ quên được người ấy. Mỗi ngày có hàng ngàn người vây quanh Ngài, sống 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 152 


theo lời dạy của Ngài. Nhưng họ chỉ là những chiếc lá rơi, không có trong họ sự 
minh triệt và định hướng”. 


Thái độ phê phán của Tất Đạt: 


Kính bạch đắng Giác ngộ, tôi nghĩ rằng không ai tìm được giải thoát qua 
những lời chỉ giáo. Ngài không thể truyền cho ai bằng ngôn từ, những gì đã đến 
với Ngài trong giây phút ngài đạt giác ngộ. Lời chỉ giáo của Ngài dạy rât nhiều: 
phải sông thế nào, tránh điều ác như thế nào. Nhưng có một điều giáo lý ấy không 
chứa đựng, ấy là tại sao chỉ có mình Ngài đạt được những điều Ngài đã chứng đề 
trờ thành một đắng giác ngộ. Chính vì thế mà tôi phải đi con đường của tôi, không 
phải để tìm một lý thuyết hay hơn, vì tôi biết không thể có nhưng để từ bỏ mọi lý 
thuyết và thầy dạy, để tự mình đạt đến đích - hay là chết. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi 
hôm nay và giờ phút này, hởi Đẳng Toàn giác, khi chính mắt tôi được chiêm 
ngưỡng một bậc thánh nhân. 


Tất Đạt, mẫu người sống bằng cảm tỉnh hơn là lý tính: 


Mẫu người của Tất Đạt là mẫu người mẫn cảm nên đối trước Đức Phật, chàng 
thích chiêm ngưỡng dáng dấp, từ dung của Ngài hơn là nghe những gì ngài dạy. 
Mẫu người nặng về cảm tính như Tất Đạt nếu đi tu sẽ trở thành một nhà thần bí, 
nghĩa là không thể suy tư trừu tượng được, mà phải có biểu tượng cụ thể. Họ là 
những nghệ sĩ, những người sống “hết mình” nên dễ khổ đau. 


Trong tác phẩm Nhà khổ hạnh và gã lang thang, Hermann Hesse cũng đã để 
Đan Thanh (tương đương nhân vật Tât Đạt ở đây) đôi thoại với Huyên Minh (mâu 
người lý tính) như sau. 


Đan Thanh: Làm sao có thể suy tư không hình ảnh? 


Huyền Minh: Suy tư và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Suy tư được thê 
hiện bằng khái niệm, công thức, mà không phải bằng hình ảnh. Khi hình ảnh chấm 
dứt thì triết lý bắt đầu. Với anh, thế giới được tạo băng hình ảnh, nhưng với tôi thì 
băng ý tưởng. Anh là một bậc thầy trong lãnh vực tưởng tượng. Nếu đi tu, anh sẽ là 
một nhà thần bí, là người không thể tách rời tư tưởng khỏi hình ảnh. Bời thế anh 
không phải là người tư duy. Nhà thần bí là một loại nghệ sĩ âm thầm, một nhà thơ 
không vần điệu, một nhạc sĩ không âm thanh, một họa sĩ không sơn cọ. 


(Bởi thế, tôn giáo chính thống duy lý xem mật tông là một thứ tà đạo, vì tưởng 


tượng nhiều quá thì dễ đi xa sự thật, và những hình ảnh biểu tượng có thể làm 
người khác hiểu lầm - tỉ dụ các hình ảnh trong một đền thờ Ấn giáo. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 153 


Sau bao năm xa cách, khi gặp lại Đan Thanh vả hiểu rõ chàng hơn, Huyền 
Minh thú thật: 


Từ trước tôi vẫn xem nhẹ nghệ thuật, đến nay tôi mới hiểu là có nhiều nẻo 
đường đi đến chân lý. Tư duy không phải là con đường duy nhất, lại càng không 
phải là con đường tốt nhất. Cả anh và tôi đều đang nỗ lực, và đương nhiên cả hai 
đều bất toàn, nhưng nghệ thuật quả thật vô tội vạ hơn tư duy (trong lãnh vực nghệ 
thuật không bao giờ có chiến tranh.) 


Sau khi Đan Thanh tạc xong bức tượng đắc ý để tạ ơn tri ngộ, chàng trở lại 
đời sống lang thang, làm cho Huyền Minh nhớ nhung và phải xét lại cuộc đời 
mình. “Nhờ Đan Thanh, tâm hồn chàng trở nên rào rạt nhưng cũng vì Đan Thanh, 
chàng trở nên nghèo nàn, yếu đuối. Thế giới trong đó chàng sống và xem như nhà 
mình: thế giới của học thuật, đời sống tu sĩ, chức vị giáo hội, lâu đài tư tưởng vững 
chắc, tất cả thế giới ấy đã bị Đan Thanh làm cho lung lay tận gốc rễ. Bây giờ lòng 
tu viện trưởng đầy dẫy hoài nghi. Dĩ nhiên về phương diện lý trí, đạo đức thì đời 
của chàng tốt hơn, đúng hơn, trật tự hơn và gương mẫu hơn, đó là một cuộc đời 
của phụng sự, hiến dâng, luôn luôn nỗ lực cho ánh sáng, công bằng. Cuộc đời của 
người ây trong sạch hơn đời của một nghệ sĩ lang thang, một kẻ quyến rũ đàn bà. 
Nhưng dưới cái nhìn của Thượng để thì cuộc đời gương mẫu nảy có gì tốt đẹp hơn 
cuộc đời của Đan Thanh? Con người có thật sinh ra để sống một cuộc đời máy 
móc, điều độ, học Aristotle và thánh Thomas, học tiếng La tinh, Hy lạp, dập tắt 
cảm giác, chạy trỗn trần gian không? Không phải con người còn được tạo dựng với 
những giác quan và bản năng, với những bóng đen đẫm máu và khả năng gây tội 
ác làm kinh hoàng và thất vọng đó sao? 


Những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu óc vị tu viện trưởng mỗi khi nghĩ đến 
Đan Thanh. Phải, có lẽ sống như Đan Thanh thật hồn nhiên hơn, “người” hơn, cam 
đảm hơn và e còn cao quý hơn, khi dân mình vào dòng thực tại khắt khe hỗn loạn, 
dẫn mình vào tội lỗi để chấp nhận những hậu quả đắng cay. Có lẽ việc làm của 
Đan Thanh khó hơn, can đảm hơn và chân thực hơn: lang thang trên đường thiên lý 
với đôi giày rách, đùa với cảm quan để trả giá bằng đau khổ. Huyền Minh đã nhìn 
sâu vào cuộc đời thác loạn của bạn mà vẫn không giảm chút nào lòng kính trọng 
mến yêu. Ô không, từ khi tu viện trường. thấy được những pho tượng do bàn tay 
vậy máu của chàng nghệ Sĩ tạc nên, Huyền Minh biết rõ trong trái tim con người 
bốc dồng ấy, kẻ quyến rũ đàn bà ấy, có những thiên bẩm tràn trề ánh sáng và tài 
hoa. 


Người nghệ sĩ chịu đựng để cho người ta khinh bỉ mình, như trong A⁄ưa 
nguồn Bùi Giáng đã nói: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 154 


Tôi xin chịu cuồng sỉ đê sảng suỐi, 
Tôi đui mù cho thỏa dạ yếu em 


Điểm tương đồng giữa nghệ sĩ với người tư duy là, đến chỗ tuyệt đỉnh của 
nghệ thuật, nghệ sĩ cũng đành bó tay như nhà tư duy không có lời để diễn đạt chân 
lý. Đan Thanh từ giã xưởng điêu khắc để lang thang trở lại, vì chàng thấy không 
một nét họa nào, một đường điêu khắc nảo có thể diễn tả sự linh động của cuộc 
đời. Cuộc đời giống như một bà mẹ bí ân không bao giờ hiển lộ toàn thân cho ta 
thấy, nên Đan Thanh đành chết đi để cho bức tranh tuyệt tác về Bà Mẹ đời vẫn mãi 
mãi là một lẽ huyền vi. 


Tóm lại, Tất Đạt là mẫu người đốn ngộ, theo con đường Kim cang thừa của 
Mật tông. Những kẻ chưa có giới định, chưa có công lực của trí tuệ, cao ngạo, ích 
kỷ, tâm giao động, mà đi con đường tuệ hay Kim Cang thừa thì rất nguy hiểm, dễ 
dàng sa đọa. Bởi thế, ta không nên quên răng, trước khi bước vào cuộc sông sa 
đọa, Tất Đạt đã từng tu khổ hạnh và có những định chứng rất cao, nhờ thế chàng 
mới có thê gượng lại được một khi sắp chết đuối trong thanh sắc cuộc đời. 


2. Thiện Hữu 


Là mẫu người tư duy, khổ hạnh, nên thích những cái trừu tượng. Chàng thuộc 
mẫu người nặng về lý tính. Thiện Hữu đi theo con đường tiệm giáo tùy tín hành, là 
người đã tu nhiều kiếp nên biết chọn lựa để gởi mềm tin của mình, và may mắn 
gặp dược thiện tri thức. Tuy Thiện Hữu suốt đời đi theo Tất Đạt, nhưng khi gặp 
Phật ông đã bỏ Tất Đạt chứ không a dua theo bạn một cách mù quáng. Thiện Hữu 
là hạng người đã trồng nhiều căn lành nên không thể sa đọa, mặc dù lâu ngộ chân 
lý. 

3. Vệ Sử 


Nhân vật này tượng trưng cho lương tri hay Phật tính, vượt lên trên cả cảm 
tính và lý tính. Vai trò của Vệ Sứ là hình ảnh của một Bồ tát âm thầm sống giữa 
cuộc đời. Người chèo đò là người luôn di động qua lại, không trụ một nơi nào: 
không ở bờ sinh tử không ở bờ Niết Bàn cũng không ở giữa dòng. Trung Đạo cũng 
vậy, không phải là con đường giữa, mà vượt lên trên các cực đoan. 


Vệ Sử đưa người từ bờ mê sang bến giác, ông là người đã âm thầm hướng dẫn 
cho Tất Đạt cách học lắng nghe từ dòng sông. Tất Đạt cũng là một học trò giỏi, nên 
khi theo Vệ Sử học từ dòng sông thì Tất Đạt ngộ được một điều: không phải chỉ có 
dòng sông thiêng liêng, mà tất cả mọi sự vật đều thiêng liêng. Chúng ta có thể học 
đạo từ khắp nơi: ngọn cây, chiếc lá... chứ không phải chỉ có dòng sông. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 155 


Vệ Sử có khả năng đặc biệt là biết lắng nghe, trong Phật giáo gọi là phản văn, 
xoay cái nghe trở vê tâm đê lăng nghe tự tính thanh tịnh, nghe cái nhât thê, không 
bám vào một đôi tượng nảo. Nhờ sự lăng nghe đó mà con người có thê giải thoát. 


B. TƯ TƯỞNG NÒNG CÓT 


Hermamn Hesse đã gởi găm những suy tư của mình vê chân lý, vê cuộc đời và 
vê sự giải thoát qua các nhân vật Tât Đạt và Vệ Sử. Có thê tóm tắt các tư tưởng 
nòng côt như sau: 


1) Chân lý là cái gì không thể truyền dạy được. Kinh điển không đem lại cho 
ta Niệt bàn, an lạc được mà tự mình phải chứng lây. 


2) Mọi lập ngôn đều bao hàm cái điều ngược lại: nói “thiện” đã bao hàm ác, 
nói “khiêm tốn” đã bao hàm kiêu căng. 


3) Thời gian không thật có. Giải thoát chính là nhìn thực tại một cách toàn 
diện không cắt xén. Trong đứa bé đã ấn tàng ông già, trong sinh đã có diệt. Chết là 
bắt đầu đời sống mới dưới một hình dạng mới. Tất Đạt nói: Thời gian không thực 
có, này Thiện Hữu! Tôi đã luôn luôn trực nhận điều ấy. Và nếu thời gian không có 
thực, thì cái đường tưởng tượng ngăn chia đời này với cõi vô cùng, phân chia thiện 
và ác, hạnh phúc với khổ đau, cũng chỉ là ảo tưởng. 


Thiện Hữu: Sao lại như thế? 


Tất Đạt: Này nhé bạn! Tôi là một kẻ phạm tội và bạn là một kẻ phạm tội. 
Nhưng một ngày kia người phạm tội cũng sẽ đạt Niết bàn, thành Phật. Ý niệm 
“một ngày kia” chỉ là ảo tưởng, chỉ là một sự so sánh. Không, đức Phật tiềm tàng 
(Phật tính) đã có sẵn trong người tội lỗi, tương lai đã năm sẵn trong hiện tại. Đức 
Phật tiềm tàng ấy phải được trực nhận trong người kia, trong bạn, trong tôi, trong 
mọi người. Thiện Hữu, thế giới không từ từ tiến trên đường dài để đạt đến toàn 
thiện. Không, nó hoàn hảo trong mọi lúc, trong từng giây phút. Tất cả mọi tội lỗi 
đều mang theo nó sự ân xá, môi trẻ con đã là một ông già tiềm tàng, mỌI mầm non 
đã mang sẵn chết chóc, và trong mỗi người đang hấp hối, có sự sống vĩnh cửu. 


Chúng ta quen nhìn một chiêu, hoặc sinh hoặc diệt, nên đau khô. Người giác 
ngộ thì thây sự luân chuyên của vạn vật cũng như bôn mùa, trong diệt có sinh và 
ngược lại, như Mãn Giác thiên sư nói: 


Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 


Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 156 


4) Những sợ hãi, lo sầu đều ở trong thời gian, (nghĩa là, người ta chỉ lo sợ khi 
dự đoán về tương lai, và so sánh với quá khứ) nên mọi đau khổ trên đời sẽ được 
khắc phục khi ta khắc phục thời gian, khi ta bất chấp nó (chỉ sống trong hiện tại với 
tất cả sự tỉnh giác để thấy răng khái mệm “hiện tại” cũng không thực). 


5) Cái gì có giá trị, là chân lý đối với người này thì dường như với người khác 
không có nghĩa gì cả (Do vậy thật không nên áp đặt tư tưởng, lôi sông của mình 
cho người khác). 


6) Tất cả mọi sự đều thiêng liêng nếu ta biết nhìn và biết lắng nghe. Mỗi sinh 
vật đều gợi cho ta chân lý vĩnh cửu nếu ta không bám vào nó. Đừng hòng tìm 
Thượng đề ở một nơi nào, vì Thượng để ở khắp nơi. Chỗ tuyệt đỉnh của đạo cũng 
như của nghệ thuật, là sự im lặng vô ngôn. Khi ta dừng lại ở một cái gì để cho đó 
là thượng đế, thì chính lúc đó ta xa rời Thượng để (A. Gide). 


Không bám vào một biểu tượng nào cả mới thấy được chân lý (vô sở trụ). 
Chính thái độ nhìn của ta quan trọng hơn đôi tượng nhìn. 


Tất Đạt nói: “Thú thật tôi không cho danh từ, tư tưởng có một tầm quan trọng 
nảo, tôi quan tâm đến sự vật nhiều hơn. Một người trên dòng sông này đã là thầy 
của tôi, ông ta là một người thánh thiện, trong bao nhiêu năm ông chỉ tin vào dòng 
sông, không tin gì khác. Con sông đối với ông ta như một thượng đề. Trong nhiều 
năm ông không biết rằng mỗi làn gió, mỗi đám mây, mỗi thân chim, sâu bọ cũng 
đều thiêng liêng không kém, và có thê dạy cho ông ta hệt như dòng sông đã dạy”. 


7) Yêu thương cuộc đời là quan trọng hơn tìm hiểu và phân tích nó. “Bây giờ 
Tất Đạt nhìn cuộc đời với một thái độ khác trước: không quá khôn ngoan, không 
quá kiêu hãnh, và vì thế tò mò, thân thiện hơn. Khi chàng đưa qua sông những 
nhân vật thường ngày, họ không còn xa lạ với chàng như trước. Mặc dù đã đạt tới 
mức tự giác cao độ và chịu đựng được cái ung nhọt cuối cùng của mình, bây giờ 
chàng thấy những người thường tình ấy đều là huynh đệ của chàng, những ước mơ 
phủ phiếm của họ không còn phi lý mà trở nên dễ hiểu, đáng thương và lại còn 
đáng phục nữa là khác”. 


8) Danh từ không nói lên được chân lý. 


Tất Đạt bảo Thiện Hữu: “Với tôi dường như thương yêu là quan trọng nhất 
trên đời. Những tư tưỡng gia vĩ đại có thể đặt nặng vấn đề tìm hiểu nhân sinh vũ 
trụ, nhưng tôi nghĩ, chỉ có một điều quan trọng là yêu thương cuộc đời, không phải 
khinh bỉ nó, không thù ghét nhau mà nhìn đời nhìn mình cùng tất cả mọi sự với 
niềm yêu thương, quý trọng”. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 157 


Thiện Hữu: “Nhưng đây chính là điều mà đắng giác ngộ gọi là vọng tưởng. 
Ngài dạy lẽ độ lượng, nhân nhục, từ bi... nhưng không dạy yêu thương. Ngài giới 
răn chúng ta không được trói buộc mình vảo tình yêu thê tục”. 


Tất Đạt: “Chúng ta lại rối ren về danh từ và ý nghĩa. Tôi không phủ nhận rằng 
danh từ thương yêu của tôi thật trái ngược với lời chỉ giáo của đức Cù Đàm. Tôi 
khinh thường danh từ cũng vì lẽ ấy: tôi biết mâu thuẫn kia chỉ là ảo tưởng. Quả thế, 
làm sao Ngài không biết đến tình yêu khi mà Ngài, mặc dù đã nhận chân sự phù 
phiếm giả tạm của nhân thế, vẫn dấn thân suốt đời giủp đỡ và giáo hóa con 
người?” 


Vậy đừng nên bám chặt vào ngôn từ mà quay lưng với nghĩa lý. Danh từ 
không thê diễn tả được tât cả mọi sự. 


9) Lương tri (hay Phật tính) của con người luôn luôn trỗi dậy khi có cơ hội, dù 
con người có lăn lộn trong phiền não vô minh bao lâu đi nữa. Nó như một viên 
Kim cương bất hoại: Cả cuộc đời ăn chơi của Tất Đạt đã không ảnh hưởng chàng 
băng một tiếng OM khi chàng đứng trên bờ vực thăm. 


C. BIÊU TƯỢNG DÒNG SÔNG 

1) Dòng sông tượng trưng cho dòng thời gian, dòng đời. Tắt cả những triết gia 
cô điên và hiện đại đêu ví thời gian như dòng nước chảy. Không Tử, Héraclite, 
Henmri Bergson đêu ví thời gian và tâm thức như dòng nước (steam of 
conscIousness). Cuộc đời con người giông như một dòng sông tuôn chảy không 
bao giờ đứng lại, đây là tính vô thường của cuộc đời. Vì vô thường cho nên môi 
giai đoạn trong cuộc đời chỉ là giả tạm, không thật: đó là tính vô ngã, cũng như 
dòng sông không thực có. 

Tất Đạt: “Bánh xe hiện tượng quay nhanh lắm Thiện Hữu! Đâu là Tất Đạt con 
người bà la môn? Đâu là Tât Đạt sa môn? Đâu là Tât Đạt con người giàu có? Cái 
gì giả tạm sẽ đôi thay”. 

Trong tập Äưa nguồn, thi sĩ Bùi Giáng viết: 

Đồng sông chảy, ai người xin níu lại? 

Còn đời người thì: 

Xuân xanh xô cổng chạy đài 


Bỏ sương tuyết phủ phượng đài phía sau 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 158 


2) Tính nhât thê của cuộc đời: Con sông đông lúc ở khắp mọi nơi, cũng thê 
cuộc đời là toàn thê bât khả phân: sông chết, vinh nhục, xâu tôt, được thua, còn 
mât, vui buôn... tât cả đó là cuộc đời. 


3) Dòng sông cũng thường được dùng để ví với dòng vô thức tuôn chảy không 
ngừng, chiếm vị trí quan trọng như làn nước ngầm bên dưới, nơi sinh sống của loài 
thủy tộc. 


4) Dòng sông luôn luôn trở vê: “Nước đi ra biên lại mưa về nguôn,” (Tản Đà) 
cuộc đời cũng vậy tuân hoàn như bôn mùa luân chuyên, cho nên biệt ly cũng là 
trùng ngộ: 

Thưa răng ly biệt mai sau 

Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân 


(Bùi Giáng) 


KẾT LUẬN 

Câu Chuyện Dòng Sông trước hết là một tác phẩm. văn học nghệ thuật, cho 
nên bât cứ một phân tích nào vê phương diện tư tưởng đêu mang ít nhiêu tính chủ 
quan do người đọc tự gán cho nó. Bởi thê những ai phê phán sách này phi báng đạo 
Phật hay đê cao đạo Phật, đêu không nhăm chô./. 


Thích nữ Trí Hải (1938 — 2003) 
Nguồn: Tạp chí GIÁC NGỘ 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 159 


LỜI GIỚI THIỆU 
TẠNG THƯ SÓNG CHÉT 


Tác giả: SOGVAL RINPOCHE. Việt dịch: TRÍ HẢI 
Nxb TP. Hồ Chí Minh, tháng 6/1999 


Trong tác phẩm này, thầy Sogyal tập trung vào các vấn đề làm sao đề hiểu ý 
nghĩa thực thụ của sự sông, làm sao đê châp nhận cái chết, và làm sao đê giúp đỡ 
người sắp chêt, và người đã chêt. 


Chết là một phần tự nhiên của sự sống, mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải 
đương đầu không sớm thì muộn. Theo tôi thì có hai cách để xử với cái chết khi ta 
còn sông. Hoặc là ta tảng lờ nó, hoặc là ta chạm trán với viễn ảnh cái chết của 
chính mình, và bằng cách tư duy sáng suốt về nó, ta cố giảm thiểu những khổ đau 
mà cái chết có thể mang lại. Tuy nhiên trong cả hai cách, không cách nào chúng ta 
có thể thực thụ chinh phục được sự chết. 


Là một Phật tử, tôi xem chết là chuyện bình thường, là một thực tại mà tôi 
phải chấp nhận, khi tôi còn hiện hữu trên trái đất. Đã biết không thể nào thoát khỏi, 
thì lo lắng làm gì. Tôi có khuynh hướng nghĩ đến sự chết cũng như thay bộ y phục 
khi nó đã cũ mòn, hơn là một cái gì hoản toàn chấm dứt. Tuy vậy cái chết không 
thê biết trước: ta không biết được khi nào cái chết đến với ta, và ta sẽ chết như thế 
nào. Bởi thế tốt hơn cả là ta hãy dự phòng một số việc trước khi cái chết thực sự 
xảy ra. 


Đương nhiên phần đông chúng ta đều muốn có một cái chết an ôn, nhưng một 
điều cũng hiển nhiên nữa, là ta không thể hy vọng chết một cách thanh bình nếu 
đời sống của ta đầy những bạo hành, hoặc nếu tâm ta thường dao động vì những 
cảm xúc mạnh như giận đữ, ái luyến, hay sợ hãi. Bởi thế, nếu ta muốn chết tốt, ta 
phải học cách sống tốt. Nếu ta mong có được một cái chết an lành, thì ta phải đào 
luyện sự bình an trong tâm ta, và cả trong lỗi sống của ta. 


Như bạn đọc sẽ thấy trong sách này, theo quan điểm Phật giáo thì cái kinh 
nghiệm thực thụ về chêt rât quan trọng. Mặc dù sự tái sinh của chúng ta, nơi tái 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 160 


sinh của ta phần lớn tùy thuộc vào năng lực của nghiệp, song tâm trạng ta vào lúc 
chết có thể ảnh hưởng tới tính chất của tái sinh kế tiếp. _Vậy, vào lúc chết, mặc dù 
ta đã tích lũy đủ loại nghiệp, nhưng nếu ta làm một nỗ lực đặc biệt để phát sinh 
một tâm lành, thì có thể tăng cường và khởi động một nghiệp thiện và do đó sẽ 
đem lại một tái sinh hạnh phúc. 


Lúc chết thực sự cũng là lúc mà những kinh nghiệm nội tâm lợi lạc sâu xa 
nhất có thể xảy ra. Do thường thực tập tiến trình chết trong khi thiền định, một 
thiền giả tu cao có thể sử dụng lúc chết của mình để đạt những chứng ngộ lớn lao. 
Đây là lý do những hành giả có kinh nghiệm thường nhập định vào lúc họ chết. 
Một dấu hiệu của sự đắc đạo nơi họ là thi thể họ không thối rữa sau khi họ đã chết 
rất lâu trên phương diện lâm sàng. 


Ngoài sự chuẩn bị cái chết của riêng mình, một việc khác không kém phần 
quan trọng là giúp người khác có một cái chết tốt đẹp. Khi mới sinh ra đời, chúng 
ta đều là những hài nhi yếu đuôi, nếu không nhờ sự săn sóc tử tế mà chúng ta đã 
nhận được, thì chúng ta đã không thê sống còn. Người sắp chết cũng thế, không thể 
tự túc được, nên ta phải giúp họ thoát khỏi những bất tiện và lo âu, và cô hết sức để 
giúp họ có một cái chết thanh thản. Điều quan trọng nhất là tránh làm điều gì khiến 
cho tâm người sắp chết thêm rối loạn. Mục đích trước nhất của chúng ta giúp 
người sắp chết là làm cho họ được thoải mái. Có nhiều cách để làm việc này. Với 
người đã quen tu tập, nếu khi họ sắp chết mà ta nhắc nhở chuyện tu hành, tinh thần 
họ có thể thêm phấn chấn. Một lời trắn an đây từ ái của ta có thể gợi cho người sắp 
chết một thái độ bình an, thoải mái. 


Cái chết và tiến trình chết có thể cung cấp một giao điểm gặp gỡ giữa Phật 
giáo Tây Tạng và khoa học tân tiến. Tôi tin rằng hai bên có thể cống hiến cho nhau 
rất nhiều về hiểu biết và thực hành. Thây Sogyal Rinpoche đúng là người đã làm 
cho cuộc gặp gỡ nảy thêm dễ dàng, vì thầy đã sinh ra và trưởng thành trong truyền 
thống Tây Tạng, đã thụ giáo với một vài vị Lạt-ma tên tuổi nhất của Tây Tạng, 
đồng thời thầy cũng được hấp thụ một nền giáo dục tân tiến, đã sống và giảng dạy 
nhiều năm ở Tây phương và đã quen thuộc với lề lối tư duy của người phương Tây. 


Sách này không chỉ cống hiến cho độc giả một trình bày lý thuyết về sự chết 
mà còn Cung câp những cách thực tiễn để hiểu và tự chuẩn bị cho mình lẫn người 
khác (về cái chết) một cách thản nhiên và viên mãn. 


2 tháng 6, 1992 
DL 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 161 


* Hiện hữu của chúng ta mong manh như mây mùa thu 
Cảnh sống chết như màn nhảy múa 
Đời người như chớp loáng qua bầu trời 


Vút nhanh như thác trên cao đổ xuống. 
ĐỨC PHẬT 


* Hãy quán sát vạn pháp: 
Như ảo tưởng, lầu mây. 
Như mộng, như hỏa hiện, 
Có thấy, không thực chất 
Hãy quán sát vạn pháp: 
Như bóng trăng phản chiếu 
Đáy hồ nước lặng trong, 
Trồng chưa từng di chuyển. 
Hãy quán sát vạn pháp: 
Như vang của âm thanh 
Tiếng nhạc và tiếng khóc, 
Trong vang không điệu gì. 
Hãy quán sát vạn pháp: 
Như huyễn sư tạo huyễn 
Đủ thứ ngựg, xe, bò, 

Chỉ có tướng, không thực. 


ĐỨC PHẬT 


* Không một nơi nào trên thế giới mà thần chết không thể tìm được 
chúng ta - dù chúng ta có xoay đầu mọi phía để tránh né... Nếu có 
một cách nào để tránh được vố đánh của tử thần, thì tôi cũng không 
tránh làm gì... Nhưng thật điên rồ nếu nghĩ rằng bạn có thể thành 


công... 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 162 


Con người đến rồi đi, tung tăng múa nhảy mà không hề đả động đến 
cái chết. Mọi sự đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng khi cái chết xảy đến - 
cho chính họ, vợ con, bạn bè họ - trong lúc bất ngờ không chuẩn bị, 
thì ôi chao là họ đấm ngực khóc than, phẫn nộ, tuyệt vọng xiết bao! 


Để khởi sự tước đoạt thế thượng phong của thần chết, chúng ta hãy 
áp dụng một đường lối hoàn toàn ngược lại với thế thường; ta hãy 
coi cái chết như pha không có gì lạ lùng cả, ta hãy thường lui tới với 
nó, quen thuộc với nó; ta hãy để tâm thường xuyên nghĩ tới cái chết 
hơn bất cứ gì khác... Ta không biết chừng nào thì cái chết chực sẵn để 
đón ta; vậy ta hãy chực sẵn để đón nó ở khắp mọi nơi. Tập chết chính 
là tập giải thoát tự do. Một người biết cách làm thế nào để chết thì 
hết biết làm nô lệ. 

MONTAIGNE 


* Sự ra đời của một người cũng là ra đời nỗi khổ của y. Càng già con 
người càng ngớ ngẩn, vì nỗi lo sợ cái chết không thể tránh càng thêm 
mãnh liệt. Thực cay đẳng làm sao! Y sống để đuổi theo những gì luôn 
luôn ở ngoài tầm tay. Lòng khao khát sống còn trong tương lai làm 
cho y không thể sống trong hiện tại. 


TRANG TỬ 


* Dự tính tương lai cũng giống như đi câu trong một hố sâu không có 
nước. 


Không bao giờ có gì xảy ra ra đúng như bạn muốn, vậy hãy bỏ hết 
mọi kế hoạch tham vọng của người đi. 


Khi bạn phủỏi tính toán một việc gì. 
Thì hãy xem nó không chắc như cói giờ chết mà bạn chưa biết chắc. 
GYALASÉ RINPOCHE 


* Khi đang khỏe mạnh. 
Bạn không hề nghĩ tới ốm đau. 


Nhưng khi bệnh tật thình lình giáng xuống 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 163 


Nhanh như một tia chớp, 

Khi bận những việc thế gian 

Bạn không bao giờ nghĩ đến cái chết gần kề 
Nó đến nhanh như sấm sét 


Bổ xuống đầu bạn. 
MILAREPA 


* Ngay cả Đức Phật cũng chết. Cái chết của Ngài là một cách giáo 
hóa, để gây chấn động nơi kẻ ngây ngô, biếng nhác, tự mãn, để đánh 
thức cho ta thấy sự thật là mọi sự đều vô thường, và cái chết là một 
sự kiện hiển nhiên của cuộc đời. Khi gần chết Đức Phật đã dạy: 
“Trong cúc dấu chân, dấu chân voi là lớn hơn cả. Trong cúc pháp 
quón niệm xứ, thì niệm vô thường là hơn cả” (Kinh Đại Bát Niết Bàn). 
Mỗi khi chúng ta đánh mất mục tiêu của mình, rơi vào lười biếng giãi 
đãi, thì sự quán niệm vô thường và chết lay ta trở về sự thật: 

Cái gì đã sinh ra, sẽ chết 

Cái gì đã tụ, sẽ tan 

Cái gì có tích lũy, sẽ cạn kiệt 

Cái gì đã xây dựng, sẽ sụp đổ 


Và cói gì lên cao, sẽ xuống thấp. 
SOYGAL RINPOCHE 


* Kẻ nào ràng buộc mình vào một lạc thú 
Làm hỏng đôi cánh cuộc đời; 
Kẻ nào chỉ hôn hạnh phúc khi nó lướt qua, 


Sẽ sống trong ánh mặt trời bất tận. 
WILLIAM BLAKE 


* Hãy luôn nhận tính mộng huyễn của cuộc đời để giảm bớt ái luyến 
và thù ghét. Hãy có tâm tốt đối với mọi loài. Có tâm thương xót, bất 
kể kể khác đối xử với bạn ra sao. Những gì người khác làm đối với 
bạn không quan trọng lắm, khi bạn xem như mộng huyễn. Cái mánh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 164 


là, bạn phải có những ý định tốt trong giấc mộng. Đây là một điểm 
cốt yếu. Đây đích thực là từ tâm. 


KHUYẾT DANH 


* Vì sợ chết tôi đi vào núi 
Liên tục trầm tư về tính bất định của giờ chết. 
Bỗng bắt gặp thành trì bất tử, vô tận của tâm bản nhiên, 


Bây giờ tất cả nỗi sợ chết đều tan biến. 
MILAPERA 


* (Sogydl Rinpoche, tác giả cuốn “Tạng thư sống chết” viết rằng Thầy 
Nhất Hạnh đã mô tả sự giác ngộ của Phật bằng những lời lẽ đẹp đẽ 
như squ): 


“ Gautama cảm thấy như thể là cái ngục tù giam giữ mình cả ngàn 
đời, vừa mới mở tung. Vô minh chính là người giữ ngục. Vì vô minh, 
tâm người đã bị che mờ, hệt như trăng sao bị mây che trong bầu trời 
giông bão. Bị vây bữa bởi nhiều làn sóng vọng tưởng bất tận, tâm ta 
đã cắt xén thực tại một cách sai lầm thành ra chủ thể và đối tượng, ta 
và người, hữu và phi hữu, sinh và tử, và do phân biệt khởi lên tà kiến 
- đó là những ngục tù của thọ, ái, thủ và hữu. Nỗi khổ sinh già bệnh 
chết chỉ làm cho tường vách nhà tù dày thêm. Điều duy nhất phải làm 
là tóm lấy kẻ giữ ngục mà nhìn vào mặt thật của y. Kẻ giữ ngục chính 
là vô minh... Khi kẻ giữ ngục đã bỏ đi, thì nhà tù sẽ tan biến và không 
bao giờ được xây trở lại”. 


NHẤT HẠNH 


* Tất củ niềm vui có được trên đời 
Đều do muốn an lạc cho kẻ khác 
Tất cả đau khổ trên đời này 


Đều do muốn hạnh phúc cho chính mình. 
SHANTIDEVA 
[Nguyễn Hiền-Đức sưu tầm] 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 165 


TỰA (cho bản Việt ngữ) 
CÁC TÔNG PHÁI CỦA ĐẠO PHẬT 


Nguyên tác: THE ESSENTIALS OF BUDDHISM PHILOSOPHY 


Tác giả: JUNJTRO TAKAKUSU. 
TUỆ SỸ địch 
Tu Thư Đại học Vạn Hạnh xuất bản, Vu Lan 2517 - 1973. 


TUỆ SỸ 


Trình bày tư tưởng triết học của đạo Phật như thế nào? Đó là câu hỏi được 
Giáo sư Takakusu nói lên ngay từ đầu, và tác phâm được việt dưới sự chỉ đạo của 
nó. Trong bài Tựa cho bản dịch Việt ngữ này, tôi xin dành vài trang nói về sở kiến 
riêng của mình; như thế là cốt ý giải thích một cách gián tiếp về một vài xáo trộn 
của bản dịch, so với nguyên bản, về nguyên cái tựa đề của sách cũng như về lối bố 
trí nội dung. 


Trước kia, các luận sư của Phật giáo có thói quen trình bày tư tưởng triết học 
của đạo Phật như một hệ thống toàn diện. Nghĩa là, trong hệ thông đó, tư tưởng 
Phật giáo bao trùm tất cả mọi trình độ sai biệt của thực tại. Người ta có thể thấy 
ngay rằng, trong truyền thống Luận tạng, có hai trình độ sai biệt của thực tại: Thực 
tại thường nghiệm và Thực tại siêu việt. Pháp sư Huyên Tràng, khi dịch luận Ku xá 
(Abhidarmakosasàtra), đã quy định ngay hai bình diện đó, coi như là nội dung và 
chủ đích của văn học Luận tạng; Pháp sư đã dùng hai từ ngữ rât chính xác: đối 
hướng và đôi quán, đôi quán lý Tứ đê trong phạm vi Thực tại thường nghiệm và 
đối hướng quả Niệt bàn trong lãnh vực của Thực tại siêu việt. Theo cách trình bày 
đó, văn học Luận tạng như là nỗ lực hướng dẫn tư tưởng đi đến chỗ trực giác thắng 
vào bản chất hiện hữu của thực tại trên tât cả các trình độ sai biệt của nó. Lý tưởng 
thì như thế, nhưng trên thực tế, các luận sư cô đại chỉ hoàn toàn căn cứ trên Tứ đê 
để bồ trí hệ thống tư tưởng triết học của họ. Bởi vì, chính Tứ đề đã bố trí ngay hai 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 166 


trình độ của thực tại rồi. Đăng khác, cách bố trí ấy cho thấy mối quan hệ nhân quả 
rất chặt chẽ giữa các hiện hữu. Khổ để và Tập đề là quan hệ nhân quả trong trình 
độ thông tục; Diệt và Đạo để là mối quan hệ nhân quả trong trình độ siêu việt của 
thực tại. Chính sự kiện ây đã gây ảnh hưởng quan trọng cho các luận sư của Đại 
thừa. Khi họ phát triển quan niệm răng Thực tại siêu việt chính là Thực tại thường 
nghiệm, với khẩu quyết bất hủ: Sinh tử tức Niết bàn. Ngay cả như Long Thọ 
(Nàgãrjuna), luận sư vĩ đại đầu tiên của Đại thừa, mà cũng bố trí nội dung tác 
phẩm của mình căn cứ trên các tương quan nhân quả của Tứ đế. Các nhà Phật học 
Trung Hoa đã nhận ra điểm này. Trở lên xa nữa, có thể thấy một bản kinh ngắn 
nhất của văn học Bát nhã, đó là Tâm kinh, cũng bố trí nội dung căn cứ trên Tứ đế. 
Xem thế thì vai trò của Tứ đề rất lớn, ngay cả trên phương diện khảo cứu tư tưởng 
triết học. Ngày nay, khi người Tây phương mới bắt đầu nghiên cứu đạo Phật, cho 
đến vấn để tế toái như hỏi đạo Phật là b¡ quan hay lạc quan, người ta không có 
cách nào giải quyết thích đáng hơn là căn cứ trên các tương quan nhân quả của Tứ 
đế. Thậm chí có người lại muốn khai triển tương quan đó như là phương pháp của 
khoa học thực nghiệm; cái đó có thể quá vụn vặt, đôi khi không tránh khỏi âu trỉ và 
khôi hài, nhưng cũng cho thấy tầm mức quan trọng của nó. Tuy nhiên, các nhà Đại 
thừa về sau, kê từ khi phái Duy thức bắt đầu gây thanh thế, họ cô tình coi thường 
giá trỊ của Tứ đề, khiên cho các điểm then chôt trong hệ thống của họ gân như 
đoạn tuyệt hắn với truyền thông nguyên thủy; nếu không nhờ qua trung gian của 
Long Thọ, có lẽ người ta khó mà hiểu các nhà Đại thừa này đáng được liệt kê vào 
hàng các luận sư của Phật giáo hay không. Đây là một điêm rât tế nhị, gây nhiều 
phiên toái cho những người khảo sát vê sự diễn tiến của tư tưởng Phật giáo trên 
quan điêm luận giải triệt học. 


Tại Trung Hoa, các luận sư Phật học ít chú trọng đến cách bố trí tư tưởng triết 
học Phật giáo như một hệ thông toàn diện. Hầu hết, họ quy tụ quanh phương pháp 
bô trí một thể hệ tư tưởng sử. Dù nói là sử, nhưng họ cũng không chú trọng mây vê 
những dữ kiện thực tế được phát triển thuận hành theo thời gian. Nghĩa là, họ bố trí 
quá trình lịch sử tư tưởng trong dòng phát triển nội tại của nó. Chúng ta có thể đơn 
cử trường hợp điển hình như sau. Trên dữ kiện thực tế của lịch sử, Long Thọ là đại 
luận sư trước Thế Thân (Vasubandhu). Nhưng trong sự phát triển nội tại của tư 
tưởng, cùng một Thế Thân đó mà lại là hai, một Thế Thân của Luận bộ trước Lọng 
Thọ rât xa, và một Thế Thân sau Long Thọ rất xa. Cho nên, mặc dù họ biết răng 
thời đại của Thế Thân là sau Long Thọ, nhưng Ku xá tông mà họ thiết lập căn cứ 
trên một tác phẩm của Thế Thân lại được liệt kê như là một nên tư tưởng CÓ trước 
Trung quản của Long Thọ. Đây, cũng là một điểm rất tế nhị. Nếu nói, như họ 
thường nói, Ku xá tông là sự bế tặc cùng độ của tư tưởng đã đưa đến sự hình thành 
của Trung quán; làm sao có thể giải thích cho xuôi điều đó, nếu bám sát vào dữ 
kiện thực tê của lịch sử? Theo đó, chúng ta khám phá một cách tích cực răng, tư 
tưởng không hề bị chi phối bởi diễn tiên của thời gian, nó là vân đề then chốt trong 
khát vọng kỳ cùng của nhân sinh; thành ra không có vấn đề khởi sáng hay lạc hậu. 
Tất cả tùy thuộc vảo thiên tài của tư tưởng gia. Ông không phải là người đi trước 
hay đi sau của thời đại và lịch sử. Ông nói tiêng nói thiệt yêu nhât của con người. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 167 


Sau này, khi đọc các đoạn Giáo sư Takakusu trình bày về các tông phái Phật 
giáo, đặc biệt tại Trung Hoa, chúng ta sẽ thây lại, nêu đê ý, các quan niệm về lịch 
sử tư tưởng như đã nói. 


Những điều được trình bày đại khái trong bài tựa này, như ở trên, chỉ đề cập 
đến hai quan niệm điển hình cho giải đáp về câu hỏi: trình bày quan điêm triết học 
của đạo Phật như thế nào? Một cách nào đó, chúng là những quan điểm hơi xưa 
một chút. Các nhà Phật học ngày nay Ít ai theo các lỗi đó. Các tác giả Tây phương 
đa số trình bày theo diễn tiên các dữ kiện thực tế của lịch sử. Riêng các nhà Phật 
học Trung Hoa, kể từ đầu thế kỷ này, họ có lối trình bày khác hăn. Lối trình bày 
thông dụng nhất là liệt kê từng tông phái một. Đây không phải là điều mới mẻ. Các 
nhà Trung Hoa xưa cũng đã sử dụng, chỉ có điều không thông dụng mà thôi. Theo 
đó, môi tông phái được phát triên tại Trung Hoa là một thể tài tư tưởng triết lý của 
đạo Phật. Có tât cả mười tông phái, gôm cả Tiểu thừa và Đại thừa, như vậy là có 
mười thể tài tranh luận tư tưởng trong Phật giáo. 


Trước đây, tại Việt Nam, đã có ít nhất hai bản dịch về lối trình bày này. Cuốn 
đầu tiên, Phát giáo khái luận, do Thầy Mật Thể dịch. Cuốn thứ hai Đại cương triết 
học Phật giáo do Thây Đạo Quang dịch. Đối với những vị đã từng đọc hai bản 
dịch đó, thì tác phẩm của Giáo sư Takakusu không đề ra một phương pháp mới mẻ 
nào, như Giáo sư đã có ý nói trong chương Dân Nhập, Chỉ có điêu, do kiên thức 
bác lăm, mà tác phâm của Giáo sư chứa đựng những điêm xác đáng nêu được nhìn 
trên quan điêm của một học giả. 


Trong bài tựa cho ấn bản Anh ngữ lần thứ nhất, Giáo sư Charles A, Moore, 
chủ nhiệm tờ Philosophy - East and Wesi, một tờ báo quan trọng bậc nhất về các 
công trình đối chiếu tư tưởng Đông Tây; ông cho biết rằng, mùa hè 1939, các triết 
gia thế giới họp tại Viện Đại học Hawali trong khóa Hội thảo Triết học Đông Tây, 
đã chọn tác phẩm, này làm bản văn chính yếu để thảo luận. Kết quả của khóa Hội 
thảo được công bó trong tờ Philosophy - East and West, xuất bản năm 1944. Xem 
thế đủ thấy uy tín của tác giả và tác phẩm trong các sinh hoạt tư tưởng triết lý 
Đông Tây của thế giới ngày nay. 


Vào khoảng năm 1966, tôi đã cho dịch và in hai chương đầu, đăng trong tạp 
chí Vạn Hạnh, do Thượng tọa Đức Nhuận làm chủ bút và chủ nhiệm. Cho đên niên 
khóa 1969- -1970, khi phụ trách cho giảng khóa về các tông phái đạo Phật, tôi đã 
dịch một số chương liên hệ đến các tông phái quan trọng của Phật giáo, trên lãnh 
vực tư tưởng triết học, để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Phật học năm thứ 
nhất. Đến nay, Thượng t tọa Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh có ý cho ân hành 
trọn vẹn cả tác phẩm, để làm tài liệu khảo cứu Phật học cho sinh viên, nên tôi vội 
vã dịch những chương còn sót lại. Thời gian dịch rải rác như vậy, nên khó gIỮ, tính 
cách nhất trí của hành văn. Dù có cố găng sửa, có lẽ cũng không thành công mấy. 


Ngoài ra, nguyên tựa của sách, đáng lẽ phải nói: “Tinh hoa của triết học 
Phật giáo”. Vì đó là chủ đích của tác giả. Nhưng, như tôi đã tự biện minh gián tiêp 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 168 


ở trên, căn bản của tác phẩm này là trình bày các tông phái của đạo Phật; và các 
chương. viết VỆ các tông phái đó là phần trọng yếu. Do đó, tôi mạo muội lấy tựa đề 
mới. Đồi đề tựa như vậy là làm xáo trộn chủ đích của tác phẩm một phần nào đó; 
nên tôi đôi luôn cả cách bố trí tác phẩm. Trong nguyên bản, sách được liệt kê theo 
thứ tự XV chương, kê cả chương Dẫn Nhập và Kết Luận. Bản dịch này chia các 
chương đó làm ba phần. Phần thứ nhất, Tổng Luận, trong đó trình bày những điểm 
then chốt của tư tưởng triết học của Phật giáo. Phân thứ hai, Các Tông Phái gôm 
XI chương viết vê XI tông phái. Đáng lẽ chỉ có X tông phái căn bản của Phật giáo 
được phát triển tại Trung Hoa, nhưng Giáo sư thêm vào Nhật liên tông của Nhật 
Bản. Phần cuối cùng dành cho chương Kết Luận. 


Về các dụng ngữ bằng tiếng Anh trong nguyên tác, thường là những dụng ngữ 
đang thời kỳ thăm dò của thế giới Tây phương để có một bộ danh từ chuyên môn 
khá đầy đủ cho các thuật ngữ Phật giáo. Chính vì các thuật ngữ được Giáo sư sử 
dụng đang thời thăm dò, nên chúng bộc lộ rất rõ quan điểm của Giáo sư trong đó. 
Điêm này gây một vài trở ngại cho công việc phiên dịch Việt ngữ. Nhưng tôi đã 
tùy tiện, hoặc dùng từ ngữ có săn trong Phật giáo Trung Hoa xưa nay, hoặc căn cứ 
trên nội dung từ ngữ của Anh văn mà Giáo sư sử dụng. 


Xét trên quan điểm thưởng ngoạn, tác phẩm có thể ít hứng thú, nhưng trên 
khía cạnh học thuật và khảo cứu, tác phẩm có giá trị vượt bực. Ở đây, không chỉ 
trình bày riêng biệt từng tông phái của đạo Phật; mà Giáo sư cho chúng ta thấy các 
thể tài tư tưởng triết học của đạo Phật đã được khai triển như thế nào trong các 
tông phái đó. Một tác phẩm như vậy bắt buộc chúng ta phải học, hay khảo cứu kỹ, 
chứ không thể đọc để thưởng ngoạn chung. Nêu năm vững những điều được sách 
trình bày, có thể nói chúng ta sẽ có căn cơ vững chãi để tiến vào những vấn đề 
khúc mặc trong toàn bộ tư tưởng triết học của Phật giáo. Chính ở chỗ đó, mà tác 
phẩm. được liệt vào sô những sách phải đọc trong chương trình Tiến sĩ Phật học 
của các Viện đại học thế giới. 


Mong răng một vài thay đổi của bản dịch Việt ngữ này không đánh lạc hướng 


nội dung của tác phẩm. Tắt cả chỉ trông vào sự thông cảm của độc giả. Vậy nơi đây 
dịch giả xin chân thành cảm tạ trước về sự thông cảm đó. 


TUỆ SỸ. 


Các tông phái của đạo Phát. 
Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1973, t. I-IX. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 169 


TỰA 
HUYÈN THOẠI DUY-MA-CẬT 


TUỆ SỸ 


C hùa tọa lạc sát quốc lộ Một. Những chuyến xe đò từ Nam ra Trung, mỗi khi 
ngang qua Chùa, thường vào khoảng xế trưa. Nắng xế vàng võ, cảnh Chùa tịch 
mịch. Có lẽ trong số hành khách không ít người có cảm giác như vừa đến một nơi 
thanh bình, mặc dù chỉ có thể là một thứ thanh bình giả trên một vùng đất chiến 
tranh. Đoạn đường vừa trải qua, ai cũng biết có quá nhiều nguy hiểm rình rập. 
Đoạn đường sắp tới, nếu ai còn phải đi tiếp xa hơn nữa, lại còn ân tàng nhiều nguy 
hiểm hơn. Thời chiến là vậy, đạn lửa không có mắt, không phân biệt a1 hiển, ai 
ngu, không phân biệt kẻ lành với người dữ. 


Cho đến ngày hòa bình, Chùa vẫn văng vẻ. Dù chiến tranh hay hòa bình, sự 
sống vẫn là những đợt sóng thăng trầm giữa đại dương mộng tưởng. Vẻ khiêm tốn, 
cô liêu, tĩnh mịch của nhà Chùa vẫn như là những cọng cỏ úa, chứng nhân cho trò 
đời dâu biển. 


Mỗi khi tình cờ trên những chuyến xe Trung Nam, hay Nam Trung, trong thời 
chiến hay thời bình, cảm giác của tôi từ ấn tượng mong manh của ngôi Chùa vẫn 
như vậy. Chợt cảm hứng tôi viết tặng Chùa hai câu đối, dù biết rằng nhà Chùa sẽ 
ngân ngại, không sẵn sàng khoác lên công đê cho khách thập phương thưởng thức: 

Vượt Trường Sơn nghìn dặm Bắc Nam 

nhìn năng đọng sân chùa, 

khách có biết mấy lần dâu biển? 

Ngắm sông bạc một màu chung thủy, 

lắng chuông ngân đầu cỏ, 


người không hay một thoảng Vô vì. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 170 


Đọc lại thơ của mình, tôi chợt nhớ bài thơ thất tuyệt của nhà thơ Đường Lý 
Thiệp: 


Chung nhật hôn hôn túy mộng gian, 
Hi văn xuân tận cưỡng đăng sơn. 
Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại; 
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhán. 


Cảm hứng của nhà thơ vốn chớm dậy từ đời sống thường nhật, giữa những 
bận rộn tất bật; sống ở đó mà cảm giác như chập chờn trong cơn mộng say. Đến 
khi hay răng mùa xuân đã hết, hay sắp hết, mới vội vã đi tìm một khoảng xanh nào 
đó của núi rừng, nghĩa là đi tìm một chút thanh nhàn, một chút buông xả cho tâm 
tư để bù đắp cho tháng ngày miệt mài vật lộn trên trường công danh, phú quý: 


Mùi phú quý nhữ làng xa mã; 

Bã vinh hoa lừa gã công khanh. 

Giác Nam kha khéo bắt bình 

Bừng con mắt dậy thấy mình tay không 


(Cung oán ngâm khúc) 


Nhân đi qua viện trúc, tình cờ gặp nhà sư; ông đứng lại trò chuyện. Trò 
chuyện cho đến một lúc, nhà thơ bất chợt cảm thấy mình đã có được một nửa ngày 
nhàn trong suốt cuộc đời chìm nồi lênh đênh. Có một cõi gọi là pzzơng ngoại như 
vậy, nơi mà những đạo sỹ, thiền gia, ân dật, sống tiêu dao quên ngày tháng, quên 
hết những bận rộn tranh đua giữa trường đời náo nhiệt. 


Khoảng một trăm năm sau, vào đời Tống, lại có một anh học trò, tên hiệu là 
Mạc Tử Sơn, mà con đường công danh nhiều khảm kha, nên thường tìm nơi núi 
rừng thanh vắng để quên đi nhọc nhăn thế sự. Một hôm, anh gặp một ngôi chùa 
nhỏ giữa rừng trúc xinh xinh. Cảnh trí thanh tĩnh, u nhã, dễ khiến khách trần phiền 
não đa đoan cảm thấy tâm tư thư thới. Khách cùng sư đàm đạo. Nhưng bất hạnh, 
khách đối diện với một ông Hòa thượng quê mùa, thô lỗ, tuy tỏ vẻ ưa thích đàm 
đạo văn chương. Chuyện trò một lúc càng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Bởi vị Hòa 
thượng sính văn thơ, nay may gặp khách làng văn, nên cứ khẩn khoản lưu khách. 
Không tiện từ chối đột ngột, thư sinh xoay chuyên ý nghĩ, bèn mượn bút mực nhà 
chùa, đề lên vách bốn câu thơ: 


(4 câu thơ chữ Hán) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 171 


Niêm luật, cú pháp, kế cả ý tưởng của bài thơ, đều là sao chép lại của Lý 
Thiệp; nhưng thứ tự câu đã bị xáo trộn, làm cho ý nghĩa bải thơ trở thành trào 
phúng. Nhà thơ, trong cuộc phù sinh, nay được nửa ngày nhàn. Chợt nghe mùa 
xuân đã hết, nhà thơ vội vàng lên núi. Ấy là do nhàn hạ mà đi thưởng xuân, tuy là 
xuân đã muộn, chứ không phải là do bận rộn mà khi hay mùa xuân đã muộn bèn 
vội vã đi tìm một chút nhàn. Nhân đi qua viện trúc, gặp nhà sư, cùng trò chuyện. 
Câu chuyện càng trở nên nhạt nhẽo, khiến cho một nửa ngày nhàn của thư sinh 
bỗng hóa ra một ngày đần độn như trong cơn mộng say. Lão Hòa thượng sính văn 
thơ tất nhiên vui mừng hớn hở, cảm tưởng mình đang gặp hạnh vận nên nhà chùa 
lưu được bút tích với một bài thơ tuyệt hay. Ông không nghĩ rằng chính mình đã 
khiến cho khách ban đầu đến chùa với tâm hồn thanh nhã, thư thái, nhưng sau một 
buổi nói chuyện với sư, tâm trí trở thành hôn ám. Trời, thiên nhiên, vẫn vậy, nhưng 
tính cách phù phiếm của con người làm cho thiên nhiên bị phơi ra giữa kịch đời 
sáo rỗng. 

Không Tử một hôn nói với các môn đệ: “Ta không muốn nói gì cả”. Tử Cống 
nghe thế, liền hỏi: “Nếu Thây không nói, chúng con biết truyền thuật cái gì?” 


Không Tử đáp: “Trời có nói gì đâu? Bốn mùa vẫn vận hành. Vạn vật vẫn sinh 
trưởng. Nào trời có nói gì đâu!”. 


Trời không nói gì. Thiên nhiên luôn luôn trầm lặng, tịch mặc. Thanh tĩnh, cô 
liêu, vẫn thường xuyên là nỗi kinh sợ cho nhiều người, nên người tìm cách chạy 
trốn, lánh mình và quên lăng trong khoảnh khắc gần kề bằng thái độ ngông cuồng 
“đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu: đưa tiễn một đoạn đường đời khổ nhọc duy chỉ 
bằng say và quên trong chén rượu; hay trong những thú vui tiêu khiển phù phiếm 
khác. Một số rất ít tìm thấy lẽ huyền VI của sự sông ngay giữa lòng thiên nhiên im 
lặng, tịch mặc vô ngôn. Trời đất không nói, ta cũng không nói, đói thì ăn, khát thì 
uống, mỏi thì nằm: 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiên. 


(Trần Nhân Tông. Cư frần lạc đạo phú) 


Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, 
Đói cứ ăn ấi, mệt ngủ liên. 


Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 172 


Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiên. 
(Lê Mạnh Thát đ/ch) 


Sống như thiên nhiên đang vận hành, hẻ nóng thì khoác áo mỏng, đông lạnh 
thì đấp chăn bông. 


Một thời, vào một đêm trăng sáng, ngày rằm tháng Ca-đề (Karttika, khoảng 
tháng 10-11 Dương lịch) vua A-xà-thế (Ajàtasatru) nước Ma-kiệt-đà (Magadha), 
một bạo chúa giết cha để soán ngôi, một con người không hè biết dao động trước 
hành vi giết cha, bỗng nhiên lại rung động trước vẻ đẹp huyền hoặc, huyền diệu, 
của ánh trăng rằm, khiến ông nghĩ đến tư duy triết học, nghĩ đến vi hành tìm một 
triết gia hay đạo sỹ để luận đạo. Được một cận thần khuyến khích, ông nghiêm 
chỉnh voi, ngựa với một đoàn quân ngự lâm hộ giá, rằm rộ kéo đến vườn xoài của 
y sỹ Kỳ-bà, nơi Phật đang trú ngụ cùng với đại chúng gồm 1250 Tỷ-kheo. Nhưng 
khi vừa nhác thấy vườn xoài, nhà vua trẻ một thời hung tợn này chợt thấy trong 
lòng run sợ, lông tóc dựng đứng. Ông sợ cái gì? Ông không sợ binh hùng tướng 
mạnh của địch, không hè chùn chân trước rừng gươm giáo; nhưng sợ hãi trước cô 
liêu, u tịch của khu vườn: “lFại sao giữa một SỐ đông có đến 1250 người, mà lại 
không có một tiếng động, một tiếng tăng hắng, hay một tiếng ho?” 


Như thế đấy, sự 1m lặng, tịch mặc vô ngôn, của thiên nhiên có thể làm run sợ 
những bạo chúa hay dũng tướng tràn đây khí phách anh hùng; nhưng cõi tịch mặc 
vô ngôn ây lăm khi lại là chô đáng buôn chán cho những tâm hôn bạc nhược, hẻn 
yêu. 


Cõi vô ngôn ây là gì, ở đâu? 


Đó là tiếng vọng trên âm vọng tuyệt đối cao vút rung lên từ vực sâu thăm 
thăm trong tận cùng đáy sâu của những tâm hồn thiết tha với sự sống, lẽ sống. Đó 
là sự im lặng sắm sét của Tu-bồ-đề thản nhiên ngồi khâu áo trong hang đá, trong 
không gian rực sáng và ngập tràn tiếng hát thiên thần. Đó là tiếng rồng sư tử của 
bậc Đại trí Văn-thù, khi phám phá cảnh giới tịch mặc vô ngôn trong căn nhà trồng 
của Duy-ma-cật. Tiếng vọng ấy không thể nghe được bằng tai, cũng không thể suy 
được bằng lý. Cho nên, Xá-lợi-phất khi mới bước vào căn nhà trồng thì hỏi chỗ 
ngồi, trước khi nghe luận đạo thì hỏi thức ăn. Người phàm dung thấy đó là chuyện 
cơm nước ngày thường, mà cũng là mối ưu tư khốn đồn của một kiếp người, khiến 
cho từng thế hệ tiếp nỗi của nhân sinh đồ từng giọt mồ hôi trên từng ngọn cỏ, thấm 
từng giọt máu trong từng hạt bụi, ngước lên thì nhìn văn vẻ của vòm trời, học cho 
biết đạo vật lý của vũ trụ, cúi xuống thì quan sát hình thế nhấp nhô của đất, săn 
lùng tài nguyên để tích lũy sở hữu với ước mong nâng cao vị trí của mình trong 
trời đất. Nhưng, trời có nói gì đâu? 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 173 


Sao vậy? 


Thưa, thánh trí vốn vô tri, mà muôn vàn phẩm loại đêu được sáng tỏ. Pháp 
thân vốn vô tượng, nhưng lại ứng hiện theo từng hình tượng đặc thù. Vấn điệu chí 
cao thì vẫn không lời, mà thư tịch huyền vi khắp nơi quảng bá. Thiện quyển bí ẩn 
thì không toan tính, mà động tĩnh thảy tương ưng sự thể. Do vậy mà có thể cứu vớt 
tổng thể quần sinh, phơi bày vật để hoàn thành trách vụ. Lợi, được thấy khắp thiên 
hạ, với ta thì vô vi; kẻ mê hoặc trông thấy mà cảm được ánh chiêu. Nhân đó gọi là 
Trí. Quán, ứng theo hình, thì gọi là Thân; liếc nhìn thư tịch huyễn vi, bèn bảo đó là 
Ngôn. Thấy sự biến động mà bảo đó là Quyên. Thế thì, chỗ chí cực của Đạo, há có 
thể bằng Hình, Ngôn, Quyên, Trí, mà nói lên được cảnh vực thân diệu của nó sao? 


(Tăng Duệ, 7a kinh Duy-ma-cát) 


Lẽ thường, mỗi người tự có một hay những ấn tình sâu kín không thể bày tỏ 
thành lời: 


Nợ tình chưa trả cho ai, 
Khôi tình mang xuống truyền đài chưa tan 


(Nguyễn Du, Kiểu) 


Khuất Nguyên, mà lời thơ của ông được Lý Bạch ca ngợi là cao vời và rực 
sáng như mặt trời, mặt trăng; thất chí vì không được vua tin dùng, vì bọn gian nịnh 
sàm tấu, vu họa, ôm mối u hận cô trung mà bàng hoàng trong chỗn đầm lầy, ngâm 
hát bên sông suối, nhan sắc tiều tụy, hình dung khô héo. Đời vẫn đục nên không ai 
hiểu được tâm lòng trong sáng của ông. Ông nói: mọi người đều đục, chỉ một mình 
ông là trong. Mọi người đều say, chỉ một mình ông là tỉnh. Vì vậy, ông bị đời hất 
hủi. Lão ngư phủ nhận ra ông là ai, bèn khuyên: “Thánh nhân không ngưng trệ nơi 
vật, mà có thê dời đổi theo đời. Người đời đều đục, sao không quậy thêm bùn, làm 
cho nồi sóng? Mọi người đều say, sao không ăn luôn cả bã hẻm, nốc luôn cả rượu 
nhạt? Cần gì phải nghĩ cho sâu, cư xử cho cao?” Ông đáp: “... Tôi thà gieo mình 
trong dòng sông Tương, chôn thây trong bụng cá, chứ đâu có thể đem cái thân 
trắng sạch làu làu này mà để nhuốm bần bụi đời” Rồi sau đó, ông gieo mình 
xuống sông Mịch la. Mấy nghìn năm sau, người ta vẫn còn nghe đồng vọng tiếng 
hát của lão ngư phủ trên sông: 


Đồng nước Thương lang mà trong chữ, 
Ta rửa dải mũ 


Dòng nước Thương lang mà đục chữ, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 174 


Ta rửa bàn chân. 


Đó là chân lý mập mờ trong cõi tịch mặc vô ngôn. Đời vẫn có từ nghìn xưa, 
những điều không thể nói, mà mang đây bi kịch. Bi kịch được trình diễn thành màn 
kịch câm trên sân khấu huyền thoại. Đời vẫn đục, không ai hiểu được mình, thì cất 
cánh lên trời cao, không quay đầu nhìn lại. Cởi con thanh cù (rồng có sừng), cùng 
dạo chơi trong vườn Dao với vua Thuấn. Buổi sáng, phát xuất từ đỉnh Cửu nghỉ 
sơn, chiều đã đến Huyện phố trên đỉnh Côn luân, dạo chơi với thần tiên bên cổng 
trời Linh tỏa mà quên cả trời chiều; ra lệnh cho Hy Hòa, thần Mặt trời, ruỗi xe 
chậm lại. Dưới sông, ông xuôi dòng Cửu hà với Hà bá. Trên sườn núi, thấp thoáng 
bóng Thần nữ Sơn quỳ. 


Trong truyền thống đạo Nho của Không Tử, không nói đến chuyện (yêu) quái, 
(bạo) lực, (quý) thân; nhưng ở đây lại nói đên chuyện ly kỳ, quái dị; những chuyện 
ây chuyên tải cái gì? 


Vì người trong nước không ai hiểu được tâm sự của ông, tại sao phải hoài 
vọng về cô đô? Và ông nghĩ đến việc đi tìm theo dấu Bích Hàm. Trung thân, không 
can gián nổi những hành vi bạo ngược của quân vương, nên tự dầm mình theo 
dòng nước. Thế thì, huyền thoại ở đây không thuần túy là những câu chuyện các 
thần, mà đó là ngôn ngữ ẩn dụ để nói lên những điều không thê nói. 


Những hình ảnh được vận dụng như là ẩn dụ ở đó không đơn giản là những hư 
cầu tùy theo trí tưởng tượng của nhà thơ. Chúng thật sự bắt nguôn từ huyền thoại, 
hay thần thoại, chứa đựng những ý tưởng, những tư duy, xúc cảm, tín ngưỡng tồn 
tại trong một hệ thống văn hóa. 


Huyền thoại, mà người Hoa và người Nhật gọi là Thần thoại, là chuyện kế về 
các Thân linh. Chuyện tạo dựng trời đất, chuyện quan hệ giữa các Thần với nhau, 
giữa Thân và người; những chuyện tình yêu, thù hận, ganh tỊ, hung dữ, và nhiều 
khác, tốt cũng như xấu, có nơi loài người, cũng có nơi các Thân linh. 


Một ít điển hình. 


Trong thần thoại Hy Lạp, người ta kể, Cronus con trai của thần Uranus (Trời) 
và bà Gaia (Đất), là vị Thần nhân cách hóa của Thời gian, và cũng là thời vụ. Ông 
được cha mẹ cho lưỡi hái, để rồi ông thiễn cha là Uranus, mà những dòng máu 
chảy tuôn ra thành các tạo vật Không lồ, người Gigantes, được nói là tổ tiên của 
người không lồ Goliath trong Cựu Ước. Sau đó, Cronus lấy em gái mình là Rhea 
làm vợ, rồi cai trị những người Titans. Ông nuốt tươi các con mới sinh của mình, 
đề phòng có thể có đứa sẽ lật đồ ông. Qua ý nghĩa thần thoại, người ta có thể tìm 
lại ấn tích tư duy, quan niệm của người cô Hy Lạp về thời gian, thời vụ, sự sinh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NHƯ ĐIỀN * * 175 


trưởng và hủy diệt của các tạo vật. tất nhiên, người Hy Lạp cô thời bấy giờ, trong 
một giới hạn ý nghĩa nào đó, tin tưởng những điều được kê lại là Sự thật. Các nhà 
cô sử học, băng phương thức phân tích thần thoại học, có thể lần ra dấu vết của 
một thời lịch sử cô. 


Mỗi dân tộc thường có chuyện kể về các Thân, kế về nguồn gốc của bộ tộc 
hay huyết thông của mình, mà cũng là nguồn gốc của cả thế giới. Nét chung là các 
Thần này có năng lực siêu nhiên, quyền năng siêu việt sức mạnh không thể nào 
tưởng tượng, làm những điều mà loài người không thể làm được. Dù các Thần có 
năng lực hay quyên lực siêu việt hay tuyệt đối được hiểu theo bất cứ nghĩa nào, thì 
tất cả những điều ấy cũng chỉ giới hạn trong những sự việc mà trí tưởng tượng của 
con người có thể nghĩ ra được. 


Những câu chuyện như thế thường bắt nguồn từ ký ức tăm tối về một thời kỳ 
quá khứ mà khả năng tư duy không cụ thể hóa thành ngôn ngữ thường nhật được. 
Núi Tu-di trong kho truyện truyền kỳ Phật giáo có thể là ký ức từ một nền văn 
minh xa xưa đã mất đó là văn minh Sumer trên vùng Lưỡng hà (Mesopotamia), 
phía nam Irak ngày nay, trước Tây lịch khoảng bốn nghìn năm. Thiên Đề Thích 
(Sakro devana Inra) xuất hiện trong ký ức Thần thoại có thể là hình ảnh biểu trưng 
của các vua của người Sumeria cai trị vùng đất cần nhiều công tác thủy lợi. Cho 
nên Kinh điển thường đề cập đến tiền thân của Thiên Đế Thích là người đã từng 
thực hiện nhiều công trình xây dựng cầu đò; do công đức này mà được sinh làm 
Thiên Đề Thích. 


Truyền kỳ kể rằng trên cõi trời Tam thập tam (Tavatimsa) có nhiều công viên, 
trong đó nổi tiếng là vườn Nanda, mà trong nhiều bản dịch Hán gọi là vườn Nan- 
đà, hay vườn Hoan hỷ. Danh từ này khiến liên hệ đến từ Eden trong Thánh kinh 
Do Thái, hiểu theo tiếng Hebrew. 


Kinh điển cũng thường đề cập đến một vùng đất phương Bắc nào đó, gọi là 
Bắc Câu-lô châu. Đời sống dân chúng được mô tả trong đó khiến liên hệ tới những 
dân di mục thời tiền sử. Có lẽ là ký ức huyền thoại của tổ tiên người Aryan sau khi 
từ bỏ khu vực Lưỡng hà, hay sau khi nên văn minh Sumer Sụp đồ, họ tiễn dần về 
phía nam, rồi vượt qua dãy Thông lĩnh (Pamir) để định cư trên lưu vực Ngũ hà. 


Những chuyện. truyền kỳ hay huyền thoại được kể khá nhiều trong kinh điển 
Phật giáo cũng khiến người ta liên hệ đến các truyện. Thần thoại Hy Lạp. Những 
trận chiến giữa Thiên Đề Thích với thủ lãnh A-tu-la để dành lãnh địa trên đỉnh Tu- 
đi, trong một phạm vi nào đó, cũng mang nhiều nét tương đồng với cuộc tranh 
giành quyền lực cai trị Titan giữa Uranis và Cronus. Điểm tương đồng nổi bật nhất 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 176 


là giữa Thiên để Sakra ngự trị trên đỉnh Tu-di và Zeus, chúa tế các thiên thần ngự 
trị trên đỉnh Olimpia. 


Huyền thoại hay Thần thoại như vậy là những truyện ký - không hắn là truyền 
ký - được kế bằng ngôn ngữ mà đối với nhiều người thật là huyền hoặc, hoang 
đường. Nhưng với các nhà Thần thoại học, chúng một phần, hay đại bộ phận, là 
những ký ức lịch sử bị bao trùm trong lớp bụi mù hay sương khói của thời gian. 
Trong nhiều trường hợp, chính ký ức thần thoại hay huyền thoại ấy phản chiếu 
trung thực hơn những cái mà ngày nay ta thường nghĩ là Sự thật lịch sử; phản 
chiếu quan niệm, đồng thời cũng là hiện thực, về huyết thống, về chủng tộc, về 
những ràng buộc gia đình, bố mẹ, và con cái, anh chị em, vê mặt xã hội cũng như 
vê mặt di truyền. Trong kho truyện cô Việt Nam, ta có truyện trăm trứng, truyện 
Âu Cơ và Lạc Long Quân, mà vua Tự Đức bút phê trong Khâm định Việt sử là 
hoang đường, không thể tin. Tuy nhiên, khó có thê tìm thấy. câu truyện kề nào phản 
ánh trung thực hơn quan niệm của tổ tiên người Việt về mối quan hệ huyết thống, 
chủng tộc của các cư dân trong cùng một không gian địa lý. 


Phải chăng, những điều nói trên đây là ý tưởng dẫn đạo để chúng ta gọi những 
điều kế về Duy-ma-cật là “Huyền thoại Duy-ma-cật”, những tường thuật về ngôn 
ngữ và hành vi đại bộ phận mang dấu ấn siêu nhiên. Kinh có tên D2wy-ma-cật sở 
thuyết, những điều được thuyết bởi Duy-ma-cật, cũng còn có tên Bát ứ nghị giải 
fhoái, vì ngôn ngữ và hành vi của Duy-ma-cật được ghi chép trong đó là những 
điều không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ luận lý, cũng không thê tư duy, nhận thức, 
băng tập quán tư duy của người thường. Từ một con người mà đời sông thường 
nhật không có gì khác với mọi người đương thời hay trong tất cả thời đại, cũng 
chịu chi phối bởi quy luật biến thiên, sinh thành và huỷ diệt của thiên nhiên, tạo vật 
như tất cả mọi sinh vật trên đời; nhưng, từ con người ấy lại xuất phát những hành 
vi không thể phán đoán trên căn bản hiện thực. Trong một khoảng không gian chật 
hẹp, dọc ngang chỉ chừng mười bộ, lại có thể dung chứa ba nghìn khách, đến tham 
quan từ khắp mười phương thế giới. Làm sao ta có thể chứng minh và xác định 
một cách hiện thực răng có vô sô thế giới trong đó có vô sô sinh vật tồn tại ngoài 
không gian vũ trụ? Hình ảnh này có thê là thực tế, mà cũng có thê chỉ là ân dụ. Dù 
hiện thực hay ẩn dụ, với những ai mà tâm trí và hình hài không còn bị buộc chặt 
vào tập quán thường nhật của đời lạnh, của áo cơm; bị khuất phục với những định 
chế xã hội, quan hệ nhân sinh; bị khống chế bởi quy luật tồn tại; không bị hạn chế 
bởi không gian và thời gian hữu hạn; với những người ấy, đi, đứng, nằm, ngồi, đều 
là thể hiện của giải thoát bất tư nghị, phát khởi từ thần thông du hý tam muội. Đời 
sống, và tồn tại, trong từng sát na và trong từng nguyên tử nhỏ bé, thường trực là 
cảnh giới huyền vi, bất tư nghị, mà với tâm tư hữu hạn, bị ràng buộc lần quân trong 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 177 


nói năng và suy nghĩ theo ước lệ của luận lý, của lý tính, thì đấy tất nhiên là những 
sự huyền hoặc, những thân thoại hoang đường. 


Khi một nhà thơ nghe tấu nhạc, nghe chuỗi âm thanh đuổi nhau qua những 
ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, ông chợt cảm giác cả một không gian đang rạn 
vỡ. Cả một vòm mái bằng thủy tinh cợt vỡ vụn rơi xuống, tạo thành chùm âm 
thanh rạn vỡ. Hình ảnh ấy hình như vẫn chưa phản ánh trung thực âm thanh mà 
ông nghe được từ một giai điệu gần như tuyệt đối không lời, vì không thể có lời gì 
đủ để diễn tả. Nhà thơ cảm giác như mình đang nghe tiếng ngọc rạn vỡ, tiếng 
phượng hoảng kêu (hay hót) trên đỉnh Côn luân cao ngất; âm thanh tròn như những 
giọt sương rơi trên cánh hoa phù dung mong manh, như âm thanh từ tiếng cười nụ 
của đóa lan thơm ngát. Âm hưởng lạnh buốt như hơi lạnh đang tan loãng trong ánh 
sáng trước mười hai cổng thành. Hai mươi ba sợi tơ đàn không hầu làm rung động 
cả đức Tử hoàng, đức Thượng đề ngự trên khung trời tím cao tột cùng và bao la vô 
tận. Rồi ông cảm thấy, trong khoảng không gian bao la kia, trong suốt như một 
vòm thủy tinh xanh biếc, vô hạn, vô cùng tận, mà thần thoại về tạo thiên lập địa nói 
rằng có nhiều chỗ nguyên thủy bị thủng nay đã được bà Nữ Oa luyện đá ngũ sắc để 
vá lại; trong khoảng không gian mà bà Nữ Oa luyện đá vá Trời ấy, đá vỡ, trời kinh, 
đọng mưa thu: 


Côn sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu; 

Phù dung khắp lộ, hương lan tiểu; 

Thập nhị môn tiên dung lãnh quang. 

Nhị thập tam ty động Tứ Hoàng. 

Nữ Oa luyện thạch bố thiên xứ, 

Thạch phá thiên kinh, đầu thu vũ. 

(Lý Hạ, Lý Bằng không hầu dẫn) 

Đó rõ ràng là một thứ ngôn ngữ huyền thoại. Song le, không còn có ngôn ngữ 


nào sinh động hơn đủ đề diễn tả những rung động từ thâm sâu của tâm tư nhà thơ 
đang nghe tâu nhạc. 


Vị Bồ tát ấy, sống giữa mọi người, cũng gánh chịu thân phận như mọi sinh 
vật; cũng lăn lóc trong trường đời để phấn đấu cho sự sống và lẽ sống, trên sân 
khấu. kịch đời nhộn nhịp, người ta có thể bắt gặp ông trong chốn quan trường nơi 
mà tầng lớp, thống trị thường trực đấu tranh quyên lực với nhau bằng bạo lực và 
băng gian dối; gặp ông trong các giảng đường, học đường nơi mà các thế hệ trao 
truyền cho nhau và đón nhận kiến thức tích lũy, có cái thiện mà cũng có nhiều cái 
bất thiện; người ta cũng gặp ông trong chỗ hang cùng ngõ hẻm, trong chỗ bùn sình, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 178 


lầy lội, dưới đáy của xã hội, nơi mà nhiều lớp người đang sông vật vờ trong cảnh 
tối tăm, cùng khốn. Ông đến những chỗ đó, bằng phép lạ nào đó, mà những bạo 
chúa trở thành hiền minh, những kẻ khốn cùng trở thành gia chủ hạnh phúc. Đấy là 
những sự nghiệp được thực hiện bằng thần thông du hý tam muội, mà trong con 
mắt phàm phu thì chăng có gì là vĩ đại. Nhưng trong cách nhìn của các bậc trí, đó 
là thần thông diệu dụngcòn ly kỳ hơn cả việc nhét nguyên hòn núi Tu-di vào một 
lỗ rốn; ôm cả một thế giới Ngân hà chu du khắp vũ trụ. 


Vậy thì, Huyền thoại Duy-ma-cật không phải là truyện thần kỳ sáng thế, 
không phải là ký ức mập mờ mộng tưởng về quá khứ nhân loại, hay là sự thăng 
hoa từ những ức chế trong đời thường. Huyền thoại Duy-ma-cật là chuyện thường 
ngày của mọi sinh linh và tự biết đang đổi thay trong từng khoảnh khắc, nhìn thấy 
vô biên trong hạt cát: 

Hamsadiccapathe yanfi, 

akase yanfi iddhiya; 

miyanti dhữa lokamha, 

yefva maram savahinim 

(Dhp. 175) 


Thiên nga bay theo đường mặt trời, 
Người có thần thông bay trong hư không; 
Bậc trí dẫn ra khỏi thế gian, 


Sau khi chiến thăng ma quân. 


TUỆ SỸ 
Quảng Hương Già-lam, 
Phật lịch 2550 


Tuệ Sỹ. Huyền thoại Duy-Ma-Cật 
Nxb Phương Đông, tháng 10/2007, dày 317 trang. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 179 


TỰA 
TÔ ĐÔNG PHA 
NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIÊN MỘNG 


TUỆ SỸ 


Kinh Thi và Kinh Dịch như đôi cánh của con chim nhạn mang chở định 
mệnh của lịch sử Trung Hoa bay lượn suốt mây mươi thế kỷ trên vòm trời Viễn 
Đông. Dịch trải rộng con đường cho những bước đi lịch nghiệm trong cuộc tồn 
sinh. Thi là tâm nguyện khẩn thiết và trung thực từ giữa chỗ sâu thắm của tình 
người và lòng người, được mang ra để lịch nghiệm cuộc Lữ mà Dịch đã phơi bày 
ra đó. Âm hưởng của Thi là tiếng vang của nhịp bước trong cuộc Lữ. 


Nhưng thảm họa lịch sử, vì những tham vọng cuồng đại si ngốc của con 
người, cảng lúc càng đồ dồn lên cuộc Lữ. Thi đã đổi cách điệu trở thành những âm 
vang thống thiết của Ly Tao kinh. Cuộc Lữ trở thành cuộc đây ải; Thi cũng trở 
thành ân tình hoài vọng Quê Hương; hoài vọng những phương trời viễn mộng của 
Quê Hương. Một lúc nào đó, Cuộc Lữ bị vây phủ trong trận dồ mù mịt của tư 
tưởng. Thị là chứng tích sa đọa của một thời. Buổi thịnh triều rằm rộ nhà Đường, 
Thi như một con thuyền biểu diễn tất cả tài hoa của nó trên ba đào lịch sử, giữa 
một đại dương rập rình hiểm họa. Nó vẫn đủ khả năng đưa người vào lục địa, hay 
lướt sóng đi vê vô tận khơi vơi hoằng viễn. Nhưng cũng có thể âm thầm xô ngã vô 
số người say sóng. Lý Bạch là một trong những tay lái cự phách, và có thể là nhất. 
Lãng đăng với tài hoa, vừa lãng mạn vừa kiêu hùng, nên quyên rũ và tạo ra một 
trường say sóng. Say trong một buổi tiệc, lượm lặt những vật phế khí của trời đất, 
để thống â âm cuông ngôn. Gậy lục ngọc của Lý Bạch được mượn để gõ lên đầu lịch 
SỬ, đây lịch sử đi vào mê cung bát trận đồ. Chỗ hay không bù lại chỗ đở; cái được 
không thắm vào đâu với cái mất. Thi ca khai diễn một trường hưởng thụ cho những 
tay đầu cơ lịch sử có hạng. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIẾN * * 180 


Cái đó chỉ là dự tưởng về những chuyện có thể có cho Thơ mà thôi, nên khỏi 
phải nói dài dòng. 


Thơ vẫn là một cuộc lịch nghiệm Riêng và Chung, của Thời đại và Lịch sử. 

Từ cuộc Riêng, Thơ nương theo đôi cánh Thị và Dịch đê đi vê nơi Hoăng viên, dân 

Lịch sử Uyên nguyên tụ hội với Thời đại. Hình như những sự này tôi nghe được từ 

thơ của Đông Pha, có nghe lộn hay không, thì không biệt. Nhưng cứ xin lây chỗ 
nghe được đó ra đê bô trí cho quyên sách này. 

Tuệ Sỹ. 

Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng. 

NXB Văn hóa Sài Gòn, quý 1/2008, tr. 11-12. 


VÀI CÂU THƠ CỦA ĐẠI SƯ TUỆ SỸ TRONG CUỒÔN 7Ô ĐÔNG PHA... 


* Trời viên mộng đọa đày đi mắây thưở 


Mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa mù khơi 


* Vạn thanh sắc đồ mù khơi về đổi diện 
Cuộc ân tình lơi lả vội chia phôi 
Trăng năm xuống ruôi dài hai bên hẹn 


Một dòng sông vốn vã động chán trời 


* Đả mòn phơi nẻo tà dương 
Năm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi... ? 
* Sáu cô quạnh tung trời lên Băc đâu 


Dải Ngán hà tan tác bụi thu bay 


* Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn 


Ai đem quản trọ mà ngăn nẻo Về. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 181 


thơ 


TUỆ SỸ 


Khung "Trời Cũ 


Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang 
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ 

'Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn 


Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở 
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan 
Cười với nắng một ngày sao chóng thế 
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng 
Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ 

Bụi đường dài gót mỏi đi quanh 

Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ 

Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 182 


TỰA 
TOÀN TẬP TRẢN NHÂN TÔNG 


Lê Mạnh Thát. Toàn tập Trần Nhân Tông 
Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tháng I1 năm 2000 
Khô 14,5 x 20 cm, 590 trang 
LÊ MẠNH THÁT 


Vua Trần Nhân Tông là một vị anh hùng dân tộc, có những đóng góp to lớn, 
nhiều mặt cho đất nước, cho lịch sử. Vua đã trực tiếp lãnh đạo quân và dân nước 
ta, tập hợp được những nhà quân sự tài giỏi, huy động được tiềm lực của toàn dân, 
đánh thắng đội quân hung hãn, thiện chiến nhất thời bấy giờ, làm nên những chiến 
công oanh liệt Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đăng, Tây Kết lẫy lừng, đưa dân 
tộc ta lên đỉnh cao của thời đại. Không những thế, vua đã mở rộng biên cương của 
tô quốc, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp Nam tiến hoành tráng của dân tộc, 
mà con cháu hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ và biết ơn. 


Thêm vào đó, nền văn hóa Việt Nam thời đại vua Trần Nhân Tông đã xuất 
hiện hai sự kiện có ý nghĩa hết sức trọng đại. Thứ nhất là việc dùng tiếng Việt như 
một ngôn ngữ hành chánh chính thức của triều đình cùng với tiếng Hán. Đây là lần 
đầu tiên việc sử dụng tiếng Việt đã được ghi lại bằng minh văn. Các triều đại trước 
chắc chắn đã ít nhiều dùng tiếng Việt, nhưng cho đến nay ta không có bất cứ một 
xác minh nào. Chính dưới thời vua Nhân Tông, mà một sự kiện như thế đã chính 
thức được chép lại. Phải nói rằng, tiếng Việt sử dụng chính thức này đã tạo điều 
kiện cho sự ra đời một loạt các tác phẩm văn học tiếng Việt từ Tiểu Ân quốc ngữ 
thi tập của Chu Văn An, cho đến bản dịch Kinh Thi của Hồ Quí Ly, cùng các bài 
thơ của Nguyễn Biểu, Trần Trùng Quang, nhà sư chùa An Quốc. Đặc biệt là Quốc 
Âm thi tập của Nguyễn Trãi và bản dịch kinh Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 183 


và Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng tiếng Việt xưa nhất hiện còn, có thể là của 
thiên sư Viên Thái. 


Sự kiện thứ hai là việc vua Trần Nhân Tông đã thành lập dòng thiền Trúc Lâm 
Yên Tử thuần túy Việt Nam với chủ trương Cư trần lạc đạo. Triều vua Trần Nhân 
Tông có những biến động chính trị, quân sự to lớn qua việc hai lần đánh thắng 
quân xâm lược Nguyên Mông và việc sát nhập hai châu Ô, Lý vào bản đồ Đại Việt, 
cùng những biến động học thuật với việc sử dụng tiếng Việt như một ngôn ngữ 
chính thức cùng với tiếng Hán, thì tất nhiên phải có những biến động về tư tưởng. 
Giữa những biến động này chứng tỏ có quan hệ biện chứng. Không thể có biến 
động này xảy ra mà không kéo theo một biến động khác xuất hiện. 


Chính từ những biến động đó, mà dòng thiền Trúc Lâm ra đời, không những 
làm nên tảng cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam mây trắm năm tiếp theo, mà còn 
tạo tiền đề cho sự nghiệp Nam tiến của dân tộc trong mấy trăm năm ấy. Không 
phải ngẫu nhiên vị sáng tổ của phái Thảo Đường là vua Lý Thánh Tông mở đầu 
cho sự nghiệp Nam tiến vào năm 1069. Rồi vua Trần Nhân Tông đặt nền móng cho 
sự nghiệp đó với việc thành lập hai châu Thuận và Hóa. Và gần đúng 400 năm sau, 
Bồ tát giới Hưng Long Nguyễn Phúc Chu đã chính thức sai tướng Nguyễn Hữu 
Cảnh đi thiết lập thành phố Sài Gòn và gầy dựng Nam bộ thành một bộ phận 
không thể phân ly của tổ quốc Việt Nam. Phải có một lý luận đằng sau những 
người con ưu tú này của dân tộc. Vì Cư trần lạc đạo phú của vua Trần Nhân Tông 
được bảo tồn qua các truyền bản lưu giữ trong các tự viện của dòng thiền Trúc 
Lâm, lần đầu tiên ta có một văn bản để nghiên cứu cơ sở lý luận vừa nói. 


Sự nghiệp văn trị và võ công của vua Trần Nhân Tông vĩ đại như thế. Trải qua 
700 năm lịch sử, sự nghiệp này đã được nhiều lần đánh giá và ca ngợi, từ những 
người đồng thời như Trương Hán Siêu, Trần Minh Tông, Phạm Sư Mạnh cho đến 
những người về sau như Nguyễn Trãi, Ngô Sỹ Liên, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhiệm 
v.v... Và sự nghiệp văn học và tác phẩm của vua Trần Nhân Tông cũng đã từng 
bước được sưu tập như Việt âm thi tập, Toàn Việt thi lục, Tam tổ thực lục... 
Nhưng cho đến nay trong công tác sưu tập này vẫn còn có nhiều thiếu sót. Chẳng 
hạn toàn bộ các văn thư ngoại giao do vua Trần Nhân Tông viết cho vua quan nhà 
Nguyễn vẫn chưa được thu thập và công bố đầy đủ, tối thiểu là trong giới hạn của 
những nguồn tư liệu hiện tại bảo lưu và cho phép. 


Chúng tôi, do thế, đề nghị giới thiệu lại sự nghiệp võ công và văn trị cùng 
những tác phẩm văn học, mà vua Trần Nhân Tông đã đề lại cho chúng ta đến ngày 
hôm nay. Toàn tập Trần Nhân Tông ra đời là một thể hiện nỗ lực ấy. Toàn tập 
này được chia làm hai phần. Phần đầu giới thiệu tổng quất sự nghiệp võ công và 
văn trị qua 9 chương nghiên cứu từng vấn đè, từ tuổi trẻ cho đến vai trò nhà vua 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 184 


trong hai cuộc chiến tranh 1285 và 1288, cũng như trong việc mở mang bờ cõi, sử 
dụng tiếng Việt và thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phần hai công bố các 
tác phẩm văn học từ thơ phú, văn xuôi, bải giảng, ngữ lục cho đến các văn thư 
ngoại giao, nhằm cung cấp tư liệu cho những ai quan tâm nghiên cứu nhiều mặt về 
lịch sử Việt Nam nói chung và bản thân vua Trần Nhân Tông nói riêng. 


Cuối cùng, để cung cấp tài liệu tham khảo và kiểm soát, chúng tôi cho ïn lại 
toàn bộ các văn bản chữ Hán và Quốc âm, mà chúng tôi sử dụng để phiên âm hay 
dịch nghĩa. Trong trường hợp có nhiều bản khác nhau, chúng tôi chọn những bản 
xưa nhất hiện có làm bản đáy và cho 1n, còn các bản khác thì được dùng làm khảo 
dỊ. 


Toàn tập này về cơ bản hoàn thành năm 1977, nhưng đến nay mới được công 
bồ trọn vẹn. Tuy vậy, chỉ có một điều đáng tiếc là trong số các tác phẩm của vua 
Trần Nhân Tông do chúng tôi sưu tầm được trong những năm 1974-1975 và trước 
đó, thì trong lần công bố này thiếu mất bản dịch chú Lăng Nghiêm do Bồ đề Thất 
Ly (Bodhisri) truyền đạt, Bảo Sát bút thọ và vua Trần Nhân Tông nhuận sắc. Đây 
có thể nói là một trong những bản dịch cuối cùng từ tiếng Phạn ra tiếng Hán tại 
nước ta và của Viễn Đông và có sự tham gia của nhà vua. 


Bản chúng tôi tìm thấy tại chùa Từ Quang tỉnh Phú Yên là một bản ¡in thời 
Cảnh Hưng không còn nguyên vẹn lắm. Những trang đầu có lời tựa đã bị mất, chỉ 
còn tờ cuối. Còn năm đệ chú Lăng Nghiêm thì bốn đệ đầu còn nguyên, đệ cuối 
cùng bị rách và chỉ còn đoạn phiến, về phần Thập chú cũng bị mắt. Sau mỗi cụm từ 
Phạn in cỡ chữ lớn có hai hàng chữ Hán dịch nghĩa ¡n cỡ chữ nhỏ. Rất tiếc bản này 
đã bị thất lạc trong năm 1984. Chúng tôi hy vọng những ai đang giữ bản in ấy, vì 
lợi ích chung của nên học thuật nước nhà, xin công bó, để làm tư liệu nghiên cứu 
cho việc tìm hiểu không những chính các đóng góp của vua Trần Nhân Tông đối 
với dân tộc và Phật giáo, mà còn lịch sử văn hóa và tư tưởng Việt Nam nói chung. 


Vạn Hạnh 

Tiết trùng dương năm Kỹ Mão 

LÊ MẠNH THÁT 

Lê Mạnh Thát. Toàn tập Trần Nhân Tông 
Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, tr. 7-11 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 185 


LỜI GIỚI THIỆU 
THIÊU CHỬU NGUYÊN HỮU KHA (1902-1954) 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
NXB Tôn Giáo, quý II năm 2008 


GS TS LÊ MẠNH THÁT 


Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ 20 xuất hiện nhiều vị danh nhân Phật ' giáo kế 
cả. xuất gia cũng như tại gia. Các vị danh nhân đó, đù tăng hay tục, tuy mỗi người 
mỗi vẻ, một nhân cách khác nhau nhưng có một mẫu sô chung là tận tâm trong sự 
nghiệp Chấn hưng Phật giáo, xả thân quên mình vì hạnh phúc của đồng bảo, dân 
tộc. Cư sĩ Thiều Chửu là một trong những bậc danh nhân đó. 


Tên tuổi của cụ đã trở thành bất hủ với bộ Tự điển Hán Việt Thiều Chửu. 
Những người Việt học Hán văn không thê không cúi đầu tri ân công trình văn hóa 
bắt hủ mà Cụ đã đề lại cho đời. Ngoài bộ Tự điển Hán Việt Thiêu Chửu, Cụ còn để 
lại rất nhiều tác phẩm cũng như dịch phẩm cùng nhiều bài tiểu luận nhưng Tất tiếc, 
từ trước đến giờ chúng ta biết rất ít về các công trình văn hóa ấy, lại càng không 
biết về cuộc đời, về hạnh nguyện lợi tha của Cụ vì sau cái chết mà chính Cụ gọi là 
Thiên cổ kỳ oan (nỗi oan kỳ lạ muôn đời) ấy, không ai dám nhắc đến tên tuôi của 
Cụ, các công trình văn hóa của Cụ không được phổ biến. Phải đợi đến năm 2002, 
khi các cháu trong dòng họ Nguyễn Đông Tác cùng những người học trò năm xưa 
của Cụ kết hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Xưa & Nay, 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tạp chí Tia Sáng Bộ Khoa học - Công nghệ - 
Môi trường tổ chức Lễ tưởng niệm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cụ tại Văn 
Miếu Quốc tử giám, chúng ta mới biết được các công trình văn hóa của Cụ, biết rõ 
cuộc đời đây thăng trầm, đẳng cay của Cụ mà Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao 
động Đặng Vũ Khiêu gọi là “Nửa kiếp trầm luân”. 


Qua các bài tham luận đọc tại Hội thảo, chúng ta biết được Cụ là nhà trí thức 
biết nhiều ngôn ngữ, để lại cho đời nhiều tác phẩm cũng như dịch phẩm nhưng lại 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 186 


không một ngày cấp sách đến trường. Đó là điều kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn nữa, khác 
với những nhà trí thức xưa nay thường thâu mình trong tháp ngà văn học, quên đi 
Cuộc sông thực tại, Cụ dẫn thân vào đời, làm tất cả các công tác từ thiện để cứu dân 
độ thế với tắm lòng thật trong sáng trên tinh thần “Cư Nho mộ Thích”. Cụ đến với 
Đạo vì giáo lý vi diệu nhiệm mầu của Đạo pháp nhưng Cụ quyết tâm đạp đồ tất cả 
những tệ nạn hại dân hại nước tồn tại trong Đạo. Cụ đến với phong trào Chắn hưng 
Phật giáo là thế. Đọc lời Tự bạch của Cụ chúng ta không thể cầm được nước mắt. 
Một con người phải chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ, thiếu thốn như thế 
mà luôn luôn suy nghĩ và hành động quên mình vì hạnh phúc của tha nhân. Cụ là 
nhà trí thức yêu nước thực sự, yêu nước một cách chân thành, thiết tha đến nỗi 
quên đi hạnh phúc của cá nhân mình. Chính lòng yêu nước chân thành đó đã đồ lên 
đầu Cụ bao nhiêu nỗi oan để cuối cùng Cụ phải chọn cái chết vì nước, vì dân. Đó 
là hạnh nguyện của Bồ tát. Chỉ có Bồ tát mới làm được như vậy. Chỉ có Bồ tát mới 
chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, không oán hận, không cần minh oan, chỉ 
mong sao lợi ích muôn người. 


Tất cả những bài tham luận trong tập sách này là những đóng góp sử liệu sống 
động viết về Cụ, tạo nên một chân dung thực sự của Cụ. Nhận thây đây là một tư 
liệu quý giá, đề cập đến Cụ một cách khá đầy đủ nên Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam biên tập và xuất bản tập kỷ yếu này. Mục đích không phải là để minh 
oan hay ca tụng Cụ mà chỉ muốn nói với tất cả độc giả rằng có một nhà trí thức yêu 
nước thực sự và có một vị Bồ tát bằng xương bằng thịt hiện thực giữa cõi đời này. 


-_ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cuốn kỷ yếu 
Thiêu Chửu Nguyên Hữu Kha với quý vị độc giả. 


Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát 
Sách đã dẫn, tr. 9-1 1 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 187 


THIÊN SƯ LÊ MẠNH THÁT VÀ 
NHỮNG PHÁT HIỆN LỊCH SỬ CHÁN ĐỘNG 


HOÀNG HẢI VÂN 


17/06/20184:14CH (Xem: 6721) 


Lời Tòa Soạn: Trong lúc dân Việt từ khắp nơi trong nước 
đến ngoài nước liên tiếp đứng lên bảo vệ đất nước khỏi bị 
xâm lăng từ giặc Tâu phương Bắc, chúng tôi tìm đọc lại Sử 
Việt thì biết răng cuộc đấu tranh của dân tộc ta từ sau khi 
cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng thất bại nhưng thực 
sự chưa bao giờ HGHNG, nghĩ. Các thời kỳ đất nước bị các 
thái thú Trung Quốc đến đô hộ, chúng fa “mắt nước chứ 
không mất hạnh", nghĩa là dân tộc vẫn còn, nên văn hóa 
dân tộc được xây dựng từ thời Hùng Vương vẫn được bảo 
tôn và phát triển. Sự quật cường của dân tộc Việt một lần 
nữa đang tiếp diễn... Kính mời quý độc giả xem: 


Với những khám phá của ông, chúng ta có đủ tư liệu để dựng lại lịch sử vẻ 
vang của dân tộc ta từ hai ngàn năm trước... 

Là một nhà tu hành xuất gia từ bé, nhưng Thượng tọa Thích Trí Siêu (tức giáo 
sư tiên sĩ Lê Mạnh Thát) vân đê tóc. Thú thật là quá tò mò vê chuyện đó, tôi mạnh 
đạn hỏi ông vì sao như vậy. Ông cười phá lên, chỉ vào bức ảnh Đức Bô đê Đạt Ma: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 188 


"Ông ấ ấy có cạo đầu đâu! Tôi còn thua ông ấy một bộ râu". Tôi ngộ ra rất nhiều 
điều trong tiếng cười của ông. 


_ Tôi đã gặp ông nhiều lần, trước hết là đề viết bài về Đại lễ Phật đản Liên Hiệp 
Quôc (VESAK) được tô chức tại Việt Nam sắp tới mà ông là Chủ tịch Uy ban 
quốc tế (IOC) đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban điều phối quốc gia Đại lễ này. Tôi 


cũng đã đọc nhiều sách ông viết. Nhưng với trình độ nông cạn của tôi, hiểu về con 
người cùng sở học mênh mông vi diệu của vị cao tăng này thật không dễ chút nào. 


Ông không chỉ là một thiền sư, là nhà khoa học có nhiều bằng tiến sĩ, thông 
thạo hơn 15 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung Quốc, Án Độ, Do Thái, 
Hy Lạp, Ả Rập, Tây Tạng, chữ Phạn, chữ Hán cô.. .), ông còn là một người Việt 


Nam "nguyên chất" với tất, cả lòng tự trọng tự hảo về dân tộc mình, thể hiện một 
cách lạ lùng ngoạn mục ở tất cả các công trình khoa học của ông. 


Trước khi nói về VESAK, tôi xm ghi lại một vài điêu tâm đặc sau khi đọc, sau 
khi nghe ông nói và hỏi lại thật rõ những khám phá của ông về cội nguôn dân tộc, 
vê nhiêu sự thật của lịch sử nước nhà hàng ngàn năm bị che lâp hoặc bị hiệu sai 
lệch. 

"Ong Lê Quý Đôn mà cũng lôi thôi quá!" 


Xin chép ở đây hai bài thơ chữ Hán, theo tôi bài nào cũng hay đến "lạnh cả 
người”: 


Nhị bát giai nhân thích tú trì 

Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly 

Khả liên vô hạn thương xuân ÿ 

Tận tại đình châm bắt ngữ thì 

(Tạm dịch nghĩa: 

Người đẹp mười sáu tuổi nhẹ tay thêu trên gắm 

Dưới khóm hoa tử kinh con chìm hoàng ly đang chuyên 
Thật đáng thương nổi lòng vô hạn đối với mùa xuân 


Ngưng đọng nơi mũi kim, lặng lẽ không nói) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 189 


Đó là bài Xuân nhật tức sự, được Lê Quý Đôn chép trong Kiến văn tiểu lục 
và ghi là của thiền sư Huyền Quang thời nhà Trần (1254-1334). Từ đó nhiều thế hệ 
học giả đã dẫn giải, bình luận, coi là một kiệt tác thi ca chữ Hán của Việt Nam. 
Trên tạp chí Văn học số 1-1984, lần đầu tiên giáo sư Lê Mạnh Thát đã đưa ra tài 
liệu chứng minh bài thơ trên không phải của thiền sư Huyền Quang mà của thiền 
sư Ảo Đường Trung Nhân (2-1203) thời nhà Tống bên Trung Quốc. 


Một bài khác: 

Nhạn quả trưởng không 

Ảnh trầm hàn thủy 

Nhạn vô di tích chỉ ý 

Thủy vô lưu ảnh chỉ tâm 

(Tạm dịch nghĩa: 

Chim nhạn bay dải qua không trung 
Ảnh chìm dưới dòng sông lạnh 

Nhạn không có ÿ để lại dấu tích 

Sông không có lòng lưu lại bóng hình) 


Bài thơ này cũng được Lê Quý Đôn chép trong Kiến văn tiểu lục, ghi là của 
Hương Hải thiền sư thời nhà Lê. Nhưng trong công trình nghiên cứu rất công phu 
về thiền sư Hương Hải (Toàn tập Minh Châu Hương Hải), giáo sư Lê Mạnh Thát 
cũng đã “trả" bài thơ này lại cho tác giả thật của nó là thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài 
bên Trung Quốc thời Tống. Nhưng không chỉ có vậy. Giáo sư Thát còn liệt kê 
trong số 59 bài thơ được coi là của thiền sư Hương Hải do học trò của thiền sư 
chép trong ương Hải thiên sư ngữ lục có đến 47 bài không phải của thiền sư. Từ 
đó, Lê Quý Đôn đã chép lại 43 bài trong Kiến văn tiểu lục, cả 43 bài đều của các 
thiền sư Trung Quốc. Ông đã chỉ rõ từng bài, là của ai, ở trong tài liệu nảo, tờ số 
mấy. "Ông Lê Quý Đôn mà cũng lôi thôi quá!", ông cười cười nói với tôi. Là ông 
nói đùa thôi, chứ ông biết rõ Lê Quý Đôn là người rất cân trọng. Ông bảo sở đĩ có 
sai sót này là do Lê Quý Đôn chắc chắn không biết, tức không có dịp đọc các bộ 
chính sử thiền tông Trung Quốc. "Hơn nữa, Lê Quỷ Đôn, với tư cách là một Phật 
tử, có thể đã quá tin tưởng vào bản in Hương Hải thiên sư ngữ lục, nghĩ rằng các 
thơ kệ và ngữ lục trong đó là đúng của Minh Châu Hương Hải, vì chúng đã được 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 190 


môn đồ của vị thiên sự này cho khác in, nên đã không tiên hành kiêm tra, tìm hiệu 
và so sánh", ông vIÊt. 


Toàn tập Minh Châu Hương Hải là một trong rất nhiều công trình sử học của giáo 
sư Lê Mạnh Thát. Trong khi sưu tầm, đối chiếu, xác minh và giới thiệu những 
công hiến quan trọng về lịch sử tư tưởng, văn học và Phật giáo Việt Nam của vị 
thiền sư lỗi lạc này, ông đồng thời đã cần trọng "trả lại cho người khác” những gì 
không phải của thiền sư, dù đó là những viên ngọc quý (như bài thơ nói trên). Đối 
với những nhân vật khác, ông cũng làm tương tự. Ông bảo những nhằm lẫn trong 
các công trình sử học kiểu đó không những không làm vinh dự thêm cho dân tộc 
mà còn rất tai hại, nó khiến cho người ta nghi ngờ chính những cống hiến quan 
trọng của các nhân vật lịch sử nước ta, đặc biệt khi các bậc thức giả nước ngoài 
tiếp cận những tài liệu này. 


Dẫn ra chỉ tiết nhỏ trên đây để thấy sự nghiêm cân trong nghiên cứu của giáo 
sư Lê Mạnh Thát. Nhưng ngoài sự nghiêm cần, ông còn có một lợi thế tự nhiên 
khó có học giả nào có được. Là một thiền sư, ông đã đọc hết những bộ kinh sách 
đồ sộ như Đại tạng kinh và Tục tạng kinh chữ Hán, ông đọc trước hết là "để 
thưởng thức". Chính vì vậy mà chẳng hạn như đổi với trường hợp hai bài thơ nói 
trên, ông đã biết đến khi đọc bộ sử thiền tông Trung Quốc (trong Tục tạng kinh), 
nên khi nghiên cứu về Huyền Quang và Hương Hải ông đã phát hiện ngay sự nhằm 
lẫn. 


Lịch sử dân tộc bảo tồn trong kinh Phật 


Lục độ tập kinh là một tập kinh quan trọng trong Đại íang kinh của Phật giáo thế 
giới. Tập kinh này được dịch ra chữ Hán vào thế kỷ thứ 2, truyền bản của nó đến 
ngày nay gồm 8§ quyền, 91 truyện, trình bày sáu hạnh vượt bờ của Bồ tát gồm bồ 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Các vị cao tăng đông tây kim 
cô đều biết đến tập kinh này và từ lâu nó đã được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Nhật. 


Lần đầu tiên sau gần hai ngàn năm lưu truyền của Lực Độ tập kinh, giáo sư Lê 
Mạnh Thát có những phát hiện cực kỳ quan trọng từ tập kinh này. Ông khắng định 
tập kinh đó là của Việt Nam, nó được dịch ra chữ Hán từ một bản tiếng Việt chứ 
không phải từ bản tiếng Phạn; Tăng Khương Hội, người dịch bản kinh đó, người 
mà sử sách cổ Trung Quốc coi là "bậc thánh hiền", là một người Việt Nam (ít nhất 
là sinh ra, lớn lên, học hành, theo đạo Phật, hành đạo và trước tác đều tại Việt 
Nam). Bằng kiến thức uyên bác về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ, ông đã truy tận 
gốc tất cả những tải liệu cô xưa nhất có liên quan, tiến hành khảo sát, đối chiếu, 
giám định và đưa ra một loạt những kết luận với các chứng cứ không thể phản bác. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 191 


Ông bảo tập kinh đó chứa đựng "một lượng bất bình thường" các tư tưởng, quan 
điêm và đạo lý mang sắc thái chính trị và lịch sử Việt Nam. 


Phát hiện đầu tiên là Lực độ tập kinh chứa đựng truyền thuyết khởi nguồn của 
dân tộc, đó là chuyện một trăm trứng. Điều này hết sức có ý nghĩa, là vì truyền 
thuyết đó được ghi vào sử sách bắt đầu từ bộ Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ 
Liên. Truy lùi lại thì thấy chuyện này được chép trong Lĩnh Nam chích quái. Truy 
nữa thì "bó tay", không biết nó xuất phát từ đâu, chỉ thấy nó liên quan tới truyện 
Liễu Nghi đời... Đường bên Trung Quốc. Từ trước tới nay mọi bàn cãi đều tập 
trung vào việc chấp nhận hay không truyền thuyết đó, mà chấp nhận hay phủ nhận 
nó không phải là vấn đề của lịch sử. Dân tộc nào cũng có truyền thuyết khởi 
nguyên, mà đã là truyền thuyết thì ít nhiều đều mang yếu tố hoang đường, nhưng 
đó là hồn thiêng dân tộc. Với Lục độ tập kinh, chúng ta đã truy ra thời điểm khởi 
nguồn của hồn thiêng dân tộc của mình. 


Trong khi phát hiện truyền thuyết trăm trứng nằm trong Lục Độ tập kinh, giáo 
sư Lê Mạnh Thát còn khám phá một sự thật lịch sử thú vị liên quan đến An Dương 
Vương và Triệu Đà. Từ truyền thuyết trăm trứng, nằm trong truyện 23 của Lực Độ 
tập kinh, ông đối chiêu với một dị bản bằng tiếng Phạn và lại phát hiện truyền 
thuyết An Dương Vương giống như câu chuyện về trận đánh quyết định trong anh 
hùng ca Mahàbhàrata giữa hai anh em Pandu và Duryodhana. Đối chiếu với tất cả 
những gì được ghi trong Sử Ký của Tư Mã Thiên và các tài liệu cô sử khác của 
Trung Quốc, ông khăng định truyền thuyết An Dương Vương đánh bại vua Hùng 
Vương thứ 18 rồi lập nên một triều đại (dưới ngòi bút của Ngô Sỹ Liên trong Đại 
Việt sử ký toàn thư) là không có thật, nó chăng qua chỉ là một phiên bản của câu 
chuyện Mahàbhàrata từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam thời Hùng Vương mà thôi. 
Ông cũng tiếp tục đối chiếu sử sách và khăng định không những không có chuyện 
Triệu Đà đánh An Dương Vương (vì làm gì có An Dương Vương mà đánh!) mà 
nước ta cũng không bao giờ bị Triệu Đà chiếm. Nước Nam Việt của Triệu Đà chưa 
bao giờ bao hàm nước ta trong đó cả. Có nghĩa là, cho đến năm 43 (sau dương 
lịch), trước khi cuộc chiến tranh vệ quốc của Hai Bà Trưng thất bại, nước ta vẫn là 
một nước độc lập. Đó là triều đại Hùng Vương, là nhà nước Hùng Vương. Nhà 
nước đó đã được xây dựng trên một nền văn hiến với điển chương riêng của nó, có 
luật pháp, có chữ viết, có lịch số, có âm nhạc, có văn học... Nhà nước đó, nền văn 
hiến đó hoàn toàn không do người Trung Quốc đến "khai hóa" mà có. Nó có đủ 
bản lĩnh, đủ sức mạnh đề tiếp thu những øì là tinh hoa và để tự vệ trước âm mưu nô 
dịch của ngoại bang. Nó có đủ sự nồi trội để đóng góp vào nên văn minh chung 
của nhân loại mà Lực Độ rập kinh là một trong những dẫn chứng sông động. Với 
những khám phá của ông, chúng ta có đủ tài liệu đề dựng lại lịch sử vẻ vang của 
dân tộc ta từ hai ngàn năm trước... 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 192 


Nếu nói các truyền thuyết An Dương Vương là không có thật thì phải giải đáp 
như thê nào vê Loa thành? Nêu nói nước ta đên năm 43 vân là nước độc lập thì các 
"thái thú” Tích Quang, Nhâm Diên sang "cai trị" ở đâu? 


Tất cả những kết luận của giáo sư Lê Mạnh Thát đều được đưa ra kèm theo sự 
so sánh đối chiếu hết sức cần thận, kèm theo là các tài liệu dẫn chứng cụ thể có thể 
tra cứu đến tận gốc. Rất tiếc giới hạn của một bài báo không cho phép chúng tôi 
dẫn ra đây, vì nó quá nhiều. Về vấn đề chúng tôi đang đề cập, có thể xem: Lục độ 
tập kinh và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta - Lê Mạnh Thát, NXB Tổng hợp 
TP.HCM, 2006. 


Làm trong sạch những trang sử của tổ tiên bờ cõi 


Như chúng tôi đã đề cập, giáo sư Lê Mạnh Thát đề nghị dứt khoát loại bỏ 
truyền thuyết An Dương Vương và nước Nam Việt của Triệu Đà ra khỏi lịch sử 
nước ta. Cần biết, toàn bộ cơ sở đề dựng lên thời kỳ An Dương Vương và Triệu Đà 
trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu từ Đại Việt sử lược, rồi Đại Việt sử ký toản thư và 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục... cho đến sử sách ngày nay mà chúng 
ta biết, là lẫy từ 4 tài liệu cô sử Trung Quốc, đó là Giao châu ngoại vức ký, Quảng 
Châu ký, Nam Việt chí và Nhật Nam truyện. Theo giáo sư Lê Mạnh Thát, trong 4 
tài liệu đó, 3 tài liệu không rõ nguồn gốc và niên đại (chỉ phỏng đoán được đại khái 
là vào thế kỷ thứ VI, thứ VID, riêng Nam Việt chí thì có nguồn gốc niên đại rõ 
ràng (thế kỷ thứ V), nhưng tất cả đều mơ hồ, mâu thuẫn và không đáng tin cậy. 
Trong khi đó, căn cứ vào những tài liệu lịch sử chính thống xưa nhất của Trung 
Quốc, cụ thể là Sử ký của Tư Mã Thiên và Tiền Hán thơ, chúng ta hoàn toàn 
không thấy có chuyện Triệu Đà đánh An Dương Vương hay tương tự, mà các tài 
liệu đó còn có những thông báo xác định rõ ràng là cho đến hết thời Triệu Đà cùng 
cháu chất ông ta làm vua Nam Việt bên đất Trung Quốc, nước ta vẫn đang có vua 
và đang là một nước độc lập. Nước ta chưa bao giờ thuộc Nam Việt của Triệu Đà 
bên Trung Quốc là điều đã rõ. Vẫn đề là xác định đất đai Nam Việt của Triệu Đà 
đến đâu? Kết luận là: Nước Nam Việt không bao giờ lan ra khỏi địa phận tỉnh 
Quảng Đông, một phần tỉnh Hồ Nam và Quí Châu cũng như Quảng Tây ngày nay. 
Ông bảo kết luận này cũng không phải mới. "Tư không Trương Hoa đời Tấn viết 
Bác vật chí 2 tờ 4b1l 1-12 cũng nói: "Nước Nam Việt cùng tiếp với Sở, Ngũ lĩnh về 
trước đến tới Nam hải, là nước tiếp giáp, biển. Đất Giao chỉ gọi là Nam duệ". Viết 
như thế, Giao chỉ rõ ràng không thuộc đất Nam Việt. Một khi đã kết luận như vậy, 
Triệu Đà dĩ nhiên không quan hệ gì đến nước ta. Phần gọi là "Triệu kỷ" trong các 
cuốn sử ta từ Đại Việt sử lược trở đi do thế đáng nên loại bỏ" (sách đã dẫn). 


Việc dùng những tài liệu không đáng tin cậy để ghi vào sử sách nước nhà, rồi 
cứ định ninh như vậy cho đên ngày nay, từ Đại Việt sử lược trở đi, theo giáo sư Lê 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 193 


Mạnh Thát, là do "những người viết sử đã không bao giờ chịu nghiên cứu và cân 
nhắc một cách kỹ càng những sử liệu mà họ dùng”. Ông cho răng, để viết lịch sử 
nước ta vào những thế kỷ trước vả sau công nguyên, phải dùng "những báo cáo của 
Sử ký và Tiền Hán thơ như những tài liệu cơ bản cho việc kiểm soát..., dù biết rằng 
sự kiện của mọi cuốn sử chính thống Trung Quốc từ Sử ký trở đi không nên được 
chúng ta tin cậy hoản toàn" (như trường hợp về Nhâm Diên, Tích Quang nói dưới 
đây và nhiều trường hợp tương tự khác). Tuy nhiên, theo ông, “nó vẫn có giá trị và 
đáng tin gập bội lần" so với những thứ như 4 tài liệu đã dẫn, bởi vì ngay cả tài liệu 
có nguồn gốc rõ ràng như Nam Việt chí, nó cũng xuất hiện sau Sử ký đến những 
sáu trăm năm (sách đã dẫn). 


Với những sử liệu đã dẫn, vẫn đề An Dương Vương đã rõ là một phiên bản 
Việt Nam trong bản anh hùng ca Mahãbhãrata, thê thì xử lý như thế nào về quan hệ 
giữa An Dương Vương với thành Cổ loa? Giáo sư Lê Mạnh Thát viết: "Đề trả lời 
câu hỏi đó, trước hết cần có một ý niệm tổng quát về quá trình hình thành quan hệ 
giữa các kỳ quan tự nhiên hay nhân tạo với các nhân vật kỳ vĩ, cụ thể là chuyện 
con trâu vàng của Không Lộ với Hỗ tây. Không Lộ là vị thiền sư mất năm 1119, 
thế mà lại có một kết nối việc hình thành Hồ tây trong truyền thuyết dân gian như 
Lĩnh Nam chích quái và Việt điện u linh đã ghi lại. Vậy, việc kết nối An Dương 
Vương với thành Cổ loa trong truyền thuyết không nhất thiết là một sự thật lịch sử, 
dù sau Lĩnh Nam chích quái, một kết nối như thế đã được Ngô Sỹ Liên đưa vào 
Đại Việt sử ký toàn thư và khoác cho nó một bộ áo lịch sử chính thức". Dĩ nhiên 
triều đại Hùng Vương của chúng ta không thể nào không có thành quách, nên chắc 
chăn chúng ta có một cái thành như vậy, nhưng 4 tải liệu đã dẫn nói về An Dương 
Vương cũng không nói gì về tên thành Cổ loa, do đó Cổ loa chăng qua là một tên 
gọi được Ngô Sỹ Liên lẫy từ truyền thuyết của Lĩnh Nam chích quái để đưa vào 
Đại Việt sử ký toàn thư gắn vào An Dương Vương mà thôi. 


Như vậy, các triều đại An Dương Vương và Triệu Đà đã được các sử gia Việt 
Nam từ Lê Văn Hưu đến Ngô Sỹ Liên dựng lên từ những tải liệu không đáng tin 
cậy, kiểm chứng tới đầu thấy sai tới đó. Nay với những sử liệu tin cậy có thể kiểm 
chứng được đến tận gốc mà giáo sư Lê Mạnh Thát đã chỉ ra, chúng ta có đủ cơ sở 
loại chúng ra khỏi lịch sử, đề làm trong sạch tổ tiên bờ cõi chúng ta. Một người thì 
tiêu điệt vua Hùng (An Dương Vương), một người thì chiếm nước ta (Triệu Đà), 
khi đã có đủ chứng cứ là không đúng sự thật, thì vinh dự gì mà vẫn để tồn tại trong 
những trang sử của dân tộc? 


Nhưng khi khẳng định nước ta là nước độc lập cho đến năm Mã Viện đánh bại 
cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng, thì giải quyết như thế nào đối với các nhân 
vật như Tích Quang, Nhâm Diên được coI là các "thái thú" Trung Quốc cai trị 
nước ta trước đó? Hai nhân vật này được sử sách Trung Quốc cho là những người 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 194 


đên "khai hóa" dân tộc ta, băng những lời lẽ vô cùng xâc xược, coi dân tộc ta là 
"mọi", là "câm thú”, là "sâu bọ chôn cáo” (lời trong Hậu Hán tho). 


Bằng những sử liệu khó chối cãi, giáo sư Lê Mạnh Thát chứng minh Tích 
Quang, Nhâm Diên chưa bao giờ làm thái thú ở nước ta cả, đó chỉ là sự "hư cầu lố 
bịch khôi hài". Lấy thí dụ như Nhâm Diên, Hậu Hán thơ viết ông này được cử làm 
thái thú Cửu Chân (nước ta) vào năm Kiến vũ thứ nhất (năm 25 sau dương lịch), 
nhưng thời điểm đó cũng theo Hậu Hán thơ, tình hình chính trị Trung Quốc từ 
sông Dương Tử về phía nam cực kỳ phức tạp, các tướng mỗi nơi chiếm một 
phương, thiên hạ loạn lạc đến nỗi "vua tự đem quân thân chinh mà còn bị cản 
đường, xe ngựa không tiến lên được", thì làm sao Nhâm Diên đến được Cửu Chân 
để làm thái thú ? Vả lại, chứng cứ đanh thép nhất mà sử gia Lê Mạnh Thát tiếp tục 
dẫn ra là, sau khi Mã Viện "chém Trưng Trắc, Trưng Nhị, đưa đầu về Lạc Dương", 
Hậu Hán thơ viết: "Viện (Mã Viện) điều tấu Việt luật cùng Hán luật, sai hơn 10 
việc, bèn cùng người Việt nói rõ để ước thúc". Như vậy rõ ràng nước ta đã có luật 
pháp. Bộ luật đó một chính quyền ngăn ngủi không làm nỗi, nó phải là sản phẩm 
của một nhà nước độc lập tồn tại từ lâu đời. Nếu nói nước ta lúc đó chỉ là quận, 
huyện của Trung Quốc, do các thái thú của Trung Quốc sang cai trị, thì chỗ đâu để 
có bộ Việt luật cho Mã Viện điều tấu? Mà nếu có Việt luật, nghĩa là có một nhà 
nước độc lập, thì Tích Quang, Nhâm Diên "cai trị" ở đâu? 


(2) 


Lê Thánh Tôn nói: Một tắc đất của tô tiên cũng không để mắt! Kèm theo câu 
nói đó là việc dựng lại Ngọc phả Hùng Vương... 


Tiếp tục hành trình về thời đại Hùng Vương 


Cho đến nay, với nhiều nỗ lực nghiên cứu, các nhà sử học nước ta đã phát 
hiện rất nhiều tài liệu quan trọng về nền văn minh của nước ta thời đại Hùng 
Vương, đặc biệt là đã thu thập, giám định, phân tích một khối lượng đồ sộ các di 
chỉ khảo cổ học từ văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun 
đến văn hóa Đông Sơn. Những nỗ lực đó cho phép phác thảo bước đầu diện mạo 
của thời đại khởi nguồn của dân tộc, đủ để bác bỏ những mưu đồ phủ nhận hoặc hạ 
thấp công lao dựng nước của tổ tiên. Ghi nhớ lời đặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
"Các vua Hùng có công dựng nước...", Nhà nước ta đã chính thức quyết định lấy 
ngày Giỗ tổ Hùng Vương làm Quốc Giỗ. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 195 


"Sau ngày độc lập, cụ Hồ Chí Minh rất chính xác khi lây tên Hùng Vương đặt 
cho con đường chính giữa thủ đô, ngang qua Hội trường Ba Đình, đó là điều hết 
sức có ÿ nghĩa", giáo sư Lê Mạnh Thát nói với chúng tôi. Ông lưu Ÿ rằng, không 
phải ngâu nhiên mà trong khi Ngọc phả nhà Lý mất, Ngọc phả nhà Trần mất, Ngọc 
phả nhà Lê cũng mắt thì Ngọc phả Hùng Vương lại được lưu giữ, hiện còn 3 
truyền bản, 2 truyền bản có từ thời Tiền Lê (Lê Đại Hành) và I1 có từ thời Lê 
Thánh Tôn. "Lê Đại Hành dựng lại Ngọc phả Hùng Vương giữa lúc chuẩn bị đánh 
Tổng. Đánh Tống là cuộc kháng chiến chống một cường quôc chứ không phải 
chống đội quân lèo tèo như Nam Hán. Lê Thánh Tôn nói: Một tắc đất của tổ tiên 
cũng không để mắt! Kèm theo câu nói đó là việc dựng lại Ngọc phả Hùng 
Vương". Ông nói tiếp: "Giữa lúc người Mỹ tuyên bố đưa Việt Nam trở vê thời kỳ 
đồ đá thì Việt Nam lại có một cuộc khảo sát lớn nhất về thời đại Hùng Vương do 
chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đạo. Giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
chúng ta đã thực hiện 4 tập sách về thời đại Hùng Vương. Đó là một cuộc nghiên 
cứu nghiêm túc nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên chúng ta có một cuộc nghiên 
cứu khoa học về thời đại Hùng Vương với quy mô lớn, do Nhà nước chủ trương, 
chứ không phải là nghiên cứu lẻ tẻ. Chúng ta thu được những thành quả quan trọng 
về khảo cô học và tập hợp được một số tài liệu chữ Hán giai đoạn đầu. Điều đó rất 
có ý nghĩa và cần được tiễn hảnh tiếp tục". 


Tuy nhiên, rất nhiều vẫn đề quan trọng về lịch sử của thời đại này vẫn đang bị 
bỏ ngỏ hoặc bế tắc, trong đó có vấn đề chữ viết, luật pháp cùng những vấn đề căn 
bản khác của một nhà nước mà chắc chắn là nó phải có trong thời đại Hùng 
Vương. Bởi vậy, những khám phá của giáo sư Lê Mạnh Thát có ý nghĩa vô cùng. 


Sau khi đưa ra các minh chứng để đề nghị loại bỏ hai triều đại An Dương 
Vương và Triệu Đà ra khỏi lịch sử và xác định thời đại Hùng Vương tồn tại cho 
đến năm 43, giáo sư Lê Mạnh Thát tiếp tục phát hiện thêm những tài liệu quan 
trọng có thê khai thông những bế tắc từ bấy lâu nay. 


Việc tồn tại của Việt luật (mà Mã Viện "điều tấu"), theo giáo sư Lê Mạnh 
Thát, cho phép chúng ta giả thiết rằng tiếng nước ta vào thời điểm đó (thời Hai Bà 
Trưng) đã phát triển đến một mức độ chính xác nhất định và có một hệ thống chữ 
viết đủ rõ ràng đề ghi chép các quy định của luật pháp. 


Vấn đề là Việt luật hiện nay không còn, điều đó không có gì là lạ, vì chính 
Hán luật cũng không còn. Chúng ta cũng chưa tìm được chữ viết trong các di chỉ 
khảo cổ học. Điều đó cũng không có gì lạ và chưa tìm được không có nghĩa là nó 
không có, bởi ngay đến chữ viết thời Lý - Trần mà vẫn không tìm được trên các di 
chỉ khảo cổ học khai quật tại Hà Nội, trừ bia Lý Thường Kiệt và vài tấm bia ít ỏi 
khác tìm được ở rất xa ngoài Thăng Long. "Lịch sử Lý - Trần rực rỡ như vậy mà 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 196 


không còn một tắm bia nào ở thủ đô hết, chúng (nhà Minh) nhất định không để lại 
một vết tích nào của lịch sử. Đến nỗi, ông Hoàng Xuân Hãn phải đề nghị một 
hướng mới là tìm nó dưới nước, tức là khảo sát dưới hồ Tây", thiền sư Lê Mạnh 
Thát bức xúc. Nói thế để thấy kẻ thù thâm độc như thế nào trong mưu đồ triệt 
hạ văn hóa của dân tộc ta, triệt hạ tận gốc để dân ta không biết gốc tích của 
mình. 


Truy lại chữ viết của tổ tiên vì vậy mà trở nên thiên nan vạn nan. Nhưng 
không phải không có cách. Giáo sư Lê Mạnh Thát nói đầu thế kỷ trước, Tười 
Pháp " khai quật một ngôi mộ cô ở Bắc Ninh, phát hiện một thứ chữ viết trên 
gôm, "giống chữ Hán nhưng người Hán không đọc được", nghĩa là một thứ chữ 
viết theo kiểu Hán nhưng không phải chữ Hán, đó rất có thể ñì chữ Việt. 


Theo ông, chúng ta hiện có hai nguồn tư liệu cơ bản: Nguồn thứ nhất là Lục 
độ tập kinh cùng các dịch phẩm khác của Khương Tăng Hội là Cựu tập thí dụ kinh, 
An ban thủ ý kinh chú giải và Tạp thí dụ kinh do một tác giả vô danh thực hiện. 
Ông đã khảo cứu một cách công phu tường tận ngữ âm tiếng Việt còn lưu giữ trong 
những tập kinh này. Chăng hạn, để diễn tả ý niệm “trong lòng”, Lục độ tập kinh có 
hai dạng cấu trúc. Dạng thứ nhất tập trung ở quyền 7 có 7 trường hợp dùng "tâm 
trung" (cấu trúc ngữ âm tiếng Trung Quốc), dạng thứ hai có § trường hợp rải đều 
trên 6 quyên dùng từ "trung tâm" (cấu trúc ngữ âm tiếng Việt). Khảo sát tiếp Kinh 
Thi do Không Tử san định, trong 305 bài thì có 15 bài dùng "trung tâm". Sau Kinh 
Thi là Lễ ký do ảnh hưởng của Kinh Thi có 4 lần sử dụng "trung tâm". Và trong 
300 năm đầu sau dương lịch, dạng "trung tâm” hầu như không được các học giả 
Trung Quốc dùng tới, nếu có vài trường hợp thì đều là ở dạng trích từ Kinh Thi 
hoặc nhái theo Kinh Thi mà thôi. Thế mà Lục độ tập kinh, với 91 truyện, có 8 lần 
sử dụng cấu trúc đó, tỷ lệ gần 1/10, cao hơn nhiều so với Kinh Thi (15/305). Trong 
7 lần sử dụng dạng "tâm trung”, có khả năng ban đầu cũng dùng dạng "trung tâm", 
sau bị điều chỉnh lại, là do nó chỉ tập trung trong quyên 7, là quyên chủ yêu trình 
bày về thiền, chắc chăn do nhu cầu tìm hiểu về thiền nên nó được lưu hành rộng rãi 
qua nhiều tay người đọc Trung Quốc và quá trình đó đã được nhuận sắc cho đến 
khi được khắc bản vào năm 927, trong khi cấu trúc dạng "trung tâm" tiếp tục tồn 
tại trong các quyền kia của Lục độ kinh. Trong Lục độ kinh còn có một số cấu trúc 
ngữ âm tương tự, ví dụ như cấu trúc "thần thọ" có nghĩa là "thần cây" chứ không 
phải "cây thần" như tiếng Trung Quốc... 


"Bộ Việt luật còn đó. Bài Việt ca còn đó. Truyện trăm trứng còn đó... Thê mà 
cứ nhăm mắt nói càn nước ta thành ra nước văn hiên từ Sỹ Vương. Thật khôn nạn 
hêt chô nói!" (Thiên sư Lê Mạnh Thát). 

Thiên sư nồi giận 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 197 


Ngoài việc phát hiện việc c độ áp kinh chữ Hán "không chấp hành" nguyên 
tắc ngữ âm tiếng Trung Quốc như trường hợp cấu trúc "trung tâm", trong khi dịch 
tập kinh này ra tiếng Việt hiện nay, giáo sư Lê Mạnh Thát còn phát hiện các trường 
hợp Khương Tăng Hội dùng "tá âm" hoặc dùng thuần túy tiếng Việt, chỉ phiên âm 
ra nó lập tức biến thành những câu tiếng Việt dễ hiểu. Ông lưu ý do Khương Tăng 
Hội "sinh ra, lớn lên và đào tạo thành tài ở nước ta" cho nên khi phiên dịch và 
trước tác dứt khoát không thể nào không chịu ảnh hưởng của tiếng Việt trên cả ba 
mặt ngữ vựng, ngữ pháp và cú pháp, song Khương Tăng Hội lại là người sử dụng 
tiếng Trung Quốc tới mức "nhuần nhuyễn của một diệu thủ" thì lẽ ra những ảnh 
hưởng đó phải bị hạn chế tối đa, thế thì tại sao Lực độ :ập kinh tồn tại nặng nề và 
sâu đậm đến vậy những "tàn dư" của ngữ vựng, ngữ pháp và cú pháp tiếng Việt ? 
Chỉ có thể giải thích là tập kinh đó đã được dịch ra chữ Hán bằng một nguyên bản 
tiếng Việt. 


Tôi hỏi giáo sư Lê Mạnh Thát: "Khi đối chiếu cấu trúc "rung tâm" trong Lục 
độ tập kinh chữ Hán với ngôn ngữ của Trung Quốc, thầy viết răng, "kiểm soát toàn 
bộ văn liệu" tiếng Trung Quốc (do người Trung Quốc viết) từ đầu thế kỷ thứ I sau 
dương lịch trở về sau cho đến thế kỷ thứ III, trong khoảng thời gian 300 năm, cầu 
trúc “frwng tâm" chỉ được dùng đúng 3 lần, trong khi cấu trúc này được dùng phổ 
biến trong Lực độ tập kinh. Nói như vậy có nghĩa là để đói chiếu chỉ hai chữ "rung 
tâm", thầy đã phải đọc hết tất cả của Trung Quốc trong 3 thế kỷ?". Ông bảo: "Đúng 
vậy. Không đọc hết thì làm sao mà khảo sát, đối chiếu được!". Liên quan đến tiếng 
Việt trong Lục độ tập kinh, ông còn chỉ ra một nguồn tải liệu quan trọng thứ hai. 
Đó là sách 7huyết Uyển của Lưu Hướng, tôn tại từ năm 16 trước dương lịch mà 
"không có nhà nho nảo là không biết". Đây là bộ sách duy nhất chép lại nguyên 
văn một tác phẩm văn học khác với tiếng Trung Quốc, đó là bài Việ/ ca. T: Juyết 
Uyên không phải là một cuốn sách thường, nó là cuốn sách được viết để "dâng 
vua", cho nên tài liệu được nó sử dụng phải là những tài liệu được kiểm chứng, 
trong đó có tài liệu lấy từ "Trung thư", tức là một loại thư viện của hoàng gia. 
Điểm hết sức thú vị của bài V7ệ/ ca chép trong 7huyết Uyểến là nó "ghi bằng chữ 
Hán mà người Hán không đọc được”, phải "dịch ra tiếng Sở", tức là kèm theo một 
bản dịch tiếng Trung Quốc. Dù Lưu Hướng nói rõ đó là bài ca "do người Việt ôm 
mái chèo mà ca”, nhưng hơn hai ngàn năm nay chưa một ai nghiên cứu giải mã bài 
ca này, ngoài sự cô gắng tìm hiểu của Quách Mạt Nhược (từng là Chủ tịch Viện 
Hàn lâm khoa học Trung Quốc) cho rằng bài ca này là của người Choang vùng 
Quảng Tây Trung Quốc ngày nay, và một học giả người Nhật cho bài ca đó là 

a... Chiêm Thành. Giáo sư Lê Mạnh Thát đã dành nhiều thời gian, thông qua 
nhiều tài liệu để giải mã và bước đầu phục chế diện mạo tiếng Việt của bài V7ệi 
ca này (xem Lục độ tập kinh và lịch sử khởi nguồn của dân tộc ta, chương lƯ, sẩa, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 198 


và Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Lê Mạnh Thát, NXB Tổng hợp TP.HCM, trang 4T- 
47). 


Như đã nói, mỗi lần tràn sang là mỗi lần kẻ xâm lược hủy diệt một cách tàn 
độc tất cả những gì có thể để cho văn hóa được lưu truyền, đặc biệt là việc tận diệt 
bia đá một cách có hệ thống sau khi "thu gom" hết sách vở, nhưng với những gì 
còn lưu lại của bốn ngàn năm văn hiến và những nỗ lực mới nhất của những nhà 
khoa học đầy tâm huyết và trách nhiệm với tổ tiên như Lê Mạnh Thát, chúng ta có 
cơ sở đề khắng định chắc chăn là chúng ta đã có chữ viết từ thuở các vua Hùng. Kẻ 
xâm lược quyết không cho người Việt biết đến "mặt chữ" của tổ tiên, nhưng dấu 
tích nó vẫn còn đó: trong kinh Phật, trong chính sách vở của Trung Quốc và còn 
lân khuất ở đâu đó nữa. Cùng với việc khảo sát trong lòng đất và "dưới nước" như 
hướng mà giáo sư Hoàng Xuân Hãn đề nghị, hướng nghiên cứu của giáo sư Lê 
Mạnh Thát rất cần được sự đồng hành, phối hợp của nhiều nhà sử học khác. 


Tôi hỏi ông: "Thầy nghĩ gì về ý kiến cho rằng có thể tìm vết tích chữ viết thời 
Hùng Vương trên mặt trồng đồng?" Ông nói: "Có giả thiết như vậy, nhưng khảo 
sát những hoa văn trên trống đồng chúng ta không thấy chúng có liên quan đến chữ 
viết, vì chữ viết phải có quy luật về cấu trúc của nó. Suy đoán từ những giả định 
không có cơ sở sẽ khó có sức thuyết phục". Việc nghiên cứu ngôn ngữ cổ, nhất là 
ngữ âm cô rất phức tạp. Chăng hạn người Trung Quốc cũng như người Việt 2.000 
năm trước phát âm như thế nào ngày nay chúng ta không biết được, để nghiên cứu 
nó giáo sư Lê Mạnh Thát đã phải dùng hệ phát âm tiếng Trung Quốc thời Hán của 
Karlgren, là công cụ mà các nhà Hán học đều thống nhất, rồi đối chiếu với những 
tài liệu đánh dấu sự biến đổi ngôn ngữ để truy lùi về thời điểm nghiên cứu, và cũng 
băng phương pháp tương tự, ông đối chiếu những mối liên hệ giữa tiếng Trung 
Quốc, tiếng Việt và các loại ngôn ngữ khác trong vùng (chữ Phạn, Chăm, Khmer, 
tiếng nói các dân tộc Trung Quốc giáp giới với Việt Nam...) để phác thảo diện mạo 
tiếng Việt của bài V7ệ ca, bác bỏ kết luận sai trái của Quách Mạt Nhược và học giả 
người Nhật nói trên... (bạn đọc muốn tìm hiểu sâu hơn, xin xem các sách đã dẫn). 


Tiếp theo và cùng với chữ viết là lịch pháp. Lâu nay chưa ai biết dân tộc ta 
thời đại Hùng Vương sắp xếp ngày tháng như thế nào. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn 
từng đoán: "Văn hóa Trông đồng của nước Văn Lang chắc đã dùng năm 12 tháng, 
tháng lần lượt 29-30 ngày cũng không hăn là vô lý" (Lịch và lịch Việt Nam, Tập 
san Khoa học xã hội, Paris, 1962, trích từ Lê Mạnh Thái, Lịch sử Phật giáo Việt 
Nam tập l, NXB Tổng họp TP.HCM 2006, trang 71). Nay những phát hiện 
trong Lục độ tập kinh cho phép khẳng định được lời đoán của giáo sư Hoàng Xuân 
Hãn. Những câu chuyện ghi trong tập kinh này cho thấy, nước ta thời Hùng 
Vương đã dùng hệ thống lịch chia năm ra 360 ngày, phân bồ thành 4 mùa, mỗi 
mùa có 3 tháng và đã dùng đơn vị tuần, mỗi tuần 7 ngày. Đối chiễu với những tài 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NHƯ ĐIÊN * * 199 


liệu cô Trung Quốc thì thấy hệ thống lịch nước ta khác với lịch Trung Quốc cùng 
thời, vì lịch Trung Quốc thời đó mỗi năm 366 ngày và một đơn vị tuân của họ có 
tới 10 ngày. Nó cũng không giống Ấn Độ, vì tuần của Ấn Độ thời đó có 15 ngày. 
Phát hiện này cho phép kết luận nước ta thời Hùng Vương đã có lịch pháp riêng 
của một nhà nước độc lập. Giáo sư Lê Mạnh Thát cho rằng, để bảo lưu được một 
hệ thống lịch pháp như thế, các câu chuyện trong Lực độ fập kinh chắc chăn phải 
được lưu truyền "vào thời hệ thống lịch đó còn hiệu lực", tức là từ năm 43 trở về 
trước, bởi vì sau năm đó nhà Hán đã chiếm nước ta, một sự bảo lưu như thế dứt 
khoát không thể nào xảy ra đưới bộ máy đàn áp của Mã Viện... 


Những kết luận của giáo sư Lê Mạnh Thát có thể và cần được các nhà sử học 
tiếp tục bố sung, nhưng không có gì thái quá khi nói rằng với phát hiện đó trên nền 
tảng những thành quả quan trọng trong cuộc nghiên cứu lớn về thời Hùng Vương 
trong thời gian chỗng Mỹ, chúng ta có thể và phải dựng lại lịch sử thời đại Hùng 
Vương với những sự thật của nó. Nó một lần nữa chứng minh việc Nhà nước ta lấy 
ngày giỗ tổ Hùng Vương làm Quốc Giỗ là vô cùng đúng đăn. 


Là nhà tu hành nhưng thiền sư Lê Mạnh Thát đã không kìm nén tức giận khi 
thấy người ta "thóa mạ làm nhục tổ tiên mình với kiểu ăn nói của Ngô Sỹ 
Liên: Nước ta hiểu thi, thơ, tập Lễ Nhạc thành ra nước văn hiến, bắt đẫu từ Sỹ 
Vương. Bộ Việt luật còn đó. Bài Việt ca còn đó. Truyện trăm trứng còn đó... Thế 
mà cứ nhắm mắt nói càn nước ta hành ra nước văn hiến từ Sỹ Vương. Thật khỗn 
nạn hết chỗ nói!". Sự nỗi giận của vị thiền sư này rất cần được sự hưởng ứng của 
tất cả những ai còn coi mình là con cháu Lạc Hồng... 


(3) 


Không có cái gọi là thời kỳ "Bắc thuộc lần thứ nhất". Việc lập 9 quận, trong 
đó có Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam thuộc Hán chỉ là sự "đoạt không” đât đai 
nhăm thỏa mãn não trạng và ao ước bảnh trướng của nhà Hán mà thôi. 


Nhà Hán "đoạt khống" đất đai nước ta 

- Nếu nước ta thời Hùng Vương vẫn là một nước độc lập kéo dài cho đến năm 
43, nghĩa là giai đoạn “Băc thuộc lần thứ nhât” không tôn tại? - Tôi hỏi giáo sư Lê 
Mạnh Thát. 

- Đúng vậy. Phải loại phân đó ra khỏi lịch sử. Chúng ta có ẩủ chứng cứ để 


làm như vậy. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 200 


- Nhưng sử sách vẫn còn ghi: năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng 
đem quân đánh lây đât Bách Việt, sau đó chia làm ba quận: Nam Hải, Quê Lâm và 
Tượng Quận mà Tượng Quận là nước ta? 


- Nam Hải, Quế Lâm ngày nay năm trong hai tỉnh Quảng Đông và Quý Châu 
Trung Quốc thì đã rõ rồi, nhưng Tượng Quận thì không phải. Một số tài liệu Trung 
Quốc có chép một cách lâm lạc rằng nó là Nhật Nam (nước 1a) sau này, nhưng đổi 
chiếu với những tài liệu tin cậy cũng của chính Trung Quốc, từ rất sớm người ta 
đã biết Tượng Quận năm giữa hai quận Uất Lâm và Tường Kha của Trung Quốc 
chứ không phải nước fa. 


- Sử Trung Quốc cũng ghi rõ, năm II1 trước công nguyên, Hán Vũ để đã 
chiếm nước Nam Việt của Triệu Đà và đặt 9 quận: Nam Hải, Thương Ngô, Uất 
Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai và Đàm Nhĩ thuộc 
Hán. Nếu cho đến năm 43 nước ta vẫn độc lập thì giải thích làm sao việc nước ta 
gồm ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam nằm trong đất nhà Hán trước đó? 


- Đối chiếu với chính sử Trung Quốc ta đã thấy Triệu Đà chưa bao giờ chiếm 
Táy Âu lạc cả và Hán Vũ để cũng chỉ chiếm Nam Việt của Triệu Đà. Rõ ràng là họ 
đã gom Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam vào đất Hán một cách vô căn cứ. Việc 
này không có gì lạ, sử Trung Quốc còn chép rằng năm 202 (rước CN) Hán Cao tổ 
Lưu Bang, ông cô của Hản Vũ để lấy các đất Tượng Quận, Quế Lâm, Nam Hải của 
Triệu Đà phong cho Ngô Nhuế, nhưng ba nơi đó là của Triệu Đà. "Đà chưa hàng, 
xa đoạt khống, lấy phong cho Nhuế vậy". Đất chưa lấy được mà "đoạt không" làm 
đất của mình, chuyện đó là bình thường, không chỉ Lưu Bang mà trở thành thói 
quen cho các triều đại về sau này nữa... Bởi vậy việc “đoạt khống" ba quận Giao 
Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam của ta không có gì lạ. Việc "đoạt khống" này có ba 
chứng cứ: Thứ nhất, Tiên Hán thơ ghi rõ rằng Thứ sử Giao Chỉ "đóng ở Thương 
Neô”, nghĩa là quân Hán chưa bao giờ đặt chán tới Giao Chỉ. Thứ hai, sử liệu 
Trung Quốc cũng cho thấy, việc đưa những người phạm tội đi đày thời đó chỉ đưa 
tới Hợp Phố chứ không hê thấy đưa đi xa hơn, tuy chưa phải là chứng cứ quyết 
định, nhưng cũng biểu thị rằng biên cương cực nam của nhà Hán chưa qua khỏi 
Hợp Phố, là vùng giáp giới với nước ta. Chứng cứ thứ ba là việc sử liệu Trung 
Quốc ghi "Phiên Ngung là một đô hội", đây là chỉ tiết khả khác thường, bởi Tiên 
Hán thơ đưa ra con số thông kê nhân khẩu cho thấy quận Nam Hải có 6 huyện chỉ 
vỏn vẹn có 94.253 dân, bình quân mỗi huyện, trong đó có Phiên Ngung, có trên 
dưới 15 ngàn dân, trong khi số dân Giao Chỉ 1 0 huyện SỐ dán lên tới 764.237 
người, bình quân môi huyện trên 75 ngàn dân, gắn bằng số dân của cả Nam Hải. 
Đó là chưa kế Cứu Chân và Nhật Nam, dân số cộng lại cũng có trên 200.000 
người. Thế mà lại nói "Phiên Ngung là một đô hội". Điều không hợp lý này chỉ có 
thể được giải thích là 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam trong thực tế 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NHƯ ĐIỀN * * 201 


không thuộc đất Hán. Có thể hỏi tại sao ba quận này không phải của nhà Hán mà 
nhà Hán lại có số liệu về "hộ khẩu", câu trả lời cũng thát đơn giản: Đọc trong 
Tiên Hán thơ, ta có thể bắt gặp một loạt tên các quốc gia độc lập ở Trung Á, chưa 
bao giờ "thuộc Hán", nhưng vẫn có số liệu hộ khẩu như thường. Cho nên, nhà Hán 
có số liệu về hộ khẩu không nhất thiết nó thuộc nhà Hán. 


Dù là Âu Lạc, Tây Âu, Tây Âu Lạc, Tây Vu, Việt Thường Thị hay Giao Chỉ - 
Cửu Chân - Nhật Nam, cũng đều là những tên gọi khác nhau của nước ta. Cần biết, 
các triều đại phong kiến Trung Quốc không bao giờ muốn nước ta độc lập cả, ngay 
cả khi nước ta có quốc hiệu đàng hoàng như Vạn Xuân (Lý Nam Đệ), Đại Cô Việt 
(Đinh Tiên Hoàng) hay Đại Việt (Lý-Trần), sử sách Trung Quốc vẫn tiếp tục dùng 
những cái tên Giao Chỉ, An Nam để gọi một cách tùy tiện. Việc "đoạt khống" đất 
đai, theo giáo sư Lê Mạnh Thát, là "nhằm thỏa mãn não trạng và ao ước bành 
trướng" của họ. 


Trao đổi với chúng tôi, giáo sư Lê Mạnh Thát cho rằng chỉ riêng văn minh 
trống đồng thôi mà chúng ta đã có chứng cứ rành rành. Với một nền khoa học kỹ 
thuật phát triển rất cao thời đó như vậy, một nền kỹ thuật không ai có thể chối cãi, 
thì không có lý gì mà chúng ta lại không có một nền văn hóa - giáo dục tương ứng. 


Nền văn hóa đó vẫn được bảo tồn. Trung Quốc có Thi Thơ Lễ Nhạc. "Nếu nói 
Thị chúng ta có cùng chùm truyện trong Lục độ tập kinh, Cựu tạp thí dụ kinh và 
bài Việt ca. Nếu nói Thơ chúng ta có truyền thuyết trăm trứng. Nếu nói Lễ chúng 
ta có bộ Việt luật. Nếu nói Nhạc ta , chỉ có bài Việt ca mà còn có trồng 
đồng...". Nói thêm về văn học, ông cho rằng "nền văn học thành văn của dân tộc ta 
không phải bắt đầu từ Trần Nhân Tông và Nguyễn Trãi, hay Khuông Việt và Từ 
Đạo Hạnh... mà nó đã bắt đầu từ thời Hùng Vương mà bằng chứng còn lại là bài 
Việt ca, cụm chuyện thần thoại và cổ tích đầu tiên tìm thấy trong Lực độ tập kinh. 
Phân tích trong Lực độ tập kính, giáo sư Lê Mạnh Thát chỉ ra 5 truyện trong tập 
kinh này tương đương với 5 truyện cô tích do Nguyễn Đồng Chi tập hợp trong Kho 
tàng truyện cổ tích Việt Nam, như vậy "chúng ta không còn bàn cãi một cách tùy 
tiện không có cơ sở về nền văn học "dân gian" chung chung phi thời gian, phi lịch 
sử”. 

Như vậy là từ thời Hùng Vương chúng ta đã có một nền văn hóa riêng, tạo 
nên bản lĩnh dân tộc. Đó là nền tảng cho những cuộc đấu tranh trường kỳ, khốc liệt 
bảo vệ đất nước, bảo vệ nòi giống. Dân tộc ta không những không bị đồng hóa, mà 
nên văn hóa của dân tộc ta còn được du nhập vào văn hóa Trung Quốc mà Lc độ 
tập kinh - không chỉ là kinh Phật mà còn là tác phẩm của "bậc thánh hiền" như 
chính người Trung Quốc gọi - là một trong những ví dụ. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 202 


Nhưng không chỉ có vậy. Theo giáo sư Lê Mạnh Thát, từ sau khi Mã Viện 
đánh bại Hai Bà Trưng cho đến khi Chu Phù, Sỹ Nhiếp cai trị nước ta, lịch sử cũng 
có nhiều vấn đề cần đặt lại. Và trong thời gian này xuất hiện một nhân vật lớn là 
Mâu Tử, một người Việt Nam, với tác phẩm nổi tiếng Lý hoặc Luận được lưu 
truyền trong nền văn hóa điển chương Trung Quốc, một bằng chứng hùng hồn về 
sự nồi trội của văn hóa Việt Nam 


"Giả như người nước ta không ghi lại những sự việc của Lê Hoản (hoảng đề 
Đại Hành) và chúng ta phải nghiên cứu qua tư liệu của người Trung Quốc, thì một 
đoán án đương nhiên phải xảy ra, đó là Lê Hoàn không xưng đề xưng vương hay 
đặt quốc hiệu lập xã tắc gì hết, ngược lại chỉ là một tiết độ sứ, một quan chức của 
nhà Tống" (hiên sự Lê Mạnh Thái). 


Sỹ Nhiếp là ai? 


Có thể có ai đó trong giới sử học "ý kiến ra ý kiến vào" về những phát hiện 
của giáo sư Lê Mạnh Thát mà chúng tôi đang giới thiệu một phần hết sức tóm 
lược. Mong răng những người quan tâm có thể tìm đọc các công trình của ông để 
trao đối học thuật. Chúng tôi xin lưu ý, những gì mà chúng tôi giới thiệu ở đây, 
giáo sư Lê Mạnh Thát đã công bồ từ cách đây trên dưới 40 năm, nay được ¡n lại 
trong hai bộ (tập l) và 
iệi ÑữÖii(tạp 1), đều do NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành năm 2006, ngoài 
sách Lục độ tập kinh và lịch sử khởi nguyên của dán tộc ta mà chúng tôi đã dẫn. 
Trong những công trình này, mỗi một vấn đề đưa Ta ông đều dẫn kèm theo tất cả 
các tài liệu có liên quan bằng những ngôn ngữ gốc. Những tài liệu đó được ông 
giới thiệu cụ thể, chỉ rõ sô trang, sô tờ, nơi ân hành hoặc lưu trữ, nếu ai nghi ngờ 
thì có thể tra tận gốc, bằng tiếng Việt, chữ Hán cổ và chữ Trung Quốc hiện nay, 
cùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, chữ Phạn cô... 








Ông dẫn việc nhà Tống với Lê Hoàn như trên để nói rằng những sử liệu từ 
Trung Quốc là "không hoàn toàn đáng tin cậy", ví dụ như chính sử Trung Quốc ghi 
nhiều thứ sử Giao Châu (nước ta) nhưng thực tế những người đó chỉ được "phong 
khống" chứ chưa bao giờ bước chân qua nước ta. Việc nghiên cứu lịch sử nước nhà 
phải sử dụng tất cả những tài liệu của tổ tiên ta để lại, rồi đối chiếu với chính sử 
Trung Quốc để thâm định, xác minh tìm ra sự thật. Cho nên, mỗi một cuộc truy 
tìm, mỗi một phát hiện được tài liệu của tô tiên đều khiến cho lịch sử nước nhà trở 
nên sáng rõ. 

Ông bảo nói "một ngàn năm đô hộ giặc Tàu" như lời bài hát của Trịnh 
Công Sơn là cách nói đau buồn mà không chính xác. Cuộc đấu tranh của dân 
tộc ta từ sau khi cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng thất bại chưa bao giờ ngưng 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 203 


nghỉ. Bởi chưa đầy 60 năm sau, cuộc khởi nghĩa Tượng Lâm lần thứ nhất đã nỗ ra 
vào năm 100, dẫn tới việc người anh hùng Khu Liên lập khu tự do vào năm 138, 
làm hậu phương cho các cuộc khởi nghĩa về sau, cho đến thời Chu Phù, Sỹ Nhiếp. 
Thực chất trong hơn 150 năm bị các thái thú Trung Quốc đến đô hộ, chúng ta "mất 
nước chứ không mất hạnh", nghĩa là dân tộc vẫn còn, nền văn hóa dân tộc được 
xây dựng từ thời Hùng Vương vẫn được bảo tồn và phát triển. Sự quật cường của 
dân tộc chính người Trung Quốc cũng phải thừa nhận: "7zưởng lại đặt ra, tuy có 
cũng như không”. 


Có một nhân vật lạ lùng trong lịch sử nước ta, đó là Sỹ Nhiếp. Cả sử Trung 
Quốc và sử ta đều nói ông là thái thú Giao Chỉ (sau đổi thành Giao Châu). Tuy là 
một "thái thú" đến cai trị, nhưng các sử gia Việt Nam đều dành những lời lẽ mến 
mộ khi nói về Sỹ Nhiếp. Lê Văn Hưu viết: “Sỹ Vương biết lấy khoan hậu khiêm tốn 
để kinh trọng kẻ sĩ, được người thân yêu mà đạt đến thịnh một thời”. Ngô Sỹ Liên 
cũng vậy. Trần Trọng Kim thì viết: “Sỹ Nhiếp trị dân có phép tắc, và lại chăm sự 
dạy bảo dân cho nên lòng người cảm mộ công đức, mới gọi tên là SP Vương”. Khi 
nhân dân gọi Sỹ Nhiếp là "Sỹ Vương", tức là vua của mình, còn có lý do nào nữa 
không? 


Phần trước chúng tôi có nêu sự "nồi giận" của giáo sư Lê Mạnh Thát khi trích 
lời Ngô Sỹ Liên "Nước ta hiểu thi thơ, tập LỄ Nhạc thành ra nước văn hiến, bắt 
đấu từ Sỹ Vương", cần nói rõ là ông bất bình với việc cho rằng nước ta hiểu thi thơ, 
tập Lễ Nhạc mới thành ra nước văn hiến, chứ hoàn toàn không xem thường Sỹ 
Nhiếp. Cũng như Trần Trọng Kim viết: "Nhà làm sử thường cho nước ta có văn 
học là khởi đầu từ Sỹ Nhiếp. Cái ý kiến ấy có lẽ không phải" (Việt Nam sử lược). 


Đưa ra nhiều tài liệu dẫn chứng, giáo sư Lê Mạnh Thát cho răng, trong thực tế 
chính quyền Sỹ Nhiếp (từ 187), cũng như trước đó là Chu Phù (khoảng 180), là 
"chính quyên Việt Nam độc lập”. Sử Trung Quốc chép rõ Chu Phù “vứí điển huấn 
tiễn thánh, bỏ pháp luật Hán gia”. Còn đối với Sỹ Nhiếp, sử Trung Quốc (Ngô chí) 
viết rằng: "(Sỹ Nhiếp) tổ tiên vốn người Mẫn Dương nước Lỗ, đến loạn Vương 
Mãng ty nạn Giao Châu, tới Nhiếp là sáu đời". Ông cho rằng một người có tô tiên 
6 đời ở Việt Nam thì đã "Việt Nam hóa", trở thành người Việt Nam rồi. Cũng theo 
Ngô chí: “Sỹ phú quân (Sỹ Nhiếp) của Giao Chỉ học vấn đã ưu bác, lại thành công 
về chính trị, ở trong đại loạn, bảo toàn một quận hơn 20 năm, cương trường vô sự, 
dân không thất nghiệp, những bọn lệ thuộc đêu được nhờ ân"; "Anh em Nhiếp đêu 
là người hùng các quận, làm tướng một châu, riêng ở vạn lý, uy tôn vô thượng. Ra 
vào đánh chuông khánh, đây đủ uy nghỉ, kèn sáo cổ XIy, Xe ngựa đây đường. 
Người Hồ theo sát đốt hương, thưởng có mấy mươi. Thê thiếp đi xe màn, tử đệ theo 
lĩnh ky. Đương thời quý trọng, chấn phục trăm mọi. Úy Đà cũng không đủ hơn”. 
Từ tài liệu trên, theo giáo sư Lê Mạnh Thát: "Sỹ Nhiếp dẫu được đào tạo trong 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 204 


khuôn mẫu Trung Quốc, đã có những hành vi xa lạ với phong tục tập quán Trung 
Quốc. Nói rõ Ta, ông đã được Việt hóa. Việc Ngô chí so sánh Sỹ Nhiếp với Triệu 
Đà cho thấy nên cai trị nước ta thời bấy giờ độc lập tới mức nào. Thực tế có thể nói 
chính quyền độc lập đầu tiên sau chính quyền Hai Bà Trưng là chính quyên Chu 
Phù - Sỹ Nhiếp". Theo ông, dưới thời Sỹ Nhiếp, nước ta đã có một nên nông 
nghiệp rất phát triển. "La Giao Chỉ mùa hè chín, nông dân một năm trông hai 
lân" (theo Kinh Dương đĩ nam dị vật chỉ). "Một năm tám lứa kén tắm đến từ Nhật 
Nam" (Văn tuyển 5 tờ 904). "Nhiễp mỗi khi sai sứ đến Quyên đếu dâng tạp hương, 
vải móng thường tới số ngàn. Món quý mình châu, sò lớn, lưu ly, lông thú, đổi môi, 
sừng tê, ngà voi, các thứ vật lạ quả kỳ như chuối, dừa, long nhãn, không năm nào 
không đưa đến" (Ngô chí 4 tờ 8b1-3 nói về những công vật mà Sỹ Nhiếp gửi đến 
Tôn Quyên). 


Giáo sư Lê Mạnh Thát dẫn giải tiếp: Sau khi Sỹ Nhiếp chết (226), lúc ấy Tôn 
Quyền đã chiếm cứ phía Nam Trung Quốc để tranh hùng với Tào Tháo và Lưu Bị, 
nên nhân cái chết của Sỹ Nhiếp tiến hành thôn tính nước ta, lúc đó "là một nước 
độc lập dựa trên điển huấn và pháp luật của người Việt". Con Sỹ Nhiếp là Sỹ Huy 
nối nghiệp cha, chống lại Tôn Quyền, tuy nhiên do mất cảnh giác, nên đã thất bại, 
Sỹ Huy bị bắt và bị giết, Tôn Quyền chiếm nước ta. Nhưng do bị chống đối quyết 
liệt, nền cai trị của Tôn Quyền không bền vững và không lâu dài, vì chỉ I8 năm 
sau, Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) cùng anh là Triệu Quốc Đạt nổi lên khởi nghĩa 
giành lại chính quyên. 


Về sự kiện Bà ng khởi nghĩa, giáo sư Lê Mạnh Thát cho rằng đây là cuộc 
"khởi nghĩa thành công". Ông viết: "Tôn Quyên sai Lục Dận làm An nam hiệu úy 
và thương thảo với quân khởi nghĩa bằng ấn tín và tiền của. Đây là lối đánh dẹp 
khá lạ kỳ, hiếm thấy trong lịch sử Trung Quốc đối với nước ta. Và cuối cùng Lục 
Dận cũng có thể báo cáo là đã "đẹp yên được giặc Giao Chỉ" và được phong làm 
thứ sử Giao Châu. Nhưng cháu frị của Giao Châu lần này không phải ở nước ta, 
mà phải ở Quảng Châu, vì nó ngó ra biển (/âm hải), như bài biểu của Hoa Thạch 
trong Wgô chí tờ 10b3 đã ghi nhận. Nói cách khác, nước ta từ năm 248 tiếp tục là 
một nước độc lập và Bà Triệu tiếp tục đứng đầu đất nước, cho đến khi Tôn Hựu 
sai Đặng Tuân (Wgụy chí 4 tờ 27a3 viết là Đặng Cú) đến Giao Chỉ vào năm 257, ra 
lịnh cho thái thú Giao Chỉ bắt dân đưa lên Kiến Nghiệp làm lính. Và như Thiên 
Nam ngữ lục đã ghi nhận là Bà Triệu đã bị tử trận trong một cuộc chiến đấu với 
chính Đặng Tuân sau khi đã tiêu diệt Lục Dận (...). Những mô tả này (rong Thiên 
Nam ngữ lục) hoàn toàn phù hợp với tư liệu của Ngụy chí 4 tờ 27a2-27b5, đặc biệt 
là tờ chiếu năm Hàm Hi thứ nhất (264) của Tào Hoán..." (Lịch sử Phát giáo Việt 
Nam tập l, trang 385-366)... 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 205 


Mỗi một di sản của tổ tiên đều phải được truy tìm, cũng như mỗi một tắc đất 
của tô tiên đêu phải được gìn g1ữ. 


Một minh chứng văn hóa 


Những phát hiện nói trên của giáo sư Lê Mạnh Thát cho phép dựng lại lịch sử 
dân tộc trong thời kỳ nước nhà không có sử liệu, sử sách được viết chủ yếu căn cứ 
theo các tài liệu của Trung Quốc. Việc khẳng định chủ quyền của dân tộc thời 
trước Hai Bà Trưng, thời Sỹ Nhiếp và sau đó nữa là có cơ sở. Những phát hiện về 
văn hóa, bắt đầu từ Khương Tăng Hội với Lục độ tập kinh và Mâu Tử với Lý hoặc 
Luận, đặc biệt là sự kiện 6 lá thư đề cập dưới đây càng minh chứng cho điều đó. 


là một tác phẩm nỗi tiếng, được viết vào cuối thế 
kỷ thứ II (198) và được lưu hành tại Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ thứ V, có ảnh 
hưởng lớn ở Trung Quốc. Nó còn là "sách gối đầu giường” của người Phật tử Viễn 
Đông, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản. Đến nửa đầu thế kỷ XX, một loạt những 
nghiên cứu của các học giả Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp được công bố về tác 
phẩm này, gây nên một cuộc tranh biện sôi nổi và hào hứng, bắt đầu từ công trình 
của Lương Khải Siêu, tiếp đó là của H.Maspéro, Tokiwa Daijo, P.Pelliot, Chu 
Thúc Ca, Hồ Thích, Matsumoto Bunzaro, Dư Gia Tích và Fukui Kojun (dẫn theo 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập ]). Ở Việt Nam, nó cũng được coi là cuốn sách lý 
luận được quan tâm từ hơn 1.000 năm trước, đặc biệt từ năm 1932 khi Trần Văn 
Giáp giới thiệu Mâu Tử là "người đầu tiên truyền bá đạo Phật ở Việt Nam", cuốn 
sách đó được sự quan tâm rộng rãi của giới học giả và nhiều người dân. Trong khi 
nghiên cứu Lực độ tập kinh, giáo sư Lê Mạnh Thát đã phát hiện những môi liên hệ 
thú vị và trên cơ sở một cuộc khảo sát hết sức công phu, ông đã tìm ra bằng chứng 
khẳng định Mâu Tử là người Việt Nam và Lý hoặc Luận chính là tác phẩm của 
Việt Nam truyền sang Trung Quốc. Công trình nghiên cứu này của ông đã được 
công bố một phần trước năm 1975 và công bố toàn bộ sau này (xem Tổng tập Văn 
học Phát giáo Việt Nam, tập ]). 


Theo giáo sư Lê Mạnh Thát: "Trong bối cảnh văn hóa thời Mâu Tử, 1ÿ hoặc 
Luận không phải viết để xiến dương Phật giáo, mà là một cuộc tổng kết cuộc đấu 
tranh về văn hóa, giữa văn hóa Việt Nam đối với văn hóa phương Bắc". Phải có 
một bề dày văn hóa như thế nào mới có thể có được một bản lĩnh văn hóa như vậy. 
Một bên thì áp đặt Thị Thư như chân lý, Trung Hoa là trung tâm, một bên Mâu Tử 
đáp trả "Đất Hán chưa chắc là trung tâm của trời đất", "năm kinh chưa hẳn là lời 
của thánh hiển". Tiếp cận tác phẩm của Mâu Tử, chúng ta còn thấy dân tộc ta đã 
bảo tồn văn hóa của mình như thế nào, tiếp thu có chọn lọc những tính hoa của 
Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo đề phát triển nền văn hóa của mình như thế nào và 
truyền bá văn hóa của mình ra nước ngoài ra sao. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 206 


Sáu lá thư và một vị vua 


Một phát hiện cực kỳ quan trọng khác của giáo sư Lê Mạnh Thát là 6 lá thư 
năm trong Đại fạng kinh chữ Hán. Đó là 6 lá thư trao đổi giữa hai pháp sư Đạo 
Cao và Pháp Minh với một "sứ quân" của Giao Châu tên là Lý Miễu. Trước khi 
ông công bố 6 lá thư này, chưa có một tài liệu nào đề cập tới. Từ điểm gây tò mò 
đầu tiên trong 6 lá thư là địa danh "Giao Châu”, ông đã tiền hành một cuộc truy tìm 
ngoạn mục. Trước hết là tìm nguồn gốc Việt Nam về mặt điển cố lịch sử, tìm 
nguồn gốc Việt Nam về mặt điển cô thư tịch, kế đó là tìm niên đại và tung tích tác 
giả 6 bức thư. 


Khó khăn nhất là tìm ra tác giả của chúng. Ông bảo tung tích của những người 
mang tên Đạo Cao, Pháp Minh và Lý Miêu ngày nay chúng ta không biệt một tí gì 
hết. 


Ông "kiểm soát toàn bộ" những tư liệu lịch sử Trung Quốc và Phật giáo Trung 
Quốc, cũng như tư liệu lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, cũng không tìm 
thấy những người có các cái tên ấy. Ông lục tìm trong Tấn thư, Tổng thư, Nam Tê 
thư, Lương thư, Ngụy thư, Bắc sử, Nam sử và Tư trị thông giảm sử cũng như Đại 
Việt sử lược, Đại Việt sử kỷ toàn thư, Việt sử tiêu án và Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục cũng không gặp một "sứ quân" (hoặc chức vụ tương đương) nảo 
với cái tên Lý Miễu; lục tìm trong Cao făng truyện và Tục cao tăng truyện cũng 
như Thiển Uyến tập anh, cũng không tìm thấy một pháp sư nảo có tên Đạo Cao 
hay Pháp Minh. Chỉ duy nhất trong Toàn Tấn văn 157 tờ 15a12-2 có liệt ra tên một 
Thích Đạo Cao, nhưng kiểm tra bản mục lục của văn liệu này cũng như xuất xứ 
của tên ấy dẫn từ Cao đăng truyện 5 tờ 255b15-17 thì thấy là Thích Đạo Tung chứ 
không phải Đạo Cao, sự khác nhau đó là do Toàn Tấn văn khắc nhằm. 


Ông mở rộng việc truy tìm sang các tài liệu Nhật Bản và Triều Tiên. Trong 
khi khảo sát toàn bộ tài liệu liên quan của Nhật, ông đọc kỹ lại Nhật Bản quốc kiến 
tại thư mục lục (là sách được Vũ Điền thiên hoàng cho viết nhằm ghi lại tất cả 
những bộ sách Trung Quốc còn sót lại trong Thư viện hoàng gia sau vụ cháy năm 
887), tìm thấy một dữ kiện lôi cuốn. Dưới mục thứ mười mang tên Tié iểu học gia, 
liệt ra một bộ sách nhan đề "7á âm. một quyền, Thích Đạo Cao soạn" và dưới mục 
Biệt tập lại ghi "Đạo Cao pháp sư tập, một quyền". Vẫn đề là Đạo Cao tác giả của 
hai cuôn sách Tá âm và Đạo Cao pháp sư tập này có phải là Đạo Cao pháp sư 
trong 6 lá thư hay không? Đối chiếu thì thấy hai tác phẩm này. chắc chắn không 
phải do người Nhật biên soạn mà phải là từ Trung Quốc mang về, vì khảo sát toàn 
thể tài liệu Phật giáo Nhật Bản ông không thấy tăng sĩ Nhật Bản nào mang tên Đạo 
Cao cả. Vấn đề là họ mang về Nhật từ lúc nào. Một cuộc kiểm soát tiếp vẫn không 
cho biết một tí gì cả, chỉ biết chắc chăn là nó phải được mang về trước năm §§7 đề 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 207 


có thê ghi vào bản thư mục nói trên. Ông cũng kiểm soát những bản thư tịch liệt kê 
những tư liệu liên quan tàng trữ ở các nước Anh, Pháp, Liên Xô, cũng không tìm 
thấy gì hết. 


Tuy nhiên, ở đây xuất hiện một vấn đề mới. Trước hết về cuốn Tá âm. Nó 
được liệt vào loại Tiểu học gia, mà căn cứ vào định nghĩa của 7y thự kinh tịch chỉ, 
nó là loại sách ngôn ngữ. Cần nói thêm, một chú giải trong tài liệu Nhật Bản còn 
ghi " Kinh tịch chí của Tùy thư có ghỉ Tá âm tự một quyên, nhưng không ghỉ họ tên 
người viết". Ghi chú này đã được xác nhận từ tài liệu Trung Quốc và từ dẫn giải của 
các tài liệu Trung Quốc cũng như Nhật Bản, có thể coi 7á âm tự là một tác phẩm 
khác nữa của Thích Đạo Cao. Như vậy là ít nhất Thích Đạo Cao cũng có 3 tác 
phẩm được nhắc đến. Vẫn đề đặt ra là tại sao những tác phẩm đó được Nhật Bản 
đem về từ Trung Quốc mà Trung Quốc lại không ghi một cách đàng hoàng trong 
các tài liệu chính thống của mình, mà chỉ ghi một cách sơ sài khuyết danh 
trong 7y 2 Tiếp tục nghiên cứu và đối chiếu, ông xác định răng sở dĩ như vậy 
là vì những sách đó chắc chăn không phải tiếng Trung Quốc mà là tiếng nước 
ngoài. 


Những khảo sát như vậy dẫn đến kết luận, Đạo Cao chắc chăn không phải là 
người Trung Quốc, Nhật Bản hay Triều Tiên, trong khi người mang tên đó là một 
trong hai tác giả các bức thư trao đối với Lý Miễu, "sứ quân" Giao Châu. Bởi vậy 
Đạo Cao chắc chắn là người Việt Nam. Và từ nhân vật này, ông phát hiện một 
chứng cứ quan trọng khác về một cột mốc phát triển ngôn ngữ dân tộc: Tá âm là 
một quyền sách ngữ học về quốc âm, còn 7á âm f là một cuốn tự điển về thứ 
tiếng quôc âm đó. Rất tiếc là chúng đã thất lạc, nhưng chắc chắn là có những cuốn 
sách đó. Ông bảo trong sưu tập Stein tàng trữ tại Bảo tàng viện Anh Quốc có một 
thủ bản mang ký hiệu S.5731, mô tả một tài liệu giống như vậy, nhưng vì ông 
"chưa có trong tay" thủ bản đó nên chưa thể khăng định. 


Chúng tôi dẫn chứng dài dòng đoạn trên, tuy rất sơ lược, để bạn đọc phần nào 
thấy được cách làm việc cần trọng của giáo sư Lê Mạnh Thát. Những khảo sát như 
vậy đã được tiến hành và dễ dàng tìm ra tông tích Việt Nam của người thứ hai là 
Pháp Minh. 


Đối với nhân vật Lý Miễu, nội dung 6 lá thư cho thấy Lý Miễu được gọi là 
"sứ quân” vả lời lẽ của nhị vị pháp sư trong 6 lá thư coi ông "ở địa vị của một bậc 
thiên tử". Đối chiếu danh sách những chức danh tương đương với "sứ quân" như 
"thái thú", "thứ sử" Trung Quốc cử sang thì không thấy tên Lý Miễu. Toàn bộ sử 
sách Trung Quốc cũng như Việt Nam đều không có tên Lý Miễu. Với một khảo sát 
văn liệu tương tự cùng những phân tích chính trị, xã hội đến tận ngọn nguồn, ông 
kết luận Lý Miễu chính là một vị vua của Việt Nam. Một nhân vật xưng vương 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 208 


xưng để trên một đất nước độc lập mà Trung Quốc không với tới thì sử sách Trung 
Quốc không chép là không có gì lạ. Còn việc sử ta không chép cũng là đương 
nhiên, vì không không có sử liệu. Ông ước đoán 6 lá thư đó được viết vào những 
năm 435-440, năm trong thời kỳ Nam Bắc triều (420-588) của Trung Quốc. Niên 
đại của Lý Miễu nằm trong khoảng 390-470, của Đạo Cao khoảng 365-455 và 
Pháp Minh khoảng 370-460. 6 lá thư chứa đựng những sử liệu vô cùng quý giá cho 
việc nghiên cứu nghệ thuật, âm nhạc, văn học, Phật giáo, chính trị và tư tưởng (bạn 
đọc quan tâm vấn đề này xin đọc Lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, trang 427- 
582). 


Xin tạm dừng loạt bài này ở đây. Thiền sư Lê Mạnh Thát đã thực hiện một 
loạt các công trình nghiên cứu đồ sô về lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo, về văn 
học, triết học... Riêng các công trình lịch sử văn học của ông được tập hợp 
thành 7ổng tập văn học Phát giáo khoảng 50 tập (đã ïn 3 tập). Chúng tôi giới thiệu 
sơ lược một sô trong rất nhiều phát hiện lịch sử của thiền sư với mong muốn những 
người quan tâm đến lịch sử nước nhà biết đến. Đối với các cơ quan quản lý ngành 
lịch sử và những nhà sử học - những người đang nghiên cứu lịch sử, chúng tôi thiết 
nghĩ nó có lợi chứ hoàn toàn không gây thiệt hại gì cho việc nghiên cứu, vì nghiên 
cứu thì cần có những tài liệu mới do chính mình hoặc do người khác phát hiện ra. 
Các cơ quan nghiên cứu lịch sử hoặc các nhà sử học có thể xem xét, đánh giá, 
tranh biện, cái gì có tài liệu chứng minh là không đúng thì nói là không đúng, cái gì 
cần tiếp tục làm rõ thì cùng nhau tìm tòi làm rõ, nhưng cái gì thấy có cơ sở là đúng 
rồi thì cần thừa nhận đề đưa vào dòng chính thống. Tắt cả đều nhằm mục đích tìm 
ra sự thật để tôn vinh dân tộc chúng ta. Mỗi một di sản của tổ tiên đều phải được 
truy tìm, cũng như mỗi một tắc đất của tô tiên đều phải được gìn giữ. 


Theo Hoàng Hải Vân - TNO 


Thư Viện Hoa Sen 
18 tháng 6 năm 2018 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 209 


MỘT VÀI CẢM NHẬN NHÂN ĐỌC 
LỊCH SỬ PHẬT GLÁO VIỆT NAM 
CỦA GIÁO SƯ LÊ MẠNH THÁT 


THÍCH PHƯỚC AN 


“Thiền sư Toàn Nhật, theo giáo sư Lê Mạnh Thát “là một nhà văn, nhà thơ 
lớn của lịch sử văn học dân tộc ta, là một nhà tư tưởng lớn, có những quan điểm 
độc đáo đầy sáng tạo đối với lịch sử tư tưởng thế kỷ 18, và cũng là một vị Thiền Sư 
đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam” [1]. Nhưng vẫn theo Giáo sư thì: “Cho 
đến nay, tên tuổi và sự nghiệp của ông đã bị chìm vào quên lãng”. 

Nhưng trước khi đi vào những tác phẩm của vị Thiền sư bị quên lãng đã gần 2 
thế kỷ này, tôi muốn nhân đây nói lên một chút cảm nhận của mình đối với 3 tập 
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (LSPŒGVN) cũng của giáo sư Lê Mạnh Thát. Dù mới 
có đến đời Trần Thánh Tông (1278) nhưng đã gần 3000 trang rồi. Nếu chỉ có thông 
kim bác cổ thôi thì cũng vẫn chưa đủ, mà theo tôi, phải có một hoải bảo, một tắm 
lòng không chỉ riêng cho Phật Giáo mà cho cả dân tộc nữa, thì Giáo sư mới có đủ 
kiên nhẫn để cống hiến một công trình đồ sộ đến như vậy. 


Chúng ta những người Phật Tử Việt Nam hôm nay, vẫn thường tự hào rằng 
dân tộc này, đất nước này có được như ngày hôm nay chính là do sự đóng góp lớn 
lao của những người Phật Tử từ những ngày đầu lập quốc cho đến bây giờ. 


Bởi vậy, Phật giáo là dân tộc, và dân tộc đương nhiên là Phật giáo. Đúng như 
lời ca của một thi nhân: 


Việt Nam và Phật giáo 
Phật giáo và Việt Nam 
Ngàn năm xương thịt kết liền 


Tình sông nghĩa biển 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIẾN * * 210 


Mối duyên mặn nồng 

Cây đa bến cũ 

Hình bóng con đò 

Thiết tha còn nhớ câu hò 

Cây đa bến cũ con đò năm xưa. 
Trang sử Việt Nam yêu dấu 

Thơm ướp hương trầm 

Nghe trong tim Lý Lê Trần 

Có năm cánh đạo nở bừng nguy nga 
(Trụ Vñữ) 


Làm sao mà một dân tộc đang bị chiếm đóng bởi một kẻ láng giềng không lồ 
ở phương Bắc, lại có. thê từng bước đứng dậy, đề dành lại được chủ quyên từ tay 
của kẻ xâm lược để rồi cuối cùng đã trở thành một quốc gia Đại Việt độc lập và có 
chủ quyền? 


Và chắc cũng không phải ngẫu nhiên mà thời nào cũng có những bậc anh 
hùng xuất chúng như Lý Bôn, Ngô Quyên, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, 
Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Huệ... đứng ra bảo vệ chủ quyền quốc gia 
dân tộc? 


Chăc chăn phải có một sức mạnh tính thân nào đó đăng sau hun đúc đê đât 
nước Đại Việt mới tạo nhiêu bậc anh tài như vậy. 


Không còn hồ nghi gì nữa, trong những ngày đầu mới du nhập vào Việt Nam, 
những người Phật tử Việt Nam đã cùng với dân tộc Việt Nam tạo ra sức mạnh kỳ 
VỘ ây. 


Ta sẽ thấy đó là điều nối bật nhất mà giáo sư Lê Mạnh Thát muốn trình bày 
với những băng chứng hiên nhiên trong suôt ba tập LSPGVN của Giáo sư. 


Nơi Trang 503, tập 2, Lê Mạnh Thát viết: “có người đã từng nói “không có tư 
tưởng cách mạng, thì không có vận động cách mạng”, cũng thế, đất nước ta vào 
những ngày đấu tranh sông chết với kẻ thù để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, nếu 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỆN * * 211 


không có một hệ tư tưởng chỉ đạo, thì không thể nào có cuộc vận động chính trị 
thành công” [2| 


Và nơi trang 523: “vì lịch sử là một sự vận động có ý thức của con người, thì 
con người phải chuân bị một cách có ý thức cho cuộc vận động đó xảy ra theo ý 
hướng của mình” 


Chắc chắn có một số người sẽ lập luận rằng, Phật giáo dù sao cũng chỉ là một 
hiện tượng văn hoá đến từ nước ngoài, nếu Phật giáo vạch ra một lý thuyết rồi 
đứng ra chỉ đạo cuộc vận động đó thì tất nhiên Phật giáo cũng mang một ý đồ áp 
đặt một nền văn hoá ngoại lai lên đầu lên cô dân tộc Việt mà thôi chăng? 


Phật giáo đúng là cũng từ nước ngoài du nhập vào, như Khổng giáo vào Lão 
giáo chăng hạn, nhưng sở dộ Phật giáo thành công là vì: “Phật giáo khiêm tôn khép 
mình, không lên tiếng dạy đời, không bắt người Việt Nam bỏ hết phong tục tập 
quán bản địa, mà vân tiếp thu quá khứ của người Việt, uốn nắn quá khứ đó lên để 
biến thành hiện tại có lợi cho cả hai. Cho nên người Việt Nam chấp nhận Phật giáo 
như là một yếu tố bản địa và không xem là phần tử ngoại lai. Những người ngoại 
quốc đến Việt Nam như các nhà sư Ân độ, Chiêm thành, Khang Cư đều cũng phải 
khép mình vào văn hoá Việt, yêu thương đất nước Việt như đất nước họ. Quan hệ 
đó dần dần tự kết chặt họ vào mảnh đất này và Việt hoá họ.” 


Sự đau đớn thống khổ của dân tộc và nhân loại kéo dài trong suốt thế kỷ 20 
vừa qua bắt buộc chúng ta phải đi đến một sự khẳng định mạnh mẽ rằng, một cuộc 
xâm lăng ô Š ạt bằng quân sự của một cường quôc khống lồ vào một quôc gia nhỏ bé 
nảo đó, tất nhiên phải gây ra đau khổ và tang tóc cho dân tộc đó rồi. Nhưng sự đau 
khổ tang tóc vì bạo lực không nguy hiểm bằng sự đau khổ, tang tóc do nọc độc của 
chủ thuyết hay giáo điều cuồng tín gây ra, vì một lý do dễ hiểu là quân chiếm đóng 
băng bạo lực không thể nào ở mãi trên đất nước mà họ chiếm đóng được. Còn ý 
thức hệ hay giáo điều cuồng tín thì có thể ở lại lâu dài trong tâm hồn của những kẻ 
bệnh hoạn, những kẻ khát khao quyền lực. Những kẻ này Sẽ cầu kết lại với nhau để 
thực hiện cho bằng được cuồng vọng của mình bất chấp sự thống khổ của đồng 
loại. 


Bởi vậy, một sử gia không có nghĩa là chỉ: “tìm thấy cái thú kể lại những 
thăng trầm của các dân tộc, các tư tưởng, hay chép lại những chuyện buồn về cái 
chết của các vua chúa, mà sử mạng của một sử gia phải là: “giúp chúng ta nhìn 
thấy hiện tại dưới ánh sáng của dĩ vãng” như Will Durant đã nói như vậy. 


Tác giả LSPGVN, với tư cách là một người con đã sanh ra và trưởng thành 
trên đât nước đau khô này đã làm tròn sứ mạng đó khi tác giả nghiêm khắc cảnh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 212 


cáo: “bất cứ hệ tư tưởng nào không tôn trong hệ văn hoá tư tưởng bản địa của 
người dân Việt thì trước sau gì cũng phải bị đào thải, dù có hiện diện trên đất nước 
nảy bao lâu đi chăng nữa. Hệ tư tưởng ấy tất yếu là phải kết hợp với nền văn hoá 
bản địa của người Việt nếu muốn tồn tại”. 


Vậy những người Phật giáo đã cùng với dân tộc Việt thời bấy giờ đã phải làm 
những gì để dân tộc có đủ sức mạnh tinh thần nhằm giành lại chủ quyền và nền độc 
lập trong những ngày đầu lập quốc? 


Nếu một dân tộc bị một nước láng giềng chiếm đóng và đặt nền thống trị lâu 
dài, muốn khăng định nền độc lập của mình băng những ranh giới do thiên nhiên 
quy định không chưa đủ, mà trước tiên phải khăng định được răng dân tộc mình có 
một nền văn hoá, phong tục, tập quán hoàn toàn khác biệt với nước đang đặt ách 
thống trị trên đất nước mình. 


Bây giờ ta thử xem tổ tiên của chúng ta có đủ khả năng để khẳng định sự độc 
lập đó không? 


Sau khi đánh bại được cuộc khởi nghộa của Hai Bà Trưng vào năm 43 sau 
dương lịch, Mã Viện đã phải vội vã về lại Trung Quốc đưa lên lời tấu trình với 
Thiên triều Hán rằng: “Hơn 10 điều luật của Việt luật khác với Hán luật”. Tác giả 
LSPGVN đưa ra nhận xét rằng, có một bộ luật riêng, thế cũng có nghộa là bộ máy 
công quyền dựa trên pháp luật đã được hoàn chỉnh. 


_ Ngoài Việt luật ra, còn có bài Việt ca, được Lưu Hướng ghi lại trong Thuyết 
Uyên. 


Bài Việt ca này rất phô biến không chỉ trong giới quý tộc mà còn lan tràn đến 
giới bình dân của Trung Quôc vảo thời đó nữa. 


Tác giả LSPGVN cho răng, bài Việt ca này không thể nào xuất hiện chậm hơn 
năm 16 trước DL.. 


Từ đó, tác giả đưa ra một khắng định quan trọng rằng: “Vào thời Hùng Vương 
đã xuất hiện một ngôn ngữ Việt Nam, mà ta có thể tìm thấy trong Lục Độ Tập 
Kinh, trong đó còn bảo lưu trên 1Š trường hợp các cấu trúc ngữ học theo văn pháp 
tiếng Việt, cung cấp cho chúng ta một sô lượng đáng kể các tá âm cho N tuy 
cứu tiếng Việt cổ và phục chế lại diện mạo tiếng nói ấy cách đây 2000 năm” 


Không chỉ phục chế lại diện mạo tiếng Việt thôi, mà Lục Độ Tập Kinh còn: 
“lập thành những chủ đê lớn của dân tộc như nhân nghộa, trung hiệu, đât nước, 
mât nước... làm cột sông cho chủ nghộa nhân đạo Việt Nam và truyền thông văn 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 213 


hoá Việt Nam. Lục Độ Tập Kinh được Khương Tăng Hội dịch vào thời Tam Quốc, 
từ nguyên bản Lục Độ Tập Kinh băng tiêng Việt, gôm cả thảy 91 truyện” 


Nếu Lục Độ Tập Kinh được Khương Tăng Hội dịch từ một bản tiếng Việt, thì 
chắc chắn trước đó đã có một dịch giả nào đó dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Việt 
hay ít nhất cũng cải biên những mẫu chuyện Phật giáo từ tiếng Phạn sang tiếng 
Việt chăng? 


Sau khi tiến hành nghiên cứu ngữ pháp tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, nhất 
là khi so sánh sự khác biệt vê chữ Nhân, về tín ngưỡng, và đặt biệt là sự khác nhau 
giữa lịch pháp Trung Quốc và Ấn Độ tác giả đi đến kết luận rằng: “Việc hình thành 
Lục Độ Tập Kinh là cả một quá trình cải biên kinh sách Phật giáo nhằm phục vụ 
cho yêu cầu vừa truyền bá Phật pháp vừa thực hiện chức năng gửi gấm chủ trương 
đầu tranh độc lập cho đất nước đến với dân tộc”. 


Sự cải biên quan trọng nhất là truyền thuyết về trăm trứng: 


“Truyện này ta thấy có tương đương trong thiên anh hùng ca Mahàbharatà của 
văn học Ấn Độ. Truyền thống Ấn Độ thì _gọi là 100 cục thịt (mamsapesi); đến 
truyện trăm con của Avadana — Jataka thì vẫn giữa nguyên lại 100 cục thịt này, mà 
Chí Khiêm dịch thành nhục đoàn trong truyện Bách Tử Đồng Sản Duyên của soạn 
tập Bách Duyên Kinh 7, thực hiện khoảng năm 230 SDL. Thế mà truyện 23 này 
của Lục Độ Tập Kinh thì vẫn giữ nguyên là 100 trứng (Noãn bách mai). Vậy thì 
truyền thống về bà Âu Cơ sanh trăm trứng này dứt khoát phải tồn tại trước thời Hai 
Bà Trưng khi biến có năm 43 xảy ra”. 


Vì sao lại phải cải biên từng 100 cục thịt (Mamsapesi) thành 100 trứng (Noãn 
bách mai); “Đứng trước hiểm hoạ diệt vong và các truyền thông đó bị mai một, nên 
truyền thống này đã được lồng vào khung cảnh Phật giáo, và các yếu tô bản địa 
Việt Nam như thế xuất hiện khá nhiều trong các truyện của Lục Độ Tập Kinh hiện 
còn”. Dây phải chăng là dụng ý của các nhà cải biên? Vậy là cái truyền thuyết 100 
trứng, cái truyền thuyết Con Lạc Cháu Hồng vẫn luôn luôn là biểu tượng cho sự 
thương yêu, đùm bọc lấy nhau của dân tộc lại được rút ra từ Lục Độ Tập Kinh, một 
bộ kinh đã được Khương Tăng Hội mang từ Việt Nam qua Trung Quốc và sau đó 
chính Khương Tăng Hội lại dịch sang tiếng Trung Quốc một nước đang chiếm 
đóng nước ta. Và truyền thuyết thiêng liêng ấy luôn luôn được những người con ưu 
tú của dân tộc dùng đến để nhắc nhở, để thức tỉnh mỗi khi dân tộc đang đứng trước 
họa diệt vong của ngoại xâm, như Phan Bội Châu đã từng làm như thế khi phúng 
điểu cho cái chết của nhà ái quốc Phan Chu Trinh: Dân địa linh, con Lạc cháu 
Hồng. Và cái thông điệp ấy, thông điệp về lòng từ bi không điều kiện ta thấy cứ 
được nhắc đi nhắc lại hoài trong Lục Độ Tập Kinh: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 214 


“Yêu nuôi người vật, thương xót lũ tả, vui hiền, giúp người độ lượng, cứu 
giúp chúng sanh, vượt cả đất trời, thắm khắp biển sông, bô thí chúng sanh, người 
đói cho ăn, kẻ khát cho uống, lạnh cho mặc, nóng cho mát, bệnh cho thuốc, xe 
ngựa thuyền bè, các vật châu báu, vợ con đất nước, ai xin liền cho”. 


Chỉ bày tỏ lòng thương không chưa đủ, Lục Độ Tập Kinh còn kêu gọi mỗi 
người hãy nên nuôi dưỡng lý tưởng Bồ Tát trong chính mình. Một người nuôi 
dưỡng lý tưởng Bồ Tát thì phải làm gì? “Bồ Tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ, 
xông mình vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than”. Chính từ bản 
tuyên ngôn quan trọng này của Lục Độ Tập Kinh mà ta thấy sau khi cuộc chiến 
tranh vệ quôc của Hai Bà Trưng thất bại (39 — 43 SDL), lịch sử của dân tộc đã ghi 
lại không biết bao nhiêu những người Phật tử Việt Nam cả xuất gia lẫn tại gia thực 
hiện lý tưởng Bồ Tát, nghộa là “Gạt lệ xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân 
cứu nước ra khỏi cảnh nô lệ lầm than”. Đó là Lý Nam Đế, là các Thiền sư Định 
Không, La Quý, Khuôn Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh, là những Phật tử tại gia, Bồ 
Tát giới Lý Công Uẫn, Lý Thường Kiệt, là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là Ức trai Nguyễn Trãi, là Hải Lượng 
Thiền Sư Ngô Thời Nhiệm. 

Nhưng lôi cuốn nhất vẫn là việc Lục Độ Tập Kinh của Phật giáo Việt Nam đã 
viện dẫn tư tưởng Phật giáo đề tiễn hành phê phán Nho giáo, một hệ tư tưởng vẫn 
được xem là tiêu biểu nhất và thực dụng nhất trong việc “Tề gia, trị quốc, Bình 
thiên hạ”: 


“Tôi ở đời lâu năm, tuy thấy Nho sộ chứa đức làm lành, há có băng được đệ tử 
của Đức Phật quên mình cứu người mà không nêu tên”. 

Với lời nhận định trên của Lục Độ Tập Kinh, ta thử làm một cuộc so sánh 
giữa những người Phật tử Việt Nam và các Nho sộ của Không giáo từ những thê 
kỷ đâu lập quôc đên thời cận đại đê xem lời nhận định trên có chính xác hay 
không? 


Có hai câu thơ sau đây của một Nho sộ đồng thời cũng là một thi sộ nổi tiếng 
ở thê kỷ 19 có thê làm sáng tỏ thêm cho lời phê phán trên của Lục Độ Tập Kinh; 


Làm trai đứng giữa trong trời đất 
Phải có danh gì với núi song 


(Nguyễn Công Trứ;) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 215 


Vậy là đã rõ, mục đích chính của các nhà Nho là “Phải có danh gì với núi 
sông”, trong khi đó đại nguyện của những người Phật tử là “Gạt lệ xông vào nơi 
chính trị hà khắt để cứu dân ra khỏi nạn lầm than”. Cho nên cũng chẳng có gì lạ, 
khi ta thấy trong suốt lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc lịch sử 
gần như vắng bóng những nhà Nho dám hy sinh quên mình để cứu dân cứu nước ra 
khỏi chốn lầm than, ngoại trừ hai nhà Nho tiếng tăm lừng lẫy là Nguyễn Trãi ở thế 
kỷ 15 và Ngô thời Nhiệm ở thế kỳ 18. Nhưng cả hai, Nguyễn Trãi và Ngô thời 
Nhiệm đều thấy sự bế tắc và chán ngán của cái học “Phải có danh gì với núi sông” 
của Nho giáo và đã trở về với Phật giáo đề tháo gỡ cái bế tắc ấy. 


Ngô Thời Nhiệm đã tự nhận là Hải Lượng thiền Sư, và đã vứt bỏ “Ngu 
Trung” của Nho giáo để giúp cho Quang Trung Nguyễn Huệ, một người nông dân, 
đánh tan 29 vạn quân Thanh. Còn Nguyễn Trãi, dù không nhận mình là Thiền sư 
như Ngô Thời Nhiệm, nhưng qua sự nghiệp thơ văn và nhất là cả cuộc đời hy sinh 
quên mình “thấy dân kêu ca, gạt lệ xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân ra 
khỏi nạn lầm than”. 


Và ta có thể xem Nguyễn Trãi là người đã thể hiện đúng nghộa nhất lý tưởng 
Bồ Tát mà Lục Độ Tập Kinh đã đề ra, mà trước đó Trần Thái Tông thuyền sư, Tuệ 
Trung Thượng Sỹ cũng đã làm như vậy đối với đời nhà Trần oanh liệt. Lục Độ Tập 
Kinh cũng ghi lại cuộc trao đổi lạ lùng giữa một bên là nhà Nho và một bên là các 
Phạm Chí, để rồi cuối cùng các nhà Nho phải cúi đầu thú nhận rằng, sự hiểu biết 
của mình chẳng có nghộa gì hết, và đã tôn những Phạm Chí làm thầy:““Các Nho sộ 
hỏi đạo cao (Phạm Chí) đáp đạo sâu; hỏi nghộa hứp thì giải thích nghộa rộng. Các 
Nho sộ nói: “Người này đạo cao trí xa, có thể làm thầy được”. 


Khi bình luận về cuộc đối thoại trên, tác giả LSPGVN đã kết luận: “Quả là 
một đòn sâm sét đánh bạt những xum xoe của hàng nho gia sộ thứ”. 


Chỉ từ hai mẫu đối thoại trên thôi, ta cũng có thể thấy rằng, nên văn hoá của 
dân tộc Việt trước cuộc khởi nghộa của Hai Bà Trưng (39 —- 43 sdl) đã phát triển 
khá cao dưới sự hỗ trợ tích cực (chưa muốn nói là chỉ đạo) của Phật giáo. Không 
chỉ khăng định bản lĩnh nền văn hoá của chính dân tộc mình, mà còn tỏ ra coi 
thường những gì được coi như là “tĩnh hoa” nhất của nền văn hoá Thiên triều. Quả 
đúng như lời tác giả LSPGVN: “Một đòn xấm sét đánh bạt những xum xoe của 
hàng nho gia sộ thứ”. 


Bởi vậy, ta chăng lẫy gì làm lạ, khi “những dị nhân phương Bắc” đến lánh nạn 
tại nước ta, đều bị nền văn hoá ấy chinh phục mạnh mẽ, tiêu biểu trong số ấy là 
Chu Phù, người đã “vứt điển huấn của Thánh trước, bỏ pháp luật của Hán gia, để 
“sống và suy nghộ theo lối sống và suy nghộ mới của đất Giao Châu”. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 216 


Nhưng nổi bậc nhất trong số những “dị nhân” ấy vẫn là Mâu Tử, trong tác 
phẩm lừng danh của mình, tác phẩm Lý Hoặc Luận, tác phẩm mà Lê Mạnh Thát đã 
đánh giá là: “tác phẩm lý luận gối đầu giường của Phật giáo Viễn Đông mà cụ thể 
là Trung Quốc và Nhật Bản”, còn đối với lịch sử tư tưởng dân tộc Việt thì “nó là 
một tác phẩm lý luận có một vị trí xung yếu”. 


Vậy ta thử xem Lý Hoặc Luận của Mâu Tử nêu lên những vẫn đề gì để tác 
phâm có một vị trí xung yêu như thê? 


Khi có người hỏi: “con đường” của Phật giáo là gì, thì được Mâu Tử trả lời: 
“Con đường đó ở nhà thì có thể thờ cha mứ, làm chủ nước thì có thể trị dân, ở một 
mình thì có thể tự sửa thân”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích trên 
của Mâu Tử đã vô hiệu hoá tất cả lòng tự mãn của các nhà Nho xưa nay. Các nhà 
Nho cứ nghộ rằng, chỉ có Nho giáo mới có tính cách thực dụng, và chỉ có Nho giáo 
thôi mới tập trung giải quyết những vẫn đề bức thiết nhất của cuộc sống hiện tại. 
Còn các hệ tư tưởng khác (như Phật giáo chăng hạn), thì chỉ bản những chuyện 
viễn vong, thiếu thực tế, chăng giúp ích gì cho đời sống hiện tại cả (vị tri sanh, yên 
tri tử). 


Nói cách khác, khi “con đường” của đạo Phật là: “ở nhà có thể thờ cha mứ, 
làm chủ nước thì có thể trị dân, ở một mình thì có thể tự sửa thân” thì tư tưởng để 
Không giáo cải tạo xã hội như là “tề gia, trị quốc bình thiên hạ” không còn một giá 
trị gì nữa đối với Phật giáo nói riêng và dân tộc Việt nói chung, vì Phật giáo chắng 
những đã có thể làm được công việc đó, mà còn có thể làm tốt hơn Khổng giáo 
nữa. 


Trong Lý Hoặc Luận, mặc dù Mâu Tử chỉ bàn sự liên hệ giữa Phật giáo và 
Khổng giáo, nhưng đọc thật kỹ những lời giải đáp của Mâu Tử cách đây đã gần 
2000 năm đến bây giờ vẫn còn giá trị nguyên vứn đối với những người hay thắc 
mắc về một rừng kinh điển của Phật giáo: 


“Khi có người hỏi: Thánh nhân chế ra 7 bộ kinh, chẳng qua ba vạn lời mà mọi 
việc đêu đây đủ. Nay kinh Phật, quyên sô kê đên vạn, lời đêm tới triệu, không phải 
một sức người có thê kham nôi. Tôi cho là phiên phức mà không thiệt yêu. 


Mâu Tử đáp: “Sông biển sở dộ khác với kênh rạch là vì chúng sâu rộng, núi 
Ngũ Nhạc sở độ khác với gò đống là vì chúng cao (...), kinh Phật trước nói sự việc 
hàng ức năm lại dạy yếu lý của muôn đời. Thái tổ chưa nối, Thái thỉ chưa sinh, trời 
đất mới dựng, nhỏ không thể nắm, bé không thể vào, thì Phật đã bao trùm bên 
ngoài sự rộng lớn, đã chia xẻ sự bé nhỏ bên trong, chăng chỉ là không ghi chép. 
Cho nên, kinh quyền kể hàng vạn, lời đếm hàng ức, càng nhiều càng đủ, càng lắm 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 217 


càng giàu. Có chỉ là không thiết yêu? Tuy một người không kham nổi, vì như đến 
sông uống nước, uống no tự đủ, đâu còn biết chỗ thừa ư?” 


Trả lời câu hỏi không những kinh Phật đã quá nhiều rồi mà phần nhiều chỉ là 
hoa mỹ, người thắc mắc đề nghị nên bỏ những điều thừa đó đi, thay vào đó nên nói 
thắng vào chỗ thiết thực, thì Mâu Tử trả lời như sau: “Không được đâu! Kìa trời 
trăng, đều sáng, mỗi chỗ có chỗ chiếu; 28 vì sao, mỗi ngôi có chỗ chủ của nó. 
Trăm vị thuốc đều sinh ra, mỗi vị có chỗ chữa của nó”. Sau đó, Mâu Tử nói rằng, 
Khổng giáo cũng thế, nghộa là “Khổng Tử cũng chưa cho Năm Kinh là đủ lại phải 
viết thêm Xuân Thu, Hiếu Kinh, là muốn mở rộng, thỏa mãn lòng người vậy. Còn 
kinh Phật tuy nhiều, cũng đều quy về một mối”. 


Đối với lời chỉ trích rằng: “Mâu Tử đã lấy lời kinh truyện, thuyết hoa mỹ để 
khen gợi hạnh Phật, xưng tụng Đức Phật cao đến mây xanh, rộng quá mặt đất, há 
không vượt cái vốn mà quá sự thực không?” Người hỏi còn tự đề cao “chúng tôi 
chê khá đúng chỗ, chân khá đúng bệnh”. 


Mâu Tử trả lời: “Than ôi! Chỗ tôi khen như lấy cát bụi mà đấp Tung, Thái, lấy 
sương sớm đồ vào sông be; chỗ ông chê như cầm bầu lọ muốn vơi sông biển, đem 
cày bừa muốn cào Côn Lôn, nghiêng bàn tay đòi che mặt trời, cầm cục đất đòi lấp 
sông Hoàng. Tôi có khen, không thể khiến Phật cao hơn, ông có huỷ báng thì cũng 
không vì thế mà khiến đức Phật thấp xuống vậy”. 


Đại khái tất cả những lời hỏi đáp đều xoay quanh vấn đề giữa Phật giáo và 
Nho giáo. Nhưng đến câu chất vấn thứ 14, dù cũng liên quan đến Phật giáo và 
Không giáo nhưng lại trở thành nghiêm trọng hơn. Sở độ nó trở thành nghiêm 
trọng vì vấn đề được đặt ra không phải chỉ xảy ra vào thời đại của Mâu Tử, nghộa 
là cách đây hơn 18 thế kỷ, mà ngay cả đến đầu thế kỷ 21 này, dường như cái bóng 
ma đó vẫn còn ám ảnh một phần nhân loại. Đó là chủ nghĩa Sô-vanh là lòng tự cao 
tự đại về nòi giống mình, về dân tộc mình, xem dân tộc khác là man di mọi rợ, tự 
nhận mình có trách nhiệm phải đi khai hoá, đi làm nghĩa vụ quốc tế. 


Câu hỏi đó như thế này: “Không Tử nói: Mọi rợ có vua không bằng các nước 
Hạ mất vua”, Mạnh Tử chê Trần Tương học cái thuật của Hứa Hành, nói: “Ta nghe 
dùng Hạ để biến cải man di, chưa từng nghe man di đi biến cải Hạ”. Ông từ nhỏ 
học đạo Nghiêu, Thuấn, Chu, Không mà ngày nay lại bỏ để đi học cái thuật của 
man di mọi rợ, chẳng đã lầm rồi sao? 


Mâu Tử đáp: Đó là lời thừa khi tôi chưa hiểu đạo lớn vậy. Như ô ông có thê gọi 
là thấy vẻ đẹp của lễ chế mà không biết thực chất của đạo đức, thấy đuốc sáng, mà 
chưa thấy mặt trời giữa trưa. Lời nói của Không Tử là để uốn ngay phép đời vậy. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 218 


Mạnh Kha nói vì ghét sự chuyên nhất thôi. Xưa Không Tử ở nơi chín mọi, nói 
rằng: “Người quân tử ở đây thì có chi là thối nát?” Đến khi Trọng Ni không được 
dung thân ở nước Lỗ, nước Vệ. Mạnh Kha không được dùng ở nước TẺ, nước 
Lương, há các ngài lại làm kẻ sộ ở nơi man mọi hay sao? Vũ Di ra từ Tây Khương 
mà thành thánh triết. Cổ Tâu sinh vua Thuấn mà ương ngu. Do Dư sinh ở Địch mà 
làm cho nước Tân bá chủ. Quản Thúc Tiên và Sái Thúc Độ từ đất Hà Lạc mà nói 
phản loạn. Tả truyện: “Sao Phương Bắc ở trên trời là chính giữa, ở tại người là 
Phương Bắc”. Lấy đây mà xem đất Hán chưa hẵn là trung tâm trời đất vậy. Kinh 
Phật giảng dạy, trên dưới trùm khắp, loài vật hàm huyết đều thuộc về Phật cả. Cho 
nên ta lại tôn kính mà học lẫy, sao lại bảo phải bỏ cái đạo của Nghiêu, Thuần, Chu, 
Khổng (...). Ngọc không tồn thương lẫn nhau. Châu Tuỳ và Ngọc Bích không hại 
lẫn nhau. Bảo người ta lầm khi chính tự mình lầm vậy.” [3] 


Khi Mâu Tử trả lời: “Đó là lời thừa khi tôi chưa hiểu đạo lớn”, thế có nghĩa là 
Mâu Tử muốn nói rằng khi ông chưa hiểu đạo lớn (tức Đạo Phật), thì Mâu Tử cũng 
có cái lập luận đầy ngu xuân như người đang đối thoại với ông vậy. Nhưng sau khi 
đã dốc chí vào Đạo Phật (ư thị nhuệ chí ư Phật đạo) thì ông bỏ được lỗi suy nghĩ 
ngu xuân ấy, vì Kinh Phật dạy rằng: “Trên dưới trùm khắp, loài vật hàm huyết đều 
thuộc về Phật cả” (Phật kinh sở thuyết thượng hạ chu cực hàm huyết chỉ loại vật 
giai thuộc Phật yên). 


Nếu đã tự nhận dân tộc mình đang sở hữu một nên văn hoá vĩ đại, đang đứng 
trên đỉnh cao của trí tuệ loài người thì phải rao giảng sự bình đẳng giữa các chủng 
loại, các dân tộc chứ sao lại rao giảng sự kỳ thị phân biệt? Phải rao giảng tình 
thương yêu, lòng nhân ái chứ sao lại rao giảng sự hận thủ? Quả là một đòn chí 
mạng giáng vào sự ngu Sỉ xuân ngốc của những kẻ nhân danh văn hóa Chu Không 
đề miệt thị dân tộc khác là man di mọi rợ (di địch). 


Đối với lòng kiêu ngạo về dân tộc của người Hán thời bấy giờ tự nhận mình là 
“Trung Quốc” tức nước “Ở giữa”. “Ở giữa ở đây không phải chỉ “ở giữa” đối với 
con người đối với các dân tộc khác, mà cũng có nghĩa là “trung tâm” cả với trời đất 
nữa. 

Đề đôi trị lại, Mâu Tử trích một câu trong Tả truyện: “Sao Phương Bắc ở trên 
trời là chính giữa, ở tại người là Phương Bắc” (Bắc thần chi tỉnh, tại thiên chỉ 
trung, tại nhân chi Bắc). 


Từ lý luận đanh thép này, Mâu Tử đặt nghi vấn: “Đất Hán chưa hăn đã là 
trung tâm của trời đât” (Hán địa vị tât vi thiên trung đãi). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 219 


Đây không còn là hoài nghi hay giả thuyết nữa, mà khi viết như vậy Mâu Tử 
đã phủ nhận triệt để hay nói đúng ra là Mâu Tử đã “tống cổ” người Hán ra khỏi cái 
trung tâm do chính họ là tác giả ây Tôi. 


Ta có thể tạm lý luận như thế này: Khi anh đã không còn ở tại trung tâm nữa 
thì tất nhiên anh phải ở một phương nào đó, như phương Bắc chăng hạn. Nếu anh 
đã ở phương Bắc tất nhiên tôi là người đang ở phương Nam. Nghĩa là tất cả chúng 
ta đều giống nhau, đều bình đẳng với nhau. Không có phương Tây cao hơn phương 
Đông và ngược lại. Khi đã ngang nhau rồi thì chăng ai có quyền nhân danh bất cứ 
cái gì để đi khai hoá ai cả. 


Sự xác định Nam Bắc này theo tác giả LSPGVN là rất quan trọng: “Vì đã trở 
thành một phạm trù xung yếu trong lịch sử dân tộc ta, mà đỉnh cao là sự xuất hiện 
của đề hiệu Nam Đế của Lý Bôn năm 544, và sau đó là quốc hiệu Nam quốc trong 
tuyên ngôn độc lập năm 980 của Lê Đại Hành: 


Nam Quốc Sơn Hà Nam Đề Cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lộ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 


Nó đòi hỏi một lối nhận thức mới, một đánh giá mới về vị trí của một quốc gia 
ở phía Bắc nước ta, cũng như vị trí dân tộc ta trong quan hệ với quốc gia đó. Điều 
này đánh dấu trình độ nhận thức chính trị vào thời Mâu Tử đã đạt tới một nhận 
thức cao để vượt lên và định ra được vị trí của mình cũng như kẻ thù mình và quan 
hệ tương tác của chúng”. 


Bài thơ trên thường được gọi là bài thơ “thần” hay “Nam Quốc sơn hà” tác giả 
là Lý Thường Kiệt xuất hiện trong cuộc chiến tranh với Tống triều năm 1076. 
Nhưng tác giả LSPGVN lại cho rằng, sở độ có sự sai lầm như thế là do Ngô Sĩ 
Liên đời Lê Thánh Tông đã lấy thông tin từ “thế truyền” rồi đưa vào Đại Việt Sử 
Ký Toàn Thư. Nhưng theo Lĩnh Nam Chích Quái, tác phẩm được viết vào thế kỷ 
14 khoảng cuối đời Trần, thì bài thơ “thần” này đã xuất hiện trong cuộc chiến tranh 
9§1 dưới sự lãnh đạo của vua Lê Đại Hành. Hai bộ sử bằng tiếng Việt ở thế kỷ 16 
và 17 và Việt sử Diễn Âm và Thiên Nam Ngữ Lục cũng đều có một kết luận như 
vậy, và tác giả của bài thơ không ai khác hơn chính là Thiền sư Pháp Thuận, người 
mà đã nói rõ cho vua Lê Đại Hành biết là vận nước dài hay ngắn là do người lãnh 
đạo quyết định, nghĩa là người lãnh đạo có đủ tài và đức đề nói kết lòng dân lại với 
nhau hay không. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 220 


“Cho nên, nếu coi bài thơ “thần” ấy xuất hiện vào năm 1076 thì thật cũng lạ 
lùng là nước ta độc lập đã gần hai thế kỷ mới có tuyên ngôn độc lập sao?” 


Không còn hồ nghi gì nữa, đây là câu hỏi rất hợp lý để trả bài thơ Thân trên về 
lại cho cuộc chiên 981 vậy. 


Từ những sự khẳng định liên tục của những biến cố lịch sử từ năm 544 đến 
năm 981 với Lý “Nam đế” rồi “Nam Quốc sơn hả” ta mới thấy hết tất cả tầm vóc 
vĩ đại của Mâu Tử. Cho nên ta chăng lấy gì làm lạ khi tác giả LSPGVN lưu ý 
chúng ta nhiều lần rằng: “Phải đặt những quan điểm của Mâu Tử qua Lý Hoặc 
Luận trong không khí học thuật của thời đó mới thấy được giá trị của nó. Tách rời 
nó ra ngoài các không khí học thuật và hoàn cảnh mà nó ra đời thì ta không hiểu gì 
được. Những sai lầm của các học giả trước đây là đã quên mất lợi điểm này, chỉ 
nhìn thấy Lý Hoặc Luận từ góc độ của người Trung Quốc”. 


Vậy các không khí học thuật của thời Mâu Tử là thế nào? 


. Thi Thư được dạy như là những lời dạy bất di bất dịch của Thánh hiên, 
cộng thêm những người diễn giảng như Lưu Huy và Tiết Tôn này sùng bái Thi 
Thư như chân lý, và tôn kính “Đắt Hán là trung tâm của trời đất”, ngoài đất Hán ra 
thì không có đất nào khác. Một bên là Mâu Tử thắng thừng tuyên bố “Thi Thư 


chưa hắn là lời của Thánh hiền” và “Đất Hán chưa chắc là trung tâm của trời đất”, 
làm nên những cú đánh sắm sét đã phá ngay các quan điểm hẹp hòi, độc tôn ấy”. 


Đó là vị trí Mâu Tử của Giao Châu còn trên vũ đài của thê giới thì Mâu Tử 
đứng ở nơi nào? 


Dường như tình hình chính trị của nước ta dưới thời Mâu Tử, cũng có gì đó 
tương tự như Âu châu dưới thời mà có sử gia gọi là thời trung cô. Nghĩa là cũng 
như nhà Hán, các Nho sĩ đã xem Thi Thư như là chân lý tuyệt đối của Thánh hiền, 
thì Âu châu thời trung cổ giáo hội La mã cũng lợi dụng Thánh kinh (Bible) như là 
chân lý tuyệt đối để thông trị, Giai cấp quí tộc và Tăng lữ đã cấu kết với nhau để 
vơ vét của cải của quốc gia, sống xa hoa sa đọa trên sự đau khổ của thân dân. 


Không thể chịu đựng được những nhà trí thức còn một chút lương tri bị bắt 
buộc phải lên tiếng. Đầu tiên họ bắt đầu chế nhạo các nghi lễ có tính cách khôi hài 
của giáo hội, Wyeliffe (1320 — 1384) cho rằng việc giáo hội nói ăn bánh thánh 
được các linh mục cho các con chiên ăn trong lúc lễ bái “sẽ biến thành xương thịt 
của Jesus” là hoàn toàn láo khoét. Sau đó, tại Tiệp Khắc môn đệ của Wycliffe là 
Jean Huss hô hảo tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, đòi truy cứu lại tất cả lời dạy của 
Jesus trong Kinh thánh. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 221 


Năm 1513 Jean Huss bị giáo hội thiêu sống, không đầy một năm sau (1514) 
môn đệ của Jean Huss là Jerôme de Prague cũng cùng một SỐ phận bị thảm như 
ông, nghĩa là cũng bị thiêu sông. Nhưng phong trào Jean Huss vẫn phát triển khắp 
nơi, nhất là ở Bohême. Nhưng rồi cuối cùng thì giáo hội đã phải nhân danh “Thánh 
chiến” mà đẹp tan. 


Có quá lắm không, khi sử gia Tom Paine cũng là chính trị gia lỗi lạc người 
Mỹ gốc Anh đã tuyên bố thắng thừng răng: The Age of ignorance commenced with 
Christian system. Chắc là không quá lắm, vì chăng phải trước Galilê một phần của 
nhân loại đã bị đầu độc một cách ngu si rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, và 
mặt trời thì xoay quanh nó. Nhưng khi Galilê đính chính lại, nghĩa là đúng với sự 
thật, nhưng chỉ trái với Thánh kinh thôi, thì bắt đầu từ năm 1633 nhân loại lại phải 
chứng kiến một sự thật đau lòng vì sự ngu s1 đã được chính thức lên ngôi, ngày 2l 
tháng 06 năm 1633, Galilê nhà vật lý học, triết học, toán học và thiên văn học của 
Italia đã bị giải đến Rôma, bị bắt buộc phải thừa nhận là mình đã bán bổ Thánh 
kinh nghĩa là những gì Thánh kinh nói mới là chân lý, còn những gì mà Galilê vừa 
công bố là sai lầm. 


Truyền thuyết nói răng, khi rời toà nhà xử án, Galilê với dáng lom khom vì 
già cả, nhưng lại nhất định không chịu lom khom trước quyền lực ngu si, đã lâm 
bẩm trong miệng rằng: “Dầu sao thì trái đất vẫn đang quay” (Eppur sỉ muove). 


Nếu lịch sử của Âu châu đã hết lòng ca ngợi và tôn vinh những Wyeliffe, Jean 
Huss, Jerôme de Prague và nhất là Galilê như những kẻ đã oanh liệt chống trả lại 
những kẻ đã lợi dụng Thánh kinh để gieo rắc sự ngu sĩ tăm tôi trên đầu nhân loại 
như là những vĩ nhân, thì nhất định Mâu Tử của Việt Nam cũng đứng vào hàng 
ngũ của những vĩ nhân ấy, vì Mâu Tử cũng chống trả lại một cách quyết liệt một 
loại Vatican khác của Viễn Đông “Một đất Hán là trung tâm của đất trời”, nhưng 
nếu nói vĩ đại thì chắc chắn Mâu Tử phải vĩ đại hơn, vì Mâu Tử mới là kẻ tiên 
phong. Phải đợi đến gần 13 thế kỷ sau thì những nhà trí thức của Tây phương này 
mới lên tiếng tô cáo những kẻ đã rắp tâm đưa nhân loại trở lại thời đồ đá để dễ bề 
thống trị. 


Nhân chuyện Mâu Tử đến tị nạn rồi “dốc chí học Phật” tại Giao Châu. Sau đó 
lại viết Lý Hoặc Luận (đã trình bày ở trên) một tác phẩm lý luận không chỉ là đầu 
tiên của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ thứ 2 mà gần như là cả khu vực Viễn Đông 
nữa. Chính từ sự hãnh diện này, một lần nữa, câu hỏi: Vậy Phật giáo đã truyền đến 
nước ta từ thời nào? Lại có dịp trỗi dậy trong mỗi người chúng ta, những người mà 
chăng phải đã chỉ hãnh diện thôi mà còn mong ước một ngày mai tươi sáng đề Phật 
Giáo Việt Nam xứng đáng với cái quá khứ oanh liệt đó nữa sao? Thực ra, theo tác 
giả LSPGVN “Đây là câu hỏi, không phải đợi đến thời đại chúng ta mới đặt ra, mà 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 222 


đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Tối thiểu, vào năm 1096 Hoàng thái hậu Ÿ 
Lan đã nêu lên và được Quốc sư Thông Biện trả lời như sau, dẫn lời của Đàm 
Thiên: “Xứ Giao Châu đường thông với Thiên Trúc (Ân Ðộ). Khi Phật pháp chưa 
tới Giang Đông (nước T) thì ở Luy Lâu (Kinh đô của Giao Chỉ, nay là làng Lũng 
Khê ở phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), đã có xây hơn 20 ngôi chùa, chọn hơn 
500 vị tăng, và tụng 15 ngàn quyên kinh rồi. Vì đó, mà người ta đã nói rằng Giao 
Châu theo Phật trước chúng ta. Lúc ấy đã có những vị như Ma Ha Kê Vực, 
Khương Tăng Hội, Chi Cương Lưu Chị và Mâu Tử ở đó”. 


Bây giờ ta xem thử tác giả LSPGVN có giải tỏa phần nào nỗi thắc mắc của 
Phật tử Việt Nam từ hơn một ngàn năm nay không? 


Ngoài chứng cớ nói rằng người Giao Châu của chúng ta đã biết trồng hoa Uất 
kim hương “Tulip” cúng Phật như được Dương Phù trong Nam Duệ DI Vật (hay 
Nam Châu). Một thông tin được xem như sớm nhất, xuất hiện khoảng 100 SDL ra, 
thì theo tôi các thông tin sau đây lại cũng có thê rất chính xác? 


1) Trước hết, tác giả dẫn chuyện Nhất Dạ Trạch trong Lĩnh Nam Chích Quái 
tác phẩm của đời Trần. Theo đó, Chữ Đồng Tử, chồng của Tiên Dung My Nương 
(Con của Vua Hùng) được một nhà sư tên là Phật Quang truyền dạy đạo Phật tại 
một ngôi chùa ở núi Quỳnh Viên. Núi Quỳnh Viên này mà hầu hết các nhà nghiên 
cứu Việt Nam (trong đó có nhóm chủ biên thơ văn Lý Trần) trong tập 3 đã chú 
thích là: “Một quả núi trong thần thoại”. Nhưng tác giả LSPGVN đã bác bỏ quan 
điểm đó, và xác nhận rằng, núi Quỳnh Viên là hòn núi có thật. Tác giả dẫn chứng 
hai câu thơ của Vua Lê Thánh Tông có tên là Nam Giới Hải Môn, được nhà vua 
sáng tác vào năm 1470, khi Lê Thánh Tông kéo quân đi chính phạt Chiêm Thành: 


Di miếu man truyền Kim Vũ Mục 
Danh Sơn do thuyết cổ Quỳnh Viên 
Di miễu còn truyền nay Vũ Mục 
Danh sơn vẫn nhắc cô Quỳnh Viên 


Tác giả cho rằng: “Vũ Mục là chỉ cho tướng Lê Khôi, cháu ruột của Lê Lợi. 
Năm Thái Hoà thứ 2 (1444) đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm là Bí Cái, 
khi trở về đến cửa biển Nam giới thì mất. Dân chúng thương nhớ, lập đền thờ tại 
cửa biển này. Cửa biển này được dân địa phương gọi nôm na là cửa Sót (Hà Tỉnh), 
còn núi Quỳnh Viên thì nằm ở phía Nam cửa biến này và từ thời Lê Thánh Tông 
đã được xác nhận là một danh sơn, tức hòn núi có tiếng tăm của đất nước”. Bởi 
vậy, nên tác giả khẳng định rằng: “Nó dứt khoát không phải là một ngọn núi thần 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÀY NHƯ ĐIÊN * * 223 


thoại, càng không phải là một hòn núi không có địa điêm cụ thê tại đât nước ta. Nó 
quả là một hòn núi năm tại cửa Sót. Và trên núi Quỳnh Viên này còn có một ngôi 
chùa”. 


Chỉ có việc tác giả dẫn chứng được núi Quỳnh Viên là một hòn núi có thật 
chứ không phải hòn núi thân thoại thôi, thì vân đê Phật Giáo được truyền vào nước 
ta vào thời đại Hùng Vương đã được hé mở một phân nào rôi. 


2) Tác giả trích một câu viết của Lưu Hân Kỳ trong Giao Châu Ký: “Thành 
Nê Lê ở phía Đông Nam huyện An Định cách sông bảy dặm, tháp và giảng đường 
do vua A Dục dựng vân còn. Những người đôn củi thường gọi là Kim Tượng”. 


Điều quan trọng là phải xác định được thành Nê Lê thuộc huyện An Định nằm 
ở đâu? Và có phải huyện An Định là một huyện của nước ta hay không? Tác giả 
LSPGVN dân chứng: 


“Tài liệu sớm nhất nhắc tới thành này là Thuỷ Kinh Chú quyền 37 của Lê Đạo 
Nguyên: “Bến đò Quan Tắc phát xuất từ đó, xong nó từ phía Đông huyện đi qua 
huyện An Định và Trường Giang của Bắc Đái. Trong sông có nơi vua Việt Vương 
đúc thuyền đồng. Khi nước triều rút, người ta còn thấy dấu vết. Sông lại chảy về 
phía Đông, cách sông có thành Nê Lê, mà người ta bảo là do vua A Dục dựng”. 


Theo Tiền Hán Thư 28 (hạ) thì huyện An Định là một trong mười một huyện 
thuộc quận Giao Chỉ, gồm có Luy Lâu, Liên Lâu, Phú Lầu, Mê Linh, Khúc Dương, 
Khúc Bắc Đái, Khế Từ, Tây Vu, Long Biên, Chu Diên và An Định. Sau đó, An 
Định lại được đổi lại thành Định An. Và cứ như vậy trong vòng năm thế kỷ, danh 
xưng Định An hay An Định cứ thay đổi nhau để chỉ cho một vùng đất, một huyện 
của G1ao Chỉ. 


Sau khi đã nhắc đến Claude Madrolle, trong Tokin ancient (1937), cho rằng 
thành Nê Lê tức thành bùn đen, và đi đến giả thuyết Nê Lê chính là vùng Đồ Sơn 
thuộc Hải Phòng ngày nay. Nhưng tác giả LSPGVN cho rằng giả thuyết này không 
đúng, vì “Nê Lê hiểu nghĩa bùn đen tất nhiên không phù hợp với văn phạm chữ 
Hán. Bởi vì nếu hiểu Nê là bùn, và Lê là màu đen, thì thành này có tên là Lê Nê, 
chứ không phải là Nê Lê. Hơn nữa cụm từ Nê Lê trong Hán văn thường được dùng 
như một phiên âm của chữ naraka của tiếng Phạn, và naraka lại có nghĩa là địa 
ngục”. 


Vậy nếu thành Nê Lê không nằm ở Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng, thì 
theo tác giả nó nằm ở đâu? “Tại vùng núi Tam Đảo có ba ngọn cao nhất là Thạch 
Bàn, Phù Nghĩa và Thiên Kỳ. Trong đó, giữa chân ngọn Thạch Bàn, tại làng Sơn 
Đỉnh, có ngôi chùa tên là Tây Thiên. Chùa này tương truyền là có liên hệ với vua 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊỂN * * 224 


Hùng và có một bản Ngọc phả về vua Hùng thờ tại đây. Điều lôi cuốn là chùa Tây 
Thiên này lại có tên nôm na là chùa Địa Ngục. Đã là chùa thì thiếu gì tên tại sao lại 
có thể tên là Địa Ngục, phải chăng do từ chữ Phạn naraka mà ra? Huyện An Định 
do thế có khả năng nằm tại vùng núi Tam Đảo này chăng?” 


Dù giả thiết như thế nhưng tác giả cũng tạm đi đến kết luận: “Trước mắt chùa 
Địa Ngục mà cũng còn gọi là chùa Tây Thiên này đã ám chỉ ít nhiều đến thành Nê 
Lê của huyện An Định. Cần lưu ý rằng huyện An Định ở quanh vùng núi Tam 
Đảo, vì cũng chính nơi đây, đã có thành Cổ Loa xưa, mà việc khai quật được 
những mũi tên đồng đã biểu hiện ít nhiều tính cổ sơ của huyện nảy. Nói thắng ra, 
những di liệu khảo cổ học như thế chứng tỏ vùng đất này từ thời Hùng Vương đã 
từng là trung tâm chính trị và quân sự của chính quyền Lạc Việt”. 


Khi xuất bản tập 2 (2001) tác giả LSPGVN lại bố túc thêm thông tin về ngôi 
chùa có tên là Tây Thiên hay Địa Ngục này. “Trong Kiến Văn Tiểu Lục, Lê Quý 
Đôn viết: “Núi Tam Đảo ở địa phận xã Lan Đình và Sơn Đỉnh huyện Tam Dương 
(...) sườn núi có chùa cổ Tây Thiên (...) trên đỉnh núi có chùa cô Đồng Cổ (...). 
Suối từ sườn núi chảy ra. Chùa bên phải này vuông vắn hơn một trượng, tượng 
toàn bằng đá, cánh cửa hai bên khoá chặt lại băng khoá sắt lớn, trên có viên đá 
khắc chữ triện Địa Ngục tự, không biết dựng từ thời nào?” 


3) Và một băng chứng nữa cho thấy Phật giáo đã đến nước ta từ thời Hùng 
Vương, nghĩa là những thể kỷ trước Công nguyên: “Trong các loại thần tích của 
các xã, ta biết trong số các tướng tá của Hai Bà Trưng (mà tác giả cho rằng là triều 
đại cuối cùng của các vua Hùng tồn tại đến 39 — 43 SDL) sau khi bị Mã Viện đánh 
bại, một số đã mai danh ân tích trong các giáo đoàn Phật giáo. Một trong những vị 
này được biết tên là Bát Nàn Phu Nhân đã xuất gia”. Trong tập 2 lại bố túc thêm, 
một số nữ tướng nữa cũng rút vào các chùa như nữ tướng Tiên La, nữ tướng Thiều 
Hoa, sinh ngày mùng 2 tháng giêng năm Quý Ty (3 SDL). 16 tuổi cha mẹ đều mắt, 
nên đã vào chùa Phúc Khánh tức chùa làng Hiền Quang ngày nay. Khi nghe Hai 
Bà Trưng đánh đuôi Tô Định, bà Thiều Hoa đã chiêu mộ được 500 quân về hưởng 
ứng. Sau khi thắng trận, bà Thiều Hoa trở lại chùa và mất sau đó một năm tức 37 
SDL. Ngày nay đền thờ bà Thiều Hoa vẫn còn tại làng Hiền Quang huyện Tam 
Tỉnh tỉnh Phú Thọ. Ở toà tiền tế của đền còn treo bức đại tự Diệt Bạo Tướng Quân 
và nhiều câu đối nói về việc bà đã tu và chết tại chùa Phúc Khánh cùng việc bà đã 
làm phụ tá cho Hai Bà Trưng. Bà Thiều Hoa này cũng là người đã khai sáng ra hội 
Phật Hiền Quang”. 


Vậy là đến đây ta đã có đủ chứng cớ chính xác để kết luận như tác giả 
LSPGVN răng: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 225 


“Vị Hùng Vương của thời Chữ Đồng Tử ta có thể xác định vào những thế kỷ 
trước Dương Lịch, có khả năng là Hùng Nghị Vương thứ I hoặc thứ 2, tức khoảng 
thế kỷ thứ 2 — 3 trước Dương Lịch”. Và Chữ Đồng Tử là người Phật tử đầu tiên 
của Việt Nam chúng ta vậy. 


Chính vì Phật giáo có thể đã chính thức có mặt tại nước ta từ những năm 247- 
232 trước Dương Lịch, tức những năm mà phái đoàn của Sona của vua A Dục phái 
đến vùng Suvanbhumi (Đông Nam Á, hay có thể là Đông Dương?) để truyền bá 
giáo pháp vĩ đại của Đức Thế Tôn như vậy, nên ta chăng lấy gì làm lạ khi đến thế 
kỷ thứ 7 thì Phật giáo nước ta đã bắt đầu phát triển rằm rộ, bằng chứng là phong 
trào đi Ân Độ cầu pháp của các cao tăng nước ta đông đảo không thua gì các cao 
tăng Trung Quốc. Cảm động biết bao khi ta biết được đã có một Khuy Xung “bâm 
tính thông minh, giỏi đọc kinh Phạn ngữ, đi đến chỗ nào thường hay viết thành bài 
để hát lên. Ban đầu đến lễ cây Bồ Đề. Tới thành Vương Xá thì mắc bệnh tại vườn 
Trúc. Bèn ở lưu lại hồi lâu. Rồi mắt, tuổi khoảng 30.” Ngoài Khuy Xung ra, còn có 
Vận Kỳ, Giải Thoát Thiên, Huệ Diệm, nhưng nổi bật nhất có lẽ là Đại Thừa Đăng 
(Mahàyanapradipa) người Ái Châu (Thanh Hoá). Theo cha mẹ đi thuyền đến nước 
Đỗ Hoa La Bát Để (Dvaravati) theo tác giả thì nay thuộc tỉnh Nakhom Pathon và 
Chai Nát của Thái Lan và đã xuất gia tại đó. Sau theo sứ giả của nhà Đường là 
Diệm Tự đến kinh đô Trường An của Trung Quốc, theo học và thọ giới cụ Túc với 
pháp sư Huyền Trang. 


Sau khi dịch xong bộ Đại Bát Nhã 600 quyền vảo cuối tháng 10 năm Long 
Sóc thứ 3 (663) mà Huyền. Trang đã bắt đầu dịch vào năm Hiền Khánh thứ 5 (600). 
Chỉ bốn tháng sau thì Huyền Trang tịch. 


Sau khi Huyền Trang tịch, Đại Thừa Đăng lại rời Trường An lên đường thực 
hiện chí nguyện của mình, chí nguyện ấy được Nghộa Tịnh, một nhà cầu pháp vĩ 
đại của Trung Quốc ghi lại trong Đại Đường Cầu Pháp trong cao tăng truyện là: 
“Dồn chí vào thành ng xá, chứa lòng tới vườn Trúc, mong đập nát tám nạn, rốt 
tìm được bốn vòng.. 


Sau khoản 20 năm ở Ấn Độ, cuối cùng Đại Thừa Đăng đã đến nơi Đức Phật 
nhập Niệt Bàn ở thành Câu Thị Na, và tịch tại đó, thọ 60 tuôi. 


Huyền Trang còn có một đệ tử nữa có tên là Đại Thừa Quang, mà Tống Cao 
Tăng truyện cho là không biết quê quán ở đâu, nhưng lại là một phụ tá lỗi lạc của 
Huyền Trang trong công tác phiên dịch: “Lại thường theo Huyền Trang đến cung 
Ngọc Hoa dịch Đại Bát Nhã. Công của Quang vượt ra khỏi những người cùng 
giúp, nên bấy giờ có hiệu là Đại Thừa Quang. Xem Huyền Trang từ năm Trinh 
Quán thứ 19 (645) bắt đầu phiên dịch cho đến năm Lân Đức thứ 1 (664) thì mất ở 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 226 


cung Ngọc Hoa. Phàm 20 năm dịch ra tổng số 75 bộ. Kinh Luật Luận của Đại Thừa 
và Tiêu Thừa gôm 1.335 quyền, thì 10 phân, 7- § phân là do Quang bút thọ”. 


Vậy Đại Thừa Quang là ai? Có liên hệ gì với Đại Thừa Đăng không? Sau khi 
tiến hành phân tích, đối chiếu các dữ liệu, tác giả LSPGVN kết luận một cách bất 
ngờ: 

“Có một điều hết sức lý thú là chữ Phạn Pradipa trong Câu Xá Luận có khi 
Huyền Trang dịch là Đăng, nhưng cũng có khi lại dịch là Quang. Như những tác 
giả Phạn Hoà Đại Tự Điển đã chỉ ra. Nói cách khác, Đại Thừa Đăng của Nghĩa 
Tịnh chính là Đại Thừa Quang của Huyền Trang, chỉ là một người” 


Vậy là trong sự nghiệp dịch thuật vĩ đại của Huyền Trang “thì có đến bảy tám 
phân” là do Đại Thừa Đăng của Việt Nam bút thọ. 


Như vậy là vì đọc nhiều và thông hiểu nhiều ngôn ngữ nên giáo sư Lê Mạnh 
Thát đã cho ta nhiêu khám phá bât ngờ như trường hợp Đại Thừa Đăng trên. Còn 
một khám phá nữa mà theo tôi cho là cũng bât ngờ không kém đó là việc giáo sư 
phân tích bài thơ sau đây của thi hào Trương Lịch, bài thơ có nhan đê “Tông Nhật 
Nam Tăng”: 

Độc hướng song phong lão 

Tùng Môn Bề lưỡng nha 

Phiên kinh thượng tiêu diệp 

Quải nạp lạc đẳng ba 

Thức thạch tân khai tỉnh 

Xuyên lâm tự chủng trà 

Thời phùng Nam Hải khách 

Man ngữ vấn thuỳ gia 

Song Phong già riêng nhắm 

Cửa tùng đôi cảnh gài 

Lá chuối trên kinh dịch 

Bông mây rụng áo phơi 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 227 


Lật đá khơi giếng mới 

Trồng chè rừng tự xoi 

Khi gặp khắp Nam Hải 

Tiếng mọi hỏi nhà ai 

Qua hai câu đầu của bài thơ ta được biết Trương Tịch đã gặp một nhà sư Việt 
Nam của chúng ta tại núi Song Phong. Nhưng Song Phong ở đâu? Tác giả cho biết; 
“Tại Trung Quôc có hai ngọn núi tên Song Phong nhưng ngọn nôi tiêng nhât năm 
tại Tào Khê của Lục Tô Huệ Năng (638-713). Tiêu sử của Huệ Năng trong Tông 
Cao Tăng truyện quyền 8 có chép: “Bấy giờ thứ sử Vi Cú khiến Huệ Năng ra chùa 
Đại Phạm. Năng nhất mực từ chối bèn vào Song Phong bên khe của Tào Hầu”. Từ 
đó về sau, đặc biệt là từ đời Tống, Song Phong thường gắn kết với Huệ Năng, như 
Trí Cự việt Song Phong sơn Tào Khê hầu Bảo Lâm truyện in trong Đại Tạng Kinh. 
Nhưng theo tác giả thì: “Tuy nhiên, vào đời nhà Đường, Song Phong phân lớn là 
đê chỉ cho ngọn núi của Đạo tín năm ở tỉnh Hô Nam ngày nay”. 

Nhưng rõ ràng là 2 câu thơ của Giả Đảo: 

Tam canh lưỡng mắn cơ chi tuyết 

Nhất niệm Song Phong Tứ Tổ tâm 

Bao canh mái tóc bao cành tuyết 


Mật niệm Song Phong Tứ Tổ lời 


Nhưng vị Thiền sư của quê hương chúng ta đang làm gì tại Thiền viện ở núi 
Song Phong? 


Căn cứ vào câu: 
Phiên kinh thượng tiêu diệp 
Lá chuối trên kinh dịch 


Tác giả đoán chắc rằng vị thiền sư của quê hương chúng ta đang dịch kinh 
Phật trên ngọn lá Bối (một số bản thì bảo là lá chuối) Thiền sư dịch kinh băng ngôn 
ngữ nào? Chắc chăn không phải là chữ Hán, vì hai câu thơ cuối Trương Tịch viết: 


Thời phùng Nam Hải khách 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 228 


Man ngữ vấn thuỳ gia 
Khi gặp khách Nam Hải 
Tiếng mọi hỏi nhà ai? 


Dĩ nhiên tiếng mọi ở đây để chỉ cho tiếng Việt, dưới cái nhìn của các nhà trí 
thức Thiên triều. Rồi tác giả kết luận: “Có khả năng nhà sư Nhật Nam của chúng ta 
tại một Thiền đường của trung tâm Song Phong của Đạo Tín đang cặm cụi phiên 
dịch bản kinh chữ Hán hoặc Phạn ra tiếng Việt để gửi về lại cho quê mình đọc. 


Dù đó là Song Phong của Đạo Tín hay Huệ Năng đi nữa, thì chúng ta cũng vô 
cùng hãnh diện vì quê hương của chúng ta có một Thiền sư đã đến học thiền tại 
trung tâm Song Phong này, một dòng Thiền mà Bồ Đề Đạt Ma đã đem từ Ấn Độ 
vào Trung Quốc. Sau đó đã tràn lan khắp khu vực thuộc miền Viễn Đông. Và gần 
một thế kỷ nay đã ào ạt chinh phục mạnh mẽ vào các nước Tây phương. Và đặc 
biệt hơn nữa là vị Thiền sư của chúng ta đã được Trương Tịch, một người mà Cựu 
Đường Thi bảo rằng: “Những tài danh như Bạch Cư Dị, Nguyễn Chẩn, Hàn Dũ rất 
tôn trọng” vậy mà vừa mới gặp lần đầu, thi hào được kính trọng này đã xúc cảm 
đến nồi phải để lại cho hậu thế một bài thơ tuyệt đẹp. 


Nhưng độc đáo nhất trong 3 tập LSPGVN của giáo sư Lê Mạnh Thát, theo tôi 
là đã để ra cả 2 chương 8§ và 9 để viết về 6 lá thư và cuộc khủng hoảng của nền 
Phật giáo Việt Nam ở thế ký thứ 5. Đó là 6 lá thư đối đáp giữa hai Pháp sư Đạo 
Cao và Phát Minh cho đệ tử có tên là Lý Miễu. 


Những thắc mắc của vị sứ quân có tên là Lý Miễu này xoay quanh vấn đề tại 
sao thực hành Phật giáo mà không thấy chân hình của Đức Phật ở đời? Tác giả cho 
rằng: “Đặt vấn đề như thế là nhắm đến trọng tâm của toàn bộ sinh hoạt Phật giáo, 
vì sinh hoạt Phật giáo đâu có ý nghộa gì ngoài mục đích làm cho những người thực 
hành nó giác ngộ, nghộa là tìm lại bản chất Phật giáo của chính mình. Do vậy, hỏi 
sao không thấy chân hình của Phật đối với người Phật giáo là nêu lên những nghỉ 
vấn về chính mục đích mình đang theo đuổi, là tự hỏi về sự hiện hữu của chính 
mục đích đó. Có thể nào ta thấy Đức Phật chăng? Có thể ta giác ngộ chăng?” 


Chắc chăn không phải là một sự ngẫu nhiên khi vị sứ quân này tự mình có đủ 
khả năng để gây nên cuộc khủng hoảng về nội dung tu tập của Phật giáo Việt Nam 
ở thế kỷ thứ 5, mà phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là vì sự có mặt của một 
trong những nhân vật được đánh giá là lỗi lạc nhất của Phật giáo Trung Quốc thời 
bấy giờ, đó chính là Thích Huệ Lâm. Huệ Lâm là đệ tử của Đạo Uyên, Đạo Uyên 
lại cũng là một trong những cao đệ của Cưu Ma La Thập ở Trường An và đã tham 
dự vào công tác dịch thuật vộ đại của Cưu Ma La Thập. Còn Huệ Lâm học trò của 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 229 


Đạo Uyên thì tiếng tăm lừng lẫy cũng không khác gì thầy mình, mà có thể hơn 
nữa, vì Huệ Lâm được giới trí thức hâm mộ, một trong số đó là Hà Thừa Thiên 
chăng hạn. Hà Thừa Thiên là một trong những nhà thiên văn học lỗi lạc của Trung 
Quốc cô đại. 


Không phải chỉ giới trí thức thôi, mà Huệ Lâm còn được Tổng Thái Tổ, tức 
Tống Văn Đế, trị vì vào những năm 424 - 453 trọng dụng nữa, tiêu sử chép rằng: 
“Trong khoảng nguyên gia, Huệ Lâm tham dự quyên yếu, triều đình đại sự cùng 
tham dự bàn cải”. Một nhân vật lỗi lạc như vậy, là tinh hoa không những của Phật 
giáo Trung Quốc ở thế kỷ thứ 5 mà còn cả giới trí thức nữa lại đột nhiên có mặt ở 
nước ta? Vì sao như thế? 


Đó là vì Huệ Lâm đã viết Quân Thiện Luận, một tác phẩm gặp phải những 
phản đối quyết liệt từ tập thể Tăng già Trung Quốc thời bấy giờ. Họ kết án Huệ 
Lâm, đòi lột áo tu và đuổi ra khỏi nước. Nhưng nhờ Tổng Văn Đề che chở nên 
lệnh trục xuất chưa được thi hành. Cho đến khi Tống Văn Đề băng hà thì Huệ Lâm 
mới bị đày đến nước ta. Tác giả LSPGVN cho là: “Lâm có thể đã sống tại nước ta 
cho tới lúc Lý Trường Nhân thực sự lập chính quyền độc lập của mình vào năm 
468” và Lý Miễu, người đã gửi thư cho Đạo Cao và Pháp Minh cũng có thể là Lý 
Thường Nhân, vì trong lá thư thứ 4 Đạo Cao và Pháp Minh đã xem Lý Miễu “đang 
ở vào địa vị của một bậc Thiên tử” (Cư Đại Bảo chi địa). Từ đó, tác giá LSPGVN 
suy luận là những thắc mắc của Lý Miễu: “Nếu bảo lời dạy ấ ây khéo hay lợi vật, độ 
thoát nhiều người thì sao chân hình không hiện ra ở đời? Ấy chắng qua là nói 
suông không thật”. Bắt nguồn từ việc tác giả Quân Thiện Luận của Huệ Lâm bị 
đày đến nước ta. 


Bây giờ ta thử xem nội dung của Quân Thiện Luận nói gì để khiến cho giới 
Tăng lữ Phật giáo Trung Quốc phẫn nộ và cuối cùng đuổi tác giả của nó đến nước 
ta? Tôn Bính, một nhà trí thức cùng thời với Huệ Lâm đã tóm tắt 7 điểm mà Huệ 
Lâm đã chỉ trích Phật giáo là: 1) Vấn đề u minh không liên lạc với đời này; 2) Vẫn 
đề nói suông về Không và Hữu; 3) Vấn đề vô thường để dụ dỗ sự khát khao của 
người ta không có chi sâu sắc; 4) Vẫn đề nói chuyện “Vô lượng thọ” và thần quang 
linh biến; 5) Vấn đề mâu thuẫn giữa lý thuyết vô dục và việc đem những thứ tân kỳ 
như Niết Bàn và Pháp thân để tăng trưởng lòng dục của Phật giáo; 6) Vấn đề làm 
chùa đứp, đúc tượng cho khéo đề tăng trưởng lòng cạnh tranh bè lũ; 7) Vấn đề nên 
bỏ đi những chuyện “hiển hối” và “vô sanh”. 

Ở đây, chúng ta hãy để ngoài những điểm khác, chỉ cần điểm 6: “Vấn đề làm 
chùa đứp, đúc tượng cho khéo để tăng trưởng lòng cạnh tranh bè lũ” thôi, thì chắc 


chăn không chỉ có giới Tăng lữ thời Huệ Lâm ở thế kỷ thứ 5 phản đối mà cả giới 
Tăng sộ thời hôm nay, đâu thê kỷ 21 này còn phản đôi dữ dội hơn. Vì sao? Vì Huệ 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 230 


Lâm đã đánh trúng vào căn bệnh hiêm nghèo gân như vô phương cứu chữa của 
giới Tăng sộ ở bât cứ thời nào. 


Nhưng nếu chỉ trích mà không đưa ra được một giải pháp để thay thế cho cái 
mình chỉ trích, thì nhât định sự chỉ trích đó bị kêt án là phá hoại là một điêu hiên 
nhiên, không thê chôi cãi. 

Nếu ta đọc thật kỹ những lời đối đáp cuối cùng giữa “Hắc” và “Bạch”, thì ta 
sẽ nhận ra răng, Huệ Lâm có một ước mơ cho Phật giáo của riêng mình: 


“- Hặc: kêt luận của Ngài như vậy khá khéo đông nhât với kêt luận của tôi. 
Thê thì mọi việc châm dứt ở đời sông này sao? 


- Bạch: lẽ u minh thật ra không liên quan đến nhân sự. Chu Không nghi mà 
không giải thích, Thích Ca giải thích mà không thật sự. Do thế, nên bỏ đi dấu vết 
mập mờ và giữ lại cái tôn chỉ cốt yếu. Xin nói rõ thêm điều này. Rằng, đề dẫn dắt 
mọi người, ta phải dùng nhân nghộa đề làm cho họ chịu lẽ mà theo sự giáo hoá; để 
lãnh đạo mọi người, ta phải dùng khuyên răn đề làm cho họ tránh lợi mà nghiêng 
về thiện. Cho nên, lời ngọt chỉ dây lên khi còn hữu dục, mà tức khắc lặn đi khi đã 
hiểu lẽ, lý thuyết đạm bạc lưu hành chỉ có thuyên giải, nhưng tàn lụi ở trong tham 
luy. Do thế, kẻ bày ra chuyện lai sanh, ấy là che lấp làm sứt mẻ đạo vậy. Thích 
giáo bất đắc độ bày ra chuyện u ám, ây là mặc nhiên phù hợp với việc im lặng của 
Cơ Không. Cứ đó mà xét thì kẻ bản về nó chưa chắc là cao siêu, kẻ biết chưa chắc 
là đúng, kẻ không biết chưa chắc là sai. Chỉ biết rằng, Lục Độ với Ngũ Giáo cùng 
hành, tín thận với từ bi đều lập. Chúng thù đồ mà đồng qui. Cho nên, không được 
giữ chặt lấy vết phát tích khác nhau củachúng.” 


- Như vậy qua Quân Thiện Luận, Huệ Lâm muốn nói gì? Có phải Huệ Lâm 
muốn nói như sự giải thích của tác giả LSPGVN sau đây: “Giáo lý của Đức Phật 
đối với ông không phải là một thứ lý thuyết, để người ta dựa vào kết bẻ làm bậy. 
Nó không phải là thứ lý thuyết đem ra đề dọa mọi người về những thứ thiên đường 
địa ngục với những thứ quả báo u minh. Nó cũng không phải là một thứ lý thuyết 
về diệt dục hay không diệt dục. Phật giáo với ông như vậy phải là một lý thuyết 
đầy cởi mở và tình thương, là một lý thuyết giúp đỡ con người có một đời sống xã 
hội tràn đầy và thỏa mãn”. 


Với tất cả thâm quyền của một sử gia, tác giả cho răng: “Có thể Huệ Lâm là 
nhà tư tưởng Phật Giáo Trung Quốc đầu tiên đặt Phật Giáo trên một quan niệm xã 
hội chính trị và muốn biến Phật giáo thành một lý thuyết xã hội chính trị nhà 
nước”. Và chính Huệ Lâm là người mở đường cho lý thuyết chính trị nhà nước của 
Vệ Nguyên Tung sau này. Và chính nhờ có lý thuyết chính trị xã hội nhà nước của 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 231 


Vệ Nguyên Tung mà sau khi nhà Chu sụp đồ thì “từ trên đống gạch vụn sụp đồ đó 
nồi lên một khuôn mặt anh tài là Dương Kiên, người mãnh liệt tin tưởng Phật pháp 
và đã thông nhất toàn quốc Trung Hoa sau đúng 300 năm chia cắt, mở đầu cho sự 
thành lập nhà Đường thịnh trị vộ đại tiếp theo, đặt cơ sở cho sự nghiệp hoằng pháp 
dịch thuật vộ đại của những vị như Huyền Trang và tương tự” 


Huệ Lâm là một tăng sĩ Phật giáo sanh ra và lớn lên trên đất nước của Nho 
Giáo, nên Huệ Lâm đã ý thức một cách triệt để rằng, mình phải làm gì cho lý 
tưởng Phật giáo mà mình đang tôn thờ, dù Huệ Lâm biết chắc rằng chính Huệ Lâm 
phải đổi một cái giá rất đắt cho việc làm gây nhiều ngộ nhận đó. 


“Tổng kết những lý do và hoàn cảnh trường hợp trên, người ta bây giờ có thể 
thấy Huệ Lâm viết Quân Thiện Luận trong ước mơ và điều kiện nào. Chính tự 
chúng mà ta phải hiểu tại sao Lâm đã thốt lên những câu như: “Thích ca biện như 
bất thật”. Chúng nhằm vạch ra cho phân lớn tăng sộ thời ông thấy là, thứ “Thích 
Ca” mà họ tôn sùng, đối với Lâm thật sự không có một quyền uy phải kính trọng 
nào. Nỗ lực của Lâm có thể nói là đã nhắm đến mục đích hết sức vộ đại và cao 
viễn, đó là thật sự đồng hoá lý thuyết chính trị của Chu Không vào lý thuyết Phật 
giáo, để cuối cùng hoàn toàn thế chân Chu Khổng ngay cả trong lãnh vực lý luận 
và lý thuyết chính trị nhà nước”. 


Đó là ước mơ và hoài bảo của Huệ Lâm cho Phật giáo của chính ông. Tất 
nhiên những ước mơ cao viễn như vậy thì làm sao những người đi tu với mục đích 
cuối cùng là “Làm chùa cho đứp, đúc tượng cho khéo, để tăng trưởng lòng cạnh 
tranh bè lũ' thì làm sao có thể hiểu được chứ? Nhưng đẳng sau những lời lẽ có vẻ 
“huỷ báng”, có vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, và nghiêm khắc đó là cái gì? 


Người ta thường nói rằng gần như tất cả những thiên tài đều mang nặng trong 
mình một bi kịch nào đó. Chắc Huệ Lâm cũng không ra khỏi thông lệ này chăng? 
Nếu ta đọc hai bài văn mà Huệ Lâm đã làm đề truy điệu cho hai người bạn đạo 
thân thiết nhất của đời mình, thì ta sẽ nhận ra điều đó. 


Bài thứ nhất Huệ Lâm làm đề truy điệu cho Đạo Sanh. Đạo Sanh như ta đều 
biết, là một trong những cao đệ của Cưu Ma La Thập. Đạo Sanh đã bị nhóm “cựu 
Tăng” đuổi ra khỏi chúng, vì đưa ra quan điểm răng ngay cả Nhất Xiến Đề 
(Iccantikas) cũng có thể thành Phật, vì quan điểm cấp. tiễn này, nên Đạo Sanh đã bị 
nhóm “cựu Tăng” kết án là rao giảng “tà thuyết”, rồi họ đuôi Đạo Sanh ra khỏi 
hàng ngũ Tăng chúng. Nhưng sau khi kinh Niết Bàn được Pháp Hiển từ Án Độ 
mang về. Và sau đó được dịch ra tiếng Trung Quốc thì chủ trương của Đạo Sanh 
hoàn toàn phủ hợp với kinh Niết Bàn, vì kinh Niết Bàn công bồ rằng, ngay cả Nhất 
Xiến Đề cũng có thể thành Phật. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 232 


Khi bị đuôi thì Đạo Sanh về sông với Pháp Cương ở núi Hô Khê, rôi mật ở tại 
đó. 


Đọc bài truy điệu, ta thấy Huệ Lâm nhắc đi nhắc lại câu “Ô hô buôn thay!” 
đên cả thảy 6 lân. 


Đây là đoạn Huệ Lâm nói về chí nguyện học đạo và trực giác sâu xa của Đạo 
Sanh: “Đến tuổi trung niên, du học rộng tìm, dị văn từ miền Dương Việt lên tới 
Tây Tần, trèo núi Lỗ Nhạc, đạp lỗi Hoảnh Sơn, ý nghộa Đại Thừa La Thập, chỉ 
tiêu đạo của Đề Bà, người đều biết rõ, rộng năm sự sâu sắc. Chỗ thấy mỗi lúc mỗi 
cao. Nên đã hiểu rằng, hình tượng là chỗ nương của lý lẽ, ôm chặt hình tượng, lẽ 
tất phải mê, lời dạy là nhân có giáo hoá, giữ chặt lời dạy giáo hoá phải ngu. Do thế 
trưng danh trách vật thì tất phải làm sai ở việc hư đản, tìm tâm ứng thì tất phải mê 
muội trước lời cách nghộa”. 


Nhưng đó là lý do khiến Đạo Sanh bị người đương thời ganh ghét và vùi dập: 
“Những vật sợ sáng lạ, người ghét cao trinh, giận nhóm đồng phục, ưa bè kết lũ. 
Chúng bẻn dang cánh co chân, dứp ảnh người vào nơi hang huyệt, theo che chỉ 
đạo, quăng dấu người tới chốn ông Ngu. Vết chân lên thuyền, có đi không lại, 
mạng bỏ núi non, buồn khắp đô thị. Ô hô buôn thay!” 


Đạo Sanh ra đi được một tháng thì Pháp Cương cũng ra đi theo. Huệ Lâm một 
lần nữa cũng đứng ra viết bài truy điệu. Xin trích đoạn cuối: “Ô hô buôn thay! 
Đêm đông lạnh lẽo, tiêu điều ven sông, gió se màn toạc, tuyết rót vào tròng... 
mạng người ngắn dứt, đường về ngái mong, xót xa kẻ mất, lặng lẽ khóc ròng, một 
mình cô lữ, trời đất chẳng trông. Ô hô buôn thay! Mong đến sông đất Khổ Khê, 
thương mắt mờ nơi Ô Lĩnh, nghộ hái lộc tại Hoa Kinh, nhớ dắt tay ngoài Phiên 
Cảnh, tình phiêu diêu ở nơi sườn, trí triền miên miền Lương Tĩnh, sao ràng buộc 
hề không dứt, lòng nhớ nhung hè dẫn vặt, gió đông hề đã mất, năng hè rực rỡ hề 
vừa mất, bốn mùa thay đổi rối rít, tình cảng sâu đề dấu lâu nếu lai duyên quả chẳng 
mất, xin gói trọn sanh niên để xót xa. Ô hô buôn thay!” 


Nếu ta đã đọc Quân Thiện Luận của Huệ Lâm thì ta sẽ nhận ra rằng ông chăng 
bao giờ bận tâm đến chuyện kiếp sau hoặc kiếp trước gì hết. Thế nhưng khi đứng 
trước cái chết của Pháp Cương, một người bạn thân thiết thì Huệ Lâm lại băn 
khoăn tự hỏi: “Nếu lai duyên quả chẳng mất, xin gói trọn sanh niên để xót xa!” 
Như vậy có nghộa là sao? Là tự mâu thuẫn với chính lý luận của mình chăng? 


Về điều mâu thuẫn này tác giả LSPGVN đã viết những câu mà khó có thể ai 
việt hay hơn được: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIẾN * * 233 


“Lý luận răng không có đời sau là một chuyện và tin răng có đời sau lại là 
y luc Ệ y€ , 
chuyện khác”. Và đây là một sự mâu thuân đau lòng nữa, cũng vân của tác giả 
LSPGVN: 


“Bàn vê một quan niệm, người ta rât có thê sông với nó một cách trí óc. 
Nhưng khi đôi diện với con tim, nó sụp đô một cách đau thương”. 


Và Lê Mạnh Thát kết luận rằng: “Và đó chính là ý thức bi đát của Huệ Lâm”. 


Và ta có thể nói thêm rằng, nếu không có cái “ý thức bi đát” ấy thì họ không 
thê nào trở thành những con người xuât chúng được. 


Và nêu như vào thê kỷ thứ Š khi Huệ Lâm đã sông những ngày cuôi cùng tại 
một ngôi chùa hiu quạnh nào đó ở miên Bắc nước ta hiện nay, trong cảnh “lặng lẽ 
khóc ròng, một mình cô lữ, trời đât chăng trông”. 


Thì 15 thế kỷ sau, "ta có quyền tin chắc rằng ông đã chẳng còn cô độc nữa, vì 
nỗi cô độc mà ông ôm ấp đã có người có thể gọi là “tri kỷ” chia xẻ vậy. 


Nhưng ngoài những vấn đề sử học, Phật học, văn học, thi ca học, triết học, tư 
tưởng v.v... ra thì ta có thê rút ra được bài học gì từ 3 tập LSPGVN của giáo sư Lê 
Mạnh Thát cho Phật giáo Việt Nam không chỉ ở hiện tại mà còn cả mai sau nữa? 


“Trong cơn lốc chính trị, kinh tế, văn hoá đó, việc chọn đứng về phía những 
người nghèo, người bắt hạnh, khô đau nhất định sẽ đem lại cho Phật giáo một vị 
thế có được những tiếng nói quyền uy giữa đại đa số quân chúng. Đây cũng là lý 
do tại sao Phật giáo đã trở thành nơi gửi găm những tính hoa đạo lý của dân tộc, 
những truyền thông ngàn đời của người Việt như đã thấy trong Lục Độ Tập Kinh”. 

Có lẽ đó cũng chính là những điều mà tác giả đã muốn gửi gắm trong toàn bộ 
những tác phẩm sử học về Phật giáo Việt Nam của mình chăng? 


Thích Phước An 


-_ (Trích “Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa”, tác giả Thích Phước An, Lotus Media 
xuát bản, 2017.) 


[I] Toàn nhật quan đài toàn tập, lời giới thiệu NXB Tổng hợp, TPHCM 2005. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỄN * * 234 


[2] Tất cả những đoạn trong ngoặc kép “...” đều được trích từ LSPGVN tập I 
và 2 NXB Thuận Hóa và TPHCM 1999-2001 


[3] Nghiên cứu về Mâu Tử, Lê Mạnh Thát, Tu thư Vạn Hạnh 1982. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 235 


ĐỌC “ĐẠI ĐÉ A1SOKA TỪ HUYÈÉN THOẠI 
ĐỀN SỰ THT” Của GS Lê Tự Hỷ 


Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIÊN 


Thư Viện Huệ Quang ở Sài Gòn vào tháng 3 năm 2017 vừa qua, dưới sự điều 
hành Trung Tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang của Hòa Thượng Thích Minh 
Cảnh, cùng với nhà xuất bản Hồng Đức tại Hà Nội đã cho xuất bản tập sách trên do 
Lê Tự Hỷ biên soạn rất công phu. Sách dày 234 trang, khổ A5 và tôi đã được Phật 
Tử Nguyên Đạo Văn Công Tuấn gửi tặng cho một cuốn, có cả chữ ký của Tác giả 
để ngày 17 tháng 5 năm 2017. Đây là một niềm vui, vì lâu nay tôi vẫn thường hay 
bắt chước theo người xưa để lặp lại câu tiếng Pháp rằng: “Si vous avez beaucoup 
đ” argent, vous pouvez acheter quelque livres, mais pas de connaIssance”. 


Nghĩa là: “Nếu bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua được một vài quyền sách, 
nhưng không thê mua được sự hiểu biết”. Như vậy muốn có sự hiểu biết, chúng ta 
cân nên tìm tòi nơi sách vở là vậy. Tôi, tánh ham đọc kinh sách, nên ai tặng quyền 
nảo là phải lo đọc quyền đó cho xong chứ không sẽ phụ lòng người viết và người 
tặng. Đây là lý do để tôi được đăm chìm trong biển học và giáo lý vi diệu của Đức 
Thế Tôn cũng như văn hóa, thơ văn ở ngoài đời thường. 


Khi đọc vào nội dung, thấy Tác giả đã dày công nghiên cứu và chú thích rõ 
ràng từng điểm một, khiến cho tôi có thể liên tưởng đây là một luận án của Cao 
Học hay Tiến Sĩ Phật Học, chứ không phải là một quyên sách bình thường, mà Tác 
giả nầy theo Hòa Thượng Minh Cảnh viết trong lời giới thiệu là một Phật tử, 
nhưng theo tôi, vị nầy cũng có thể là một người tu xuất thân từ nhiều hoàn cảnh 
khác nhau, giỏi Anh văn và Phạn ngữ. Do vậy trong lời mở đầu Tác giả cũng có 
khuyên là chư Tăng Ni nên học chữ Phạn, nếu theo hệ Đại Thừa để được mở rộng 
tầm nhìn nhiều hơn. Đây là một điều cần nên làm cho những thế hệ Tăng Ni trẻ về 
sau này vậy. Phần tôi đã gần 70 tuổi đời và hơn 53 năm ăn cơm góp của Đàn Na 
Tín Thí trong chùa, chắc rằng không kham nỗi về ngành học này nữa. Xin nhường 
bước lại cho thế hệ Đệ tử, Đồ tôn... vậy. Ngày 6 tháng 7 năm 2017 vừa qua cũng 
là ngày đặc biệt của nước Đức này, nơi tôi đã ở nhờ suốt 40 năm qua vì có Hội 
Nghị G20 tại Hamburg. Tuy nói là 20 nước, nhưng cũng có rất nhiều nước được 
mời tham dự với tư cách là quan sát viên nữa. Trọn ngày này, sau khi tọa thiền và 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 236 


trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm như thường ngày với Đại Chúng chùa Viên 
Giác xong, tôi trở lại thư phòng bắt đầu đọc sách này trong say mề và sau khi dùng 
trưa, tôi đọc thêm 2 tiếng rưỡi đồng hỗ nữa. Tổng cộng Š tiếng tất cả là xong quyền 
sách 234 trang nầy. Xin cảm ơn Tác giả đã mang đến niềm hỷ lạc cho tôi khi được 
đọc quyền sách quý như trên. 


Sách được chia ra những mục rất rõ ràng như: Tổng quan về Asoka, ba bộ 
sách của Phật Giáo (Asokavadana, Mahavamsa và Dipavamsa) có viết về Asoka, 
những sắc dụ của Asoka, những trụ đá của Asoka, cuộc đời của Asoka qua huyền 
thoại và sự thật, cuối cùng là nhận xét kết thúc cũng như trích dẫn những tài liệu 
tham khảo. Những trang sách gần nửa quyền ban đầu đọc hơi ngán, vì chỉ là những 
hình ảnh và sự chứng minh của Tác giả, nhưng nửa quyền sách về sau thì có những 
câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Vua A Dục, và những câu chuyện liên hệ 
như cặp mắt của Thái Tử Câu Na La (Kunala) v.v... thật là tuyệt diệu. Chưa cần 
biết là huyền thoại hay là sự thật, nhưng ngày nay nếu ai đó đi hành hương đến 4 
Thánh Tích: Nơi Đức Phật sinh ra (Lâm Tỳ Ni ở Népal); nơi Đức Phật thành đạo 
(Boddhi Gaya); nơi Đức Phật lần đầu tiên chuyển Pháp luân nói pháp Tứ Diệu Đề 
(Varanasi {Senath = Vườn Lộc Uyến}); và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn 
(Kushinagara). Tất cả những nơi trên chúng ta đều thấy những cây trụ đá có đầu sư 
tử nguyên vẹn, hay bị gấy, những trụ đá này do Vua Asoka dựng lên trong khoảng 
thời gian sau khi lên làm vua được 8, 10, 20 năm v.v... đủ để xác thực rằng tại xứ 
Ấn Độ có một vị vua Phật tử sinh ra sau Đức Phật độ 200 đến 300 năm, lớn lên và 
làm vua một vương quốc rộng lớn, giáp ranh với Ai Cập, Alexandria và trải dài 
đến phía Bắc giáp cận Népal, Pakistan và Algphanistan. Đó là sự thật, và nhìn lên 
quốc kỳ của Ấn Độ ngày nay, sau khi Gandhi, vị cha tinh thần của dân tộc Ấn đã 
tranh đấu quyết liệt, dành lại tự chủ nước nhà từ thực dân Anh năm 1947, thì ngày 
22 tháng 7 năm 1947 Quốc Hội Ấn Độ đã chọn bánh xe Asoka (Asoka-cakra) đặt 
vào vị trí ở giữa lá cờ của Quốc gia này, và hiện nay có hơn một tỷ người Án Độ 
đang đứng dưới lá cờ ấy. Bánh xe Asoka gồm có 24 nan và có ý nghĩa như sau: 12 
nan đâu trong bánh xe Asoka tượng trưng cho 12 chuỗi nhân duyên trong thuyết 
duyên khởi của nhà Phật và 12 nan kế tiếp tượng trưng cho quá trình dị diệt (Không 
nhân => không quả). Chấm dứt luân hồi sanh tử tức sẽ vào được trạng thái Niết 
Bàn. Tuy Phật Giáo ngày nay ở Ân Độ chỉ còn độ 3 phần trăm của dân sô trên l tỷ 
người đó, nhưng bánh xe được chọn là Quốc Huy của Ân Độ, có nghĩa là cả dân 
tộc nây đang hướng về nẻo thiện lương, và cũng vì điều nây Asoka Đại Đề đã 
mang danh thơm đến cho Ấn Độ cả hơn 2.300 năm về trước rồi. 


Trước khi Vua Asoka trở thành một Phật tử thuần thành thì Ông là người rất 
độc ác, nên được gọi là Candasoka và sau khi Ông quy y Phật, giữ gìn giới cầm thì 
gọi là Dharmasoka. Sử thi Mahavamsa và Dipavamsa đều ghi lại việc vì để chiếm 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 237 


ngôi vua, Asoka giết tất cả 99 người anh em, chỉ chừa lại có một người em cùng 
cha cùng mẹ, tên là Vitaoka hay Tissa; và trận chiến Kalinga ông đã cho giết cả 
100.000 người và bắt làm tù binh 150.000 người. Nhưng khi Ông trở thành một 
Phật tử thì những sắc lệnh mà Ông ban ra cho chúng ta thấy, ngay cả ngảy nay các 
nước dân chủ Tây phương này cũng không có nước nào sánh băng kể cả Mỹ, Anh, 
Pháp, Đức v.v... Sắc lệnh ấy như sau: 


- Những phản hôi của nhân dân vê chính sách của nhà vua 
- Những vân đê của Quôc Gia mà nhà vua cân giải quyêt 


- Báo cáo với nhà vua bât cứ ở thời điêm nào, bât cứ nhà vua ở đâu, làm việc 
Ì V.V... 


Quả thật ngày nay dù những nước dân chủ trên thế giới đi nữa cũng có ngày 
nghỉ cuôi tuần; nhưng vua A Dục thì hầu như không có, bắt cứ khi ngủ hay thức và 
ở bất cứ nơi đâu, nếu nhân dân và hành chánh cần đến thì nhà vua đều hiện diện. 
Đây quả thật là một Ông vua thời xưa đã văn minh, dân chủ như vậy, mà ngày nay 
trên khắp thế gian nầy khó tìm đâu ra được một ông vua như thế. 


Tác giả Lê Tự Hỷ đang sinh sống tại Việt Nam, nhưng qua gương lấy Đức đề 
trị vì của Vua A Dục, Ông đã viết quan điểm của mình ở những trang 61 và 62 
trong quyền sách nây thật là rõ ràng, và nếu ai là người đang năm quyền chăn dân 
trị nước cũng nên học lại bài học Đức trị của Vua Asoka, thay vì Pháp trị như xưa 
nay mà trên nói dưới không nghe v.v... Đây là cái đũng của người cầm bút vậy. 
Tôi không biết là Tác giả tuổi tác bao nhiêu, nhưng nhìn chữ ký tặng sách, cảm 
nhận như là người đã đứng tuổi và những nhận xét của Tác giả khiến cho độc giả 
đánh giá được cái giá trị nhân bản của người cầm bút là vậy. 


Sau khi trở thành Phật tử, Vua Asoka đã cho dựng rất nhiều trụ đá và 84.000 
bảo tháp thờ Xá lợi của Đức Phật trên khắp xứ Ấn Độ, nhưng những trụ đá này đến 
thế kỷ thứ 13 thì bị cánh quân Hỏi Giáo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ tiễn chiếm Ấn Độ, và 
vì Hồi Giáo không thờ hình tượng của những con vật, nên những trụ đá Vua A Dục 
cho khắc hình những con bò, sư tử đều bị đập bỏ, tách rời ra khỏi thân trụ. Hiện 
nay chỉ có một trụ đá duy nhất có hình một con sư tử trên đỉnh còn tồn tại nguyên 
vẹn tại Vesali (Tỳ Xá Ly), nơi Đức Phật cho phái nữ thọ giới Tỳ Kheo Ni và ban 
Bát Kinh Pháp. Ngày nay khách hành hương chúng ta nếu có cơ hội đến đó, sẽ 
được chiêm bái những công trình to lớn đã có mặt từ thời vua A Dục. Mãi cho đến 
thế kỷ thứ 17, 1§ khi người Anh có mặt tại Ân Độ, vào năm 1851 dưới sự lãnh đạo 
của Alexander Cunningham cùng với sự ghi chú của Ngài Nghĩa Tịnh và Ngài 
Huyền Trang qua Đại Đường Tây Vức Ký, mà những nhà khảo cổ từ từ tìm ra 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 238 


được những trụ đá của vua A Dục, trên đó có nhiều sắc lệnh được viết bằng. tiếng 
Ai Cập và những ký tự Brahmi đã bị lãng quên từ những thế kỷ trước, nên chăng ai 
hiểu và cũng không đọc được, mãi cho đến năm 1837 James Prinsep, một nhà khảo 
cổ người Anh giải mã được ký tự Brahmi, khám phá ra ý nghĩa các sắc dụ của một 
vị vua có tên là Devanampriya Priyadarsin, mà Prinsep cho là Vua Devanampriya 
Tisya ở Sri Lanka, nhưng sau đó George Turnor giúp chỉ ra là Vua Asoka. Mãi đến 
năm 1915 khi một sắc dụ đã được C. Beadon, một kỹ sư đảo mỏ vàng tìm thấy tại 
MaskIl, một làng trong quận Raichur ở Karnataka, và một sắc dụ phụ trên đá được 
tìm thấy tại làng Gujarra ở quận Datia của bang Madhya Pradesh, thì ngoài tên 
Devanampriya Priyadarsin, cả hai đều có ghi thêm tên Vua Asoka. Từ đó những 
trụ đá có khắc ghi những chữ Brahmi thời vua Asoka, được chính thức công nhận 
là những trụ đá do vua A Dục cho xây dựng. Ngay cả Bảo Tháp tại Bồ Đề Đạo 
Tràng, nơi Đức Phật thành đạo cũng chỉ mới được các nhà khảo cổ Anh và Ân Độ 
tìm lại được vào năm 1780. Do vậy chúng ta có thể nói rằng, công đức của những 
nhà khảo cô học không ít. Tuy họ không là Phật tử, nhưng nhờ những sự khai quật 
này, và những gì của lịch sử thì phải nên trả về lại cho lịch sử, mà chúng ta ngày 
hôm nay mới có cơ hội đến Ấn Độ chiêm bái và đảnh lễ những nơi này, để chúng 
ta biết được rằng Đức Phật Thích Ca Mâu NI là một Đức Phật lịch sử và Asoka Đại 
Đề đã là một con người như vậy. Người Tây Phương thuở ấy chưa biết Phật Pháp 
nhiều, nhưng nhờ họ mà chúng ta có thể khôi phục lại những truyền thống Tôn 
Giáo, Văn Hóa lâu đời đã có mặt tại Đông Phương, và ngày nay ở thế kỷ thứ 21 
nầy, họ đang được hưởng những giá trị nhân bản, đạo đức của Đạo Phật đã mang 
lại cho họ. 


Nhưng tại sao Ông Vua hung bạo nây lại trở thành một Phật tử, thì đây là 
nguồn tin đáng tin cậy vì có nhiều dẫn chứng mà Tác Giả đã viết như sau: “Nhưng 
hai năm sau khi tới ở ân tại Kalinga thì Hoàng đề Bindusara (Phụ Vương của Vua 
A Dục) gọi Asoka về để đi dẹp một cuộc nỗi loạn tại Ujjayini. Trong trận này, 
Asoka bị thương, nhưng quân của Asoka đã đẹp yên được loạn. Asoka phải điều trị 
vết thương trong bí mật để phe của Thái tử Susima không thể làm hại. Ở nơi bí mật 
đó, Asoka được các Tăng Ni Phật Giáo điều trị vết thương, và tại nơi đây lần đầu 
tiên Asoka biết sơ về Phật Giáo. Nhưng theo nhà sử học M. N. Das thì chính 
Karuvaki sau này chuyển qua Phật Giáo và hướng dẫn Asoka về Phật Giáo. Tài 
liệu nầy cũng cho biết Karuvaki là người vợ duy nhất có tên trong sắc dụ khắc trên 
đá về lòng nhân từ của bà trong việc tặng quà cho dân chúng. Cũng tại nơi điều trị 
vết thương nầy, Asoka đã gặp người nữ điều dưỡng xinh đẹp chăm sóc vết thương 
cho Ông tên là Devi, con của một thương gia đến từ vùng lân cận Vidisa. Asoka 
yêu và cưới Devi, Devi sinh cho Asoka hai người con là Hoàng Tử Mahendra và 
Công Chúa Samghamitra mà sử thi Mahavamsa cho biết là hai người từ Ân Độ đến 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 239 


truyền Phật Giáo tại Tích Lan. Nhưng có điều lạ là tài liệu Asokavadana (A Dục 
Vương Kinh) không hê nói đên chuyện nây” (sách đã dân trang 105 và 106). 


Ở một nơi khác thì nguyên nhân của vua A Dục tin Phật Giáo vì “Đức Phật đã 
tuyên đoán rằng sau khi Ngài nhập diệt 100 năm thì sẽ có một vị Vua tại 
Pataliputra (Hoa Thị Thành) phân phối Xá lợi của Phật vào 84.000 Bảo tháp. 
Nhưng thay vì làm như thế, Ngài lại xây ở đây một địa ngục với hàng ngàn người 
bị cực hình cho đến chết. Xin Đức Vua hãy bảo đảm mạng sống cho tất cả chúng 
sanh vì lòng từ bi là đức hạnh cao nhất. Xin Ngài hãy hoàn thành lời tiên đoán của 
Đức Phật”. Đó là lời của nhà Sư Samudra nói cho vua A Dục nghe. Sau khi nghe 
như vậy thì Vua Asoka tha thứ tù nhân, tuyên bố đặt lòng tin vào Đức Phật, Pháp 
và Tăng, nhà vua cũng hứa sẽ xây những Bảo tháp để thờ Xá lợi của Phật, Sư 
Samudra biến mất sau đó. Và còn nhiều tài liệu liên quan nói về việc Asoka trở 
thành Phật tử, khi đọc vào nội dung của sách chúng ta sẽ tìm ra lời giải đáp ấy. 
Trong Mahavamsa cũng đã nói đến khía cạnh Pháp Vương của Asoka là: “Ngay 
sau khi 84.000 Bảo pháp được hoàn thành thì một chuyện đã xảy ra được biết như 
là sự mầu nhiệm. Đó là, đang đứng trong hoàng cung, Asoka thình lình thấy cùng 
một lúc tất cả 84.000 chùa (bảo tháp) và toàn thê cõi Jambudvipa (Diêm Phù Đề) 
đã được trang hoàng lộng lẫy trong lễ hội tưng bừng. Điều nầy như Paul Mus đã 
giải thích rõ: Cái thấy của Asoka là cái thấy của Pháp Thân (dharmakaya)” (trang 
129). Trong tất cả những chiếu dụ, đa phần Vua Asoka nói về việc cấm sát sanh từ 
người cho đến loài vật, hãy đem tình thương đến cho muôn vật kế cả cỏ cây, lập 
nên những nhà nghỉ và giêng nước công cộng để cho người đi đường xa có nơi trú 
ngụ. Đặc biệt là sắc dụ không cho bất cứ ai làm chia rẽ Tăng Đoàn nữa. 


Tiếp đến Vua Asoka đi đến những nơi thuộc Tứ Động Tâm của Đức Phật do 
Ngài Upagupta hướng dẫn và mỗi nơi Vua Asoka cúng 100.000 đồng tiền vàng và 
chính Ngài Upagupta cũng đã nhắc lại chuyện “Cậu bé ngày xưa khi Đức Phật 
Thích Ca còn tại thế đã cúng dường cho Đức Phật một nắm cát bụi và chính nhờ sự 
cúng dường nắm cát bụi với lòng thành kính và mong cát bụi hóa thành thức ăn, 
mà ngày nay cậu bé ấy mới trở thành một vị vua sáng chói, quyền uy không ai sánh 
được”. Khi đến thăm cây Bồ Đề nơi Đức Phật giác ngộ thành Phật thì Vua Asoka 
cho cúng dường tại đó ngoài 100.000 tiền vàng, còn cho gửi thêm đến cây Bồ Đề 
những tặng phẩm cao quý nữa. Khi nghe tin như vậy Hoàng Hậu Tisyaraksita ganh 
ty, ngỡ răng nhà vua đem vàng bạc châu báu cho một người đàn bà nào khác, nên 
mới nhờ một bà phù thủy cột chỉ quanh thân cây. Bồ Đề, làm cho cây Bồ Đề bắt 
đầu chết. Nhà vua hay tin như vậy nên cũng muốn chết theo, nhưng Hoàng Hậu 
Tisyaraksita bảo rằng sẽ nhờ bà phù thủy hóa phép làm cho cây Bồ Đề sống lại 
bằng cách tháo những sợi chỉ đã buộc vào cây Bồ Đề và tưới vào đó một ngàn bình 
sữa mỗi ngày. Sau khi cây Bồ Đề sống lại, nhà vua đã tôn vinh Tăng chúng với Đại 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 240 


lễ cúng dường chư Tăng (Pancavarsika). Nhưng ở trong Đại Đường Tây Vực Ký 
thì Ngài Huyền Trang lại nói khác là: Khi vua A Dục chưa tin Phật Pháp, Ngài có 
lòng đố ky ganh ty với cả Đức Phật và cho quân lính đốn chặt hết tất cả những 
cảnh lá của cây Bồ Đề xuống và nhà Vua bảo rằng: Nếu quả thật Đức Phật linh 
thiêng thì xin cho thấy những điềm lành. Điềm lành thứ nhất được hiện ra cho Vua 
thấy là khi quân lính chất cành lá cây Bồ Đề lại để đốt thì kỳ lạ thay có những vâng 
hào quang xuất hiện, khiến Vua phải quan tâm. Đêm đó điềm lành thứ hai hiện đến 
trong giâc mộng của Vua Asoka là: Nếu ngày mai trở đi Vua cho đồ vào gốc cây 
Bồ Đề đã bị đốn chặt một ngàn bình sữa thì cây sẽ sông lại. Sáng hôm sau Vua đã 
cho quân lính thực hiện việc ây và cuối cùng cây Bồ Đề đã tiếp tục tươi tốt về sau 
nầy, nên nhà Vua còn quyết tâm hộ trì Tam Bảo càng dũng mãnh hơn nữa. 


Ngay ngày xây dựng xong 84.000 Bảo tháp (DharmarajJika) Hoàng Hậu 
Padmavati hạ sinh một người con trai rất đẹp, dễ thương duyên dáng và có đôi mắt 
vô cùng sáng, nên nhà vua đặt tên là Dharmavivardhna (người làm thăng tiến Phật 
Pháp) và cũng còn gọi là Kunala (Câu chuyện cặp mắt Thái Tử Câu Na La nầy hầu 
như các Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử nào cũng 
biết). Nhưng cũng chính vì đôi mắt đẹp nầy mà Chánh hậu Tisyaraksita mê mẫn và 
tìm cách tỏ tình, nhưng Câu Na La không ưng chịu, vì dẫu sao đi nữa Chánh hậu 
cũng giống như Mẹ ruột của mình. Từ đó Bà đem tâm hãm hại Thái Tử Kunala, và 
cuối cùng lệnh móc mắtThái Tử đưa đến xứ Taksasila với ấn dấu của vua Asoka 
được đóng vào khi Bà làm Vua bảy ngày theo sự ban cho của Vua A Dục, sau khi 
Bà chữa lành bịnh cho Vua. Đó là một ân sủng, nhưng là một lỗi lầm và ở cuối câu 
chuyện thì vợ chồng Thái Tử trở lại Hoàng cung với đôi mắt mù và cây đàn Vina 
và Đức Vua Asoka đã nhận ra tiếng đản hát của con mình, tiếp đó thì cặp mắt của 
Thái Tử được trở lại như ban đầu nhờ sự phát nguyện chân thật khi nghĩ về sự 
thiện lành cho Mẹ Tisyaraksita (Chánh cung Hoàng Hậu). 


Sau khi có lòng tin sâu Phật Pháp Asoka còn được gọi là Người Con Yêu của 
các Thần Linh, nhà Vua đã hỏi các nhà Sư ai là người đã cúng dường nhiều nhất 
cho Phật Giáo. Các Vị Sư cho biết đó là Ông Anathapindada (Cấp Cô Độc). Khi 
biết Ông ấy cúng dường 100 Koti đồng vàng, tức khoảng 10 tỷ đồng tiền vàng thì 
nhà Vua cũng mong được làm như vậy. Trong đời của Vua, Ông đã cúng được 96 
Koti và còn 4 Koti nữa mới bằng Ông Cấp Cô Độc, nhưng bấy giờ Vua đau nặng, 
chăng bao lâu nữa sẽ qua đời, làm sao có đủ số tiền ấy để cúng, nên Vua đã hướng 
qua quan Tế Tướng Radhagupta (nguyên trong đời trước khi gặp Đức Phật Thích 
Ca là cậu bé bạn của Asoka, khi Asoka cúng dường năm cát bụi vào bình bát của 
Đức Phật) và có ý muốn cúng dường thêm 4 Koti tiền vàng nữa cho Tu Viện 
Kukutarama để đủ số 100 Koti, nhưng Thái Tử nối ngôi Sampadin là con trai của 
Câu Na La không cho xuất chi từ ngân khố quốc gia, nên nhà vua đã cho gửi đến 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 241 


Tu Viện những đĩa bằng vàng, bạc để cúng, còn Ông thì ăn đĩa bằng đất sét. Cuối 
cùng tài sản riêng của Vua Asoka chỉ còn là nửa trái alamaka (loại dâu tây, Ấn Độ 
và Âu Châu thường có) và Vua Asoka cho một người dân mang nửa quả Alamaka 
ấy đến Tu Viện Kukutarama để cúng dường cho chư Tăng và chư Tăng đã cho 
nghiền nhuyễn nửa quả dâu ấy đồ vào một nồi cháo và phân chia cho toàn thể dân 
chúng và nhà Vua phát nguyện răng: “Với tặng phẩm nây, Trẫm không mong sanh 
vào cảnh giới của chư Thiên hay của Phạm Vương (Brahma), càng ít muôn vĩnh 
quang của vương quyên nhưng bất ồn như biển đầy sóng. Mà bởi vì Trầm cúng 
dường với niềm tin, Trằm chỉ mong nhận kết quả từ tặng phẩm này một thứ gì 
không thể bị ăn cắp, được tôn vinh bởi các bậc Thánh và an nhiên trong tất cả mọi 
lay động: Đó là quyền làm chủ được tâm của mình”. Quả là lời chí thiết của một 
đẳng quân Vương Phật Tử hiểu đạo, Ông cũng nguyện cúng dường quả địa cầu này 
cho Tăng chúng và sau đó Ông qua đời. Tuy nhiên Tế Tướng Radhagupta cũng đã 
nhắc cho các quan biết rằng vua Asoka đã cúng dường toàn thể quả địa cầu nây 
cho Tăng chúng, nên để làm đủ ý nguyện cúng dường 100 Koti tiền vàng của Vua 
thì các quan nên chung lại 4 Koti nữa để chuộc lại quả địa cầu nầy và tôn phong 
Sampadin lên làm Vua. Nhưng rồi chỉ 52 năm sau khi vua Asoka băng hà, tức vào 
năm 180 trước Tây lịch, để chế của Vua Asoka không còn nữa và Pusyamitra 
Sunga tổng chỉ huy quân đội của Brhadratha đã giết Vua và lên ngôi, lập nên đế 
quốc Sunga (185-75 trước Tây lịch). 


Asoka cũng đã khuyến khích người khác tạo công đức bằng những câu 
chuyện sau đây: “Có một thời, nhà tiên tri của triều đình sau khi quan sát về thể 
trạng của Asoka, tuyên bố rằng trên người của nhà vua có nhiều tướng xấu. Đề đối 
trị lại những điều xấu nây, nhà vua nên thực hiện nhiều công việc tạo công đức. Do 
đó Asoka đã lập kế hoạch tạo công đức và đã xây dựng 84.000 Bảo tháp. Sau đó 
Ông quay trở lại chỗ nhà tiên tri xem, nhưng những tướng xấu vẫn còn. Thế rồi nhà 
vua mới hỏi Trưởng Lão Yasas là nên làm điều gì khác nữa để có thể xóa đi những 
tướng xấu này, Trưởng Lão trả lời rằng, cho tới nay nhà vua mới chỉ tạo được công 
đức “nhỏ”cho chính Ông thôi, điều mà nhà Vua cần làm là nên tạo ra công đức 
“lớn” bằng cách khuyến khích những người khác cũng tạo nên công đức” (trang 
200). Sau đó nhà Vua mặc y phục một vị Sư đến khất thực gặp một nhà của người 
đàn bà nghèo, không còn gì cả, nhưng cũng rất hoan hỷ để bố thí cái váy mà bà 
đang mặc và bả núp sau bức tường để tặng váy cho nhà Vua. Sau đó Ông quay về 
lại hoàng cung lấy một sợi dây chuyên quý giá để tặng cho bà lão ấy và ban cho 
nhiều ruộng đất nữa. Nhà Vua tiếp tục đi khất thực đến nhà hai vợ chồng già, họ 
không có gì để cho Vua cả, nên họ nói Vua chờ họ đi vay 7 đồng tiền vàng để cúng 
cho nhà Sư (vua) và nếu sau một tuần mà không có tiền trả thì hai vợ chồng sẽ trở 
thành nô lệ của chủ nợ. Lại một lần nữa Vua rất cảm động và quay về cung, Vua 
đem vàng bạc tặng lại cho hai người già nầy cũng như ban cho họ một làng để làm 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 242 


thái ấp. Khi Vua Asoka đã hoàn tất việc khuyến khích những người khác bố thí 
như thê, những tướng xâu trên người của Vua đã hêt. 


Trở về lại chuyện xưa, tại sao nhà Vua Asoka lại xấu xí khi sinh ra như vậy? 
Thì câu trả lời được rõ là do khi kiếp trước gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đứa bé 
(tiền thân của Vua Asoka) không có gì để bố thí hết, chỉ có nắm cát bên đường, hai 
đứa bé vốc lên và bỏ vào trong bình bát của Đức Phật và nghĩ răng cát ấy sẽ biến 
thành thức ăn. Ý niệm thì tốt, nhờ vậy hơn 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn 
được làm Vua, nhưng phẩm vật cúng dường xấu, nên khi sinh ra bị xấu xí, da dẻ 
sần sùi trông như cát vậy. Theo sách Asokavadana có cho biết là khi mới lên ngôi, 
các đại thần không coi trọng Asoka, vì cho rằng do họ đưa lên ngôi, cho nên họ 
mới là kẻ năm thực quyên và nhiều khi tỏ ra khinh thường Asoka. Asoka biết thế 
nên muốn thử lòng trung thành của họ và ra lệnh cho chặt bỏ tất cả những cây có 
hoa, có trái, chỉ để lại ¡ những cây có gai sắc nhọn. Điều này hàm ý chính Vua, kẻ có 
làn đa nhám, xù xì xấu xí nầy sẽ là kẻ thống trị chứ không phải các ngươi. Những 
ai không chịu tuân lệnh làm thì bị chém đầu. Một lần khác, Asoka đi dạo trong 
vườn ngự uyễn cùng 500 cung nữ chỉ cây Asoka đầy hoa và tán thán cây đẹp, hàm 
ý vua nói rằng ta cũng đẹp như thế, nên các cung nữ nên chăm sóc cho ta như vậy. 
Các cung nữ không ưa làn da xù xì của vua mà còn muốn sánh mình với hoa đẹp 
Asoka nữa, nên chờ khi vua ngủ 500 cung nữ đã xúm lại chặt hết hoa, lá khiến cây 
Asoka chỉ còn lại những cành trơ trụi. Khi biết chuyện như vậy Vua Asoka cho 
thiêu sống hết 500 cung nữ này. Từ đó tên gọi Candasoka (Asoka tàn ác) đã trở 
thành biệt danh đề gọi cho sự tàn ác nầy, nhưng sau nây khi quy y Tam Bảo Ông 
đã trở thành một vị Vua nhân từ, nên gọi là Dharmasoka (Asoka theo Phật Pháp). 


Tuy quyền sách nây không dày, nhưng đây là một quyền sách nói về Hoàng 
Đề A Dục tương đối đầy đủ nhất và những cứ liệu của tác giả Lê Tự Hỷ có tính 
thuyết phục và độ chính xác rất nhiều, dầu cho đó là những câu chuyện huyền thoại 
của Vua đi chăng nữa, nhưng chúng ta biết chắc chăn răng có một vị Vua Phật Tử 
của Ấn Độ đã trị vì một vương quôc vào một thời như thế, chỉ cách sau Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni 200 đến 300 năm trước Tây lịch. Đây là một quyền sách đáng 
đọc và nghiên cứu. Xmm trân trọng niệm ân Tác giả, cũng như Hòa Thượng Thích 
Minh Cảnh, Thư Viện Huệ Quang, nhà xuất bản Hồng Đức cũng như những người 
con ưu tú Phật Tử Việt Nam đã, đương và sẽ dương cao ngọn cờ chánh pháp, cốt 
sao làm cho Phật Pháp là một chất liệu dưỡng sinh để nuôi sống cả hằng tỷ con 
người trên hành tinh này về đời sống tâm linh như Vua Asoka đã mong muốn là: 

“Quyền làm chủ được tâm linh của mình”. 


Viết xong vào lúc 1 7 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2017 tại thư phòng chùa Viên 
Giác Hannover Đức Quốc, nhân khóa An Cư Kiêt Hạ của chư Tăng Ni và những 
ngày fu miên mật của hơn 50 Phật Tử tại gia ở đây. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 243 


ĐỌC KHẢO LUẬN 
“ĐƯỜNG VỀ NÚI CŨ CHÙA XƯA” 


Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIÊN 


Càm quyền sách Khảo Luận dày 370 trang của Hòa Thượng Thích Phước An 
viết trong nhiều năm tại Việt Nam, và tháng II năm 2016 vừa rồi nhà Xuất Bản 
Hồng Đức đã cho ¡n ấn phát hành. Sách do Đạo hữu Nguyên Trí mang tay qua Đức 
và có cả chữ ký của Tác giả nữa. Xin vô vàn niệm ân Hòa Thượng. Lâu nay chỉ 
được nghe danh chứ chưa được diện kiến, Hòa Thượng lại sinh cùng năm 1949 với 
tôi và hiện nay Ngài đang ở tại chùa Hải Đức, Nha Trang. Đây cũng là một niềm 
vui, vì mùa An Cư Kiết Hạ năm 2017 nây tôi có nhiều thời gian để đọc kinh sách, 
vì lẽ sách viết năm nay đã xong và các Phật tử đang hoàn thiện khâu đánh máy cho 
quyền “Phóng tác lịch sử tiểu thuyết về cuối Lý đầu Trần và mỗi tơ vương của 
Huyền Trân Công Chúa”. Sang năm 2018 quý vị sẽ có sách này để đọc. 


Đã gọi là Khảo Luận thì cũng có thênhững bài nầy đã được thuyết trình ở đâu 
đó, trong những Khóa Tu Học hay Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo v.v..., nhưng hình 
như Thây viết chỉ để giải tỏa những tâm sự của một người trí thức Phật Giáo trong 
một hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước hiện nay, nên chỉ lẫy bối cảnh lịch sử và 
những con người lịch sử cùng tư tưởng của họ để trực tiếp hay gián tiếp nói lên sự 
suy tư của mình cho một Đạo Phật Việt Nam bây giờ và mai hậu. Do đó qua những 
lời bình của Tác giả với từng tiêu đề, người đọc thấy rõ được việc nầy, ví dụ như 
những chương viết khảo luận về Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần 
Nhân Tông, Thiền Sư Huyền Quang, Nguyễn Du v.v... thì ít nhiều tôi đã đọc đâu 
đó từ lâu rồi. Tuy nhiên ở những chương này, Thầy Phước An đã khảo cứu thêm 
nhiều bài thơ chữ Hán hay chữ Nôm của họ sáng tác, mà từ lâu rồi trong thi ca cổ 
điển của văn học Việt Nam cũng khó tìm đâu ra được. Đây cũng là một điểm mới 
trong những khảo luận này. Điều làm tôi tâm đắc và khâm phục là lần đầu tiên 
nghe đến Trần Quang Triều, Ông sinh năm 1286, là con cả của Trần Quốc Tảng và 
là cháu nội của Trần Hưng Đạo, ông cũng là một Phật tử thuần thành cho nên Thầy 
Phước An đã dành tiêu đề cho bài khảo luận là: Trần Quang Triều, người gìn giữ 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 244 


ngôi chùa tâm linh của quê hương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đọc thơ của Trần 
Quang Triêu do Thây Phước An giới thiệu. 


Rồi đến Trần Minh Tông, sự ân hận của một nhà vua Phật tử với bài thơ: 
Lúc đói, no nề một bát cơm 

Nước trong đây bình đủ giải cơn khát 

Trên chiếc gối ở giường mây, đánh giấc ngủ trưa 

Chính là sung sướng thật sự ở trong đó. 


Đọc bài nây xong ta thấy Trần Minh Tông có tư tưởng không khác với Điều 
Ngự Giác Hoàng là mây trong bài Cư Trân Lạc Đạo như sau: 


Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 
Đói cứ ăn ấi, mệt nghỉ liễn 

Của bảu trong nhà thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiên 
(Lê Mạnh Thát dịch) 


Đến Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm lại một lần nữa làm cho tôi đi hết ngạc 
nhiên nây đến ngạc nhiên khác, vì Thầy Phước An tìm lại được những bài thơ vô 
cùng quý hiếm để tự hỏi răng: Nguyễn Trãi có phải là một Thiền Sư không? 
Nhưng trước tiên chúng ta phải rõ Nguyễn Trãi là một nhà Nho, một danh tướng, 
một công thần, một quân sư của Vua Lê Lợi khi chống lại nhà Minh từ những năm 
1418 đến 1427. Và cũng là tác giả của Bình Ngô Đại Cáo, trong đó ta thấy được tư 
tưởng của ông qua cách chủ trương đánh giặc Minh mà cũng đem tắm lòng của 
một bậc anh hùng dân tộc ra khuyên lính như sau: 


“Áo không, ta cởi áo cho 
Cơm không, ta sẻ cơm no cho lòng”... 


Rồi sau khi lên làm vua, Lê Lợi được Nguyễn Trãi khuyên rằng: “Dân cũng 
giống. như nước, Vua giống như kẻ lái thuyền. Chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến 
nơi đến chốn và chính nước đó cũng sẽ lật thuyền. Bệ Hạ hãy khéo xét phân”. Đây 
là trung ngôn và chắc rằng sẽ nghịch nhĩ với những bạo chúa, nhưng với Lê Lợi thì 
không, nên nhà Hậu Lê đã bền vững cả hằng mấy trăm năm lịch sử sau đó. Nhưng 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 245 


sau này thì Nguyễn Trãi đã bị án oan và bị tru di tam tộc do chính triều đình mà 
Ông phục vụ ban lệnh, Ông đã bị giết vào năm 1442. Còn Ngô Thì Nhậm thì bị 
ngã gục bởi sự đối ngịch với triều đại Tây Sơn mà Ông đang phục vụ. Thầy Phước 
An nhận định rằng: “Bởi vậy hai cái chết của hai nhà đại trí thức của dân tộc vẫn 
để lại vết thương đau đớn không phải chỉ ở thời đại của Nguyễn Trãi và Ngô Thì 
Nhậm thôi, mà vết thương đó vẫn tiếp tục mưng mủ cho đến nhiều thế kỷ về sau 
nữa, đặc biệt là đối với những người biết vui cũng như buôn về lẽ thịnh suy của 
lịch sử dân tộc”. 


Đọc đến Thiền Sư Chân Nguyên (1647-1726) với tín ngưỡng Di Đà tại Việt 
Nam và với thế giới quan cho người dân quê Việt Nam, thì ta mới biết là có một 
tác phẩm đặc biệt dành riêng cho Tịnh Độ Tông. Đó là tác phẩm Tịnh Độ Yếu 
Nghĩa và được Giáo Sư Lê Mạnh Thát xem như một tác phẩm lý luận của Phật 
Giáo Việt Nam. Vào năm 2012 khi tôi viết quyền “Tư Tưởng Tịnh Độ Tông”, lúc 
đi tìm tài liệu về Tịnh Độ Tông Nhật Bản thì không khó, vì các vị Tổ Sư đều rõ 
ràng. Họ lấy hai vị Tổ Sư người Ấn Độ dẫn đầu là Ngài Long Thọ (Sơ Tổ), Ngài 
Thế Thân (Nhị Tổ). Rồi Trung Hoa có 3 vị, đó là Ngài Đàm Loan (Tam Tổ), Ngài 
Đạo Xước (Tứ Tổ), Ngài Thiện Đạo (Ngũ Tổ). Lúc ấy tôi lấy làm lạ là tại sao 
người Nhật không lấy Ngài Huệ Viễn làm sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa mà 
là Ngài Đàm Loan (Xem thêm sách đã dẫn để biết lý do). Kế tiếp tôi tra qua Phật 
Quang Đại Tự Điển do Hòa Thượng Quảng Độ dịch thì thấy Ngài Đàm Hoằng đã 
đến Giao Châu chúng ta vào thế kỷ thứ năm (422) và ở núi Tiên Du tu theo Quán 
Vô Lượng Thọ Kinh cho đến năm 455 thì tự hỏa thiêu và viên tịch. (Có thể tham 
cứu thêm Chân Nguyên Thiền Sư Toàn Tập của Giáo Sư Lê Mạnh Thát). Như vậy 
có thể kết luận rằng Tịnh Độ Tông truyền sang Việt Nam chúng ta trước cả Thiền 
Tông nữa. Vì phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi được truyền đến Việt Nam chúng ta sau cả 
gân 200 năm lịch sử so với Tịnh Độ. Do vậy mà trong những ngày lễ Chúc tán thù 
ân ở Tổ Đình Viên Giác tại Hannover Đức Quốc nây, sau khi xướng Ngài Khương 
Tăng Hội là Sơ Tổ của Phật Giáo Việt Nam, tiếp theo tôi xướng Ngài Đàm Hoằng 
là Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam và sau đó mới đến Thiền Tông. Người Nhật 
cũng vậy, họ lập Ngài Nguyên Tín (Lục Tổ), Ngài Pháp Nhiên (Thất Tổ) và Ngài 
Thân Loan (Bát Tổ). Có lẽ Phật Giáo Việt Nam của chúng ta cũng nên làm một 
Pháp Phái của Tịnh Độ Tông từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 17,18 như thế để Tịnh 
Độ Tông Việt Nam có một sự truyền thừa rõ rệt hơn. 


Thầy Phước An cũng đã viết khảo luận về “Núi Hồng Lĩnh nơi nuôi dưỡng 
lòng từ bi của thi hào Nguyễn Du” và cũng đã trích Kiều cũng như những vần thơ 
của Nguyễn Du khi sống tại quê nhà với thân phụ Nguyễn Nghiễm hay bảo huynh 
của mình. Nơi đâu sông, núi, mây, sương vẫn là chỗn bồng lai tiên cảnh của Đại 
Thi Hào và đặc biệt là Phật Giáo. Nếu Cụ Nguyễn Du không đọc Kinh Kim Cang 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 246 


đến 1.000 lần hay Pháp Hoa và Hoa Nghiêm thì tác phẩm Kim Vân Kiều cũng khó 
mà hình thành, nhất là sau khi đi sứ sang Trung Hoa vào triều Gia Long năm 1813, 
nghĩa là cách nay hơn 200 năm và cho dù 100 năm nữa chắc cũng sẽ không có 
người sinh ra trong thời tao loạn như Nguyễn Du, đã phải làm quan trong 3 triều 
đại của Vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, rồi nhà Nguyễn Tây Sơn và cuối cùng là 
Gia Long Nguyễn Ánh. Thân phận làm tôi trung trong 3 triều đại ấy cũng đâu có 
khác gì phận bạc của nàng Kiều trải qua một cuộc đời hồng nhan bạc mệnh? Nên 
Ông đã thốt lên câu: 


“Bắt tri tam bách dự niên hậu 
Thiên hạ hà nhân khấp Tổ Như” 


Tiếp đến là bài khảo luận về “Một vài cảm nhận nhân đọc lịch sử Phật Giáo 
Việt Nam của Giáo Sư Lê Mạnh Thát” thì Thầy Phước An cho biết rằng Thầy Lê 
Mạnh Thát mới viết đến đời Trần Thánh Tông (1278) nhưng đã 3.000 trang rôi. 
Những tập sách nây thì tôi cũng đã đọc và đã phát hiện ra rằng Đạo Phật Việt Nam 
đã được truyền vào từ đời vua Hùng Vương thứ 18 và Chữ Đồng Tử cùng Công 
chúa Tiên Dung là hai người Phật tử đầu tiên của nước Việt theo tinh thần của Lục 
Độ Tập Kinh mà Giáo Sư Lê Mạnh Thát đã chứng minh. Nghĩa là sự chứng minh 
nầy đã vượt thời gian sớm hơn 200 năm về trước qua sự chứng minh của Nguyễn 
Lang (Thiền Sư Nhất Hạnh) vào thế kỷ thứ nhất trong tác phẩm “Phật Giáo Việt 
Nam Sử Luận” và Hòa Thượng Thích Mật Thể qua tác phẩm “Phật Giáo Việt Nam 
Yếu Lược” đã chứng minh vào cuối thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Hôm nay ở trong 
phần này tôi cũng đã phát hiện thêm phần “Cao Tăng cầu pháp Tây Thiên Trúc” 
đời nhà Đường (618-907), lại có Ngài Đại Thừa Đăng người Giao Châu đã cùng 
với các vị Sư Trung Hoa sang Thiên Trúc thỉnh kinh, và lúc về lại kinh đô Trường 
An năm Trinh Quán thứ 19 (646) được vua Đường Thái Tông giao cho cung Ngọc 
Hoa, để Ngài Huyền Trang phiên dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán những kinh sách 
mang về từ Ấn Độ trong 19 năm như vậy. Đến năm 665 Ngài Huyền Trang viên 
tịch thì sử nầy cho biết là có từ tám đến mười trong hầu hết những bộ Kinh mà 
Ngài Huyền Trang phiên dịch sang chữ Hán, thì hầu như bộ nào cũng do Ngài Đại 
Thừa Đăng người Giao Châu của chúng ta bút thọ (nhuận bút). Như vậy chứng tỏ 
răng. khả năng tiếng Phạn và chữ Hán của Ngài Đại Thừa Đăng rất giỏi nên Ngài 
Huyền Trang mới giao cho việc giảo chính đó. Chữ Pradipa, Ngài Huyền Trang 
dịch là Quang, còn Ngài Nghĩa Tịnh thì dịch là Đăng, nhưng theo Giáo Sư Lê 
Mạnh Thát thì hai vị nầy là một người chứ không phải hai người. Đây cũng là niềm 
hỷ lạc mới mà chư Tăng Ni cũng như Phật Tử Việt Nam chúng ta nên biết. Vì lẽ 
lâu nay ai tu học theo Đại Thừa Phật Giáo Trung Hoa cũng đều tán thán công đức 
của Ngài Huyền Trang không ít, nhưng nay lại có Ngài Đại Thừa Đăng, người 
Giao Châu của chúng ta đã hiệu đính cho những bản dịch này từ chữ Phạn sang 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 247 


chữ Hán của Ngài Huyền Trang nữa, thì đây là một niềm an ủi lớn lao cho người 
Việt Nam của chúng ta dù đang sông ở trong hay ngoài nước Việt Nam. 


Đến phần “Toàn Nhật Thiền Sư với những nẻo đường cát bụi của quê hương 
và người muốn đưa tinh thần Phật Giáo đời nhà Trần xuống cho triều đại Tây Sơn” 
cũng rất là đặc biệt. Hai bài nầy đều dựa phần chính vào sách Lịch Sử Phật Giáo 
Việt Nam tập 1,2,3 cũng như Pháp Chuyên Luật Truyền và Toàn Nhật Quang Đài 
toàn tập của Giáo Sư Lê Mạnh Thát cũng như tác phẩm “Lược Sử Phật Giáo Việt 
Nam và các chùa Phú Yên” của hai tác giả Nguyễn Đình Chúc và Huệ Nguyễn. 
Trở về lại lịch sử truyền thừa của Thiền Phái Chúc Thánh để chúng ta hiểu thêm về 
Toàn Nhật Quang Đài như sau: Năm 1695 Ngài Minh Hải Đắc Trí Pháp Bảo 
(1670-1746) đã cùng với Hòa Thượng Thạch Liêm và Hội Đồng Thập Sư từ Trung 
Hoa sang Hội An và Bình Định, rồi Thuận Hóa để kiến đàn truyền giới cho chư 
Tăng Ni cũng như Chúa Nguyễn Phúc Chu. Sau đó Ngài Minh Hoằng Tử Dung ở 
lại Huế, Ngài Minh Hải Pháp Bảo và Ngài Minh Lượng Thành Đắng vào Hội An, 
lập nên chùa Chúc Thánh và chùa Vạn Đức. Ngài Minh Hải truyền pháp cho Ngài 
Thiệt Dinh Chánh Hiển Ân Triêm (1712-1796); Ngài Thiệt Dinh khai sơn và Trụ 
Trì chùa Phước Lâm ở Hội An từ năm 1736 đến năm 1796. Trong thời gian nây thì 
Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm (1726-1798) từ Thăng Bình Quảng 
Nam đến chùa Phước Lâm để xin làm Đệ Tử của Ngài Thiệt Dinh, sau đó Ngài 
Pháp Chuyên vào Bình Định và đến Phú Yên khai sơn chùa Từ Quang và làm Trụ 
Trì từ năm 1797 đến năm 1798. Ngài chỉ Trụ Trì ở chùa Từ Quang một năm rồi 
viên tịch, giao lại cho một trong mấy chục đệ tử đắc pháp với Ngài là: Toàn Thể Vi 
Lương Linh Nguyên (1765-1844) Trụ Trì từ năm 1798 đến 1844. Còn Ngài Toàn 
Nhật Vi Bảo Quang Đài (sanh ngày 28.10.1757 mất ngày 6.4.1834, thọ 78 tuổi) 
không làm Trụ trì chùa Từ Quang theo như Phố Hệ đã ghi. Nếu Ngài Toàn Nhật 
Quang Đài xuất gia lúc 30 tuổi; tức năm 1785, 17 86; nghĩa là lúc Ngài còn làm 
tướng cho Tây Sơn và khi Nguyễn Huệ đem quân về vây Nguyễn Nhạc là anh ruột 
của mình tại thành Đồ Bàn vào năm 1786, thì Toàn Nhật Quang Đài thấy nồi da 
xáo thịt nên mới đến chùa Từ Quang (lúc â ấy có thể chỉ là một cái am tranh?) để xin 
Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền xuất gia và trú ngụ tại đó cùng với Thầy mình; 
hoặc giả hai Thầy trò đã từ Bình Định gặp nhau và từ đó cùng lên Phú Yên để tu 
niệm và sáng tác những tác phẩm đề đời, trong đó có Hứa Sử Truyện Văn, và theo 
Giáo Sư Lê Mạnh Thát, tác giả là Toàn Nhật Quang Đài thì căn cứ theo văn phong 
trong sách, Ngài Toàn Nhật có thê là người sinh ra ở vùng Trị Thiên. 


Triều Đại Quang Trung Nguyễn Huệ cũng chỉ đến năm 1792 là chấm dứt, sau 
đó là nhà Nguyễn trung hưng trong vòng 10 năm, Gia Long trở lại quê xưa từ Thái 
Lan đề thông nhất sơn hà lên ngôi Hoàng Đề vào năm 1802. Theo Thầy Phước An 
thì Ngài Toàn Nhật Quang Đài chỉ phò vua Quang Trung Nguyễn Huệ, còn nhà 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 248 


Nguyễn Gia Long thì hoàn toàn không cộng tác như Cụ Nguyễn Du đã làm. Ví dụ 
như trong ba bài bạt trong những lần in kinh năm 1819 (năm Gia Long băng hà và 
năm Minh Mạng lên ngôi) cũng như năm 1829 thì một bài bạt không đề ngày tháng 
gì hết, còn hai bài bạt kia, ta chỉ thấy ghi “Tuế thứ Kỷ Mão”và “Tuế thứ Kỷ Sửu”. 
Đây là những bằng chứng mà Ngài Toàn Nhật Quang Đài không thừa nhận triều 
đại Gia Long cũng như Minh Mạng (vì lẽ các dân tộc Á Châu khi còn vua trị vì, 
phải ghi rõ niên đại của vua). Trong hai bài khảo luận nầy Thầy Phước An cũng đã 
cho biết là Nguyễn Lữ em ruột của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đã có thời làm 
Sư ở chùa tại Bình Định, nên sau khi lên ngôi Hoàng Đế, Quang Trung cũng đã có 
sắc phong nhiều chùa và đối đãi tốt với Phật Giáo. Tuy nhiên cũng có sách (theo 
cái nhìn của nhà Nguyễn Gia Long) thì cho rằng Anh Em Tây Sơn là Ngụy, vì 
không chính truyền, trong khi đó Nguyễn Hoàng từ năm 1600 đã có mặt tại Đàng 
Trong rồi, thì việc thừa kế cơ nghiệp của tiên đề đề lập nên Kinh Đô ở Phú Xuânvà 
tiếp tục trị vì của dòng họ Nguyễn nầy cho đến năm 1945 cũng là điều hiển nhiên 
của lịch sử. Nhưng chỉ tiếc răng sau khi đại thăng quân Thanh vào năm 1798, chỉ 
mấy năm sau đó thì Quang Trung Nguyễn Huệ đã băng hà, nên Nguyễn Gia Long 
mới có cơ hội trở về lại quê cha đất Tổ, nếu không thì lịch sử chắc đã sang trang? 
Tác Giả quyền sách khảo luận “Đường về núi cũ chùa xưa”nây là người sinh ra tại 
Bình Định, nên Hòa Thượng Thích Phước An đa phần chỉ nhìn về những khía cạnh 
tốt của ba anh em nhà Tây Sơn, chứ đứng về phương diện lịch sử, thì Nguyễn Huệ 
cũng có nhiều điều sai trái khi cho quân lính tịch thu những đại hồng chung tại các 
chùa ở Huế đề lấy đồng đúc súng, nhờ vậy mới đánh được quân Thanh, và tiếp đó 
Quang Trung cũng đã ra những sắc lệnh cho chư Tăng Ni, nêu ai không thuộc hai 
thời công phu bái sám và 4 quyền luật thì về nhà cày ruộng. Điều nầy cũng không 
khác với Minh Trị Thiên Hoàng (Meji Tenno) của Nhật Bản trong cuộc Duy Tân 
vào năm 1868 là mấy. Nhưng lịch sử là lịch sử và nghiệp lực là nghiệp lực của mỗi 
cá nhân hay của cả một dân tộc, không ai có thể gánh thay những tội lỗi này được. 
Đây chính là nhân quả nhiều đời, mà người Phật tử chúng ta cần phải nên biết. 


Có thể từ nhiều lý do như vậy mà Ngài Toàn Nhật Quang Đài mới viết ra Hứa 
Sử Truyện Văn để kế những câu chuyện nhăm khuyên vua, khuyên đời. Cuối cùng 
chỉ có lòng Từ Bi mới hóa giải được tất cả những muộn phiền của nhân thế, còn 
“Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần a1, ai dễ biết ai?” cũng là một thử thách 
của thời đại chính trị và Tôn Giáo vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19 để 
ngày nay chúng ta những kẻ hậu học lây đó làm bài học về lòng Nhân Từ của con 
người, kế từ khi khai thiên lập địa trên quả địa cầu này. Đọc Kinh sách để nhớ lại 
công đức của tiền nhân. Đó là một việc phải cần quan tâm đến của những người 
thuộc những thế hệ kế thừa. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 249 


Tôi thuộc nhiều thơ của nhiều tác giả khác nhau, Đời cũng như Đạo, nhưng 
khi đọc đến tác phẩm này, tôi mới biết răng những bài thơ của mình đã học, đã 
thuộc và đã biết không thấm vào đâu cả so với kho tàng văn chương, thi phú của 
người xưa, nhất là những bậc cô đức trong Phật Giáo Việt Nam ở vào thời mới 
giành lại độc lập lần thứ nhất, thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, hay lần thứ hai dưới 
thời Ngô Quyền, Lê Đại Hành, rồi lần thứ ba dưới thời Lê Lợi v.v... Nhờ những vị 
Học Giả của Phật Giáo như Thiên Sư Thích Nhất Hạnh, Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh 
Thát v.v... mà ngày nay chúng ta dựng lại được nguồn mạch của Phật Giáo nước 
nhà. Bởi vì các Ngài ngoài việc giỏi những sinh ngữ như: Sanscrit, Hán ngữ, Anh 
ngữ, Pháp ngữ, Việt Ngữ v.v... các Ngài còn có tắm lòng cho quê hương và Đạo 
Pháp, nên những người như Hòa Thượng Tuệ Sỹ, Bùi Giáng v.v... cũng là những 
cột trụ của văn học Phật Giáo Việt Nam mà đời nầy hay muôn đời về sau nữa, chắc 
chăn lịch sử Việt Nam và lịch sử Phật Giáo sẽ khôngbao giờ quên đi những công 
trình nghiên cứu tuyệt vời to lớn ấy. 


Xin niệm ân Hòa Thượng Thích Phước An, tác giả cuốn sách Khảo Luận 
“Đường về núi cũ chùa xưa” rất nhiều và xin trân trọng kính giới thiệu đến các độc 
giả Phật tử cũng như không là Phật tử, cũng nên đọc những bài khảo luận giá trị 
nầy để biết răng người xưa đã hành xử như thế nào trong cuộc sống ở đời, cũng 
như đã dùng Đạo Lý nào để xử thế nhằm an bang tế thế cho muôn dân. 


HT. THÍCH NHƯ ĐIÊỄN 


Viết xong vào lúc 19:00 ngày 4 tháng 7 năm 2017 tại thư phòng chùa Viên 
Giác nhân khóa Tu Gieo Duyên và khóa tu miên mật của Phát tử tại đây. 


Phật Tử Thanh Phi sửa lại lỗi chính tả. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 250 


ĐỌC “THIÊN LÂM TẾ NHẬT BẢN” 
BẢN DỊCH HT THÍCH NHƯ ĐIÊN 


NGUYÊN GIÁC 


z 
^ 
E2 
“3 
r⁄ 
~ 
+ 
“ 
> 
r2 





Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền 
Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara Taidoo. Bản Việt dịch do Hòa Thượng 
Thích Như Điên thực hiện. 


Tât cả góp ý của người điêm sách nơi đây chỉ đê hy vọng làm sáng tỏ ý Thiên, 
tuy bản thân người điêm sách chỉ là một người học còn non kém và tu chưa sâu. 


Đứng về mặt lịch sử, tác phẩm hiển nhiên là một thâm quyên lớn. 


Thứ nhất, vì, theo dịch giả, bản thân “ngài Matsubara Taidoo phải gom góp tài 
liệu trong bao nhiêu năm mới viết xong cuốn sách nây, vì Ngài không đề cập trong 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 251 


tác phẩm. Nhưng chúng tôi chắc rằng kinh nghiệm cả một đời người mới viết được 
một trong những tác phẩm có giá trị như thế.” 


Thứ nhì, Hòa Thượng Thích Như Điền từng du học bên Nhật Bản, và là 
người rât cân trọng chữ nghĩa, thường dịch sát nghĩa, tuy răng Hòa Thượng khiêm 
tôn giải thích răng, trích: 


“Tôi có thể đoan chắc răng tôi dịch tác phẩm này của Ngài Matsubara đúng 
trên 80 ý chính của ông. Ngoại trừ một số chữ không năm rõ ý chính, kính mong 
những vị giỏi tiếng Nhật có thể bổ khuyết cho chỗ dịch thiếu sót của chúng tôi...” 
(ngưng trích) 


Nếu lên mạng dò tìm, chúng ta sẽ thấy ngài Matsubara Taido (viết một chữ o, 
có khi viết chữ o với dầu huyền ở trên) là tác giả nhiều sách về Thiền Nhật Bản. 
Hiển nhiên, có thê suy đoán răng ngài Matsubara có một thâm quyền tham khảo 
đối với học giơi quốc tế về lĩnh vực riêng của Thiền Nhâät Bản. 


Trong khi đó, trình độ tiếng Nhật của Hòa Thượng Thích Như Điền siêu xuất 
hơn người. 


Bản thân Hòa Thượng giải thích trong Lời Nói Đầu: 


“Tôi đến Nhật vào ngày 22 tháng 2 năm 1972 và rời Nhật ngày 22 tháng 4 
năm 1977 để sang Đức. Trong hơn 5 năm trường đó, tôi học Nhật Ngữ tại trường 
Yotsuya khoảng 9 tháng, sau đó thi đỗ vào phân khoa Giáo Dục của Đại Học 
Teikyo ở Hachiojì, Tokyo. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Teikyo, tôi đã thi đỗ vào 
Cao Học Phật Giáo tại Đại Học Risso. Trong hơn 5 năm ở Nhật, tôi có hơn 4 năm 
ở chùa Honryuji, tại Hachioji, Tokyo thuộc Tông phái Nhật Liên Tông. Trong thời 
gian ấy tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với tiếng Nhật nhiều, trong đời sống hằng 
ngày như giao tiếp, làm việc, tụng kinh, cúng đám, câu an, cầu siêu, đám ma, cưới 
hỏi. Ngay cả những tập tục khác của người Nhật, tôi cũng học làm quen. Để rồi từ 
đó tôi có một cái vốn ngữ vựng rất lớn và rất tự tin về khả năng Nhật ngữ của 
mình. Được diễm phúc như thế là nhờ sự chăm sóc và đùm bọc của Thầy 
Oikawa...” (ngưng trích) 


Do vậy, kêt luận răng tác phâm ““Thiên Lâm Tê Nhật Bản” có thâm quyên như 
một sử liệu. Tât cả các sự kiện, các nhân vật, các thăng trâm của Thiên Lâm Tê 
Nhật Bản đêu có thê dựa vào sách này. 

Tuy nhiên, có một điêm xin phép nêu lên, trong cách sử dụng chữ, có thê vì 


ngài Như Điền dịch quá sát nghĩa, có thể làm cho độc giả sơ học bối tối. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 252 


Và cũng có thê vì ngài Như Điên đã rời Việt Nam quá lâu, nên sử dụng hai 
chữ Nam Truyên và Băc Truyên đê chỉ cho Thiên của Huệ Năng và Thân Tú. 


Hai chữ Nam Truyền và Bắc Truyền tại Việt Nam bây giờ cũng thường gọi là 
Nam Tông và Băc Tông, chỉ cho hai khuynh hướng Theravada và Mahayana. 


Trong khi có thể gọi kiểu Trung Hoa xưa “Nam Năng, Bắc Tú” bằng nhóm 
chữ Thiên sư Huệ Năng ở phương Nam và Thiên sư Thân Tú ở phương Bắc sẽ 
không làm nhâm lân. 

HT Thích Như Điển viết trong sách này là, trích: 

-_ “„. Thần Tú đắc Thiền với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xiên dương Thiền Pháp ở 
miên Băc Trung Hoa như Trường An và Lạc Dương. Dòng Thiên nây của Thân Tú 
được gọi là Thiền Bắc Truyền hay Bắc Tông. Còn Huệ Năng, người đồng môn với 
Thần Tú, nhỏ hơn đến 30 tuổi, cũng đắc được yếu. chỉ của Thiền Tông từ Tổ Hoằng 


Nhẫn nhưng đi về phía Nam đề hoằng truyền Thiền Phái, nên Thiền của Huệ Năng 
được gọi là Thiên Nam Truyền hay Thiên Nam Tông... 

Về sau, Thiền phái Bắc Truyền Thần Tú suy vi, phải Thiền Nam Truyền của 
Huệ Năng lại ngày càng phát triên mạnh mẽ. Theo một số khảo sát nghiên cứu cho 
biết dần dần những bậc nhân tài ở Thiền Pháp Bắc Truyền của Thần Tú trông vắng, 


ngược lại, phái Thiền Nam Truyền lại thích nghi được với con người và phong 
thô...” (ngưng trích). 


Sách “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara cũng dẫn ra bài kệ 
Thiên Tông: 


Giáo ngoại biệt truyền, 

Bất lập văn tự, 

Trực chỉ nhân tâm, 

Kiến tánh thành Phật. 

Và ghi rằng, trích: 

“... Bất lập văn tự có thể là phương thức của Thiền để nói hiểu rõ về ngôn ngữ 


và văn tự. Song vấn đề chính yếu vẫn là ai ai cũng có tánh Phật, cũng có khả năng 
đê thành Phật.” (ngưng trích) 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 253 


Trong cương vị người đọc sách, xin nêu ý kiên răng “bât lập văn tự” có lẽ 
không mang nội dung muôn làm “hiêu rõ vê ngôn ngữ và văn tự.” 


Ngăn gọn, “bât lập văn tự” là nêu lên ý ly nhât thiệt tướng, xa lìa tât cả các 
tướng, lúc đó mới năm được thực tướng vô tướng. Bởi vì văn tự là vin vào tướng 
mà dựng lập. 

Đó là chỗ của tịch lặng... 

Lây thí dụ đơn giản, chư tô nói răng như người uông nước, âm lạnh tự biết, 
không nói chi được. Tương tự, vị ngọt của nước mưa khác với vị ngọt của nước 
giêng, nước suôi... Biêt khác, mà không nói minh bạch được. Nơi đây, ngôn ngữ 
không thê nói gì được, huông øì là nói tới cảnh giới trí huệ bât khả nghĩ bàn.. 

Tới đây xm nói về con vịt trời. 

Trong sách “Thiên Lâm Tê Nhật Bản” của tác giả Matsubara kê chuyện, trích: 


“... có câu chuyện Thiên, đối thoại giữa Mã Tổ Đạo Nhất với đệ tử Ngài là Tổ 
Bách Trượng;: khi hai người đang đi trên đường. 


Thấy con vịt trời hãi sợ bay lên, vì nghe tiếng động bước chân. Mã Tổ hỏi 
Bách Trượng: 


- “Cái gì vậy?” 

Bách Trượng trả lời: 

- “Con vịt trời” Mã Tổ hỏi: 

- “Đâu rồi?” Bách Trượng trả lời: 
- “Bay mất rôi.” 


Trong khi Bách Trượng suy nghĩ để trả lời cho Thầy, không hiểu sao tự nhiên 
Ngài Mã Tô bôp mũi Ngài Bách Trượng một cái. Ngài Bách Trượng la: 


- “Đau quá.” 
Ngay lập tức Mã Tổ hỏi 


- “Đã bay mật rôi, thì làm sao đau được.” 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 254 


Ngài Bách Trượng thấy con vịt trời nhưng chăng nghĩ mình là con vịt trời. 
Thế nhưng Ngài Mã Tô, sư phụ của Ngài Bách Trượng đã nối kết con vịt trời với 
Ngài Bách Trượng như đồng nhất một tiêu điểm và chỉ rằng: “Vịt trời là Bách 
Trượng. Bách Trượng là vịt trời”...” (ngưng trích) 


Như thế, ngài Matsubara kế lại khác với bản gốc trong Bách Trượng Ngữ Lục. 


Bản Việt dịch của Thầy Thích Duy Lực từ Bách Trượng Ngữ Lục, trích như 
Sau: 


“... Một hôm sư theo hầu Mã Tổ, có một bầy vịt trời bay qua, Tổ nói: 


"Là gì vậy?" - Sư nói: "VỊt trời". Tô nói: "ĐI đâu rôi?" - Sư nói: "Bay qua Tôi". 
Tô bèn quay lại nhéo mũi Sư một cái, Sư đau la thât thanh. Tô nói: "Sao nói bay 
qua rôi!"”. 


Sư ngay đó tỉnh ngộ, rồi liền trở về phòng thị giả khóc to thảm thiết....” 
(ngưng trích) 


Trong Bích Nham Lục (Một Trăm Công Án Thiền Tông), bản Việt dịch của 
HT Thích Mãn Giác kê vê Tắc Thứ 53, nhan đê “Con Vịt Trời của Mã Đai Sư” -- 
trích như sau: 


“THÙY: Khắp nơi không â ân, toàn cơ độc lộ, gặp chuyện không vướng, luôn 
luôn có cơ duyên xuất thân. Trong câu vô tư, chỗ nào cũng có ý giết người. Song 
thử nói xem, rốt cuộc cổ nhân an nghỉ ở chỗ nào? Thử nêu lên xem. 


CỬ: Một lần kia Mã Đại Sư tản bộ với Bách Trượng, thấy có bây vịt trời bay 
qua. Mã Đại Sư hỏi, “Cái gì vậy?” Bách Trượng nói, “Vịt trời.” Mã Đại Sư nói, 
“Bay đi đầu vậy?” Bách Trượng nói, “Bay đi mất rồi.” Mã Đại Sư bèn bẹo mũi 
Bách Trượng. Bách Trượng đau quá kêu lên. Mã Đại Sư nói, “Đã từng bay đi 
đâu?” (ngưng trích) 


Xin phép trình bày, trong Bích Nham Lục viết: “Đã từng bay đi đâu.” Và 
Bách Trượng Ngữ Lục việt: “Sao nói bay qua rôi!” 


Như thế, không có ý nói “Vịt trời là Bách Trượng. Bách Trượng là vịt trời”... 


Mà chỉ nói rằng, cái được thấy (con vịt trời bay rồi) nhưng cái thọ tưởng (mũi 
bị bóp đau, làm kêu lên) vân còn đó... 


Chỉ vào con vịt trời và bóp mũi cho đau chính là “ “Trực chỉ nhân tâm.” 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 255 


Có lẽ ý chư tổ là như thế. 


Tương tự, nơi trang 123 sách “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả 
Matsubara, bản dịch của Ngài Như Điên việt, trích: 


“Tiếp theo “Triệu Châu Vô Tự” là một công án ghi rõ trong tác phẩm “Vô 
Môn Quan”của Trung Hoa, trong đó có việt vê Hoà Thượng Triệu Châu tịch năm 
S97 một câu chuyện như thê nây: 

Có người học Thiên hỏi: 

- Bạch Ngài, con chó có Phật Tánh không? 

Triệu Châu đáp: 

- Không. 


Chữ Không trở thành công án. Thông thường, không đối lại với có, bởi vì cả 
hai khái niệm không và có vẫn thuộc tương đối. Thật ra, chữ không ở đây không có 
nghĩa là không, cho nên không thể dùng lý luận để giải quyết công án được. Nếu 
dùng tri thức tương đối để nhận ra, thì phải dùng cái lực khác để phá vỡ nó đi.” 
(ngưng trích) 


Ngài Matsubara viết về chữ Không như thế cực kỳ tuyệt vời. Vì như thế đúng 
với lời bình của ngài Vô Môn Huệ Khai (1183-1260), tác giả Vô Môn Quan, trong 
đó Tặc đâu tiên là “Con Chó Của Triệu Châu,” trích (bản dịch Dương Đình Hỷ): 

“Cử: 

Một ông tăng hỏi Triệu Châu: 

- Con chó có Phật tánh không? 

- Không! 

Bình: 

Tham thiền phải qua cửa tô, diệu ngộ phải tuyệt đường tâm. Cửa tổ không 
qua, đường tâm chăng dứt thì như tính linh nương vào cây cỏ. Thử hỏi thê nào là 
cửa tô? Chính là một chữ Không, gọi là Cửa không cửa của thiên vậy.” (ngưng 


trích). 


Như vậy, xa lìa cả có và không là thê nào? 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 256 


Thực ra, bất kỳ ai trì tụng Kinh Kim Cương đều có thể nhận ra rất đơn giản: 
-- chỉ cần thay chữ “con chó” băng chữ “chúng sinh tướng”... 


-- và thay chữ “Phật Tánh” bằng chữ “Thực tướng Vô tướng” là tức khắc thế 
giới sáng rực trước mắt. 


Lúc đó, tật cả các pháp đều rỗng rang vô tướng... Hễ còn vướng vào tướng 
nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh... là cứ xoay vòng cõi này thôi. 


Hễ lấy sắc tướng và âm thanh mà cầu Phật, dù là cầu Phật Tánh đều là tà đạo. 


Đức Phật nói trong Kinh Kim Cương: nhược kiến chư tướng phi tứớng, tức 
kiên Như Lai. Nêu thây các tướng không phải là tướng, tức là thây Như Lai.. 

Câu hỏi rằng, Đức Phật có dạy công án không? 

Xmn trả lời: Đức Phật dạy công án, và dạy khó vô cùng tận. 

Chư Tổ Trung Hoa và Việt Nam đưa các công án về đời thường, cằm gậy đưa 
ra, hay chỉ vào vịt trời, hay chỉ vào cây bách trước sân, hay chỉ vào bà già bán 
bánh, hay nói về con trâu còn kẹt cái đuôi nơi cửa sô, hay chỉ vào con chó... đêu là 
hình tượng hóa các công án của Đức Phật. 

Đức Phật dạy công án khó thế nào? Khó tới mức rất trừu tượng, không còn 
thây hình tướng gì nữa, vì đưa tât cả hình tướng trở vê vô tướng: Đức Phật chỉ vào 
tứ đại (đât nước gió lửa), vào ngũ uân (sắc thọ tưởng hành thức) -- nghĩa là, những 


gì rât mực trừu tượng, không còn tướng mạo gì cả. 


Và tất cả, đều chỉ vào thực tướng vô tướng, nƠI đó là Không, là Vô Ngã... là 
thây tướng mà không phải là tướng, mới đúng là thây Như Lai.. 


Trong sách ngài Matsubara cũng tuyệt vời là khi kế truyện về ngài Bạch Ấn 
Huệ Hạc, với bài “Toạ Thiền Hoà Tán” -- xin trích mấy câu tuyệt vời như sau: 


“.. 30) Ngay nơi tự tánh chứng biết 
Tự tánh tức vô tánh 

Việc ấy rời hý luận 

Nhân quả nhất như đà mở cửa 
Chăng hai chăng ba mà thắng lối 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 257 


(35) Âm thanh vô tướng vẫn là tướng 

Đến đi đều chẳng có 

Vô niệm chính là niệm 

Múa hát cũng đều là tiếng pháp 

Rộng mở tam muội Không và Vô ngại...” (ngưng trích) 

Để nói ngắn gọn, tác phẩm “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” có giá trị lớn về sử 
liệu, sẽ giúp người hậu học dò tìm các sự kiện, các diên tiên và các nhân vật Thiên 


Lâm Tế Nhật Bản. Tác phẩm cần có trong các tủ sách về Phật giáo Nhật Bản và về 
Thiên Lâm Tê Nhật Bản. 


Người điểm sách trân trọng cảm ơn tác giả Matsubara và dịch giả HT Thích 
Như Điện đã đê lại một sử liệu giá trị. 


Tìm mua sách này, xin vào Amazon.com vả gõ chữ “thien lam te nhat ban”... 
tay šEBBEidBiIEEHUiES 


Thư Viện Hoa Sen 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 258 


THIÊN ĐỜI TRẢN, 
THIÊN VIỆT NAM 


CAO HUY THUẢN 


Tôi sẽ trả lời hai câu hỏi: 
1. Có hay không có một dòng thiên mang sắc thái Việt Nam? 


__Ö Có đúng hay không dòng thiên Yên Tử đã tạo nên sức mạnh cho Việt Nam 
đê đánh bại xâm lăng Nguyên Mông? 


Đó là hai câu hỏi mà Tuần Việt Nam đã đặt ra cho tôi để phỏng vấn về Phật 
giáo đời Trần nhân dịp kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long. Tôi hứa sẽ trả lời, không 
phải trong một cuộc phỏng vẫn mà trong một dịp khác, và dịp đó là đây, giữa Tuần 
lễ Văn hóa Phật giáo này. 


Thật lòng, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe hai câu hỏi này. Phật hoàng Trần 
Nhân Tông, thiền Trúc Lâm Yên Tử, và ảnh hưởng của Phật giáo trong chiến thăng 
Nguyên Mông đã được thảo luận nhiều rồi trong sách vở và trong các cuộc hội 
thảo, làm sao tôi có thể nói thêm điều gì mới lạ trong tình trạng tư liệu ít ỏi đã 
được khai thác lâu nay? Riêng về thiền tông đời Trần, có ai giảng giải rành mạch 
và đủ thâm quyền hơn Hòa thượng Thanh Từ? Có ai vừa giàu tưởng tượng vừa 
không sợ đưa ra những giải thuyết độc đáo bằng học giả Lê Mạnh Thát? Ấy là 
chưa kế bao nhiêu bài viết công phu, đầy giá trị, của các nhà trí thức trong và ngoài 
Phật giáo. Để trả lời hai câu hỏi đó, tôi chỉ cần nói: xin đọc lại những gì mà các vị 
ây đã viết. 

Nhưng tôi lại nghĩ, và điều này lại càng làm tôi ngạc nhiên hơn: chăng lẽ, với 


bao nhiêu công trình nghiên cứu đó, vân cứ có câu hỏi đặt ra, như tuông vân còn 
hoài nghi vê sự có thực của một dòng thiên đặc biệt Việt Nam? Chăng lẽ vân đê 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 259 


cần làm sáng tỏ hơn nữa? Chắng lẽ lý luận chưa đủ vững chắc? Chắng lẽ vẫn còn 
phải nói thêm? 


Vì bắt buộc phải trả lời hai câu hỏi nói trên, tôi đánh liều nói thêm, hy vọng 
không phải là thừa. Tôi nói thêm bằng cách mở một cánh cửa "hình như chưa mở, 
cánh cửa của phương pháp so sánh, so người để biết ta. Tôi muốn so ta với Nhật, vì 
cả hai cùng có chung một vấn đề: làm thế nào thu nhập thiền từ Trung Hoa đến, 
làm thế nào chuyển một của báu từ ngoài vào để biến thành của báu của mình? 
Người Nhật tự hào đã chuyền biến được, và ai cũng đều công nhận có một thiền 
tông Nhật Bản chẳng giống ai, vậy ta xét trường hợp của họ để so sánh với ta xem 
sao. Cái gì làm họ đã thành họ, xét cho kỹ, biết đâu ta sẽ thấy ra cái gì đã làm cho 
ta thành ta? Vậy, từ đầu, thiền đã nây mầm ở Nhật như thế nào? 


PHẬT GIÁO Ở NHẬT BẢN 


Thiền vào đất Nhật rất trễ, sau ta năm thế kỷ, nhưng trước khi Trần Thái Tông 
viết Khóa Hư Lục vài chục năm, Nhật đã sản sinh ra một thiền sư xuất chúng, một 
triết gia lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử Nhật mà ảnh hưởng vẫn còn sâu đậm trên 
thiền học thế giới cho đến ngày nay: đó là Đạo Nguyên (Dogen), người đã xây 
dựng nên thiền tông Nhật Bản. Cùng một thời đại, cùng là những nhà cải cách Phật 
giáo, cùng là những tư tưởng gia cỡ lớn, cùng bắt tay đặt nền móng cho ngôi nhà 
thiền, mỗi người trên dãi đất của mình, sự so sánh hoàn toàn có thê được giữa thiền 
học đời Trần và thiền học của Đạo Nguyên đề biết đâu là Nhật đâu là ta, đâu là nét 
đặc thù của Việt Nam, đâu là ảnh hưởng của nét đặc thù đó trên xã hội, trên chính 
trị, trên quân sự, trên chiến thắng ngoại xâm. 


Bởi vậy, tôi bắt đầu với Đạo Nguyên và thiền học của ông. Nhưng để hiểu 
Đạo Nguyên đã cải cách Phật giáo như thế nào và tại sao, tôi phải nói sơ lược về 
tình hình Phật giáo ở Nhật trước Đạo Nguyên. Trên điểm này, có nhiều chỗ tương 
đồng thú vị giữa Phật giáo ở ta và Phật giáo ở bạn. Tương đồng thứ nhất là ở chỗ 
thịnh suy, có thịnh suy mới có cải cách. Tương đồng thứ hai là mối liên hệ giữa 
Mật tông và Phật giáo cung đình, và giữa Tịnh Độ với Phật giáo quần chúng. Tôi 
đi vào chỉ tiết. 


Phật giáo được du nhập vào Nhật từ Triều Tiên giữa thế ký thứ 6. Như đất khô 
gặp mưa, triết lý mới, văn hóa mới, tôn giáo mới, ánh sáng mới đó được vua Thái 
Đức (Shotoku) trọng dụng để xây dựng nhà nước và củng có xã hội. Rất thịnh cho 
đến cuối thế kỷ thứ 8 với kinh đô ở Nara, Phật giáo bắt đầu suy thoái vì một lý do 
giản dị muôn đời: hễ thịnh thì sinh ra lạm dụng. Chùa chiền xây nhiều quá, kỷ luật 
tu hành lỏng lẻo quá. Ở ta, cuối đời Lý, tình trạng không khác. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 260 


Suy thoái ở Nara, Phật giáo chấn chỉnh lại khi kinh đô được dời từ Nara về 
Kyoto. Hai tông phái mới phát triển ở kinh đô mới: Thiên thai tông và Mật Tông. 
Thiên Thai thì triết lý quá, cao siêu, Mật Tông thì quá hình thức, nghi lễ, cầu đảo, 
cả hai đều thích hợp với tầng lớp quý tộc ở cung đình. Đến cuối thế kỷ 11 thì hầu 
hết giới tăng lữ ở cấp cao của tông Thiên Thai đều xuất thân từ quý tộc. Phật giáo 
ở Kyoto là Phật giáo quý tộc, cung đình. 


Suốt hậu bán thế kỷ 12, nước Nhật lâm vào một trận nội chiến khủng khiếp, 
thậm chí cha con, anh em giết nhau. Từ nội chiến đó, lịch sử nước Nhật bước qua 
một giai đoạn khác hăn, vì quyền hành không còn thuộc về vua nữa, mà về tay các 
samurai. Giai cấp quý tộc nhường chỗ cho giới võ sĩ trong đó lắm người thất học. 
Kamakura là thủ phủ của họ, cầm đầu là Tướng Quân (Shogun), trị vì suốt bảy thế 
kỷ. 


Giữa thời đại hỗn loạn đó, đạo Phật vẫn còn giữ được hào nhoáng bề ngoài, 
nhưng bên trong thì mất nhuệ khí, sáng tạo, không đủ sức để cung cấp cho con 
người một niềm tin giản dị, dễ nhận, dễ hiểu. Từ đó, xuất hiện ba hình thức Phật 
giáo mới mà các sách Nhật gọi là mang sắc thái tâm linh đặc biệt Nhật: một là tông 
Tịnh Độ, hai là Thiền tông và ba là Nhật Liên tông. Phật giáo của kinh đô Kyoto 
biến thành Phật giáo của tướng phủ Kamakura và Thiền tông bắt gặp hưởng ứng 
nông nhiệt của Tướng Quân và của giai cấp võ sĩ. 


Như vậy, trước Đạo Nguyên, thiền đã du nhập vào đất Nhật, với Eisai (1141- 
1215). Nhưng Đạo Nguyên vân cho rằng. đó chưa phải là thiền thực sự, cho nên 
ông vượt biển sang Trung Hoa của nhà Tông. để tìm thầy học đạo. Và ông đã học, 
đã ngộ, đã trở thành người khai sáng dòng thiền của Nhật. 


ĐẠO NGUYÊN; NGÒI! 


Thầy đầu tiên của Đạo Nguyên là Như Tịnh. Ông. học gì trước hết? Tọa thiền. 
Như Tịnh ngồi thiền cả ngày, cho đến 11 giờ khuya, rồi lại dậy ngồi thiền từ 3 giờ 
sáng. Chỉ thế thôi. Không dạy gì khác. Đạo Nguyên cũng ngôi như vậy, hết ngày 
đến đêm, thê chết cũng ngồi, mà nếu chết thì cứ lấy ngôi làm vốn, kiếp sau ngôi 
nữa. VỀ sau, ông dạy: giác ngộ là nhờ tọa thiền, ngay những người không hiểu gÌ 
cả, người dốt, người ngu vân có thể vượt qua người thông minh, đây kiến thức, nêu 
cứ kiên trì tọa thiền, lẫy ánh sáng từ định. Bởi vậy, ai muốn học đạo chỉ cần duy 
nhất tọa thiền, không học gì khác. 


Thế có học quán không? Có quán công án? Đạo Nguyên trả lời dứt khoát: “Dù 
cho ai đó nghĩ răng mình có hiểu đôi chút công án, điều đó cũng dẫn xa Phật, xa 
Tổ. Cứ ngồi cho đúng, chắng cần muốn được gì hay hiểu gì. Cứ ngồi mãi như vậy. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 261 


Đó là Đạo của Tổ. Các vị tiền bối cũng khuyên kết hợp quán công án với tọa thiền, 
nhưng các vị ấy khuyên trước hết hãy tọa thiền. Cũng có người ngộ đạo nhờ công 
án, nhưng điều đó là nhờ công năng duy nhất của thiên tọa. Muốn thành công phải 
tìm trong tọa thiền °. Quả quyết chắc nịch. 


Như vậy mà Đạo Nguyên chứng ngộ. Ông chứng ngộ lúc 26 tuôi, trở thành tổ 
thứ nhất của phái thiền Tào Động ở Nhật. Trở vê Nhật, có người hỏi ông đã học 
được gì ở Trung Hoa, ông nói: học được mắt ngang mũi dọc. 


Chân lý của ông cũng chắc nịch như mũi dọc mắt ngang. Chỉ ngồi, chỉ ngồi, 
chỉ ngôi. Không làm gì. Không tìm gì. Không chờ đợi gì. Nhờ định, tuệ sáng. Như 
con rông gặp nước, như con cọp gặp rừng. Thực hành, thực hành, thực hành: tọa 
thiên với giác ngộ là một. 

Giác ngộ đến từ thực hành 

Vì vậy giác ngộ là vô biên. 

Thực hành đến từ giác ngộ 

Vì vậy thực hành không có khởi thủy !? 


Ông đả kích kịch liệt việc tụng kinh: tụng kinh cũng giống như ễnh ương kêu 
ngoài ruộng. Ông coI trọng việc giữ giới, nhưng ô ông quả quyết rằng tọa thiền sâu 
và đúng thì đương nhiên giới cũng được giIữ. Thế người tu thiền có được tu theo 
pháp môn nào khác không? Không! Nhất quyết không! “Đừng bám vào lời, vào 
chữ, hãy nhìn vào mình mà quán. Như vậy, thân và tâm tự nhiên biến mất và Phật 
tính nguyên thủy hiện ra” °”. Buông cả thân lẫn tâm, vất cả tâm lẫn thân vào nhà 
của Như Lai: đó là lời dạy căn bản của Đạo Nguyên. Ông đã giác ngộ trên khám 
phá đó. 


Thiền của Đạo Nguyên trở thành một tông phái độc lập, vừa thay thế cho Phật 
giáo cung đình đã biến chất, vừa đối lập với tông phái Tịnh Độ đang phát triển 
song song. Khỏi cần nói, Đạo Nguyên đả kích Không và Lão. Ông đanh thép, cứng 
răn với cả quan niệm thông thường vê chữ hiểu. Tôi nói thêm chút ít về điểm này 
để nhân mạnh lòng tin tuyệt đối của ông về cách tu thiền thuần túy, khai tuệ nhờ 
định: 


Học trò của ông, EJô, có mẹ đau, gần chết, muốn thấy mặt con lần cuối. Theo 
luật của tu viện, mỗi tháng thiền sinh chỉ được phép ra ngoài hai lần, mỗi lần 
không quá ba ngày. Ejô vê nhà thăm mẹ hấp hối là điều gân như tự nhiên, nhưng 
ông đã hết phép rồi. Ông hỏi ý kiến mọi người và ai cũng đồng ý là ông chỉ cần xin 
phép là xong: thăm mẹ gần chết là điều trọng đại, khác với các duyên cớ lặt vặt 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 262 


thông thường. Câu chuyện đến tai Đạo Nguyên. Đạo Nguyên nói: “Chắc chắn Ejô 
không ra khỏi tu viện, chắc chắn Ejô không đồng ý với các thiền sinh khác”. Quả 
thật vậy, Ejô trả lời bạn bè: “Nguyên tắc của tu viện quan trọng hơn là lời khuyên 
của tập thể. Nếu tôi làm theo ý mẹ và vì vậy mà vi phạm nguyên tắc của chư Phật, 
chăng phải tôi cũng làm trái với đạo hiếu hay sao? Nếu tôi vi phạm nguyên tắc của 
chư Phật, đó là tội lớn nhất cuối cùng mà mẹ tôi phạm. Người tu hành phải đưa cha 
mẹ vào con đường giác ngộ. Chăng lẽ tôi làm mẹ tôi vĩnh viễn sa xuống địa ngục 
bằng cách buông theo tình cảm mẹ con trong chốc lát”. °° 


Đây không phải chỉ là chi tiết. Đạo Nguyên cực kỳ nghiêm minh trong kỷ 
luật. Từng sự việc cụ thể trong ngày, dù nhỏ đến bao nhiêu, cũng phải làm cho 
đúng, từ súc miệng, rửa mặt, gội đầu. Ông than phiền về mấy ông sư bên Tàu, 
không chịu súc miệng, xỉa răng, miệng nói có mùi. Ông viết cả một chương trong 
sách để nói về rửa mặt. Từng chỉ tiết đó, ông dạy cho đệ tử với tất cả nghệ thuật, 
như một đạo diễn tài ba dạy cho diễn viên từng cử động nhỏ của bản tay. Nói gì về 
việc ngồi thiền! Ông dạy rất kỹ về kỹ thuật ngồi, gian phòng phải như thế nào, án 
lừng làm sao, áo quân làm sao, tai phải ngang vai thế nào, mũi phải ngang rồn làm 
sa . Đâu phải chi tiết! Đâu phải tự nhiên mà thiền được tầng, lớp võ sĩ hưởng 

¿nại Đâu phải tình cờ mà thiền đi vào văn hóa của Nhật! Cho đến ngày nay tiếng 
nói của Đạo Nguyên vẫn còn thét lên bên tai các thiền sinh ở Mỹ, ở Tây phương: 
“Ngôi! Ngồi! Just sit!”. 


Nhưng có thật j„s/ si là đủ để giác ngộ? Nếu chắc chắn Đạo Nguyên nói 
không sai thì cũng chắc chăn Đạo Nguyên không phải là người chỉ biết ngồi. Ông 
là triết gia hàng đầu của Nhật, sách ông viết vẫn còn là chữ nghĩa gồi đầu giường ở 
Âu Mỹ, ông thuộc làu kinh kệ, thơ của ông thơm tho trong sử thiền của thế giới, 
vậy nêu ông bảo vất hết chữ nghĩa thì ai dám làm theo một cách máy móc? Sử 
thiền ngày nay trách ông đã quá cực đoan, tự cho mình là Phật giáo chính thống, 
còn tất cả đều trật hướng, kế cả thiền Lâm TẾ, nói gì Tịnh Độ. Ông dám chỉ trích, 
dù chỉ là gián tiếp, cả Lục Tổ Huệ Năng, cho răng kinh Pháp bảo đàn không phải là 
của ngài. 


- Nhưng thế đấy, sử sách xem Đạo Nguyên như đích thực là người khai sáng 
thiên tông Ở Nhật, và phái Tảo Động mà ông là Tô ở Nhật vân còn giữ được tính 
thông nhât cho đên ngày nay như nhánh chính của cây thiên ở đât Phù Tang. 


Vậy nghĩ gì khi so sánh nhà tư tưởng lớn nhất của Nhật Bản và nhà tư tưởng 
lớn nhất của Việt Nam, Trần Thái Tông, đồng thời với nhau, đồng thời là những 
nhà cải cách, đồng thời là những Tổ thiền - nếu ta so sánh thêm với Trần Nhân 
Tông? Đã đành, không thể so sánh tình trạng của thiền tông ở Nhật với thiền tông 
ở Việt Nam lúc đó, vì thiền được truyền vào Nhật sau Việt Nam đến năm thế kỷ, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 263 


và thiền tông đã phát triển rất mạnh, đã có nhiều thiền sư rất lớn ở Việt Nam suốt 
đời Lý. Thế nhưng, đứng về mặt chứng ngộ, đứng về mặt uyên bác, đứng về mặt cá 
nhân, ba vị tổ sư thiền đó có thể so sánh với nhau, và qua đó, thấy rõ sắc thái của 
nhau, ở Nhật và ở ta. 


Cái gì là khác biệt căn bản giữa thiền của Đạo Nguyên và thiền của đời Trần? 
Một điểm thôi, nhưng đó là tĩnh túy: thiên của Đạo Nguyên cực đoan, thiên của đời 
Trân không cực đoan. 


TRẢN THÁI TÔNG: DUNG THÔNG 


Chữ “cực đoan” ở đây không bao hàm một phán đoán tốt xấu; vỏn vẹn chỉ là 
một nhận xét. Nếu ta đọc lại cuộc đời của các thiền sư đời Lý, hầu như ai cũng lấy 
nhập định làm cách tu hành, nhập định cả ngày cả đêm, không thua gì Đạo 
Nguyên, có vị ngôi suốt ba ngày mới xuất định, nhưng chăng ai chủ trương j/sf sỉ. 
Đến Trần Thái Tông thì tính thần dung thông, tránh cực đoan, nổi bật như trăng 
sáng giữa trời. Mở Khóa Hư Lục, thẫy gì đầu tiên? Năm giới. Gì nữa? Niệm Phật. 
Gì nữa? Sám hồi. Dâng hương. Gì nữa? Giảng kinh. Ngồi thiền không loại bỏ niệm 
Phật, học kinh, và gì nữa? Nhận ra Di Đà! “Nền biết mạng người khó thường, chớ 
để thời này qua rồng. Nhìn thấy Tịnh Độ trước mắt, nhận ra trong tâm Di Đà ”. 


Đường lối tu hành đời Trần, bắt đầu từ Trần Thái Tông, là như thế: thiền, tịnh, 
không loại bỏ ai. Thú thật, tôi tụng kinh Di Đà nhiều lần mà chỉ hiểu được tướng 
lưỡi dài rộng của Phật sau khi đọc Khóa Hư Lục. Trong mười hai nguyện đọc khi 
dâng hương đầu hôm, nguyện thứ chín là “chín nguyện lưỡi dài cùng Phật phủ”. 
Tại sao lưỡi Phật lại dài rộng phủ cả mặt? Là vì trong ba đời, Phật chưa hề nói dối! 
Khuyên chúng ta đừng nói dối, Trần Thái Tông trích kinh Di Đà! Hèn gì lưỡi tôi 
ngắn ngủn! 


Mà Trần Thái Tông cũng không loại bỏ Khổng với Lão. Không Tử, Lão Tử 
xuất hiện nhiều lần trong Khóa Hự Lục, với tất cả thành kính của Vua: “Sách Nho 
dạy: “Thi ân bảo đức”. Kinh Đạo đạy: 'Â¡ vật háo sanh”. Ấy là Vua trích Không 
Lão để dạy giới cắm sát sinh trong đạo Phật. Vua còn khen Tử Cơ, Nhan Hồi ngồi 
yên cả ngày “thân như cây khô”, “tay chân rời rã”: Tử Cơ tu tiên, Nhan Hồi là học 
trò cưng của Không. Dung thông thiền, giáo, tịnh, Trần Thái Tông còn dung thông 
của Không với Lão, không cực đoan với ai. Sách vở đã nói nhiều về điểm này, tôi 
không cần phải nói thêm. Chỉ xin đặt một câu hỏi: như vậy phải chăng thiền của 
Trần Thái Tông là một thứ cháo hỗ lốn? Một tả pí lù? 


Đâu phải! Đặt câu hỏi một cách vô lễ như vậy cốt để biết rằng thiền của đời 
Trân cao vòi vọi mà lại đặc biệt Việt Nam. Trân Thái Tông dung thông tât cả đưới 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 264 


ảnh sáng của thiên. Tu Tịnh Độ. Rất hay, nhưng tu thế nào cho đúng nghĩa, đúng 
phép. Niệm Di Đà? Rất hay, nhưng ý nghĩa của niệm Di Đà là gì? Niệm Phật? Rất 
hay, nhưng Phật ở đâu? Dưới ánh sáng của thiền, Trần Thái Tông cắt nghĩa: Phật ở 
trong tâm, “phản chiếu hồi quang”, xoay ánh sáng trở về chiếu soi lại mình, thấy 
tánh giác của mình nơi mình là thấy Phật. 


Tôi khó lòng không trở lại với Đạo Nguyên để so sánh. Trước khi đi qua 
Trung Hoa để học đạo thiền, Đạo Nguyên đã đọc rất nhiều kinh sách, và câu hỏi 
mà ông cho là căn bản, khiến ông trăn trở hoài không yên là một câu hỏi triết lý: 
“Kinh sách nói ai cũng có Phật tánh, vậy tại sao chư Phật còn phải tu hành gian 
khổ để tìm giác ngộ?” Nếu Phật tánh đã có, tại sao phải tìm? Còn nếu Phật tánh 
phải tu mới thấy, tại sao nói chỗ nào cũng có tánh Phật? Đạo Nguyên lang thang từ 
ông thầy này đến ông thầy khác cũng để trả lời câu hỏi đó. Nhưng câu hỏi ấy có 
khác gì câu của ông tăng hỏi Trần Thái Tông trong Khóa Hư Lục: 


Người người vôn tự người người đu. 

Môi môi xưa nay môi mỖi tròn. 

Vì sao Thê Tôn vào núi tu hành? 

Vua đáp: 

Kiếm vì bát bình mở hộp báu 

Thuốc do trị bệnh ra khỏi bình. 

Tánh giác ai cũng đủ, ai cũng đây, vào núi tu hành chi nữa? Câu trả lời của 
Trân Thái Tông đúng là câu trả lời của ông vua thăng giặc Nguyên. Trong hộp lúc 
nào cũng năm săn thanh kiêm báu, nhưng vì bât bình, vì đê cứu dân, trừ loạn, nên 
kiêm phải ra khỏi hộp. Thuôc hay vân năm săn trong bình vàng, nhưng vì đê trị 


bệnh nên thuốc phải ra. Vì lợi ích của chúng sinh, vì bệnh của chúng sinh, Thế Tôn 
phải đi tu. 


Nhưng tu có phải để đi tìm tánh giác không? Cũng không! Đạo Nguyên dạy: 
cứ ngôi, đừng làm gì cả, đừng tìm gì, tìm là hỏng, vướng vào cái chuyện tìm, dính 
mắc chuyện chứng đắc là tâm dính bụi, là kẹt. Trần Thái Tông cũng dạy như vậy, 
băng thơ: 

Nước chảy xuống non đâu có ÿ 


Mây bay qua núi vốn không tâm. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 265 


Cả hai cùng tu một pháp, cùng vào một cửa, cùng ngộ như nhau, nhưng khi 
truyền đạt, giáo huấn, dạy dỗ, áp dụng, một bên thì cực đoan, một bên thì diệu 
dụng. Tại sao? Tại vì một bên chỉ là ông thiền sư, bên kia ông thiền sư còn là ông 
vual Ông thiền sư chỉ có một vài trăm đệ tử, ông vua có cả một nước! Cả triệu dân! 
Trị nước mà cực đoan thì hỏng. Huống hồ trị một nước nhỏ phải đối phó với xâm 
lăng như mối họa truyền kiếp. Đồ ai tìm được một mưu chước nào khác để giữ 
nước ngoài quốc sách đoàn kết toàn dân. 


Và như vậy, tôi đã bước qua câu hỏi thứ hai: phải chăng dòng thiền Yên Tử đã 
giúp Việt Nam đánh bại xâm lăng? 


THIÊN YÊN TỬ VÀ CHIẾN THẮNG XÂM LĂNG 


Trả lời của tôi là phải, vì lẽ giản dị mà ai cũng đều nói: một trong những yếu 
tố chính giúp nhà Trần đánh bại Nguyên Mông là đoàn. kết quốc gia. Đoàn kết 
quốc gia là một. Lãnh đạo giỏi là hai. Cả hai yêu tố đều nằm trong thiền tông Việt 
Nam đời Trần, y như kiếm báu năm trong hộp. 


1. Đoàn kết quốc gia 


Thử ngẫm mà xem: có đoàn kết nào bền chặt hơn đoàn kết tư tưởng? Rồi 
ngẫm mà xem đời Trần: vua Phật tử, vua thiền sư, vua tư tưởng gia, vậy mà Trần 
Thái Tông sùng kính Khổng Lão trong chính tư tưởng, chứ không phải chỉ dùng 
Không Mạnh như một dụng cụ chính trị. Khóa Hư Lục tôn trọng đến thế này: nếu 
liễu ngộ thì tam giáo đều giông nhau, bởi vì chỉ cần xoay lại ánh sáng rọi vào mình 
thì tánh giác ở ai cũng giông nhau. “Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được 
rồi đồng ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hôi quang, đều được kiến tánh thành 
Phật”. Hòa thượng Thanh Từ giảng giải: “Dầu người tu theo Không giáo cũng có 
Phật, người tu theo Lão giáo cũng có Phật, và chúng ta tu theo Phật giáo cũng có 
Phật. Ai cũng có Phật thì đều giống nhau. Không thể ông Phật này khác ông Phật 
kia được” °). Thưa Hòa thượng, không phải ở đâu cũng được thế đâu. Trên thế giới 
hiện nay, ông thượng để của tôi không phải là ông thượng đế của anh và chiến 
tranh hiện nay là chiến tranh giữa các ông thượng đế. Đời Trần để lại một gia bảo 
vô song cho văn hóa Việt Nam: “lấy thiền tông làm chỗ tựa để dung hợp Không 
Lão vào một nhà, như Hòa thượng Thanh Từ đã viết. Triết lý đoàn kết, nhưng 
không phải là triết lý ba phải. 


Từ lâu, ai cũng nói: tam giáo đồng nguyên là nền tảng của văn hóa Việt Nam. 
Đúng. Nhưng đừng quên: tam giáo đồng nguyên ở thời Lê không phải như vậy. 
Thời Lê đã để mất cái đặc sắc nhất của tinh hoa Việt Nam, nét độc đáo nhất, độc 
lập nhất của tư tưởng Việt Nam lấy thiên tông làm chỗ tựa để dung hợp. Bất cứ 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 266 


dung hợp nào cũng phải có chỗ tựa, và nếu chổ ##a đó là vay mượn thì văn hóa đó 
cũng chỉ là vay mượn mà thôi. Thiền đời Trần là một nét văn hóa độc đáo Việt 
Nam chính vì vậy: vì dung hợp mà có chỗ tựa. Thiền của Đạo Nguyên, của Nhật 
Bản, không như vậy. Thiền đời Trần là thiền Việt Nam, tư tưởng của Việt Nam. 
Việt Nam cần đoàn kết để chồng xâm lăng trước mắt; ông vua là tư tưởng gia; 
dung hợp là quốc sách; thực tế ây đi vào tư tưởng thiền của ông vua; thiền ấy kết 
tinh thực tiễn Việt Nam; ấy là thiền Việt Nam, đặc biệt Việt Nam. 


Đoàn kết tư tưởng lại còn được thực hiện trong chính tư tưởng Phật giáo, giữa 
thiền và tịnh. Từ trong bản chất, thiền đòi hỏi một khả năng trí tuệ mà không phải 
ai cũng có, trong khi đại đa số quần chúng đến với Phật giáo nhiều hơn vì lòng tin, 
nhất là tin ở họa phúc và ở vãng sanh tịnh độ. Là thiền sư, Trần Thái Tông trọng 
thiền. Nhưng là ông vua, ông thừa hiểu lòng dạ của quần chúng. Kết hợp cả hai 
thiền và tịnh mà không đề mất tinh túy của thiền, đó là Phật giáo của mọi giai tầng 
xã hội, từ bậc thượng trí đến bậc hạ trí mà Thái Tông xem như căn bản. Ông dạy: 
“Bậc hạ trí thì miệng siêng niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện 
sanh về nước Phật”. Rất thực tiễn, ông giải thích: “Như muốn niệm Phật, tức lây 
bậc hạ trí làm trước. Tại sao? Vì có chú ý vậy”. Có khác gì ngồi thiền? Mà ngồi 
thiền có khác gì ° "nhất tâm bất loạn” trong kinh Di Đà? Tu như vậy, đúng như ông 
quả quyết: không phân biệt xuất gia tại gia, người tăng kẻ tục, nam hay nữ, ai tu 
cũng được. Phật giáo của quảng đại quần chúng được nâng cấp đề kết hợp làm một 
với Phật giáo của giới ưu tú uyên bác. Sau này, vua Trần Nhân Tông, sơ tổ của 
thiền Trúc Lâm, vân du nhiều nơi trong nước để khuyên dân tu trì ngũ giới và làm 
mười điều thiện. Bởi vì vua biết tu thiền không phải ai cũng tu được, khó như “trúc 
hóa nên rồng” '), Ngược lại, trì ngũ giới và hành thập thiện thì toàn dân ai cũng tu 
được cả. Phật giáo không bị kẹt trong một thế khu biệt chuyên môn nào. Đó là, nói 
như Hòa thượng Thanh Từ, Phật giáo được quần chúng hóa, thiền tông được quân 
chúng hóa, ta ở giữa bụi đời mà vân “cư trần lạc đạo” “?. Ông thiền sư ở Nhật thấy 
một mặt; ông thiền sư Việt Nam thấy cả hai. Ông thiền sư Nhật chỉ thấy trên cao; 
ông vua thiền Việt Nam thấy cả cao lẫn thấp. Cho nên Phật giáo đời Trần vừa rộng 
vừa sâu, rộng ở nền móng, sâu ở thượng đỉnh, dưới trên đều cùng một tư tưởng 
thông suốt. Muốn biết hệ tư tưởng đó sâu rộng thế nào, thắt chặt đoàn kết tới đâu, 
chỉ cần đọc mấy câu của nho gia Lê Quát: “Nhà Phật lấy họa phúc để cảm động 
lòng người sao mà được người tin theo sâu bền như thế! Trên từ vương công, dưới 
đến dân thường, hễ bố thí vào việc nhà Phật dù đến hết tiền của cũng không sẻn 
tiếc... Cho nên trong tự kinh thành, ngoài đến châu phủ, cho đến thôn cùng ngõ 
hẻm, không phải ra lệnh mà tuân theo, không bắt phải thề mà giữ đúng '). Đó bất 
cứ thời nào và bất cứ nước nào, nhà nước không ra lệnh mà dân vẫn tuân theo, và 
tự ý tuân theo, cho đến tận thôn cùng ngõ hẻm. Điều lạ lùng ấy, nhắn mạnh bao 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 267 


nhiêu vẫn thấy thần kỳ, đồ pháp luật trên thế gian này chỗ nào có. Có sức mạnh 
nào bên chặt hơn đề chông xâm lăng? 


2. Lãnh đạo tài ba 


Đó là nói về yếu tố thăng lợi thứ nhất: đoàn kết dân tộc. Yếu tô thắng lợi thứ 
hai là lãnh đạo tài ba. Tôi không nói ở đây tài ba lãnh đạo của các vua Trần về 
chính trị và quân sự. Tôi chỉ nói về lãnh đạo trong tư tưởng. Bất cứ ở đâu và bất cứ 
thời nào, không nhà nước nảo cai trị mà không dựa trên một hệ ý thức. Vấn đề là 
hệ ý thức đó phục vụ ai và có được chấp nhận không. Nho thần Lê Quát đã trả lời 
câu hỏi này. Còn lại phải xét là: hệ tư tưởng đó đã ảnh hưởng lên thế nảo trên tài ba 
lãnh đạo của các vua Trần của ta. 


Về điểm này, tôi lại đem Nhật ra đề so sánh. Giống ta, Nhật cũng bị Mông Cô 
uy hiếp. Năm 1274, Hốt Tất Liệt huy động chiến thuyền để xâm lăng; may cho 
Nhật, trời xấu, biển động, chưa đánh, tàu thuyền Mông Cổ đạ bị đắm. Biết là Mông 
Cổ sẽ không tha, Tướng Quân Tokimune bắt chước cha (Tokiyori) rèn luyện tính 
khí của mình và tính khí của tả hữu bằng cách học thiền thực sự. Trong thời gian 
đó, nhiều thiền sư Trung Hoa đã qua lánh nạn tại Nhật khi nhà Tống bị Mông 
chinh phục, và chính Tokimune cũng có một thiền sư như vậy là thầy. Một chỉ tiết 
nhỏ cho vui: các ông thiền sư đó không biết nói tiếng Nhật nên phải nhờ thông dịch 
viên; khi ngồi thiền, thay vì quất thiền tượng vào lưng ông tướng: sư phụ quất nhẹ 
vào lưng ... thông dịch viên! Chuyện đáng nói hơn là tầng lớp võ sĩ đặc biệt thích 
thiền vì hợp với tính kỷ luật, tính thực tiễn, tính đơn giản, phi trí thức, chuộng hành 
động của họ. Đặc biệt hơn, có lẽ chỉ thấy ở đất Nhật, thiền lại còn đáp ứng được 
bốn phận trung thành đối với chủ, dù chết cũng không từ. Về phía các ông thiền sư 
Trung Hoa, vì ngôn ngữ không thông, các ông giản dị hóa thiền để dễ thích hợp 
hơn nữa với giới võ biền mà đa số kém chữ nghĩa. 


Năm 1281, Mông Cổ cất đại quân đánh Nhật, mười vạn binh Nhật đang cầm 
cự thì một trận thần phong nồi lên đánh đắm cả hạm đội Mông Cổ. Thiền đã đóng 
góp đến mức nào vảo thắng trận, đó là chuyện có thể bàn luận, nhưng không ai có 
thê chối cãi lòng can đảm của Tokimune và quân đội của ông, xuất phát từ luyện 
tập kỷ luật sắt đá dưới ảnh hưởng của thiền. Chính ông tướng này tuyên dương 
thiền bằng cách ra lệnh xây một ngôi chùa ở Kamakura đề kỷ niệm thắng trận. “) 


Bởi vậy, nói đến thiền ở Nhật là phải nói đến mối liên hệ với giai tầng võ sĩ. 
Ngôn ngữ thiền đặc biệt hợp với tai họ: “không làm không án”, “mỗi ngày đều là 
ngày tốt”, “đạo là tâm hăng ngày”, “sống là dạy”, “đi đứng nằm ngôi đều là đạo”... 
tất cả đều thể hiện lý tưởng của họ. Thiền dạy họ nghe tiếng nói trong im lặng, tìm 
thấy hành động trong bất động, di chuyên trong bất di, khuấy động trong hòa bình, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 268 


không sợ trước cái chết: tất cả đã tạo thành đạo của họ: võ sĩ đạo. Các tác giả Nhật 
cho răng chính môi liên hệ đó đã tạo thành sắc thái đặc biệt của thiên Nhật Bản, 
khác với thiền Trung Hoa, khác với thiền Ân Độ. t!° 


Ta không có giai cấp võ sĩ, nhưng hãy tưởng tượng quân đội thiện chiến đời 
Trân, luôn luôn tự đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vì bị đe dọa ba lần, mà 
lần nào cũng đại chiến, lại đặt dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh được luyện tập 
trong khí thế thiền, chăng lẽ thiền chỉ có ảnh hưởng trên quân đội Nhật Bản hay 
sao? Chăng lẽ quân đội ta không được thừa hưởng về tính kỷ luật? về lòng can 
đảm, gan dạ? Cái gì khiến Trần Hưng Đạo tin chắc ở thắng trận ngay lúc đầu, khi 
thế giặc đang mạnh như chẻ tre, cái gì khiến ông quả quyết: “Nếu bệ hạ muốn 
hàng, hãy chặt đầu thần trước đã”? Cái gì làm ông quả quyết chắc nịch lần thứ hai, 
khi quân Nguyên lại chuẩn bị xâm lăng năm 1287: “Năm nay giặc đến đề đánh”? 
0 Ông tin ở gan dạ của quân đội, ông tin ở khí thế của các tướng, ông tin ở ông, 
và trên hết, ông tin ở tài lãnh đạo. Tài của ông và tài của vua. Bởi vì vua này là vua 
thiền. Các tác giả Nhật cho răng trong thiền ngẫm ngầm một sức mạnh vô song do 
sự tin tưởng rằng con người có đủ khả năng để tự mình thấy được tánh giác. Nơi 
người lãnh đạo, sức mạnh đó đem lại bình tĩnh, ung dung, khi chỉ huy ở giữa gian 
nguy vẫn bình yên, sáng suốt. Hãy đọc lại sử sách để xem Trần Nhân Tông ung 
dung như thế nào giữa trận mạc, có khi bị giặc đuôi trên sông nước, vẫn bình yên 
lây gươm khắc thơ lạc quan vào mạn thuyền. Vua như thế, tướng như thế, làm sao 
quân không như thế? Lấy một chọi mười là chuyện thường nghe trong chiến trận 
ngày xưa và cả ngày nay. 


Hơn ai hết, ông vua thiền của chúng ta đã đưa vào trận mạc, vào chính sự, vào 
đời sống, vào hành động, tính không khiếp sợ của triết lý có/ không trong Bát Nhã, 
kinh ruột của thiền tông. “Bồ tát nương trí tuệ bát nhã nên tâm không ngân ngại; 
vì tâm không ngân ngại nên không sợ hãi...” Có gì mà sợ hãi khi đã thâm nhập 
triệt lý có/ không, vượt lên trên cả không lân có? 

Câu có câu không 

Đau đâu lo sợ 

Cắt đứt sắn bìm 

Đó đây vui thích 

Trong hành động, vượt lên trên có/ không còn bao hàm một ý nghĩa tích cực 
cùng tột: 

Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thể gian này cũng không 

KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NHƯ ĐIÊN * * 269 


Cho nên khi Nhân Tông nói “không” thì ngài lên Yên Tử. Mà khi ngài nói 
“có” thì đích thân ngài lãnh đạo chống xâm lăng. Mà đã nói “có” thì tam thiên đại 
thiên thế giới đều nằm gọn trên một mũi kim, như thiền tông nói. Vua, tướng, 
quân, dân cùng nói “có” với nhau trong tiếng “có” phi thường của người lãnh đạo, 
có đoàn kết nào vững hơn, có lãnh đạo nào chắc hơn? Nhân Tông không cần cho 
xây chùa như Tokimune để kỷ niệm chiến thắng. Bởi vì, đơn giản quá: 


Bụt ở trong nhà 


Chẳng phải tìm xa 


Bụt ở nơi ngài. Lịch sử gọi ngài là vua Phật, là Phật hoàng. Vua Phật lãnh đạo 
cuộc chiến chống xâm lăng, làm sao tách rời đâu là vua, đâu là Phật trong mỗi 
hành động của ngài? Ở Nhật có tinh thần samurai trong cuộc chiến, nhưng ở Việt 
Nam có cả một ông vua Phật và cả một hàng ngũ tướng lĩnh thấm nhuằn: cứ đem 
so sánh, ảnh hưởng của thiền ai nhiều hơn ai trong chiến thắng? 


Cho nên, Phật giáo Việt Nam ở đời Trần là một hiện tượng kỳ lạ, độc đáo: 
không ở đâu khác, một ông vua vừa là tướng cầm quân, vừa là thiền tổ. Nơi ông 
vua ấy, kết tinh một tư tưởng, vừa là cơ sở lý thuyết, vừa là nền tảng giáo dục, lại 
vừa là thực tiễn hành động. Đó là một đạo Phật đặc biệt Việt Nam. 


x ®% 


+: % 


Tôi đã trả lời hai câu hỏi nêu lên ở đầu bài này. Trả lời của tôi chỉ xác nhận lại 
những gì mà các vị trước đã viết, chỉ khác ở chỗ tôi nhìn vấn đề dưới một góc cạnh 
khác. Bây giờ, trước khi kết thúc, tôi phải trả lời một chất vẫn mà chắc có người sẽ 
đặt ra, cũng dưới khía cạnh so sánh: nếu nói thiền đời Trần dung hợp Không, Lão 
và Tịnh Độ, thì thiền ở Nhật sau Đạo Nguyên cũng vậy, có khác gì nhau? 


Quả thật vậy, sau Đạo Nguyên, thiền ở Nhật bắt buộc phải kết hợp với tịnh và 
đó cũng là đề tài lớn của các vị thiền sư lớn. Người kết hợp giỏi nhất để thích ứng 
hài hòa nhất với thời đại mới của thế ký 18 là Bạch Ấn Tuệ Hạc (Hakuin, 1685- 
1769). Thế nhưng, nhiều diễn tiến đã xảy ra khiến thiền ở Nhật đặc biệt ở điểm 
khác, không phải chỉ ở mối tương giao giữa thiền và tịnh. 


Trước hết, ở Nhật không phải chỉ có hai tông thiền và tịnh, mà còn xuất hiện 
rât sớm ngay từ thê kỷ 13, một tông thứ ba, phát triên không kèm, là Nhật Liên 
tông mà ở ta không có. Chưa kê thân đạo, vân được xem như tôn giáo của dân 
Nhật. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 270 


Thứ hai, cũng rất sớm, thiền ở Nhật mất dần chất tôn giáo để phát triển thành 
chất văn hóa đi sâu vào đời sống của người Nhật. Chỉ sinh sau khi Đạo Nguyên 
mất 23 năm, thiền sư Muso (1275-1351) đã đưa thiền vào nghệ thuật vườn. Từ đó, 
thiền đầu thai vào kiếm đạo, cung đạo, trà đạo, hoa đạo, võ thuật đạo, thư pháp, 
thâm nhập vào tận nhà ốc, khuê phòng, vào mọi chi tiết của nghệ thuật, tạo thành 
một văn hóa đặc biệt, có bản sắc riêng mà thế giới đều biết. Ta thán phục bản sắc 
đó, nhưng chắc có lẽ cũng nên đề ý một nhận xét của chính Muso - một nhận xét từ 
nội bộ: các sư đã trở thành “những cư sĩ xuống tóc”, nhập cửa thiền để vẽ và để 
làm thơ! #° 


Còn thiền của ta thì sao? Thiền ở Nhật phát triển thành văn hóa thiền, còn ở ta 
đâu rồi cái chất trí tuệ vạm vỡ của dòng thiền Yên Tử? Trong tình trạng Phật giáo 
phát triển bề rộng mà thiếu chiều sâu hiện nay, những cố găng để làm sống lại tỉnh 
túy Yên Tử của Hòa thượng Thanh Từ phải được mọi Phật tử xem như cô gắng của 
chính mình. Và không phải chỉ riêng Phật tử! Bất cứ người Việt Nam nào hãnh 
diện về lịch sử của nước mình đều muốn nước mình có một triều đại rực rỡ như 
thế, nhất là trong tình trạng xâm lấn hiện nay. Triều đại rực rỡ đó đã được xây 
dựng trên một văn hóa rực rỡ. Rực rỡ và độc lập. 


Cao Huy Thuần. 
Khi tựa gối khi cúi đâu. 
NXB Văn Học, 2011, tr. I§1-202. 
Chú thích: 
0 Masumi Shibata. Les rmaitres du Zen au Japan, Robert Laffont, 1974, tr. 41. 
t2 Như trên, tr. 47. 
®)Thomas Hoover, LExpérience Zen, Ablin Michel, 1989, tr. 228. 
°® Shibata, tr. 64-65. 


®)' Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, NXB Tông hợp TPHCM, 2008, 
tr. 249. 


®' Trong “Đắc thú lâm tuyên thành đạo”. Xem Lê Mạnh Thát, Toàn /ập Trần 
Nhân Tông, NXB Tông hợp TPHCM, 2008, tr. 249. 


“ Thích Thanh Từ, trong 7hiền học đời Trần (nhiều tác giả), NXB Tôn Giáo, 
2003, tr. 56. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 271 


®)` Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, NXB Khoa học Xã hội, 1985, tr. 161. 
®) Thomas Hoover, sđd, tr. 239. 


9 Tunjiro Takakusu, Buddhism as philosophy of “thusnsee”, Philosophy-East 
and Wesr (ed. By Charies A Moore), Freeport, New York, 1970, tr. 106. 


01. Đại Việt sử ký toàn thư, tr. 59. 


0” Thích Thanh Từ, 7m ứổ Trúc Lâm, NXB Tông hợp TPHCM, 2008, tr. 
114.. 


d3 Thomas Hoowecr, sđd, tr. 241. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 272 


HUYÈN TRANG 
VÀ CÔNG CUỘC THỈNH KINH 
VÔ TIÊN KHOÁNG HẬU CỦA NHÂN LOẠI 


NGUYÊN HIẾN LÊ 


Huyền Trang (tiếng Pháp là Hiuan-stang) không phải là một triết nhân, chắng 
phát huy thêm được cái gì cho đạo; ông cũng không phải là một văn hào hay một 
nhà khoa học, lại càng không phải là một nhà thám hiểm như Christophe Colomb, 
Magellan, ông chỉ là một pháp sư đi hành hương ở đất Phật. Vậy mà sự nghiệp 
của ông đối với đạo Phật quan trọng hơn sự nghiệp của Chu Hi đối với đạo 
Không; ô ông lại tặng dân tộc Trung Hoa bảy mươi lăm bộ sách, gồm trên ngàn 
quyên, làm giàu cho Hoa ngữ được trên vạn tiếng; và lưu lại cho nhân loại vô 
sô tài liệu rất quý về phong tục, khí hậu, sông núi, cây cỏ, di (ích của những 
miền hoang vu, huyền bí ở Trung bộ châu Á, nhất là Ấn Độ. Những tài liệu 
mà các nhà thám hiểm phương Tây tới sau ông đều phải khen là rất đích xác, 
rất quý báu. Thử hỏi, trong lịch sử nhân loại có vị danh nhân nhân thứ hai 
nào như ông không? Nội một việc dân tộc Trung Hoa thần kỳ hóa việc đi 
thỉnh kinh của ông, truyền miệng cho nhau, sao chép lại thành một bộ tiểu 
thuyết tức bộ Tây đu ký cũng là cái vinh dự mà từ xưa đến , nay chưa ai được 
nhận nữa! Nhất là đọc xong tiểu sử của ông, ta mới thấy tắm gương của ông 
để lại cho ta soi không một chút tì vết. Các vĩ nhân khác, trừ vài vị thánh, còn 
có thể có chỗ cho ta không phục, còn ông thì suốt đời thanh đạm, can đảm, 
cần cù, hiếu học, lễ độ, khiêm tốn, trong sạch và hy sinh. 


Tôi muôn có một bức chân dung của ông quá. 
: % 


k k % 


Ông sinh năm 602 sau Công nguyên, năm thứ 14 đời Tùy Văn Đề ?” tại huyện 
Câu Thị Lộ (Lộ Châu; hiện là huyện Yên Sư, tỉnh Hà Nam), trong một gia đình 
vọng tộc. Tằng tổ là Trần Khâm được phong tước Khai quốc quận công đời Bắc 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 273 


Nguy; tổ phụ là Trần Khương làm quốc tử bác sĩ đời Bắc Tê; thân phụ là Trần Tuệ 
làm chức quan huyện ở Giang Lăng đời Tùy, sau thấy Tùy Đăng Đề là một hôn 
quân, chán nản, từ quan về nhà dạy học. Ông tên thật là Trần Vĩ, đứng hàng con 
út. Người anh thứ hai, Trần Tố, làm hòa thượng chùa Tịnh Độ, (Lạc Dương). Như 
vậy gia đình ông là một gia đình nhà nho, phát ở thời Nam Bắc Triều, mà thời đó 
là một thời rất thịnh của đạo Phật ở Trung Quốc. 


Đạo Phật bắt đầu vào Trung Quốc có lẽ từ đời Tần, đến đời Hán ảnh hưởng 
còn Ít, qua đời Đông Tấn và Nam Bắc Triều, nhân xã hội Trung Hoa hủ bại, loạn 
lạc liên miên, dân chúng khổ sở, không tìm được nỗi an ủi ở đạo Nho, nên quay về 
đạo Lão, nhất là đạo Phật, mà đạo Phật mới có cớ phát triển mạnh mẽ. Sử chép đời 
Bắc Triều đã có non 900 chùa Phật và tại Lạc Dương, thầy sãi các nước họp nhau 
lại có trên ba ngàn người. Từ vua quan đến dân chúng, ai cũng sùng bái đạo Phật. 
Tăng ni được hưởng nhiều quyên lợi: khỏi bị đi lính, được miễn thuế, sưu, dịch; 
cho nên càng loạn lạc, càng nghèo khổ, dân chúng lại cảng chạy vào ân náu dưới 
cửa Phật. Người có của cũng xin đầu Phật, để đất đai khỏi bị đóng thuế, thành thử 
đạo Phật bành trướng rất mau; đến đời Bắc Nguy, nhà chùa chiếm được một phần 
ba tổng số diện tích đất đai trong nước. 


Cuối thời Nam Bắc Triều, nhà Châu thấy nguy cơ cho triều đình, chủ trương 
diệt đạo Phật, bắt ba triệu tăng ni hồi tục và ra lệnh phá rất nhiều chùa chiên. 
Nhưng đến cuối thế kỹ thứ 6, đạo Phật lại phục hưng, rồi nhân chính sách bạo tàn 
của Tùy Dạng Đề làm cho dân chúng lầm than, điêu đứng (ba lần chiến tranh với 
Cao Ly, động viên đến hơn một triệu tráng định mà thua; một lần xuống Giang 
Nam ngắm quỳnh hoa nở, mà bắt sưu hơn một triệu dân để đào kinh từ Lạc Dương 
đến Giang Đô), chùa chiền lại mọc lên rất nhiều, mở rộng cửa đón những kẻ chán 
ngán thời cuộc hoặc trồn sưu lậu thuế. 


Thân phụ Huyền Trang là một trong hạng người chán ngán đó. Ông không 
quy y, vân giữ đạo Nho, nhưng ham đọc kinh của đạo Lão và đạo Phật. 


Huyền Trang, hồi tám tuổi đã thích lễ nghi, tính tình nghiêm cần. Ít năm sau, 
một người anh là Tổ quy y, Huyền Trang được anh thỉnh thoảng giảng đạo Phật 
cho nghe, đâm mê, cũng muốn theo anh. Năm l3 tuổi ông lại chùa Tịnh Độ ở Lạc 
Dương, xin quy y. Mới đầu, nhà chùa còn do dự, chê ông nhỏ tuổi quá, sau thấy 
ông thành tâm và thông minh lạ thường, nên chấp thuận. ” Ông học hết các kinh 
của Tiểu thừa, Đại thừa rồi đến kinh Niết Bàn, giáo lý rất cao siêu, học đến quên ăn 
quên ngủ. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊỂN * * 274 


Hỏi đó là cuối đời Tùy, đầu đời Đường, trong nước loạn lạc. “Kinh đô thành 
một ô đạo tặc, mà miên Hô Nam thành cái hang mãnh thú, đường phô Lạc Dương 
đây thây người”. 


Phải lánh đi nơi khác, Huyền Trang bàn với anh qua Thành Đô (Tứ Xuyên), 
ngụ chùa Không Túc tràng hai ba năm, tiêp tục học hêt kinh các giáo phái. 


Năm hai mươi tuổi, nội loạn đã chấm dứt, ông về Trường An, kinh đô nhà 
Đường. Trường An là một đất Phật đầu tiên ở Trung Hoa. Từ năm thế kỷ trước, 
những vị tu hành ở Ân Độ qua cất chùa tại đó và dịch những kinh Tiểu thừa, Đại 
thừa từ Phạn ngữ qua Hoa ngữ. Công việc dịch thuật đó có thể chia làm hai thời 
kỳ: 


- Từ Đông Hán đến Tây Tấn (khoảng 250 năm) dịch chưa có hệ thống gì cả. 


- Từ Đông Tấn đến đầu đời Đường (khoảng 270 năm) đã thấy những dịch 
phẩm có giá trị, như bộ Pháp Hoa, bộ Đại Phẩm... Tuy có thú vị vê văn chương, 
nhưng chưa thật sát nghĩa. Dịch giả đại biểu cho thời ấy là một người Tây Vực tên 
là Cưu Ma La Thập. 


Ở Trường An, Huyền Trang rán đọc hết những kinh đã dịch, tìm những hòa 
thượng có danh tiếng đề học đạo, nhưng ông nhận thấy rằng họ cũng thờ Thích Ca 
Mâu Ni mà lý thuyết của họ khác nhau xa quá, có khi phản nhau nữa. Có bao nhiêu 
tôn phái là có bấy nhiêu chủ trương, làm cho ông hoang mang, không nhận đâu 
được là đạo chính truyền. 


Bất mãn, ông xin phép anh đi học đạo ở khắp miền Bắc tại các vùng Xuyên 
Đông (đông bộ tỉnh Tứ Xuyên) qua Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Càng 
tìm hiểu, ông cảng nảy ra nhiều nghi vấn, đã không tin được các vị hòa thượng và 
nay trong các bản dịch kinh Phật ông cũng thấy nhiều chỗ lờ mờ, mâu thuẫn, hoặc 
dịch sai. Vậy muốn hiểu rõ đạo thì chỉ còn một cách là đến nơi phát tích của đạo 
Phật, tức Ân Độ, đề học tiếng Phạn rồi nghiên cứu tại chỗ những kinh điển cổ nhất. 
Ý “Tây du” của ông phát sinh từ đó. 


Năm Trinh Quán nguyên niên, năm đầu tiên vua Đường Thái Tông (627 sau 
Công nguyên), Huyền Trang cùng với vài vị hòa thượng nữa dâng biểu lên nhà vua 
xin phép qua Ấn du học. Truyện Tây đu ký chép răng Đường Thái Tôn sai Tam 
Tạng ” đi thỉnh kinh, lại cho làm ngự đệ, cho lẫy họ Đường, có lẽ để nịnh triều 
đình mà quy công cho nhà vua, chứ sự thật thì khác hắn; vua Thái Tôn không cho 
phép, vì nước mới được bình trị, vương quyền chưa được vững, mà sự ngoại giao 
với các dân tộc ở phía Tây, tại Trung bộ châu Á lại chưa được tốt đẹp. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 275 


Đợi mãi không được phép, các vị hòa thượng cùng dâng biểu với ông, ngã 
lòng bỏ đi. Ông kiên nhẫn ở lại Tràng An, học thêm tiếng Ân Độ. Đêm ngày ông 
cầu nguyện các vị Bồ tát cho ông đủ sáng suốt và nghị lực thực hành nổi chương 
trình tây du của ông, mà ông biết là rất khó khăn, phải qua nhiều nơi hiểm trở, 
hoang vu, trộm cướp. 


Một đêm năm 629, ông nằm mộng thấy một ngọn linh sơn ở giữa biển, bèn 
nhảy xuống để lội ra thì vừa lúc đó, một bông sen xuất hiện, đỡ ông, đưa ông tới 
chân núi. Núi dựng đứng, leo không được, ông chưa biết tính sao thì một ngọn 
cuông phong bí mật nâng bồng ông lên tới ngọn núi. Đứng trên núi nhìn chung 
quanh thấy cảnh bao la, rực rỡ, ông thích quá, tỉnh dậy. 


Từ đó ông cương quyết tin răng thế nào cũng thành công và chính lòng quyết tín, 
mộ đạo đó đã giúp ông thắng mọi glan nan sau này. Ít bữa sau, nhân miên chung 
quanh Tràng An bị nạn mưa đá mất mùa, triều đình xuống chiếu cho phép dân ở 
kinh đô được đi nơi khác làm ăn, ông theo nhóm người di cư, tiễn về phương Tây, 
mở đầu cuộc du hành vạn lý. 


x ®% 


+: % 


Năm (629), ông 28 tuổi (tính theo phương Đông), đến năm 44 tuổi mới trở về, 
tính ra xa quê luôn trong l6 năm. 


Tuổi đó là tuôi hăng hái, tin tưởng, mà bẩm tính ông lại nghiêm cần, ôn hoà, 
nên ông rất được nhiều người mến trọng. “Nước da hơi sạm, mắt sáng. Vẻ mặt uy 
nghiêm, nét mặt tươi đẹp, rực rỡ. Giọng nói trong trẻo, rõ ràng, ngôn ngữ cao nhã, 
hoa mỹ, du dương, ai nghe cũng mê...” Nhìn ông, người ta nhận ngay thấy sự dung 
hòa của đạo Phật và đạo Không - lòng từ bi, đại độ của Phật, đức lễ độ, sáng suốt 
của đạo Không. Ông vừa thương người, vừa cương quyết, “tràng nghiêm như đại 
giang, mà lại bình tĩnh, rực rỡ như một bông sen nồi trên mặt nước”. 


Ta sẽ chia cuộc hành trình của ông làm 4 giai đoạn: 
- Từ Tràng An tới Ngọc Môn quan, hết địa phận Trung Quốc. 


- Từ Ngọc Môn quan tới Kapica biên giới địa phận Ân Độ, qua những nước 
nhỏ ở Trung bộ châu A. 


- Giai đoạn ở Ấn Độ. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 276 


- Giai đoạn trên đường về, như độc giả sẽ thấy, do một tình cờ mà ông theo 
một đường khác lúc đi, thành thử ghi chép thêm được nhiều nhận xét về một miền 
lúc đó còn bí mật. 


Từ Tràng An ông tới Tân Châu (coi trên bản đồ), Lan Châu, rồi Lương Châu 
(hiện nay là huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc). 


Chắc độc giả đã quen với tên đó. Vương Chi Hoán, một thi sĩ thời Thịnh 
Đường, được người đương thời tặng cho tên 7?¡ Thiên fứ nhờ bài Lương Châu từ 
tả cảnh rừng núi hoang vu ở miên biên tái đó: 


Hoàng hà viễn thượng bạch vân gian 


Nhất phiến cô thành vạn nhân san °° 


Ngay từ đời Đường, mà có lẽ trước nữa, Lương Châu đã là ngã ba của các con 
đường mòn đưa những đoàn thương nhân từ phương Tây hoặc từ Mông Cô tiến 
vào Trung Hoa. Các thương nhân đó gồm rất nhiều giống người, ngôn ngữ, phong 
tục khác nhau, hợp chợ ở Lương Châu để trao đổi hàng hóa, tin tức và chắc chắn 
cũng để do thám cho nên sự canh phòng rất nghiêm mật. Đô đốc Lý Đại Lượng 
được lệnh phong tỏa, không cho người ngoài vô Trung Quốc và người Trung Quốc 
lọt ra ngoài. Huyền Trang phải nắn ná chờ cơ hội, nhân dịp đó ông thuyết pháp cho 
các thương nhân, người ta tạ ơn ông vật gì thì ông đem cúng vào chùa hết. Hơn 
một tháng sau, nhân lúc lính canh trễ nãi, ông trồn thoát. Lý Đại Lượng sai vệ binh 
đuổi bắt; nhờ pháp sư Tuệ Uy phái hai môn đệ là Tuệ Lâm và Đạo Chính đi theo 
bảo hộ, Huyền Trang mới thoát được. Họ đêm ởđi, ngày trồn, lần mò đến Qua Châu 
(hiện là huyện Tây An, tỉnh Cam Túc). 


Thứ sử Qua Châu là Độc Cô Khai theo đạo Phật, tuy biết lệnh của triều đình, 
nhưng làm lơ cho ông, lại chỉ dẫn đường đi cho ông nữa. Từ Qua Châu tiến lên 
phía Bắc ít chục dặm tới Ngọc Môn quan, một cửa ải năm trên biên giới và ở bờ 
sông Hồ Lô, nước chảy xiết, gió lộng suốt ngày đêm vì lòng sông rất lạ lùng: trên 
hẹp dưới rộng. 


Cảnh ở đây thực làm rợn tóc du khách. Một thế kỷ sau, nhà Đường đã bình 
phục những dân tộc ở phía Tây, vậy mà các thi sĩ triều Minh Hoàng, chỉ nghĩ tới 
miền biên tái hoang vu, hiểm trở này cũng nổi lên những giọng ai oán, mà thương 
cho chính phụ phải đi thú ở đó, và cho những người vợ trẻ của họ ở nhà đăm đăm 
trông chồng: 


Quan Sơn Nguyệt 
Minh nguyệt xuất Thiên San, 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 277 


Thương mang vân hải gian, 
Trường phong kỷ vạn lý, 
Xuy độ Ngọc Môn quan, 
Hán há Bạch Đăng đạo, 

Hồ khuy Thanh Hải loan, 
Do lai chính chiến địa, 

Bất kiến hữu nhân hoàn, 
Thú khách vọng biên sắc, 
Tư quy đa khổ nhan, 

Cao lâu đương thử dạ, 


Thán tức vị ưng nhản. 
Lý Bạch 
Dịch: 


Vừng trăng ra núi Thiên San P° 

Mênh mang nước bề mây ngàn đang soi. 

Gió đâu muốn dặm chạy dải, 

Thối đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn '“) 

Bạch Đăng quân Hán đóng đồn, 

Vùng kia Thanh Hải dòm luôn mắt Hồ. 

Từ xưa bao kẻ chỉnh phu, 

Đã ra đất chiến, về ru mấy người? 

Buôn trông cảnh sắc bên trời, 

Giục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà, 

Lẫu cao, đêm vắng, ai mà, 

Đêm nay than thở ất là chưa nguồi. 

Tản Đà 

Qua sông Hồ Lô, ra khỏi Ngọc Môn quan rồi, lại phải tránh năm tòa phong 
hỏa đài, tức những đải báo hiệu băng cách đôt lửa lên khi có giặc tới, đê cho người 
canh ngọn đài kê bên trông thây, cũng đôt lửa lên, như vậy truyền tin lần lần cho 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIẾN * * 278 


Ngọc Môn quan. Mỗi đài cách nhau khoảng trăm dặm °” và đều có lính canh, đều 
xây giữa một vùng hoang vu, thành thử ai muôn kiêm thức ăn, nước uông phải đên 
chân phong hỏa đài, đê rôi phải bị giam câm, tra hỏi. 


Thấy đường đi khó khăn, Huyền Trang lo lắng. Ngựa ông bị bệnh, mới chết. 
Hai người mà pháp sư Tuệ Uy cho theo ông thì một người sợ lệnh triều đình truy 
nã, đòi lộn về; còn một người ôm yếu quá, không sao chịu nổi gian lao trên đường, 
ông cũng cho về nốt, thế là ông lại cô độc. Ông mua một con ngựa khác, sửa soạn 
lên đường thì một người trong miễn, tên là Thạch Bàn Đà, xin theo làm đồ đệ. 


Đêm đó hai thầy trò khởi hành, gặp một ông già. Nghe Huyền Trang kể mục 
đích thỉnh kinh, ông già thán phục, nhưng khuyên: “Thầy nên trở về đi, không tới 
nơi được đâu vì đường về phương Tây nguy hiểm lắm; nếu gặp những đám cát di 
động hoặc những cơn gió lửa thì không thể nào thoát được. Đã nhiều đoàn thương 
nhân bỏ mạng trên đường rồi”. 


Ông không nghe, cứ tiến, đốn cây ngô đồng bắc cầu qua sông Hồ Lô. Qua bờ 
bên kia sông, mệt quá ông chợp mắt được một lúc thì thấy người đưa đường năm 
cách xa ông khoảng trăm bước, rút kiếm ra, rón rén tiến lại khi cách ông độ mươi 
bước thì ngừng, ra vẻ do dự một chút rồi trở lui. 


Gần sáng, tỉnh dậy, ô ông không nhắc gì đến việc ban đêm cả, lắng lặng bảo hắn 
đi lấy nước. Hắn miễn cưỡng vâng lời, nhưng một lát sau thưa: “Con đường này 
dài và nguy hiểm. Ở chân phong hỏa đài thứ năm mới có nước, muốn kiếm nước 
thì phải lẻn tới ban đêm nếu đi ban ngày thì bị chúng băn chết mất. Thây trò mình 
trở về thôi.” Ông vẫn không nghe, cứ tiến tới. Thình lình hắn rút gươm ra, bắt ông 
đi trước. Ông không chịu, thấy ông can đảm, bình tĩnh lạ thường, hắn không dám 
hạ thủ, bỏ ông, trồn mất. 


Ông lại thui thủi một mình trên sa mạc. Gần tới phong hỏa đài thứ nhất, ông 
nép trong lòng một con kinh khô, đợi đến tối mới ló ra, kiếm nước uống. Đúng lúc 
ông múc nước, hai mũi tên bay vẻo bên tai, ông la lên: “Tôi là hòa thượng ở Tràng 
An đây, đừng bắn nữa”, rồi ông lại nộp mình cho lính. Người chỉ huy đài đó là 
Vương Tường, một tín đồ đạo Phật. Vương Tường khuyên ông đừng đi nữa, ông 
cũng không nghe, nói: 


- Bần tăng đau lòng thấy rằng kinh Phật thiếu sót mà mỗi người hiểu một lối, 
không biêt đầu là đạo chân truyên, nên đã nguyện qua An Độ học đạo. Nêu hiệu úy 
ngăn cản bân tăng thì giêt bân tăng đi, chứ nhât định bân tăng không chịu trở gót 
đâu. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 279 


Thấy lòng cương quyết đó, Vương Tường đành để ông đi, sau khi tặng ông ít 
vật thực và viết thư giới thiệu với người chỉ huy đài thứ nhì. Riêng đài thứ năm thì 
họ Vương khuyên ông nên tránh, vì viên chỉ huy không theo đạo Phật, mà tính tình 
hung bạo. 


Ông nghe lời, qua khỏi đài thứ tư rồi, đi về hướng Tây, tiến vào sa mạc Mạc 
Hạ Diên Tích và từ đây, ông rời xứ sở của tổ tiên, không biết bao giờ mới lại trở 
về. Nhìn lại một lần cuối phong hỏa đài thứ tư, ông bùi ngùi, rồi buông cương, cho 
ngựa bước tới. 


 k % 


Đường qua sa mạc dài tám trăm dặm, tức non 500 cây số, có tên là Sa Hà (con 
sông cát). Người xưa đã tả sa mạc đó như vây: “Không có loài cầm, không có loài 
thú, chẳng có nước mà cũng chắng có cỏ. Muốn tìm phương hướng thì các bộ hành 
phải nhận bóng của mình và tụng kinh Phật”. 


Huyền Trang chắc là làm theo đúng câu đó. Các nhà thám hiểm như 
Christophe Colomb, Magellan, vượt đại dương, tuy gặp những cảnh giông tố, hoặc 
đói khát nhưng còn có bâu bạn, thủy thủ. Ngay như Alain Gerbault, tuy một mình 
lênh đênh trên một chiếc thuyền buồm đi vòng quanh thế giới, nhưng cũng không 
đến nỗi cô độc vì còn tin tưởng khắp thế giới theo dõi hành trình của mình, mà tới 
hải cảng nào cũng có người chờ đón để hoan hô. Còn Huyền Trang thì thui thủi 
trong sa mạc mênh mông, ngày chỉ có ánh nắng gay gắt của mặt trời, đêm thì có 
ánh sáng mờ mờ của các vì sao, cảnh cô độc thật ghê gớm mà đức mạo hiểm của 
ông cô kim chưa ai bì kịp. 


Ông tìm suối nước mà không thấy, chỉ thấy những đội binh mã nhung phục 
băng nỉ và da thú, cưỡi lạc đà, giáo mác sáng ngời, ân rồi hiện, tới rồi lui, biễn đổi 
kỳ dị ở chân trời. Ông thúc ngựa lại gần thì mọi vật biến đâu mất hết. Thì ra đó chỉ 
là ảo ảnh trong sa mạc. 


Khát quá ông lấy bầu nước ra, nhưng tay ông lỏng cỏng mà bầu nặng, rớt 
xuống cát, nước chảy ra hết, chán nản, ông định quay trở về phía biên giới Trung 
Hoa. Chỉ có lúc đó là ông mới nghi ngờ. Nhưng sau khi đi được mười cây sô, ông 
nghĩ lại: “Hồi đầu ta đã thề là không tới Tây Trúc thì không khi nào trở " quê 
hương. Thà đi về phương Tây mà chết còn hơn là trở về hướng Đông mà sống.” 
Rồi ông thúc ngựa, hướng về tây bắc mà đi. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 280 


Cát bay mù mịt, chạm vào da thịt chỗ nào thì muốn cháy chỗ đó. Ông khát 
quá, lưỡi sưng, môi nứt, mắt mờ, sức kiệt, không tiến được nữa. Đã năm ngày và 
bốn đêm rôi, không có một giọt nước thấm môi. Ông té xỉu trên cát, nhưng chưa 
đến nỗi mê man, còn hăng hái tụng kinh niệm Phật, tới nửa đêm thứ năm thì một 
cơn gió mát thối qua, cơ thể tỉnh táo lại, như mới được tắm xong. Ông vỗ về con 
ngựa, nó đứng dậy, hí hí mây tiếng nhỏ rồi đi. Được khoảng sáu cây số thì tự nhiên 
nó đổi hướng, không làm sao bắt nó theo hướng cũ được nữa. Ông ngạc nhiên, 
nhưng nghĩ nên để cho nó theo bản năng của nó, vì chắc có cái gì lạ đây. Quả 
nhiên, đi được một quãng đường nữa thì ông mừng quýnh: một đám cỏ xanh hiện 
ra ở trước mặt. Vậy ngựa đã biết đánh hơi cỏ từ xa. Bên đám cỏ là một đầm nước 
trong, sáng như gương. Nghỉ ngơi cho hết mệt, ông cắt cỏ cho ngựa và múc đầy 
bầu nước rồi tiếp tục hành trình. 


Hai hôm sau ông tới nước I Ngô. Ông đã vượt quãng đường khó khăn nhất, 
tính ra mât §, 9 ngày mới qua được sa mạc. 


x ®% 


k k % 


I Ngô là một ốc đảo, xưa có quân đội Trung Hoa đóng, nhưng lúc đó hình 
thành một thuộc địa của Thổ. Huyền Trang ngừng bước trong một ngôi chùa và 
gặp ba vị hòa thượng Trung Hoa. Họ mừng mứng tủi tủi chạy ra tiếp đón ông, ôm 
ông mà khóc, không ngờ tha phương còn gặp được người cố quận. 


Vua nước Cao Xương ở phía tây I Ngô, nghe tin ông tới, sai sứ lại đón. Ông 
nhận lời, đương đêm tới nơi thì vua Cao Xương là Khúc Văn Thái sai đốt đuốc rồi 
thân hành ra khỏi hoàng cung đề nghĩnh tiếp, còn Vương phi và đại thần thì quỳ 
lạy. Khúc Văn Thái rất mộ đạo, nhưng tính tình vẫn là tính tình hung hãn của một 
dân tộc kém văn minh. Ông ta tiếp Huyền Trang rất long trọng, tôn kính như trò 
tôn kính thầy, nhưng nhất định năn nỉ Huyền Trang ở lại làm chức giáo chủ trong 
nước, năn nỉ không được thì dọa nạt, Huyền Trang dùng lời tha thiết để từ chối mà 
không được, phải cương quyết: 


- Bần tăng đến đây không vì danh vọng mà chỉ vì muốn qua Tây Trúc nghiên 
cứu kinh điền tại chỗ để hiểu rõ đạo Phật rồi về nước giảng lại cho mọi người. Bệ 
hạ không nên ngăn cản bần tăng. Mà ngăn cản cũng không được. Bệ hạ chỉ có thể 
giữ một nắm xương tàn ở lại đây thôi, còn ý chí cùng tinh thần của bần tăng thì 
không thê giữ được. 


Khúc Văn Thái cũng không nghe, lại càng chiều chuộng hơn trước, đích thân 
dọn cơm, đứng hâu. Huyền Trang phải dùng đên chính sách tuyệt thực, ngôi ngay 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 281 


ngăn, không nhúc nhích luôn ba ngày, không uống một giọt nước. Qua ngày thứ tư, 
Khúc Văn Thái thấy hơi thở của ông suy rồi, vừa tủi vừa sợ, quỳ xuông xin lỗi ông, 
thề trước tượng Phật là không dám ngăn cản ông nữa, nhưng xin ông ở lại Cao 
Xương thêm một tháng nữa thôi để giảng đạo cho thần dân. Ông nhận lời, ăn uống 
trở lại. 


Khúc Văn Thái sai dựng một cái lều mênh mông che được 300 người. Mỗi 
ngày, hoảng gia, các vị hòa thượng và các quan trong triêu tới lêu nghe Huyện 
Trang giảng kinh. 


Khi Huyền Trang lên đường, Khúc tặng ông đủ các đồ ngự hàn cùng vật dụng, 
vàng bạc, gầm vóc, cùng với 30 con ngựa và 25 người tùy tùng, đưa ô ông hai mươi 
bốn bức thư giới thiệu với các vương quốc ở Trung bộ châu Á, lại sai một viên 
tướng đưa đường ông nữa. 


Để đáp ơn vua Cao Xương, ông dâng lên một bức khải: 
(...) 


Nóp thấy đại vương bẩm thụ cải khí thuận hòa của nhị nghĩ trời đất, rủ áo làm 
vua, vô nuôi dân chúng, phía động ví bằng. phong đại quốc, phía tây yên võ tục 
bách nhung (...) Lại hay kinh hiên yêu sĩ, hiểu thiện từ, thương xót kẻ xa xôi đi lại, 
ân cân cho tiếp đãi đến nơi, đã được vào hấu, nhuần ơn càng hậu, tiếp đãi chuyện 
trò, phát dương pháp nghĩa. Lại được nhờ ngài giảng kết làm nghĩa anh em, dốc 
một lòng yêu thuận. Và lại được đưa thư cho hơn hai mươi phiên cõi Tây Vực, giới 
sức ân cân, sai Đảo tiền tổng. Lại thương tôi tây du vò võ, đường tuyết lạnh lùng; 
bèn xuống lời mình sắc, độ cho bốn chủ tiểu sa di để làm người hâầu hạ. Nào là 
pháp phục mũ bóng, đệm cừu giấy miệt, hơn năm mươi thứ, và lĩnh lụa vàng bạc 
tiên nong, để khiến cho sung cái phí vãng hoàn trong hai mươi năm. Nép trông 
thẹn thùng sợ hãi, không biết xử trí cách nào. Dâu khơi dòng nước Giao Hà vi ơn 
kia chẳng ít kém; cân hòn non Thông Lĩnh đọ nghĩa nọ còn nặng hơn. (...) 


Sau này xin bái yết chúng sư, bẩm vâng chỉnh pháp, đem về phiên dịch truyền 
bá những điêu chưa từng nghe. Phá tan cải rừng rậm rạp của những kẻ tà kiến, 
tuyệt hẳn cái ý xuyên tạc của những mối dị đoan (...) May ra cái công nhỏ ấy, ngõ 
đáp được cải ơn sâu kia. Nay tiên đồ còn xa, không thể lưu ở lâu được, ngày mai 
từ biệt, thêm thiết bùi ngùi, không xiết đội ơn, cẩn dâng khải lên kinh tạ”. 


- Đông Châu địch 
(Ong Đường tăng Huyền Trang 


Nam Phong số 142, tháng 9 năm 1929). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 282 


Ngày khởi hành, cả triều đình, các tăng lữ và bá tánh đưa ông ra tới cửa thành 
Tây. Huyền Trang cảm tâm lòng của nhà vua, hứa trên đường về sẽ ghé Cao 
Xương ở lại ba năm, rồi bùi ngùi lên ngựa. Nhưng sau này ông không giữ được lời 
hứa vì lúc đó, bộ lạc Khúc Văn Thái đã bị diệt vong. 


Từ đây danh tiếng của ông được mọi người biết, cuộc hành trình dễ dàng hơn 
trước nhiêu, tới đầu cũng được đón đưa long trọng. Khúc Văn Thái đã có công lớn 
trong chuyện thỉnh kinh của ông. 


x ®% 


+: % 


Qua một miền rừng núi hiểm trở nối tiếng là có nhiều mỏ bạc, Huyền Trang 
tới A Ki Ni, một nơi nghỉ ngơi của các đoàn thương nhân tá túc một đêm, rồi tới 
Khổ Xa. Miễn này rất trù phú. Vì lúc đó tuyết phủ đầy dãy Thiên Sơn, không thể 
tiếp tục hành trình ngay được, ông phải ở lại đó hai tháng và có dịp nhận xét, ghi 
chép phong tục cùng văn minh của Khổ Xa, lưu lại những tài liệu quý cho các nhà 
khảo cô sau này. Vương quốc đó rộng khoảng ngàn dặm từ đông qua tây, và sáu 
trăm dặm từ nam tới bắc. Chu vi kinh đô được 17, 18 dặm. Đất trồng kê đỏ, lúa 
mạch, nho, lựu, lê, mận, đào. Có mỏ vàng, đồng, sắt, chì, thiếc. Khí hậu ấm áp, dân 
thuần lương. Văn tự phỏng theo của Ấn Độ. Âm nhạc tiến hơn các nước láng giềng 
nhiều. Chính nhở Khổ Xa mà đạo Phật truyền qua Trung Hoa. Vì nằm trên đường 
chở lụa từ La Mã qua Trung Hoa, nên Khổ Xa buôn bán rất thịnh, hạng phú gia 
bận những đồ gắm vóc rực rỡ. 


Tại đó, ông gặp một nhà tu hành học thức uyên bác là Mộc Xa Cúc Đa, đã qua 
Ấn Độ nghiên cứu kinh điển trên hai chục năm. Nhờ sự gặp gỡ đó, Ông biết thêm 
được nhiều về đạo Phật và Ấn Độ, nhưng đôi khi cuộc thảo luận về Phật pháp có 
giọng hơi gay gắt vì Mộc Xá Cúc Đa theo Tiểu thừa như hầu hết các hòa thượng 
Trung bộ châu Á, còn ông thì thiên về Đại thừa. Rốt cuộc, Mộc Xá Cúc Đa phải 
nhận răng ngay tại Ân Độ cũng có ít học giả uyên bác như ông. 


Khi tuyết bắt đầu tan, ông lại tiếp tục hành trình, tới Ô Hắc Quốc rồi leo núi 
Thông Lãnh ?” cao 7.200 thước trong dãy Thiên Sơn. Ông tả núi đó rất kỹ: “Nó rất 
nguy hiểm, ngọn đụng trời. Từ hồi khai thiên lập địa, tuyết phủ, đóng lại thành 
những đống băng quanh năm không tan. Băng trải thành từng lớp cứng và rực rỡ, 
liên tiếp tới chân trời, lẫn với mây. Nhìn vào chói mắt (...) Leo trèo thực khó khăn, 
nguy hiểm. Lại thêm lúc nào cũng có thể có những cơn giông tuyết, thành thử dù đi 
giày có hai lớp da, dù bận áo cừu, cũng vẫn run lên cầm cập. Muốn ă ăn hoặc ngủ thì 
không có một chỗ nào khô để nghỉ chân. Chỉ có cách là treo nôi lên chỗ nào đó mà 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 283 


nâu ăn và trải chiêu ra đê năm.” Leo núi đó, đoàn của Huyên Trang chêt mât hơn 
chục người vì đói, lạnh (không kê một sô lớn bò và ngựa), chỉ còn lơ thơ ít người. 


Xuống tới chân núi, ông theo một con sông rồi tới Nhiệt hồ (cũng gọi là hồ I 
Tây Khắc): “Hồ này chu vi khoảng 1000 dặm, nằm dài từ đông qua tây, phía nam 
rộng mà phía bắc hẹp. Bốn bề là núi, vô số sông chảy vào. Nước màu đen phơn 
phớt xanh, vị mặn và chát”. Hồ không bao giờ đóng băng, khí hậu tương đối ấm 
áp, nên các vua chúa trong miền tới đó để tị hàn. Chính ở gần hồ tại Tô Điệp 
Thành mà Huyền Trang gặp Diệp Hộ Khắc Hàn '” của xứ Đột Quyết. 


Khắc Hàn ở trong một cái lều lớn thêu hoa bằng vàng rực rỡ chói mắt, tuy là 
man rợ mà có vẻ uy nghi đáng kính. Khắc Hàn vốn là bà con của Khúc Văn Thái 
nên tiếp đãi Huyền Trang long trọng, nghe ông giảng kinh xong, ngưỡng mộ ông 
lắm, muốn giữ lại: “Bạch sư phụ, sư phụ đừng qua Tây Trúc. Xứ đó nóng lắm, 
đông cũng như hè. Tôi ngại rằng sư phụ mới qua đó thì mặt mũi sẽ chảy ra như sáp 
hết. Dân chúng thì đen thui, đa số lõa lồ, không biết lễ nghi gì cả, không đáng cho 
sư phụ tới thăm”. 


Ông không nghe, Khắc Hàn phải để ông đi. Ông tiến về phương Tây, tới nước 
Xá Thời, qua một bãi sa mạc rộng khoảng hai trăm rưỡi cây sô, cát đỏ, rồi đến 
nước Phong Mạc Kiện, một nơi có thành lũy rất cô, vì chín thế kỷ trước Huyền 
Trang, A Lịch Sơn Đại Đề đã qua đó để vô Ấn Độ. 


Nơi đó, ở một ngã ba trên đường chở lụa nên có vô SỐ hàng hóa quý giá. Đất 
cát lại phì nhiêu, trồng loại cây gì cũng được. Dân tộc khác hắn những miền ông đã 
qua. Đây bắt đầu là khu vực ảnh hưởng của Ba Tư, không chịu ảnh hưởng của văn 
minh Trung Hoa. Tuy còn vài ngôi chùa ''” nhưng đều hoang tàn vì vua và dân 
không theo đạo Phật mà thờ thần lửa. 


Nhà vua tiếp Huyền Trang một cách khinh khinh, nhưng sau khi nghe ông 
thuyết pháp, tỏ ý cảm động, che chở ông. Có lần dân chúng cầm bó đuốc đánh đuôi 
ông, nhà vua hay tin bắt họ, xử tội chặt tay chặt chân, ông xin giảm tội cho, và sau 
đó, dân chúng vừa kính vừa sợ, xin theo đạo Phật rất đông. Năm sau, nhà vua lại 
sai sứ qua Trung Hoa, tỏ tình thần phục Đường Thái Tông. Lúc đó Thái Tông mới 
biết công của ông đối với triều đình. 


Từ Phong Mạc Kiện, Huyền Trang tiến về phía Nam, khoảng ba bốn trăm 
dặm, tới Thiết Môn Sơn, một nơi vô cùng hiểm trở, rất lợi cho sự dụng võ. “Nó là 
một con đường hẻm thuộc địa phận A Phú Hãn, ngòng ngoẻo ở dưới chân hai rặng 
núi cao chót vót, dựng đứng lên như hai bức tường đen, màu sắt, vì núi có nhiều 
quặng sắt. Vô số ghềnh thác nằm ngang đường. Ở đầu đường là một cái cửa có hai 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 284 


cánh bằng sắt, trên cửa treo những chuông sắt. Những khi gió thốc vào, tiếng 
chuông vang động lên như sắm, hòa với tiếng thác đồ ào ào mà trời lại u ám, thì 
thật là một cảnh địa ngục. Chỉ mươi tên giữ cửa ải đó là đủ ngăn cản thiên binh vạn 
mã. Người Thổ nắm được yếu điểm đó mà kiểm soát hết giao thông và thương mại 
giữa Ấn Độ và Trung bộ Á châu. 


Qua khỏi Thiết Môn quan, đoàn hộ tống Điệp Hộ Khắc Hàn từ giã trở về. Ông 
một mình tiến về phía đông nam, qua nhiều nước nhỏ rồi một hôm tình cờ gặp một 
vị hòa thượng trẻ tuổi xứ Thổ Hòa La tên là Tuệ Tánh tình nguyện làm đồ đệ, đưa 
ông sáng Ấn Độ. Hai người vòng qua phía tây Đại Tuyết Sơn, đi trên hai ngàn dặm 
nữa thì vị hòa thượng được lệnh của vua Thổ Hòa La, phải từ biệt ông mà trở về. 


Miền đó là miền Bactriane hồi xưa, thời thượng cổ thuộc về dân tộc Ba Tư, 
sau bị A Lịch Sơn Đại Đề chiếm, chịu ảnh hưởng Hy Lạp trong một thời gian, rồi 
chịu ảnh hưởng của đạo Phật, có những chùa Phật chứa ba nghìn tăng đồ. 


Đoạn đường vòng Đại Tuyết Sơn khó đi nhất. Mây như đặc lại, tuyết bay loạn 
suốt ngày, không bao giờ thấy mặt trời. Đường cheo leo không có chỗ nào phẳng 
mà rộng được đến hai ba thước. Có khi phải nằm rạp xuống bíu vào đá mà nhích đi 
từng chút, có khi phải qua những cầu kết bằng mây đong đưa ở trên không, chỉ vô 
ý một chút là té xuống vực thăm thác đồ ào ào. 


x ®% 


+: % 


Từ khi Tuệ Tánh trở gót, Huyền Trang lại thui thủi một mình trong rừng rậm 
hoang vu, leo đèo Shibar cao ba ngàn thước, tới Kapica (thung lũng Kabul), một 
miền phì nhiêu phong phú, dài 60 cây số và rộng 20 cây sô. Đó đã thuộc về Ấn, 
cho nên ông gặp ở Kapica nhiều nhà tu hành Ấn, theo thuyết khổ hạnh: Ở trần 
truồng, ngồi cầu nguyện trong rừng, chịu cảnh đói lạnh. 


Ông nghỉ ở đó hết mùa hè, rồi đến Lampaka, mà từ khí hậu, cho đến người, 
vật và phong tục đều khác các miền trước. Dân thì vui vẻ, thích ca hát, nhảy múa, 
tuy nhỏ mà nhanh nhẹn, bận áo vải màu rực rỡ. Đúng là dân tộc Ấn Độ. Khí hậu 
hơi nóng, cây cối um tùm và có nhiều khi. 


Ông qua sông Indus tới Taxila, viếng nơi mà theo truyền thuyết Đức Phật 
trong một kiếp trước đã thấy một con cọp cái đói, không kiếm được môi để nuôi 
bầy cọp con, bèn động lòng từ bi, từ trên cao đâm đầu xuống gần cửa hang cọp, tự 
hủy thân thể để nuôi cọp, vì vậy mà đất ở chung quanh đó đỏ như máu, mà cây cối 
cũng có sắc đỏ. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 285 


Taxila thuộc về Kâcmvi, một nước rất sùng đạo, có hàng trăm chùa và năm 
ngàn sư. Chính nơi đó là đất phát nguyện của phái Đại thừa. Nhà vua nghe Huyền 
Trang cũng theo phái đó, nên rất kính trọng, thân hành ra biên giới để đón và thỉnh 
lên ngồi một thớt tượng để cùng song song vô kinh đô. Vì gặp được một pháp sư 
bảy chục tuổi, pháp sư Xung Lão làu thông Tam Tạng, lại tìm được rất nhiều kinh 
điển (cộng đến non một triệu chữ), Huyền Trang ở lại Kâcmvi hai năm (từ 631 đến 
633) để học đạo. Trò rất kính thầy, mà thây rất mến trò, tương đắc nhau lắm. Khi 
đã hiểu rõ kinh điển rồi, Huyền Trang mới từ biệt nhà vua và thầy học để đi thăm 
đất Phật. Tính ra, ông xa quê đã bốn năm, trải biết bao gian lao, nhưng đã gần tới 
đích. 


x % 


k k % 


Rời Kâcmvi tới Cakala, rồi lại đi được ít ngày thì một hôm, qua một khu rừng 
rậm, ông cùng đoàn tùy tùng bị cướp lột hết hành tràng, phải trốn trong một cái 
hang. Nhờ có một đám nông dân hay tin lại cứu, đưa tới một chùa Bà La Môn ở 
đó. Ông chủ chùa này tuy theo Bà La Môn mà cũng thích nghiên cứu đạo Phật, 
Huyền Trang xin ở lại một tháng để tìm hiểu thêm đạo Bà La Môn, rồi mới đi tới 
Jâlanghara. 


Từ đây cuộc du học của ông thích thú vô cùng. Tới đây ông cũng gặp những 
di tích của đạo Phật, tha hô mà đọc kinh điên, mà thảo luận với các pháp sư, vả 
thỉnh giáo các vị tu hành uyên bác. 


Ấn Độ nổi tiếng là một xử huyền bí, một phân vì địa thế, một phần vì tôn 
giáo. Về địa thế, xứ đó gân như tách biệt hắn với các xứ chung quanh: ba phía 
Đông, Tây và Nam là biển, phía Bắc thì có dãy Hy Mã Lạp Sơn cao vòi vọi, rất bất 
tiện cho sự giao thông; về tôn giáo thì mới đầu có hai đạo chánh, đạo Bà La Môn 
và đạo Phật và một đạo nữa, đạo Hồi Hồi, từ Ba Tư truyền vào; riêng hai đạo Bà 
La Môn và Phật có rất nhiều giáo phái mà lý thuyết khác nhau xa. Đất đai rộng 
mênh mông như một lục địa nhỏ, chia ra hàng trăm nước, có nước nhỏ chỉ bằng 
một phần trăm nước khác. Vàng bạc châu báu rất nhiều, đến chùa nào cũng có. 
Dân rất mê tín mà chia làm nhiều giai cấp: bọn quý phái mơ mộng trong cung điện, 
hết đi săn thì hưởng thanh sắc, bọn tu hành Bà La Môn chăng làm việc gì, chỉ tu 
hành và rất được trọng, hạng thương nhân nhờ giàu có mà cũng được nê, hạng 
nông dân bị khinh bỉ gần như hạng nô lệ; cuối cùng là ' hạng tiện dân bị các giai câp 
khác khinh tởm hơn là ta khinh tởm người cùi, đến nỗi là không ai dám lại gần họ 
và cái bóng của họ chiếu vào vật nào thì vật đó bị coi như dơ bẩn, phải ném đi, chứ 
không ai chịu mó vào nữa. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 286 


Tóm lại, từ văn minh đến phong tục, khác hắn Trung Hoa. Huyền Trang sống 
non mười năm ở Ân, có dịp đi khắp nơi, được trông thấy bao nhiêu điều lạ, rồi bằm 
sinh có óc nhận xét tinh tế, ghi cả lại trong tập du ký, thành một mớ tài liệu rất quý 
giá chẳng những giúp người Trung Hoa thời đó mà còn giúp cả những học giả thời 
này hiểu Ân Độ nữa. Chính René Grousset, tác giả cuốn Sur les traces de Bouddha 
cũng phải thán phục tài nhận xét của ông, coi ông vào hàng bác học danh tiếng 
nhất thời cổ. 


Từ Jâlandhara, ông tiến xuống phía đông nam, tới Mathura, rồi qua phương 
Đông, tới thượng lưu sông Gange (Hằng Hà). Ông tả con sông đó y như một nhà 
khoa học: “Gần nguồn, sông rộng ba dặm, mà gần cửa biển rộng mười dặm. Nước 
bình thường thì trong xanh nhưng thường thay màu, mà mặt nước mênh mông. Rất 
nhiều sinh vật kỳ đị sống trong sông, phần nhiều không làm hại người. VỊ của nước 
ngọt và dễ chịu, cát mịn vô cùng. Người bản xứ coi sông đó là một vị thần, kẻ nào 
tắm nước sông thì gội hết được tội, nêu uống nước hay chỉ rửa miệng thôi cũng 
tiêu tan được những khổ não, nếu chết đuối trong sông thì được lên trời. Lúc nào 
trên bờ cũng có vô số người tụ họp, đản ông lẫn đàn bà”. Ông cho như vậy là dị 
đoan. 


Tới Kanauj, ông không được gặp vua Harsha, một người rất mộ đạo Phật, mỗi 
năm thường họp tât cả các vị pháp sư tại kinh đô đê tranh biện vê đạo, lại mời vị 
nào đức độ cao nhât, học thức sâu nhât lên ngôi trên ngai vàng của mình mà thuyêt 
pháp. 


Khi ngồi thuyền xuôi sông Gange với hai chục người nữa, để tới Prayâga, ông 
gặp một tai nạn kinh khủng. Thuyền qua một khúc sông, hai bên là rừng rậm. Một 
bọn cướp bơi một chục chiếc thuyền ra chặn, lôi cả hành khách lên bờ. Bọn họ thờ 
nữ thần Durgầ và mỗi năm phải kiếm một người đàn ông đẹp trai, lực lưỡng, giết 
để tế thần. Thấy Huyền Trang chúng mừng quá vì nước da ông trăng trẻo mà nét 
mặt tươi nhã, thông minh, bàn với nhau sẽ giết ông. Họ dắt ông tới sân đền, rút 
gươm ra định hạ thủ, thấy ô ông vẫn bình tĩnh, họ hơi ngạc nhiên. Ông xin được tụng 
kinh trước khi chết. Chúng bằng lòng. Những người đồng hành khóc lóc thảm 
thiết; còn ông thì càng tụng kinh, mặt càng tươi tỉnh, sung sướng, không biết gì Ở 
chung quanh cả. Đột nhiên một cơn giông nối lên, thuyền nhỏi lên nhỏi xuống rồi 
chìm, cây cối gẫy răng rắc. Bọn cướp hoảng sợ, tưởng là ông có phép thần, quỳ 
xuống xin ông tha tội. Ông mở mắt ra, hỏi chúng đã đến giờ giết chưa. Khi hay 
chúng đã đối ý ông cũng lộ nét vui. Vừa lúc đó, gió ngớt. 


Sau Prayâga, ông lại thăm Kaucâmbi, rồi lên phương Bắc, xứ Népal để viếng 
các đât thánh của đạo Phật. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 287 


Trước sau ông đã làm lễ những nơi này: 


1/ Nước Cravastis (Xá Vệ) nơi mà xưa đức Thích Ca trú ngụ và truyền đạo lâu 
nhât. 


2/ Nước Kapilavastu (Ca bỉ la vệ) nơi Ngài chào đời (hiện là tỉnh Gorakhput). 
3/ Nước Kusinagara (Câu y na kiệt la) gần Népal, nơi Ngài tịch. 
4/ Thành Bénarès (Ba lại na) nơi Ngài thành đạo. 


5/ Nước ValIsali (Phệ xa ly) hiện là tỉnh Besarh, nơi mà Ngài thích nghỉ chân 
trong mùa mưa. 


6/ Chùa Đế-la-già và gốc Bỏ đề. 


Trong cuộc hành hương đó, lòng ông rung động, bồi hồi tưởng như lúc nào 
cũng được nghe những bản nhạc du dương. Đời hy sinh của đức Thích Ca hiện lên, 
hôi này tiêp hôi khác, rực rỡ, đủ từng chi tiệt. 


Đây là chỗ một bà cô của Ngài, cũng là mẹ nuôi của Ngài nữa, xin Ngài cho 
phụ nữ được quy y, sau dựng lên một chùa Phật đâu tiên cho các ni cô. 


Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Ôi cảnh vật tang thương. Cung điện 
xưa kia ở đâu mà nay chỉ còn một vùng cỏ úa dưới ánh tà dương! Kinh đô của vua 
cha đã bị tàn phá đến nỗi không còn nhận ra được chu vi nữa. Cũng may di tích 
còn lưu lại ít nhiều. Thổ dân còn chỉ được chỗ mà Hoàng tử đấu kiếm và thắng 
được đối thủ, chỗ mà lần đầu tiên Ngài thấy cảnh lão, bệnh, tử; con đường mà Ngài 
theo cái đêm bỏ cha mẹ vợ con, phú quý vĩnh hoa, rũ sạch bụi trần để đi tìm đạo. 
Nhớ lại những truyện đó, Huyền Trang rưng rưng nước mắt mà thấy sự hy sinh của 
mình còn kém xa sự hy sinh của Đức Phật. Người ta dắt ông lại thăm một cánh 
đồng nơi mà Ngài sụt sùi, thấy nông phu bừa đất, nhồ cỏ và giết sâu và trứng sâu, 
đau lòng tưởng như người thân của mình bị hại vậy. Ôi! Lòng nhân của Ngài mênh 
mông như vũ trụ! Và ngôi chùa ở mép khu rừng kia, phải là nơi Ngài cởi bỏ áo 
đẹp, lấy gươm cắt tóc, đưa cho Xá Vệ, bảo y trở về không? Kinh truyền còn chép 
Xá Vệ khóc ròng mà con ngựa của Ngài cũng cảm động, liếm chân Ngài trước khi 
từ biỆt. 

Đây là chỗ Ngài tịch. Đã hơn 11 thế kỷ rồi. Ngôi nhà của người thợ rèn đã 
mời Ngài dùng bữa cơm cuối cùng còn đó. Mà chỗ kia là nơi Ngài nằm nghỉ, nơi 
người ta cất hỏa đàn đề thiêu Ngài. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 288 


Ở Bénarès ông đi thăm Lộc Viên, nơi Ngài thuyết pháp lần đầu cho năm đệ tử 
đầu tiên, Huyên Trang còn nghe văng văng lời Ngài dạy: 


“Hởi các vị tỳ kheo, có hai thái cực mà ta phải trảnh: Một cái là đời hoan lạc, 
nó tháp hèn, phù phiêm; một cái là đời khô hạnh, nó thê thảm, xâu xa và vô ích... 


“Hởi các tỳ kheo, đây là chân lý về đạu khổ: sinh, lão, bệnh, tử, phải cách xa 
cái gì mình yêu, đó là khô. Và đáy là nguồn góc của khô: lòng dục (...) Và đây là 
chân lý về phép diệt khô: diệt được lòng dục đó thì diệt được khô ”. 


Ông ngừng lại lâu ở gốc Bồ đề. Đây là đất thánh của đạo Phật, nơi đức Thích 
Ca nhập định và giác đạo. Hiện nay gốc Bồ đề cũ không còn, nhưng lúc ông tới thì 
nó vẫn tươi tốt: “Thân cây trắng vàng, lá xanh và láng, mùa hè cũng như mùa đông 
đều tươi tốt. Nhưng tới các ngày lễ Niết Bàn (?) thì rụng hết một lượt rồi hôm sau 
mọc ra mơn mớn. Ngày đó các vị vua chúa lại tưới sữa vào gốc cây, đốt đèn, trưng 
bông, lượm ít lá rồi về”. 


Sau này người ta xây một bức tường gạch chung quanh và cất một ngôi chùa ở 
gân cửa bắc vòng thành. 


Cạnh gốc cây có một tượng Phật. Người ta đồn có lời sắm răng khi nào tượng 
đó bị đất lấp kín thì đạo Phật thất truyền ở Ấn Độ. Huyền Trang thấy tượng đã bị 
vùi tới ngực, đoán chỉ độ hai trăm năm sau là bị vùi trọn. Lạ lùng thay, tới thế kỷ 
thứ 9, đạo Phật cực suy ở Ấn, trừ vài miền như Magadha và Bengale, không còn 
mấy người theo nữa. 


Ông quỳ ở gốc cây, than thở, cầu nguyện rồi đi thăm cái hồ xưa đức Thích Ca 
hay lại tăm, giặt, trước khi lại chùa Nâlandâ (nước Mayadha) lưu học. 


x +% 


+: % 


Ấn Độ có hàng vạn ngôi chùa, mà Nâlandâ lớn nhất, đẹp nhất, cũng là trường 
đại học cổ nhất. Gần như một thành thị riêng biệt. Chung quanh là một bức tường 
gạch, ở trong đó có hàng chục ngôi chùa, vô số nhà ở và phòng hội họp, phòng 
tụng kinh. Đứng ở các hành lang nhìn ra: nóc chùa như “bay lên trên khói”, “phong 
vân nồi ở chung quanh” mà “sen xanh” #” trên dòng nước trong. Giọng văn ông 
khi tả cảnh đó bóng bảy như giọng thị sĩ Tràng An. 


Chùa có một thư viện rất cô và rất đủ: kinh Đại thừa, Tiểu thừa, Phệ đa (trên 
150 bộ), rôi sách thuôc, thiên văn, địa lý, toán, kỹ thuật... Luôn luôn lúc nào cũng 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 289 


có mười ngàn tăng lữ lại học thuyết Đại thừa. Kỷ luật rất nghiêm, từ khi chùa dựng 
lên tới lúc đó, trên bảy trăm năm, chăng những thường dân mà các vua chúa cũng 
kính trọng tinh thần của tăng lữ trong chùa, chu cấp cho rất nhiều: mỗi ngày hai 
trăm gia đình đem gạo, sữa, bơ, trái cây lại cúng. 


Vị sư chủ trì là Giới Hiền pháp sư (Cilabhadra), một nhà học giả uyên bác 
nhất thời đó, năm ấy đã 106 tuổi mà óc vẫn sáng suốt. Hay tin Huyền Trang tới, 
pháp sư sai hai trăm tăng lữ và hàng ngàn tín đồ cầm cờ phướn, dù, đem hương hoa 
đi đón rước. Tới chùa, Huyền Trang lại chào pháp sư. Theo tục trong miền, cũng 
quỳ gối, đập đầu vào sàn, lạy, xin nhận làm môn đệ. Giới Hiền pháp sư cảm động 
đến rơi lệ, bảo: “Ít tháng trước, ta đau nặng, chỉ mong được mau giải thoát. Một 
đêm ta nằm mộng thấy ba vị thần ra lệnh cho ta phải sống để đợi một vị hòa 
thượng Trung Hoa tới mà truyền đạo cho. Bây giờ con tới đây, hợp với mộng đó 
lăm.” 


Vì quá già, từ lâu Giới Hiền pháp sư không giảng kinh nữa, lần này mới rán 
giảng cho Huyền Trang bộ kinh trọng yêu nhất là bộ 2w Già luận. Ngày khai 
giảng, tăng lữ và tín đồ các miền chung quanh hợp lại đông như ngày hội. Huyền 
Trang học rất tấn tới, trong số vạn sư đồ ở chùa, may mắn được mười người theo 
nôi ông. 


Ông ở chùa mười lăm tháng (634 sau Công nguyên) học hết bộ Du Già luận, 
và học thêm triết lý Bà La Môn và Phạn ngữ, soạn được một cuốn ngữ pháp tiếng 
Phạn giản lược mà rất đúng. 


+ t % 
Ông xin phép Giới Hiền pháp sư đi chu du Ấn Độ để tìm hiểu thêm các giáo 
phái khác, nhât là tình hình Phật giáo ở môi nơi. 
Ông thăm xứ Bengale, xuống hải cảng Tâmralipi, trên vịnh Bengale, định đón 
ghe ra đảo Tích Lan, trung tâm của phái Tiểu thừa. Nhưng có kẻ khuyên ông đừng 


đi đường biến vì sóng gió, ông bèn theo đường bộ, men biển mà tiễn xuống Tây 
Nam tới ngang đảo Tích Lan rồi sẽ đón ghe, như vậy chỉ mất ba ngày liền. 


Trên đường, ông thăm xứ Odradeca, Kalinga, Andhra, Pallava (ông tới đây 
năm 640). 


Theo René Grousset, Huyền Trang không qua đảo Tích Lan vì trong đảo 
đương có nội loạn và nạn đói, nhưng theo ông Trân Hà trong bài “7Trán Huyện 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 290 


Trang và chuyển thính kinh lịch sử ” (Bách khoa số 57, 58 và 60) thì Huyền Trang 
có vượt biên qua Tích Lan, chưa rõ thuyêt nào đúng. 


Tới cực Nam Ân Độ, ông theo bờ biển phía Tây, mà lên tới gần ranh Ấn Độ - 
Ba Tư, qua những xứ Mahârâshtra, Nasik, Bharukacha. Nhận xét được điều gì, ông 
cũng ghi chép kỹ lưỡng. Mà những nhận xét đó thường rất đúng, chẳng hạn tính 
tình của dân Mahratte ở nước Mahârâshtra (Calukya), hồi ông đi qua ra sao, thì bây 
giờ cũng vậy: bình dị, ngay thắng, nhưng tự ái và nóng tính, trọng nghĩa mà khinh 
chết, hy sinh để báo ân mà mạo hiểm để báo oán, và rất đàng hoàng, báo trước cho 
kẻ thù biết rồi mới ra tay. Tướng của họ mà bị cằm tù thì thà chịu chết chứ không 
chịu cái nhục để kẻ thắng bắt mình phải bận quần áo đàn bà. Giống người đó là 
giống thượng võ nhất ở Ấn. 


Những ghi chép của ông về công việc dẫn thủy nhập điền và những tơ lụa của 
Ba Tư cũng rât đúng, mặc dâu ông không qua xứ đó mà chỉ nghe người ta kê lại. 


Đến cực tây Ấn Độ sau khi khảo sát phong tục, tôn giáo, kinh điển trong các 
chùa ở khắp nơi (có chỗ ông ở lại học đạo một, hai năm), ông băng qua trung bộ 
Án mà qua phía Đông, tới xứ Magadha và trở lại chùa Nâlandâ. Lần này ông ôn lại 
tất cả những điều đã học được, rồi suy nghĩ đề tìm chân lý. 


Giới Hiền pháp sư vẫn còn sống, sai ông chủ trì cuộc diễn giảng về Nhiếp Đại 
thừa luận. Ông Trần Hà, trong bài đã dân, chép răng: 

“Bây giờ nhà sư Tử Quang, cũng là một đệ tử hữu danh của Giới Hiền pháp 
sư, không phục sự chủ trì của Huyền Trang... nhưng khi Huyền Trang viết ra ngàn 
câu tụng “Hội tông luận” thì cả chùa tăng chúng đều phục, cả Giới Hiền pháp sư 


cũng khen nức nở. Tử Quang thấy sự học của mình còn non kém, xấu hồ bỏ chùa 
ra đi, hơn năm sau mới trở lại. 


“Cũng lúc ây, có một người Bà La Môn việt bôn chục điêu lý luận đem dán 
trước cửa chùa Nâlandâ, thách răng: 


- Nếu ai bác được một điều của ta, ta sẽ tự cắt đầu tạ lỗi. 
Mấy ngày sau, vẫn chưa thấy ai đám biện bác. Huyền Trang bèn thỉnh Giới 
Hiên pháp sư đên chứng kiên đê ông tranh luận với người Bà La Môn ây. Rôt cuộc, 


người Bà La Môn đuối lý và yêu cầu được làm theo lời hứa. Huyền Trang đáp: 


- Hòa thượng không được sát sanh. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 291 


Những chuyện đó không chắc đã đúng nhưng có thể tin được. Một người đã 
từng trải, học rộng, bẩm tính lại ôn hòa, nhã nhặn như ông tất không hiểu thắng, 
nhưng trong một xứ giáo phái lộn xôn như Án Độ, lại được mục kích những cuộc 
tranh biện rất thường giữa các giáo phái, thì thế nào ông cũng phải đưa ý kiến, có 
khi để hòa giải, cũng có khi vạch chỗ sai lầm. Ta đã biết, ông cũng như đa SỐ các 
hòa thượng Trung Hoa, thiên về Đại thừa. Ông đứng ra hòa giải các tiêu phái trong 
giới theo Đại thừa ở Ấn Độ, bảo rằng cái hại là do người trước chú thích kinh điển 
theo ý riêng của mình, nhưng cái hại đó không lớn, chẳng qua chỉ là đại đồng tiểu 
dị, vậy ta nên bỏ tiểu đị đi mà theo đại đồng cho khỏi xung đột nhau. 


Đối với Tiểu thừa, ông nghiêm khắc hơn. Ông chỉ trích mạnh nhất là đạo Bà 
La Môn, và những giáo phái chủ trương khổ hạnh, theo những tục kỳ cục, dã man. 
Có bọn lấy tro cọ vào người tới khi da trắng bệch ra, cho như vậy mới đắc đạo. Có 
kẻ không bận quần áo, tóc lông đều nhồ hết, trần như con nhộng. Có tinh thần 
Khổng học, có óc lương tri, ông không chịu được những xuân động đó. Ông bực 
mình thấy những “tu sĩ” đeo vào cố một chuỗi mảnh sọ người, hoặc bận những 
quân áo dính đủ các chất dơ, ăn những thịt thối để cho “tâm hồn được giải thoát”. 


Vua một nước láng giềng, nước Kamarùpa (hiện nay là tỉnh Assam) hâm mộ 
tài ông, mời ông tới kinh đô giảng kinh. Nhưng đồng thời, vua Harsha, một vị quân 
chủ hùng cường nhất Ấn Độ thời đó, cai trị gần hết bắc bộ Ấn Độ, lại có tài văn 
thơ, rất sùng đạo Phật, cũng muốn rước ông lại kinh đô là Kanauj. Vua Kamarùpa 
phải phục tùng vua Harsha, bỏ chương trình của mình, rồi dùng hai vạn thớt voi, ba 
vạn thuyền, dẫn cả binh lính hộ tống Huyền Trang tới Kajughira, chỗ vua Harsha 
đương cắm trại. Huyền Trang tới vào lúc tối. Nóng lòng, vua Harsha không chịu 
đợi đến sáng hôm sau, sai đốt đuốc rồi cùng các tướng tá đi đón. Gặp Huyền 
Trang, nhà vua quỳ xuống đất, hôn chân ông, đeo hoa đây người ông. Ít bữa sau 
nhà vua rước ông và vua Kamarùpa về kinh đô là Kanauj (năm 643). Quân đội của 
hai nước lần đó họp lại, thành một cuộc rước long trọng chưa từng thấy. Tiếng 
chuông, tiếng trống, tiếng đòn, tiếng sáo vang lừng trên sông. Tiểu VƯƠng các nước 
chư hầu cũng lại tiếp rước. Tiếp ra có 1§ quốc vương trung bộ Ấn Độ, ba ngàn 
tăng lữ Đại thừa, và Tiểu thừa, hai ngàn Bà La Môn và một ngàn tăng lữ ở chùa 
Nâlandâ tụ họp tại Kanauj để nghe ông thuyết pháp. 


Đàn dựng lên rồi, tượng Phật băng vàng đã rước lại. Tượng Phật tới đâu thì 
vua Harsha cho rắc vàng bạc, châu báu tới đó. Rôi tiệc dọn cho mọi người, bảo vật 
tặng cho tăng lữ. 


Huyên Trang ngôi ghê luận chủ, giảng vê phá ác kiên luận và nhiêu nguyên lý 
Đại thừa khác. Vua Harsha lại cho chép bài giảng của ông, đem dán ở cửa đê mọi 
người col, dưới bài thêm răng hê ai vạch được một chô sai thì đê đên ơn, nhà vua 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 292 


sẽ cho người đó được chặt đầu mình. Huyền Trang đâu có muốn như vậy! Được 
mười tám ngày vẫn không có ai dám lại biện luận với ông cả. Vua Harsha cả 
mừng, tuyên bố là phái Đại thừa đã toàn thắng và tặng Huyền Trang một vạn đồng 
tiền vàng, ba vạn đồng tiền bạc, một trăm bộ quần áo bằng vải tốt, một thớt voi, đỡ 
ông lên ngồi trên bành, dạo khắp kinh đô. Tăng lữ phái Tiểu thừa và Bà La Môn 
oán lắm, nhưng không dám bạo động. Vua Harsha đem hết cả châu báu, của cải 
trong kho phân phát cho dân chúng, chỉ giữ một bộ đồ vải thôi. Nhưng mười tắm 
vua chư hâu của ông ta vội vàng thu nhặt của cải trong dân gian để mua lại những 
bảo vật mà vua Harsha đã phân phát rồi tặng lại nhà vua. Thế là Châu lại về hợp 
Phố mà vua Harsha được tiếng khen là theo đúng bài học từ bỏ phú quý của đức 
Thích Ca. 


Huyền Trang không phục nhưng cũng không dám chỉ trích, xin phép về Trung 
Quốc. Nhà vua giữ lại, các tăng lữ chùa Nạlandâ cũng khuyên ở lại. Ông đáp: 


- Trung Hoa ở xa Tây Trúc, đường đi lại hiểm trở cho nên đạo Phật truyền tới 
trễ mà ít người hiểu được kỹ lời dạy của đức Thích Ca. Chính vì vậy nên bần tăng 
mới lặn lội đến đây để cầu đạo, nay đã học xong, xin được về nước để chỉ lại cho 
những người không được may mẫn lại đất Phật như bần tăng. Bần tăng đâu dám 
quên lời khuyên tự giác rồi giác tha của thầy. 


Vua Harsha nghe vậy không dám can nữa, nhưng xin cho sứ giả đưa ông về 
đường biển để có dịp trình quốc thư lên vua Thái Tông. Ông cũng từ chối vì đã hứa 
với vua Cao Xương là khi về ghé nước đó ở lại ít năm: món nợ danh dự đó không 
thể không trả. 


Vua Harsha tặng ông nhiều bảo vật, một thớt voi, sai một đoàn hộ tống ông tới 
biên giới Ân, lại viết nhiều bức thư giới thiệu ông với các vua các miền ông sẽ qua. 
Còn kinh điển và tượng Phật thì sai người chở theo. Vua Kàmarùpa (Assam) cũng 
tặng ông một chiếc áo ngự hàn, và cùng với vua Harsha đưa ông mấy chục dặm ra 
khỏi thành. Lúc từ biệt ai nấy đều sa lệ. 


Lòng quyến luyến của hai quốc vương đó thực cảm động. Ba ngày sau, Huyền 
Trang ngạc nhiên thấy một đoàn kỊ binh đuổi theo, đi đầu là hai vua. Lại tiễn thêm 
một đoạn đường nữa, rồi lại bùi ngùi lúc chia tay. Lần này thì vĩnh biệt. Bốn năm 
sau vua Harsha bị giết và một đoạn sử rực rỡ của Ân Độ kết thúc. 


Huyền Trang nghỉ ở Bilsar (phía bắc Kanauj) hai tháng trong mùa mưa năm 


643, rôi đi ngược con đường cũ, qua Jandhara Taxila. Miền đó đầy kẻ cướp, nhưng 
ông được yên ồn vì họ hiểu công việc thỉnh kinh của ông. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIẾN * * 293 


Đầu năm 644, ông qua sông Indus. Tới giữa sông, sóng nổi lên đữ dội, một 
chiếc thuyền nghiêng ngã, người giữ kinh té xuông nước, cứu được, nhưng mất 
nhiều cuỗn kinh chép tay và nhiều hạt giống. 


Vua nước Kapica hay tin ông tới, lại đón ông ở bờ sông, thấy vậy sai người đi 
chép ngay những kinh đã mât. Nhiêu vua khác cũng đi xa hàng chục dặm đê tiên 
biệt ông và tới đầu dân chúng cũng tiệc rước ông long trọng. Tính ra ông ở An Độ 
10 năm. 


x ®% 


tt % % 


Coi trên bản đồ, độc giả thấy tới Badakhsan ông không theo con đường cũ đưa 
tới Thiệt Môn quan mà rẽ qua đường hướng đông. 


Vua Kapica đã dự cho ông đủ vật thực, y phục, lại sai trắm người đưa ông qua 
Đại Tuyết Sơn vì biết rằng quãng đường leo núi đó khó khăn nhất. Ông leo lên mất 
mười bốn ngày. Cảnh vô cùng lạnh lẽo, hoang vu: không có một ngọn cây, chỉ toàn 
đá chồng chất lên nhau tới hút mắt. Núi cao và gió mạnh đến nỗi chim không dám 
bay qua. 


Hết Đại Tuyết Sơn rồi đến Thông Lãnh. Người trong miền vì lạnh quá, sống 
trong hang như thú vật, kế chuyện có lần hàng ngàn thương nhân và lạc đà qua đó 
gặp cơn bão tuyết. bị vùi trọn trong tuyết. Họ lại kế có hai vị Phật sống, ngôi tham 
thiền, không ăn uống không cử động, trong một cái hang từ bảy trăm năm rôi, mà 
da thịt chỉ khô chứ không rã. Và còn nhiều chuyện quái đản hơn nữa. 


Ông tới Kashgar, Yarkand, Vu Điền (Kotan). Vu Điền là một tiểu quốc phong 
phú, nhờ đất tốt, trồng dâu được. Hỏi xưa Trung Hoa giữ kín cách trồng dâu và 
nuôi tằm vì đó là nguôn lợi rất lớn. Chắc độc giả đã biết thời Trung cô lụa Trung 
Hoa chở qua châu Âu đắt tới nỗi cứ bắc lên cân mà đổi lẫy vàng. Tương truyền vua 
Vu Điền cưới được một công chúa Trung Hoa và công chúa đã đem lén theo được 
ít hột dâu và ít con tằm, làm giàu cho nước của chồng mà bí mật của Trung Hoa từ 
đó bị tiết lậu, truyền qua Byzance rồi châu Âu. 


Vua Vu Điền lưu ông lại bảy tháng để giảng đạo cho dân chúng nghe. Ông 
nhờ một đoàn thương nhân bản xứ đem giúp một tờ biểu về Trường An để xin 
phép triều đình được nhập cảnh (vì trước đó ông lén đi). 


Cuôi tờ biêu có đoạn: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 294 


(Huyền Trang tôi) chu du lịch lãm đến mười bảy năm (tính theo Trung Hoa), 
nay đã từ nước Bát la gia già, qua cối Già tất thí, vượt núi Thông Lĩnh qua sông 
Ba mê, đi về đến nước Vu Điển. Vì có đem theo con voi lớn, nó chết đuối mắt, kinh 
bản đem về rất nhiễu, chưa mướn được xe chở, vậy phải tạm đình ở lại. Chưa kịp 
ruồi về để sớm yết kiến chốn hiên bệ. Khôn xiết ngóng trông. Cân Sai người tục 
nước Cao Xương tên là Mã Huyện Tri theo bọn thương lữ đi về trước dâng biểu 
tấu lên vua nghe ”. 


Đông Châu địch 

(Ông Đường tăng Huyễn Trang 

Nam Phong số 143, thắng 10 năm 1929). 

Trong thời gian đó, ông cũng sai người đi lẫy những bản kinh mà vua Kapica 


sai chép lại cho ông. 


Tới địa phận Trung Quốc, ông ngừng lại ở Sa Châu (huyện Đôn Hoàng) để 
đợi chiếu chỉ của vua Đường. Triều đình mới đầu cũng bất bình vì ông dám vi 
lệnh, nhưng trên mười năm đã qua, danh tiếng của ông đã lên, công của ông lại 
lớn, làm vẻ vang cho nước nhà ở những nơi xa lạ, nên vua Thái Tông được thư 
ông, rất vui, xá tội cho ông và bắt các quan địa phương phải tiếp đón, giúp đỡ ông 
trên đường về. 


Một ngày đầu xuân năm 645, đường phố Trường An tưng bừng. Già trẻ, trai 
gái dất díu nhau đi đón ông, hoan hô ông nhiệt liệt. Cờ phướn, vọng, lọng phât 
phới, tiêng chuông tiêng khánh vang lừng, hương khói nghi ngút, cảnh náo nhiệt 
còn hơn cả ngày thượng nguyên. Các hòa thượng ở kinh đô hợp nhau lại khiêng 
kinh điên, tượng Phật vê chùa Hoăng Phúc. 

Ông đã xa quê 16 năm, đi gần ba vạn cây số qua 128 nước và đem về được: 

- Một trăm rưỡi xá lợi tử. 

- Bảy tượng Phật gỗ quý cao từ 2 thước tới 3 thước rưỡi. 


- Và 657 bộ kinh. 


Ít hôm sau, ông đến thành Lạc Dương yết kiến vua ở cung Phụng Lâu. Vua 
Thái Tông hỏi ông sao đi Tây Trúc mà không tâu trước. Ông đáp: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 295 


- Kẻ hạ thân đã có tâu, nhưng việc nhỏ quá cho nên không được đệ lên. Rôi vì 
quá mộ đạo, nên phải lén đi, thực mang tội lớn. 


Vua chỉ mỉm cười, hỏi thăm vê những nước Huyện Trang đã qua. Vua lại 
khuyên ông làm quan, ông từ chôi. 


xk % 


k k % 


Các nhà thám hiểm phương Tây, mười người như một, hễ về tới nước rồi thì 
xin triều đình hoặc chính phủ được đi nữa, mà người ta cũng khuyến khích họ đi, 
vì lần thứ nhất chỉ là để dò đường, nhưng lần sau mới là để đặt cơ sở và mưu lợi. 
Huyền Trang rất có thể kế tình muốn giao hiểu với Trung Quốc của các vua Cao 
Xương, vua Harsha, vua Kapica..., và xin Đường Thái Tông cho mình trở lại các 
nước đó với một bọn thương thốn: rồi sau với một số quân đội để khuếch trương 
đề quốc Trung Hoa như chính sách của Bỏ, Ý, Hòa, Anh, Pháp sau này. 


Nhưng không. Lòng ông đâu có ti tiểu như vậy! Từ chối hết tất cả danh vọng, 
ông chỉ nghĩ đến việc dịch những kinh ông đã thỉnh ở Ấn Độ về để phổ biến trong 
quân chúng. Ta quý ông ở chỗ đó, ông được ngồi riêng một chiếu trong hạng vĩ 
nhân thế giới cũng ở chỗ đó. Mà công việc dịch kinh của ông cũng vĩ đại như 
chuyến đi thỉnh kinh, đã làm cho đạo Phật truyền bá rất mau, rất rộng trong cõi 
Đông Á, đã làm cho tiếng tăm đời Đường chói lọi trong lịch sử nhân loại. 


Mới vê nước được hơn một tháng, ông bắt đâu ngay công việc dịch kinh đại 
quy mô và mải miệt làm luôn mười chín năm cho tới khi chết. 


Ta đã phục óc khoa học của ông khi đọc những tràng du ký trong đó ô ông ghi 
chép rất đúng và rất tỉ mỉ từ địa thế, khí hậu, tới dân tình, phong tục... các miễn ông 
đã đi qua. Ta lại càng thán phục ông hơn nữa khi thấy ông tổ chức công việc dịch 
thuật: rất có phương pháp, rất chu đáo, tưởng như ngày nay, trong thời đại khoa 
học này, cũng chưa chắc đã có cơ quan văn hóa nào làm hơn được. 


Ông về chùa Hoăng Phúc ở Tràng An, mời các vị cao tăng thông cả Hoa ngữ 
lân Phạn ngữ lại hợp tác. 


Bắt đầu là phiên âm những từ ngữ Phạn về triết lý ra tiếng Hán, ghi nghĩa từng 


từ ngữ, rồi tìm trong Hoa ngữ những từ ngữ để dịch cho đúng, nếu không có thì tạo 
Ta. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 296 


Sau đó là chia nhau ra dịch, nếu ai gặp một chữ nghĩ vấn thì hỏi những vị 
“dịch chủ”, tức những vị đóng vai chủ yêu, học thức uyên thâm. 


Dịch xong cuôn nào, thì một người đọc bản chữ Phạn, một người dò trong bản 
Hoa văn xem có chỗ nào dịch chưa sát không; nêu có thì bàn bạc lại với dịch chủ 
đê sửa chữa. 


Rôi coi lại một lân nữa về cách chia tiệt, chương, đoạn và cách châm câu xem 
có đúng không. Công việc này có thê làm ngay sau công việc dịch, trước công việc 
dò nghĩa. 


Tiêp tới là việc đẽo gọt lại câu văn. 


Sau cùng lại so sánh cả hai nguyên bản và dịch văn một lần nữa, xem đã thật 
đúng và điêu luyện chưa. 


Huyền Trang lãnh việc dịch những kinh khó nhất và chỉ huy công việc dịch 
những kinh khác. Trong ba năm đầu, ông dịch được chín loại kinh (trong số đó có 
hai bộ Đại Tạng Bồ tát Tạng Kinh và Phật địa kinh); năm 648 ông đem dâng vua 
Thái Tông ở Ngọc Hoa Cung. 


Nhà vua ngự chế bài tựa “Đại Đường Tam Tạng thánh giáo tự”, tồi sai một vị 
hòa thượng dùng lối chữ Vương Hi Chi chép lại để khắc lên bia. Một nhà đại thư 
pháp là Chữ Toại Lương cũng sao lại hai bản, một bản khắc lên Nhan Tháp của 
chùa Từ Ân, một bản tại Đông Châu. Hiện hai bia đá đó vẫn còn (theo Trần Hà). 


Đây là một đoạn trong bài tựa: 


“Nay có thây Huyền Trang pháp sư là kẻ lĩnh tụ chốn pháp môn. Nhờ đã linh 
mẫn, tâm tam không sớm tỉnh ngộ từ xưa, lớn lại thân tình, hạnh từ nhân trước bao 
hàm đủ cả (...) Lưu tâm cõi Nội, từng thương chính pháp suy vi, để ý cửa Huyễn, 
lại khái thâm vẫn sai suyễn. 


Nghĩ muốn chia điêu tách lẽ, thêm rộng tiên văn; liệt ngụy tục chân, khai cho 
hậu học. Vậy nên ngóng trông đất Tĩnh qua chơi cõi Tây; mạo hiểm xa đi, một 
mình vỏ võ (...) Chu dụ Tây Vực, mười lẻ bảy năm, duyệt lịch nước người, hỏi từn 
chính giáo (...) Những nước kinh lịch đi qua, tóm thu được Tam lạng kinh văn, 
phàm sáu trăm năm mươi bảy bộ, đem về dịch ra truyền bá nơi Trung Quốc, để 
tuyên dương thắng nghiệp. Thánh giáo khuyết mà lại toàn, thương sinh tội mà lại 
phúc. Tưới tắt ngọn lửa nông Hỏa trạch, tót ra khỏi đường mê; lắng trong luông 
sóng đục Ái hà, cùng bước lên bờ giác. Thế mới biết ác nhân nghiệp trụy, thiện bởi 
duyên thăng, cái cớ thang hay trụy đêu bởi tại người cả (...) Những mong kinh này 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 297 


thí dc trải bao nhật nguyệt vô cùng phúc nọ nhuần xa, cùng với kiên khôn rộng 
khắp ” 


Đông Châu đjch 

(tài liệu dân trên) 

Tháng 10 năm đó, Hoàng thái tử cho xây chùa Từ Ân ở Trường An, và một 
viện dịch kinh trong sân chùa, mời Huyên Trang dời ban phiên dịch vê đó. 


Năm năm sau ông dịch được mười bộ nữa. Năm 660 ông bắt đầu dịch bộ kinh 
lớn nhất và khó nhất, bộ Đại Bái nhã kinh. Môn đệ thấy sức ông đã yếu mà kinh lại 
dài, đề nghị dịch tóm lại, ông không chịu, cho như vậy là câu thả, làm hại đến 
nguyên ý. Ông quyết tâm dịch sát không thêm bớt. Tốn công nhất là phải tham 
khảo trước khi dịch: vì có ba bản Đại Bái nhã kinh khác nhau đều mang ở Ân Độ 
về. Gặp mỗi chỗ đáng nghi, ông suy nghĩ, so sánh rồi mới dám hạ bút. Tới cuối 
năm 663, ông đã dịch được sáu trăm quyền. 


Ngoài ra, ông còn đê lại cho hậu thê ba công trình này nữa: 


—— Bản dịch Đạo Đức kinh ra chữ Phạn đề giới thiệu triết học Trung Hoa với 
An Độ. 


- Viết bộ Đại Đường Tây Vực Ký, gồm 12 quyền chép hết những điều mắt 
thấy tai nghe trong chuyển thỉnh kinh qua 128 nước. Bộ này chứa những tài liệu rất 
quý cho các nhà khảo cô Ấn Độ và Trung Á sau này, được dịch ra nhiều thứ tiếng: 
Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức... và đã giúp các học giả Ấn sưu tầm lại nhiều điều sai 
lầm trong lịch sử của họ về thế kỷ thứ bảy. 


- Đặc biệt nhất là bản dịch Đại thừa khởi tín luận từ Hoa ngữ ngược về Phạn 
ngữ. Nguyên bản chữ Phạn của Ân Độ đã thất lạc từ lâu, nhưng ở Trung Hoa còn 
giữ được bản dịch ra chữ Hán, bây giờ ông dịch ngược lại để đền ơn những tôn sư 
và bạn thân Ân đã niềm nở dạy bảo hoặc tiếp đón ông (theo Trần Hà). 


Để thực hành sự nghiệp vĩ đại đó, ông tổ chức đời sống một cách nghiêm 
khắc. Mỗi buổi sáng ông lập chương trình phải dịch bao nhiêu tờ, nếu ngày làm 
không xong thì đêm phải thức để làm nốt, không được chậm trễ. Thường canh ba 
ông mới đi nghỉ, canh năm đã dậy, thuyết pháp cho trên 100 môn đệ, rồi lại dịch; 
ngày nào như ngày nấy, năm này qua năm khác, luôn mười chín năm. Nghị lực 
cùng sức làm việc của ông thực kinh thiên. 


Như tôi đã nói, trước Huyền Trang, đã có vài người như Cưu Ma La Thập 
dịch kinh Phật. Sau ông, Nghĩa Tĩnh qua Ấn Độ thỉnh thêm được bôn trăm bộ kinh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIẾN * * 298 


nữa, nhưng dịch không được mấy. Ta có thể nói trước sau, hai phần ba công dịch 
kinh Phật là vê ông. 


Theo Lương Khải Siêu, công việc đó chăng những làm cho đạo Phật phát triển 
mạnh ở khăp Đông A, mà còn ảnh hưởng lớn đên ngôn ngữ và văn học Trung Hoa. 


- Từ ngữ Trung Hoa đã giàu thêm được ba vạn rưởi tiếng, căn cứ vào bộ Phá 
giáo đại từ điển. Có những tiếng dịch âm tiếng Phạn như Nát bản, Sát na (một thời 
gian rất ngăn), phủ đồ (chùa Phật); có tiếng dịch nghĩa tiếng Phạn như: vô minh, 
chúng sinh, nhân duyên, chân như... mà thêm được 35.000 tiếng là thêm được 
35.000 ý niệm. 


__- Văn bạch thoại phát đạt vì lẽ khi dịch, người ta lựa những tiếng bình dị cho 
dê hiệu, do đó, bỏ cô văn, dùng bạch thoại. 


- Văn thê thay đổi. Phạn ngữ và Hoa ngữ khác nhau. Nhờ công việc dịch mà 
có sự tiếp xúc, dung hòa giữa hai ngôn ngữ. Chắng hạn trong kinh Phật, không 
dùng hư từ, đối ngẫu mà rất hay đảo tràng... đặc điểm đó ảnh hưởng một phần đến 
văn học đời Đường, nhất là phương diện âm vận. 


- Văn nhân Trung Hoa vốn ít tưởng tượng mà hay thuyết lý, nhờ đọc những 
truyện tân kỳ trong kinh Phật mà bắt chước viết những bộ tiểu thuyết thần quái. 
Như bộ ,%w £hần ký, và những truyện Thủy hứ, Hồng Lâu mộng sau này đều chịu 
ảnh hưởng của các kinh Đại tràng nghiêm, Hoa nghiêm, Niết bàn. 


Có văn nhân, thi sĩ nào ở đời Đường và cả những đời sau này nữa mà ảnh 
hưởng lớn như bực đó không? 


x ®% 


k k % 


Nhưng đã đến lúc Huyền Trang thấy sức suy lần, tự biết không còn sống được 
bao lâu nữa. Ông nhớ họ hàng, làng mạc. Các ông anh đã quy tiên cả, chỉ còn một 
bà em. Ông vê quê, mừng mừng tủi tủi cùng với em đi tảo mộ tổ tiên. Vẫn còn cái 
tỉnh thần của một nhà Nho, mặc dầu đã trải trên bốn mươi năm hy sinh cho đạo 
Phật. Tâm hồn ấy đẹp quá. 


Một hôm, ông dặn dò đệ tử: “Đời :hây sắp hết. Thầy nằm xuống thì đừng bày 
vẻ gì cả đấy nhé. Quần thây trong một chiếc chiếu rồi chôn trong một thung lùng, 
chỗ nào vắng vẻ, tịch mịch nhé!” Trước khi tịch, ông như bừng tỉnh nói: “7ø fhấy 
một bông sen lớn ở trước mặt, tươi đẹp lạ lùng!” Ba mươi năm trước ông thấy một 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 299 


bông sen đưa ông qua biên cả đên ngọn núi Phật, bông sen lân này sẽ đưa ông lên 
cõi Phật. 


Ông tịch ngày mùng 5 tháng 2 năm Lân Đức nguyên niên (664). Ngày 14 
tháng Tư, một triệu người ở Tràng An và tứ xứ lại đưa linh cửu ông tới an táng ở 
Bạch Lộc Nguyên ?°. Vua Thái Tông lúc đó đã băng; vua Cao Tông khóc ông và 
ra lệnh cho đám táng cử hành rát long trọng. Sau đó, ba vạn người đên cát nhà cư 
tang ở bên mộ. Trong lịch sửi nhân loại, từ xưa tới nay, chưa ai được cải vinh dự 
ây. 

Nguyễn Hiến Lê. 
Y chí sắt đá. 
Nxb Văn hóa Thông tin, tái bản năm 2000, tr. 5-58. 


Chú thích 


0: Ông Trần Hà trong bài “Trần Huyễn Trang và chuyến thỉnh kinh lịch sử” 
(Bách khoa số 57 ngày 15-5-59) nói Huyền Trang sinh năm 559 (năm thứ 16 đời 
Tùy Văn Để). Tôi theo René Grousset trong cuốn Swz les traces de Bouddha (Plon 
1948), tràng 22. 7 Hải không cho biết năm sinh và năm tịch của Huyền Trang 
nhưng có nói năm Trinh Quan thứ nhất (Trinh Quan là niên hiệu của vua Đường 
Thái Tông), tức 627 Tây lịch, Huyền Trang 26 tuổi (tuổi tính theo phương Đông), 
vậy hợp với thuyết của Grousset: Huyền Trang sinh năm 602. Vả lại, Tùy Văn Đề 
làm vua từ 589 đến 605. Nếu Huyền Trang sinh năm 596 như ông Trần Hà nói thì 
năm đó là năm thứ 8 của đời Tùy Văn Đế, chứ không phải là năm thứ l6. 

“'- Theo ông Nguyễn Huy Khánh, tác giả cuốn Khảo luận tiểu thuyết Tì Tung 
Hoa thì lần đó, chùa Tịnh Độ được lệnh triêu đình chọn 27 vị hòa thượng. Muốn 
làm hòa thượng phải qua một kỳ sát hạch về trình độ học vấn, và tư cách đạo đức 
(quy chế đó có từ cuối đời Tùy, hết đời Minh mới bãi bỏ). “Số người ứng thí có 
đến mấy trăm. Huyền Trang cũng ghi tên, nhưng vì nhỏ tuôi không được phép dự. 
Tuy vậy cậu bé thông minh ây vần không nản lòng, cứ núp gân công môn mà nghe 
lóm. Một bữa Trịnh Thiện Quá người triều đình phái tới thấy cậu bé đứng rình 
nghe, biết là có chí, lại thấy hình dung tuần tú, thêm đối đáp như lưu, hỏi: “Người 
muốn xuất gia để làm gì?” Thưa: “Y muốn, xa nối Phật Như Lai, gần sáng di 
pháp”. Thiện Quá bèn đặc cách cho làm tăng”. (Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa, 
tr. 140, Khai Trí, 1959). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 300 


Ở' Tạm Tạng vốn có nghĩa là ba bộ kinh Phật: Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận 
Tạng; đây chỉ vê pháp danh của Huyền Trang. 


€®- Hoàng hà treo ngọn giữa mây xanh 
Vạn bậc non cao, một mảnh thành. 


®' Cũng có tên là Tuyết San, ở Tân Cương, nơi đó tháng năm mà vẫn còn 
tuyêt phủ, tuyệt nhiên không có hoa cỏ: Ngũ nguyệt Thiên Sơn tuyết, vô hoa chỉ 
hữu hàn (Tái hạ khúc - Lý Bạch). 


6 Tức Ngọc Môn quan. 

#- Mỗi dặm khoảng 600 thước tây. 

®'' Có tên đó vì núi trồng toàn một loại hảnh. 

Khắc Hàn, nhiều người đọc lầm là Khả Hân, là vua các nước Tây Vực. 


0®: Cắt từ hồi miền đó ở đưới sự đô hộ của Ấn Độ, sau Ấn suy, Ba Tư mạnh 
lên thì đạo Phật bị phê. 


1: Có lẽ là bông súng chăng? 


3`: Theo René Groussct thì chùa Từ Ấn. Có sách nói là chùa Tây Minh. Bạch 
Lộc Nguyên là một khu đât ở gân chùa Từ An chăng? 


Cuôn Y chí săt đá của học giả Nguyên Hiện Lê việt vê cuộc đời và sự nghiệp 
của các danh nhân sau đây: 


I1. HUYỄN TRÀNG và công cuộc thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của nhân 
loại 


2. MARCO POLO - Một nhà mạo hiểm Ý làm quan Trung Hoa và viết một 
tác phầm đê 500 năm sau mới xuât bản 


3. MAGELLAN - Người thứ nhất đã đi vòng quanh thế giới 
4. THOMAS EDWARD LAWRENCE - Một vị quân tử của phương Tây 
5. ÔNG BÀ LA FAYETTE - Hai ngôi sao trong thời Cách mạng Pháp. 


(NHÐĐ ghi chú). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIỂN * * 301 


NHƯ LAI VÔ SỞ THUYÉT 


VŨ KHẮC KHOAN 


1984. 


Tuyết rơi từ vào khuya, mặt trời vừa mọc, tuyết đã ngập trắng vườn sau. Tôi 
đây thêm một khúc củi vào lò. Nhìn lửa bôc ngọn, nhớ lại mây vân thơ cũ đã quên 
mât cả nguyên văn: 

Chàng như máy mùa thu 

Thiếp như khói trong lò, 

Cao thấp tuy có khác 

Một thả cũng tuyệt mù 

Đọc lại bài thơ. Rất nhỏ, từng chữ, từng vần. Rất nhỏ, đủ cho một mình mình 
nghe. Cho tới khi lời thơ tan rã, ý thơ nhạt nhòa, cho đên khi trong tôi, về bài thơ, 
rớt lại chỉ còn một chút bâng khuâng không tên thì tôi lặng thính đi vào cái bâng 
khuâng đó. Quanh một chữ. Tuyệt mù. Nghĩ đên một cánh chim thoáng trên mặt 
nước. Bóng chim, nước không lưu giữ. Chim đâu đê lại đường bay? Khói mây tan 
tác. Am thanh màu sắc cũng vậy. Cũng vậy, thiệp và chàng. Tât cả, một thả cùng 
tuyệt mù. Kê cả chữ và lời. Kinh và Kệ. 

3x 


+ %* % 


Tôi hiệu vì sao những người lớn của nhân loại tự cô thảy đêu chỉ muôn nín 
thinh. Không Khưu, Lão Đam và Thích-ca Mâu-mI. Trời không nói, ta đâu muôn 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 302 


nói? Ta đâu có thuyết lời nào? Cái ta muốn nói, cái đó, đâu có thể nói được? Cái 
đó, bât khả thuyết, bât khả tư nghì. Bât khả đạo. 


Nói ra là bị kẹt. 


Nhưng rồi Không Khưu vẫn nói, cả đời Lão Đam thì nói đến 5.000 chữ Đạo 
đức kinh và Thích-ca Mâu-mi trong suôt 49 năm hoăng pháp, nguyên lời Đại Bái- 
nhã, đã nói ròng rã tới 22 năm. 


Không nói cũng không xong. 


+: % 


Nói ra là bị kẹt 
Không nói cũng không xong 


_ Hai câu đầu một bài Kệ của một thiền sư Việt Nam sông giữa thế kỷ thứ 17, 
thiên sư Chân Nguyên. Hai câu kệ, một thê đứng chênh vênh giữa hai ngã hữu vô. 
Nói hay không nói? Chung cuộc, bài kệ đành phải châm dứt băng một châm phá 
lững lờ. 


Vì anh đưa một nét 


Đầu núi ánh dương hông 


Tôi duỗi thắng chân, ngửa mặt nhìn nắng. sớm xuyên qua miếng băng bám nơi 
khung cửa, ánh nắng lung linh màu sắc cầu . võng. Tự hỏi năng sớm đích thực màu 
gì? Xanh hay đỏ, tím hay vàng, hay là do tất cả màu sắc SặpP gỡ mà thành? Nhưng 
có cuộc gặp gỡ nào kéo dải mãi mãi? Ánh dương đầu núi đâu giữ mãi màu hồng? 
Cái thế chênh vênh giữa hữu và vô đâu có thể đời đời tồn tại? Cái khó là nhập vào 
cái thế đó, không thỏa hiệp, mà vươn lên, và vượt qua. Từ cái phức tạp tìm về cái 
đơn thuần, tìm về cho tới cái khuôn mặt của chính mình khi mình chưa sinh, chưa 
thành. Ánh dương hồng khi chưa nhô lên khỏi đầu núi. Cái xôn xao nhú lên trong 
đêm sắp tàn. Cái đó. 


Ngoài vườn tuyết rơi trắng và lạnh trong im sựng của trời và đất. Trong lò củi 
nồ ròn tan, ngọn lửa thấp cao ấm màu hồ phách. Ngoài kia vắng lặng. Trong tôi... 
vẫn chưa vắng lặng. Trong tôi, tôi vẫn thấy răng... chưa ôn. Đây thêm củi vào lò. 
Củi gỗ cây phong phơi nỏ từ vào thu, lửa như bốc ngọn từ lòng gỗ. Mộc trung sinh 
hỏa. Mộc tận hỏa hoàn diệt. Gỗ hết lửa không còn. Lửa không còn. nghĩa là... sao? 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 303 


Lửa sẽ biên thái tuy vẫn tôn tại hay cũng như khói và mây, lửa sẽ trở vê, sẽ đi vào 
lòng cá? đó, tuyệt mù? 


Cái đó, cái mà cho đến hôm nay, chưa một vị thiện-tri-thức, chưa một vị Bỏ- 
tát nào mô tả được hình tướng, xác định được thể chất, cái đó có thể giản dị như 
mưa và nắng, hiện hữu rất tự nhiên - mặt trời lại mọc lúc đêm tàn - nhưng cũng lại 
có thể vô cùng phức tạp, ấn hiện vô lường, với vô lượng danh hiệu, mỗi danh hiệu 
là một khía cạnh đặc thù: Chân Tâm, Diệu Tâm, Minh Tâm, Bồ-đề Tâm, Giác 
Tánh, Chân Như, Phật Tánh, Pháp Giới Tánh, Không Tánh, Như Lai Tạng Tánh, 
Bát-nhã... cái tột không, cái diệu sắc, cái bất-khả-tư- nghì, cái rốt ráo cuối cùng.. 
riêng với tôi, từ bỏ nước ra đi, những nửa khuya tỉnh giâc, cái đó - chính nó - đổi 
khi vẫn thấp thoáng trong tôi, hóa tràng thành những lời tra vẫn trớ trêu, những tại 
sao ray rứt, lãng đăng quanh tôi, tưởng chừng như dễ nắm bắt, bỗng lại xa VỜI, 
nhòa dân, biến hắn, tuyệt mù. Trong đêm đen mạt pháp, còn lại chỉ là những vết 
tích mờ mờ ghi lại trong kinh và kệ. Những vết tích như những dấu chỉ đường, vô 
lượng phương tiện, tùy theo căn cơ của từng chúng sinh trong vô lượng chúng sinh, 
tùy theo từng cõi pháp trong hăng-hà-sa-số cõi pháp. Nhưng cứu cánh chỉ một. Cái 
đó. 


Dõi theo cái đó, “có cối lấy ánh sáng của Phật làm phương tiện nói pháp, có 
cối lây Bồ-tát làm phương tiện nói pháp, có cối lấy bóng mát cây Bồ-đề làm 
phương tiện nói pháp, có cối lây hư không đê nói pháp, có cối láy lời và chữ đề mà 
nói pháp... `. 


Tôi đặt cuốn Duy-ma-cật xuống bên lò sưởi, nhôi thuốc vảo tâu, hít hơi thuốc 
đầu trong ngày. Hơi thuốc thơm tỏa ấm gian phòng. Bất giác, tôi nghĩ tới một mùi 
hương lạ. Một mùi hương như một phương tiện nói pháp. Mùi hương cõi nước 
Chúng Hương. Trở lại cuốn kinh: “Qua khỏi 42 số cát sông Hồng cối Phật, có 
nước tên là Chúng Hương, Đức Phật thị hiện nơi đó là Phật Hương Tích. Mùi 
hương nước đó so với mùi hương cối trời, cõi người và các cối Phật ở mười 
phương, nó thơm hơn hết. Đức Phật Hương Tích lấy mùi làm phương tiện để nói 
pháp. Chúng sinh cõi nước Chúng Hương nghe mùi hương mà ngộ đạo ”. 


Tôi hít dài một hơi thuốc. Đây phối. Hơi thuốc nghe như có pha trộn nhiều 
mùi hương cũ tôi tưởng đã phai, đã tuyệt mù. Mùa úa hoa ngọc lan, mùi ấm hoa 
hồng, mùi ngái hoa cau, mùi đạm hoa sói hoa ngâu, mùi đẳng hoa sấu nắng hè 
tháng sáu, mùi nồng hương đêm dạ lý. Và mùi ngát của nhang. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 304 


+: % 


Ráng chiều miền đồi Bắc Việt đồ rộng một nên gạch Bát Tràng. Gốc cau, gốc 
đại, ngọn cỏ kẽ tường, cánh hoa bèo tím ngắt bờ ao, tất cả lóe lên trong nắng muộn, 
tan vào mùi ngát của khói nhang. Năng nhạt rồi tắt ngắm. Đất lẫn với trời. Tự bảng 
bạc sương khói dâng lên, một cõi pháp thành hình, chúng sinh mộc mạc hiền lành 
chỉ có một Phật hiệu để làm Phật sự. Vọng ra tự đó - mái chùa cong vắt chữ đao, 
công tam quan thêm đá nhẫn lì - không phải là những ngôn từ hiểm trở Lăng-già, 
Bát-nhã, Pháp Hoa hay Viên Giác, mà chỉ Phật hiệu đó, mà chỉ A-di-đà Phật, 
Nam-mô A-di-đà Phật. Có thế thôi, mỗi chiêu ngày xưa Việt Nam. Có thế thôi, 
nhưng mỗi chiều, bình thản vẫn trở về trên vâng trán hai sương một năng những bả 
mẹ Việt Nam. Nén nhang đốt lên, khói nhang vần vươn cao và thắng tắp. Như mây 
mùa thu, vẫn tuyệt mù. Như đã thuộc năm lòng con đường trở vê nơi đó, nơi mà 
kinh và kệ từ xưa vẫn hằng hướng tới. Nơi đó, tắt lời. Cái đó rốt ráo vô ngôn, văng 
lặng. Lẫy hư không mà làm Phật sự. Một đóa sen giơ cao, một nụ cười đáp lại. 
Trong yên lặng. Cố; đó, chân kinh? 


x +% 


+: % 


Cõi đó, chân kinh. Tới được đó, đã có người. Trong SỐ, người ta thường nhắc 
đến tên vị tô thứ 28 dòng Thiền Tây Trúc là Bô-đê Đạt-ma. Nhưng tại sao khi dời 
triền núi Hy-mã-lạp sơn khi cập bến Quảng Châu, trong hành trang Người vẫn còn 
một bộ Lăng-già? Tôi nghĩ răng vào lúc đó, có thể trong tận cùng tâm thức, đôi khi 
Người vẫn thấy gợn lên 108 lời tra vấn Đại Huệ và chỉ sau 9 năm diện bích nơi 
thâm sơn Thiếu Thất khi tuyên bố rằng kinh Lăng-già sau 500 năm, sẽ trở thành 
môn học danh tướng, chỉ tự đó, Người mới dứt khoát với kinh và kệ. Người mới 
thực sự bước vào cõi đó, chân kinh. 


x +% 


k k % 


Lăng-già là tên một ngọn núi nằm giữa biển Nam, nơi vua Dọa-xoa thỉnh Đức 
Phật lên thuyết pháp. Núi đó cao vòi vọi nhìn xuống biển sâu, đá dựng thắng như 
tường, trơn như mỡ, không có lối đi lên. Phải có phép thần thông hoặc được Đức 
Phật sử dụng nội lực vô lượng giúp cho mới có thể tới được. Lời Phật nói phải 
truyền xa, rộng và sâu, vọng tới vô lượng số cõi Phật, được ghi lại bằng Phạn tự 
gọi là kinh Lăng-già. Kinh này sau được Thiền sư Câu-na-bát-đà-la dịch ra chữ 
Hán và đến thế kỷ 20 thì chuyển sang Việt ngữ. Từ lời tiên tri của Bồ-đề Đạt-ma 
khoảng tiền bán thế kỷ thứ 6 đến nay, nhiều lần 500 năm đi qua, tôi giật mình tự 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 305 


hỏi cái mà đức Thế Tôn muốn dạy tại đỉnh Lăng-glà - cái đó - qua bao ba chặng 
đường chuyên ngữ từ Phạn qua Hán đên Việt, không biệt có còn rớt lại chút nào 
trong những tràng kinh tôi đọc đêm qua. Hay còn lại chỉ là ngôn từ, chỉ là danh 
tướng? 


k* k % 


— Nghe trn Bồ-đề Đạt-ma cập bến Quảng Châu, Lương Võ Đề vội thỉnh Người 
đên kinh đô. Vua hỏi: 


- Trẫm chấp kinh, xây chùa, độ tăng, đúc chuông, tạc tượng. Có công đức gì 
không? 


Người vắn tắt: 

- Không. 

Vua lặng thính một lát. Lại hỏi: 
- Đối diện trẫm là ai vậy? 
Người răng: 

- Không biết. 


Cuộc đối thoại ngắn ngủi. Hai lần khẳng định và hai lần phủ định. Có, không. 
Nhà vua có chấp. Bồ-đề Đạt-ma động lòng đại bi, mở ra một đường phương tiện. 
Không. Không công đức. Không có Bồ-đề Đạt-ma. Không có Trẫm. Không có gì 
hết. Ngay cả cái không tôi vừa đề cập. Hãy hiểu rằng rốt ráo, không cũng lại là 
không. 


Nối nghiệp Lương Võ Đế. Thái tử Chiêu Minh tiến thêm một bước vào sâu 
vết cũ. Giữa kinh đô, Chiêu Minh dựng một tòa lầu bằng đá gọi là Phân kinh thạch 
đài, để sưu tầm, tập trung, nghiên cứu, kiểm kê, giải thích, sắp xếp, tàng trữ kinh 
và kệ. Phật giáo nghiễm nhiên được coi như quôc giáo. Số người xuất gia trong 
nước tăng gấp bội. Kinh sách xếp trên kệ Phân kinh cảng lúc càng nhiều. Mọi 
người đua nhau đi tìm kinh lạ. Những bậc tri thức hễ gặp nhau là lập tức thảo luận 
về thiền: Bán già, Kiết già, Kim cương tọa, Ma tọa, Kiết tường tọa, Tam muội ấn, 
là những danh từ cửa miệng mọi người. Không những Lăng-già mà hầu như tất cả 
các kinh và kệ lần lần trở thành những môn học danh tướng. Nghĩa kinh phai nhạt. 
Ý kinh tuyệt mù. Còn lại, chỉ là một mớ ngôn từ tạm gọi là kinh và kệ và giữa kinh 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 306 


đô, với ngày và tháng qua đi, một vài tảng đá xếp đống tạm gọi là Phân kinh thạch 
đài. Miệng Phật nín thĩnh. Đêm mạt pháp bắt đâu... 


x % 


k k % 


Bất giác mấy câu Duy-ma trở lại trong tôi. Có cối mộng lấy huyễn... Tôi mở 
cuốn kinh đọc tiếp. Từng chữ, từng cầu. Có cối lấy mộng, lấy huyễn, lấy vang, lấy 
bóng, lấy ảnh trong gương, lấy trăng dưới nước, lấy ánh nắng dợn ngoài trời đề 
mà nói pháp. Tôi nhắc lại, như điệp khúc một bản tình ca, tôi nhắc lại ánh nắng 
đợn ngoài trời. Như một lời niệm Phật. Tôi tưởng đến nắng một chiều thưở đó, 
năng đợn trên đá Phân kinh và nắng và đá - tại sao không - bỗng nhiên nói pháp. 
Với một người. Nguyễn Du. 


x ®% 


k* % % 


Khoảng đầu thế kỷ 19, nhân một chuyến đi sứ sang Trung Quốc, Nguyễn Du 
có dịp đến thăm Phân kinh thạch đài. Bấy giờ - trên 1000 năm đã qua - đá đài Phân 
kinh đã mòn. Rêu leo xanh mãi, mưa cũ đọng chân tường, cỏ dại lấp lối đi, hoang 
vu hun hút hành lang vắng lặng. Trời ngả vào chiều. Nẵng quái lung linh vách đá. 
Đâu rồi những vết kinh xưa. Lăng-già, Viên Giác, Bát-nhã, Kim Cương... Ngã độc 
Kim Cương thiên biến linh. 


Tôi nghe như vầy: Một hôm tại nước Xá-vệ, Phát và 1250 vị Đại f)-kheo đếu 
ở trong tịnh xá Kỳ-hoàn, trong vườn của thái tử Kỳ-đà và ông trưởng giả Cấp Cô 
Độc. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đêu đắp y, mang bình bát vào thành 
Xá-vệ, theo thứ lớp khát thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá 
để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xêp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa 
cụ, ngôi yên tịnh. Khi đó, ở trong đại chúng, ông trưởng lão Tu- -bô-đê đứng đậy, 
vén tay áo bên hữu, gối bên hữu qub xuống, chấp tay cung kính và bạch Phật rằng: 


- Hy hữu thay, đức Thể Tôn! Ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị Bồ-tát. 
Ngài rát hay dạy bảo các vị Bô-tát. Bạch Thê Tôn, nếu có người phát tâm Bó-đê 
muốn câu quả Phật, thì: 


Làm sao hàng phục vọng tâm? 


Làm sao an trụ chân tâm? 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 307 


Hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm, hai niềm thắc mắc không riêng của ông 
Tu-bồ-đề, mà của toàn thể đại chúng thưở đó, của chúng ta hôm nay, của Nguyễn 
Du, riêng Nguyễn Du một mình 


Ngã độc Kim Cương thiên biến linh 


1000 lần, hai niềm thắc mắc đó đặt ra. Và biết bao nhiêu lần nữa, khi cuốn 
kinh gấp lại? Đôi khi, từ những ngôn từ tường-đồng-vách-sắt dựng lên trong một 
kinh nghe cũng có vọng ra bên ngoài, lọt vào tâm thức Nguyễn Du một chút gì - 
như vậy - tạm gọi là nghĩa của kinh. Nhưng nghĩa đó chắc đâu đã là ý của người 
nói kinh? Ý của đức Thế Tôn năm xưa đâu phải chỉ là như vậy, như vậy? 


Ngã độc Kim Cương thiên biến linh 


Lần thứ 1000 lẻ một, không có kinh. Chỉ có nắng chiều và đá tảng. Nắng dợn 
trên đá Phân kinh. Và đá và năng bông nhiên hội duyên với pháp. 


+ % 


k* k % 


Thưở đó nơi đây sầm uất lạ thường. Mái lầu cong cánh hoa sen, tiền đình hậu 
tạ, muôn ngàn hồng tía cỏ lạ hoa thơm, hồ nhân tạo đặt tên là biển Nam Hải, hòn 
đã sơn mệnh danh là núi Tu-di. Bên trong, phòng ô ốc nguy nga lộng lẫy ngăn nắp 
từng khu, mỗi khu một tên, khu Lăng-già, khu Viên Giác, khu Pháp Hoa, khu Bái- 
nhã, kinh sách không thiếu một bộ, sử liệu ghi từng chỉ tiết đản sinh đức Thể Tôn 
đến ngày Người nhập Niết-bàn, từ ngày Người truyền y bát cho ông Ma-ha Ca- 
diếp, từng hành vi, từng lời kệ của từng vị tô, hành trạng kéo dài tới ngày Bồ-đề 
Đạt-ma cập bến Quảng Châu. 


Thưở đó, xa rồi. Chấm dứt. Giờ đây nắng tắt, đá mòn. Giờ đây chỉ còn một 
chút chập chờn. 


_ Trong đêm nghe như đã bắt đâu, lời kinh âm u như vọng như chân, nghĩa kinh 
ân ấn hiện hiện, ánh lửa chải le lói bên sông lạ, ý kinh tuyệt mù trong mộng và 
huyễn, là mặt nước bờ hồ trong cơn mưa ngâu, giọt sương chiều đọng lại, giọt 
sương mai tan đi. Vừa kịp thấy đó, chớp mắt không còn, mới nghe vang lên đã 
chìm vào sâu lặng, hay, rồi lại lãng đãng, nhạt nhòe, biết mà nói lên thì bất... khả 
thuyết. Thấy-nghe-hay-biết chỉ là chập chờn cánh con bướm trắng trên luống cải 
xanh. Hay chỉ là một niệm khởi lên chập chờn sương khói, Nguyễn Du đã lọt vào 
một khoảng mù khơi tịch mịch? 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 308 


Kỳ trung áo chỉ đa bắt minh 

Bài Phân kinh thạch đài giữa lòng đá vắng lặng không là một thú nhận nỗi bất 
lực của riêng Nguyên Du trước những tràng Kim Cương. 

Bài ký Phân kinh là một thú nhận nỗi bất lực của ngôn từ và văn tự con người 
khi muôn năm bắt cái chập chờn “áo chỶ” của cõi vô ngôn đó, bât khả tư nghì. 


x ®% 


k* * % 
Tôi gắng nhớ lại bài thơ, lõm bõm. Dừng lại ở hai câu: 


Ngã độc Kim cương thiên biến linh 

Kỳ trung áo chỉ đa bắt minh 

Khá lâu. Bâng khuâng nghĩ đến niềm khắc khoải của người xưa tầm đạo. Làm 
sao hàng phục vọng tâm? Làm sao an trụ chân tâm? 

Kim Cương đọc đến ngàn lân 

Mà trong mờ ảo như gần như xa 

Như gần như xa nhưng vẫn ở đó, từ thưở đó, nơi vườn Kỳ Thọ. Và bây giờ, 
vượt khỏi ngôn từ và văn tự, giữa Kim lăng, vọng ra từ kẽ đá Phân kinh, mờ mờ ảo 
ảo, như gân như xa, có mà không, không nhưng có, như mộng như ảo, như bọt nôi 
trên mặt nước, như chớp biên ngoài khơi, như bóng hình lãng đãng trong gương, 
như giọt sương đêm đọng lại, như giọt sương mai tan đi trên đầu ngọn cỏ, câu trả 


lời vẫn ở đó, câu trả lời đến thắng với Nguyễn Du, trong hoang vu Phân kinh thạch 
đài. 


Này Tu-bôồ-đề. Hãy nghe lời đá, lời đá nói rằng: 
Nhữi thiết hữu vi pháp 

Như mộng, huyễn, bào, ảnh 

Như lộ, diệc, như điển 

Ứng tác như thị quản 


Tất cả, cái gì gọi tên cũng chỉ là tạm gọi. Ngay cả hai chữ Kửm Cương. Như 
Lai nói Kim Cương tức không phải Km Cương, thê mới gọi là Kửm Cương. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÉN * * 309 


x ®% 


k k % 


Phật nói kinh Km Cương tại 4 nơi, 16 hội, trong khoảng 22 năm ròng. Lời 
Phật ghi lại dài tới 600 cuốn, chính danh là Kim Cương Bải-nhã Ba-la-mật kinh. 
Tóm tắt thành một cuốn gọi tắt là kinh Kửn Cương. Cuôn này cô đọng lại còn 260 
chữ mệnh danh là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mát-äa Tâm kinh thường gọi là Tâm kinh. 
260 chữ Tâm kinh dẫn tới câu thần chú - yết để yết để Ba la yết để Ba la tăng vết 
để Bồ-để tát bà ha - và câu thần chủ dẫn thăng vào cõi vô ngôn. Cửa kinh Kửm 
Cương khép kín. Không al nói pháp Kữn Cương. Không aI nghe pháp Kửm Cương. 
Vọng tâm? Chân tâm? Đừng đặt vấn đề. Không có vọng, không có chân. Trong 
suốt ba đời, không có cả Tâm. Đã tới cõi đó, Ba-la-mật-đa. Cõi đó, chân kinh. Cõối 
đó, im sựng. Như đá, tạm gọi là đá. Phật đâu có thuyết lời nảo. 


H 


Tịnh Liên lão ông với Khoan tôi vốn là chỗ thâm giao, lại là móng vuốt trong 
chốn thiền môn, mơ đọc kinh như lứa tuổi hai mươi mê đọc thơ tình, gần đây vì 
thương cho sự hoang rậm của lòng người xa nước, nên đã dốc lòng đem tất cả cái 
sở đắc của mình mà viết lời sơ giải mấy bộ Đại Thừa. Viết đến đâu hoằng bá đến 
đó và đều đều gởi đến Khoan tôi, với lời răn nhủ rằng: Này ông Vũ Khắc Khoan 
ơi, ông phải bót đàn đúm với bọn lãng tử để dành thì giờ mà tu tỉnh đọc kinh. 
Răng: 


- Này Vũ Khắc Khoan, ý ông thế nào? Giả sử có người đem bảy món báu 
chứa đây cả đại thiên thê giới mà bô thí thì người đó có nhiêu công đức hay 
không? 

Tôi răng: 

- Thì nhiều. 

Ông chỉ đợi có thế, tiếp ngay: 


- Ấy thế mà còn thua một người chỉ thọ trì 4 câu kệ hay nhằm thầm một đoạn 
kinh. Biệt không? 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 310 


Biết TÔI... . nhưng khốn một nỗi, Khoan tôi căn cơ thô lậu, tâm thức lại hay lưu 
luyến tiếng tơ tiếng trúc, cho nên chân tuy đĩnh đạc bước thắng mà vẫn thấy tạt 
ngang nơi ca lầu tửu quán, giọng cất lên muốn bàn câu đạo lý mà vô tình vẫn họa 
cùng một điệu với tiếng cười hô hố của đám lãng tử sông hồ. Cũng do vậy mà bao 
nhiêu kinh sách bạn vàng gởi đến, thảy đều được trịnh trọng xếp lên giá sách, giữ 
gìn cần thận. Thế thôi. Nhưng ngại đọc. Tháng hoặc có miễn cưỡng mở ra thì cũng 
loáng thoáng mấy trang, cho đến khi khựng lại trước những danh từ dựng lên chất 
ngât. 


Trước mặt, sau lưng, bên tả bên hữu, trên đầu. Như một hàng rào nhọn hoắt. 
Như một tắm lưới trùng trùng. Tôi choáng váng tìm định nghĩa. Tôi đặt vẫn đề. Rốt 
cuộc, cuôn kinh từ giá sách được mở ra trên bàn đọc, lại trở về nguyên vị chỗ cũ, 
trên giá sách. Miệng Phật lại nín thinh. Khoan tôi lại lầm lũi trở về cái thế giới chữ 
nghĩa cũ kỹ ngày xưa. 


x % 


+: % 


Bỗng một hôm tôi bắt gặp chính tôi ngân ngơ trước giá sách, đang lần giở 
mây trang Lăng Nghiêm. Những trang đâu, những trang kê chuyện ông A-nan ngộ 
nạn. Chuyện như vây: 


Cách đây khoảng hơn 2.500 năm, có người em họ đức Thế Tôn là ông A-nan, 
một sáng trước giờ thuyết pháp của đức Thế Tôn, mang bình bát và tâm bình đăng 
đi vào từng thôn xóm, đến từng nhà đề khất thực. Ông gặp một nữ tín đồ ngoại đạo 
tên là Ma-đăng-già. Người nữ nảy thấy ông bèn dùng huyễn thuật là thần chú của 
Ca-tỳ-ca-la Phạm Thiên, hãm ông trong phòng rồi lấy lời dịu ngọt để dụ dỗ ông. A- 
nan ngộ nạn chấp tay nệm Phật, hướng về đức Thế Tôn cầu cứu. Lúc bấy giờ, Phật 
động tâm, không kịp thuyết pháp, lập tức trở về Tịnh xá, ngôi vào thế kiết già. Từ 
nơi đảnh của Phật vụt phóng ra hào quang trăm báu ngàn cánh. Trên hoa sen có 
đức Hóa Phật lại phóng ra mười đạo hào quang trăm báu. 

Trong mỗi đạo hào quang đều có thị hiện vô số thần Kim Cương đứng khắp 
hư không. Lời thần chú Lăng Nghiêm lập tức vang lên. Đức Thế Tôn phái ông 
Văn-thù, đem thần chú đó đi cứu nạn A-nan. 


A-nan thoát nạn về đến chỗ Phật, cúi đầu kính lạy. 


x ®% 


+: % 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 311 


Tôi giở tiệp. Lời ông A-nan buôn tủi, ăn năn: 


- Bạch đức Thế Tôn, con từ hồi nào đến giờ có lòng ỷ lại. Con thường tự nhủ 
rằng con là em Phật, được Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho thần thông 
trí huệ đạo quả Bồ-đề nên chỉ lo học rộng nghe nhiều chắng cần tu niệm. Không 
ngờ al tu nẫy chứng, mặc dầu con là em Phật, nếu không tu thì cũng bị đọa như al, 
chăng hàng phục được ngoại đạo mà còn bị cái nạn Ma-đăng-già... Cúi xin đức 
Thế Tôn mở cho con đường phương tiện. 


Lời Phật ân cần giảng giải, trong khi quở trách vẫn thương hại vỗ về. Răng 
hởi A-nan, ông tuy được tiếng là người học rộng nghe nhiều nhưng thật tình ông 
không hiểu chi cả. Và rằng người đời khen ông là bậc đa văn nhưng nếu ông chỉ 
chất chứa cái học suông và nghe suông đó mà không tu thì dầu ông có nhớ hết 
nghĩa lý nhiệm mâu của 12 bộ kinh, 10 phương chư Phật, nhiều như vô số cát sông 
Hằng, cái nhớ đó cũng chăng lợi chi cho ông cả. Và rồi ra, ông sẽ lâm vào những 
tai nạn khác, tương tự như cái nạn Ma-đăng-g1à mà thôi. 


Lời ông Văn-thù là lời một vị trưởng tràng. Chính ông đã được đức Thế Tôn 
giao cho phép mầu thần chú đi cứu A-nan, lời ông. răn dạy nghe có nghiêm nghị, 
hơn cả lời Phật. Ông răng: A-nan, tôi đã vâng oai thần của Phật đem thần chú Lăng 
Nghiêm đến cứu nạn cho ông. Ông vẫn được tiếng là người thấy xa, nghe rộng, hay 
nhiều, biết lắm. Nhưng ông lười nhác. Ông không có tu. Ông chạy theo cái vọng 
phân biệt, nên ông dễ bị đọa lạc theo tả. Này ông A-nan, toàn thê cái thấy-nghe- 
hay-biết của ông đều là hư huyễn. Nếu ông biết đem cái thấy-nghe-hay-biết đó 
xoay trở lại cái chân tánh của mình thì cái trí quang của ông lại hiện ra sáng láng, 
chân tâm của ông trở lại tịch mịch. Ông sẽ thấy ba cõi sum-la vạn-tượng đều như 
hoa đốm giữa hư không, tất cả các pháp hiện tiền như việc chiêm bao. Nàng Ma- 
đăng-già sẽ cũng chỉ là một chúng sinh trong cõi mộng, nàng làm gì nỗi ông? 

Cuốn Lăng Nghiêm gấp lại, hình ảnh A-nan dấy lên từ lời kinh vẫn còn thấp 
thoáng trong tôi. Tôi nghĩ đến câu chuyện Ma-đăng-già. Tôi thương ông A-nan bị 
quở. Tôi không nghĩ sâu vào căn cơ nghiệp dĩ A-nan, tôi chỉ bâng khuâng quanh 
tâm trạng người em con chú con bác đó của đức Thế Tôn phát tâm xuất gia chỉ vì 
một nguyên nhân rất giản dị, rất “người”. Đức Thế Tôn rằng: 

- Trong giáo pháp của ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia? 

Ông A-nan rất hồn nhiên: 

- Vì thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường nên con sanh lòng hâm mộ mà 


phát tâm xuất gia. 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 312 


Đêm hôm đó, quá nửa khuya tôi vẫn còn thức. Tôi nghe từng đợt gió ngoài 
trời vật cảnh du xuông mái hiên, cuôn Lăng Nghiêm tuy gâp kín nhưng đã từ giá 
sách theo tôi vào phòng ngủ, đặt cạnh đầu giường. 


Vài ngày sau, tôi gặp lại ông A-nan cầm bát đi xin sữa cho đức Thế Tôn đang 
mắc bệnh. Tôi dõi theo mây lời đôi thoại giữa ông A-nan và ông Duy-ma-cật. 


- Ê A-nan! Làm gì mà mang bát đứng đây sớm thế? 
- Đức Thế Tôn hơi có bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa. 


- Thôi, thôi A-nan. Đừng để cho hàng ngoại đạo nghe thấy những lời phi báng 
đó. Họ sẽ cười vào mặt chúng ta. Họ sẽ rêu rao khắp nơi khắp chốn răng thế mà 
cũng đòi làm thầy, bệnh của mình không cứu nổi lại còn đòi chữa bệnh cho thiên 
hạ! Ông A-nan ơi, ông nên biết rằng thân Như Lai là thân kim cương, mọi ác đã 
dứt, toàn thể là lành, còn có bệnh gì, còn phiền não gì? Hãy im lặng mà đi khỏi nơi 
đây, A-nan! 


Ông Duy-ma-cật nói như vậy, ông A-nan còn biết trả lời làm sao? Ông vừa 
thẹn vừa tủi nhưng vẫn đứng chờ xin sữa. Tất nhiên ông thừa hiểu răng thị hiện ở 
cõi ta-bà đủ năm món trược đức Thế Tôn phải ứng ra việc bệnh để độ thoát chúng 
sinh. Nhưng... nói... để làm gì? 


Tôi dõi theo hút A-nan. Tôi thấy ông sững sờ giữa pháp hội Am-la. 


- Bạch đức Thế Tôn, sao nơi đây bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm, bỗng 
nhiên rực ánh vàng ròng, bông nhiên thơm ngắt, con chưa từng thây? 


- Bạch đức Thế Tôn, thế ra có thể lẫy mùi hương để nói pháp sao? 


Pháp hội Am-la chấm dứt, tôi vẫn nhìn theo vết chân A-nan đi vào vô lượng 
ảo hóa của vô lượng cõi pháp, từ pháp hội A-di-đà đến pháp hội Vô lượng nghĩa, 
pháp hội Dược sư, pháp hội Pháp Hoa... Tôi biết ông đã có mặt giữa phút lâm 
chung của ông trưởng giả Cấp Cô Độc đề nói pháp. Ông trưởng giả này nghe pháp 
và đã an nhiên nhắm mắt đi vào cõi trời Đâu-suất. Dấu tích cuối cùng A-nan để lại 
là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa ông và ông Ma-ha Ca- diếp, vị tổ thứ nhất dòng 
Thiền Thiên Trúc. Ông rằng: 


- Ngoài việc truyền y bát, đức Thế Tôn có truyền riêng cho ông pháp gì nữa 
không? 


Tổ Ca-diếp nhìn A-nan trong giây lát, bỗng quát lên: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 313 


- A-nanl 
- Dạ. 
- Cây phướn trước công chùa đồ kìa! 


A-nan giật mình, tỏ ngộ thiên cơ, được tổ Ca-diếp truyền y bát và ấn chứng 
cho làm vị tổ thứ nhì. Hành trạng A-nan,với tôi, thế là chấm dứt. Nhưng tôi vẫn 
ngân ngơ. Cuốn Duy-ma-cật, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Pháp Hoa, Dược Sư... 
lần lượt dời giá sách đi vào đời sông giữa khuya của tôi. Và một đêm, gió tắt, tôi 
quyết định đi vào pháp hội Lăng Nghiêm một mình. 


x +% 


k k % 


Phật dạy tánh của nguyên sơ vốn tịch tịnh, như một niệm khởi lên, lời kinh 
đan kết như nhện giăng tơ, biển tâm dạt dào nổi gió, mây thức ùn ùn kéo đến như 
khói sóng của thần phù, nghĩa kinh lập tức bày ra chân vọng. Đi vào pháp hội Lăng 
Nghiêm, tôi nghe choáng váng như bắt thần bị vây trong một thế trận mê hồn 10 
phương lạ hoắc, 2 cửa từ sinh lạc hướng, lạc hướng cả 7 nẻo đuôi bắt cái Tâm. 
Trong thân, ngoài thân, ngay trong con mắt, hay ngay chính giữa? Tâm do chỗ hòa 
hiệp mà thành, do suy nghĩ phân biệt mà ra, do tự nhiên mà có, do nhân duyên mà 
sinh? 


Tâm là gì? Tâm do đầu mà hiện hữu? Tâm ở đâu? Nhạn đã bay qua. Tả, hữu, 
ngược, xuôi: Văng lặng. Một ánh trăng suông, và bát ngát, một niêm mang mang 
tịch tịch. 


- Lạy Tổ, con không tìm thấy Tâm? 


Tôi gấp lại cuốn Lăng Nghiêm. Nghĩ rằng vậy thì không có gì cả và nhớ đến 
một lời của lão ông Tịnh Liên: 


“Tôi tự biết mình phiên não chất ngất, vô mình dày đặc và đối với ngưỡng 
cửa những cơn tam muội nhỏ nhoi vẫn lảng váng đứng xa hàng nghìn dặm. Chỉ 
được cải hạnh ngộ không biết do một chút căn lành nào lay lắt rớt lại từ kiếp nào, 
nên thích đọc kinh, đôi khi say mê đọc kinh, và thường hay mơ mộng hằng giờ trên 
những trang kinh xưa... `. 


Bất giác thấy mình cũng bâng khuâng mơ màng, như lão ông Tịnh Liên. 
IH 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 314 


Cuối thu 1985. 


Nhìn ra đầu ngõ bắt gặp ánh vàng rực lá cây phong, giật mình nghĩ rằng thế là 
mùa thu đã qua, đang tàn, răng tuyết lại sắp rơi. Mấy trang viết bỏ đở từ cuối mùa 
tuyết năm ngoái, bút khởi đi từ “mấy mùa thu” và “khói trong lò” ngưng lại nửa 
vời nơi pháp hội Lăng Nghiêm. Từ đó nhẫn nay, trong tôi dây lên đã nhiều vọng 
tưởng và cũng đã nhiều vọng tưởng bay đi, đã tuyệt mù. Đã tuyệt mù những cõi 
pháp năm xưa, nghi nghĩ hoặc hoặc. Nietsche, Dostoivski, Sartre, Singer lần lượt 
rút về giá sách. Đầu giường chỉ còn lại kinh và kệ. Nhưng đêm đêm trước những 
giờ pháp hội mở ra, Khoan tôi vẫn mang tâm trạng một người ngoại cuộc. Thường 
vẫn lặng thinh, để mặc cho dòng vọng tưởng theo lời kinh dây lên lôi cuốn, ngây 
ngây đại dại dõi theo cái trùng trùng đan kết những hình tướng dâng lên muôn hình 
vạn dạng biến hóa. Đôi khi lời kinh dẫn tôi trở về ngày cũ. Bắt giác tôi gặp lại... 
cái tâm hôn ấu thơ thưở nhỏ, trốn học “phiêu lưu” đạo 36 phố phường Hà Nội, mỗi 
hẻm nhỏ là một thế giới riêng tư, mỗi lùm cây là một cõi trời đặc biệt. Những giây 
phút đó, lâng lâng lời kinh đời hắn nghĩa kinh, lời kinh kể chuyện. cô tích, rủ tôi đi 
vào một cơn mộng du hoang vu thăm thắm, tròng mắt ruồi bắt bạt ngàn thấp 
thoáng muôn hồng ngàn tía màu sắc cầu vòng loang loáng bong bóng giọt mưa 
Ngâu, từ những đám mây trời Bắc Việt rơi xuông, từ một nên gạch Bát Tràng dây 
lên - ôi, cái ướt át lành mạnh gấu quần thấm nước và chiếc lá bang đỏ kệch lắt lay 
đầu ngõ heo hút gió tây - màu sắc chân kim mây trời Tha Hóa Tự Tại, màu sắc 
xích chân mây trời Hóa Lạc, mây trời Đâu-suất màu sương tuyết, mây trời Dạ-ma 
màu lưu ly, mây trời Đao-lợi màu mã não, mây trời Tứ Chiêu Vương trong suốt 
pha lê. Và từ đó, từ những hình và sắc mây trời vẫn vụ, bay lên, những mùi hương 
lạ, những mùi hương đi không chỗ tới, đến không chỗ bắt đầu. Và một mùi hương 
đặc biệt, mùi hương như một phương tiện nói pháp, mùi hương cõi đó, nước 
Chúng Hương. Và bất giác tôi bị hút vào một khoảng không bát ngát 42 số cát 
sông Hằng cõi Phật. Và những con đường, những dòng sông, những cánh buồm, 
những cánh chim bay, vô lượng cõi pháp nơi thị hiện vi trần số chư Phật. Từ mênh 
mông cực đại đến thăm thắm cực vi, cực đại tùy niệm biến thành cực vi, cực vi 
biến thành cực đại, a-tăng-kỳ kiếp, lời kinh loang ra như một chất men, tôi choáng 
váng giữa một mê cung dạt dào vọng tưởng, lẫn lộn cả cực đại, cực vi, hiện tại, 
tương lai và quá khứ. 


Đâu là mê, nẻo nào là ngộ? 


k k % 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THÂY NHƯ ĐIÊN * * 315 


Cứ như vậy, đêm đêm, Pháp hội mở ra - Lăng Nghiêm hay Pháp Hoa, Hoa 
Nghiêm hoặc Viên Giác, Lăng-già - lời pháp với tôi không nói vọng nói chân, 
không bàn mê hay ngộ, không nói Thiên đường hay Địa ngục, không nói có Niết- 
bàn. Lời pháp chỉ rủ rê kế chuyện ngày xưa, hát nhỏ ca dao, lời pháp âm như lời bà 
ngoại ru cháu nhỏ. Tôi thấy cuốn Lăng-già nặng trữu trên tay, 108 thắc mắc Đại 
Huệ quay cuông trong tôi, đã trở thành 18 vị La-hán Thiếu Lâm Tự và cho đến khi 
18 vị La-hán biến dạng, phương trượng chùa Thiếu Thất bước ra, nội lực phông tay 
áo cà sa, vết chân in hăn trên thềm đá tảng, cho đến khi 18 vị La-hán lui bước 
trước 108 tên lãng tử sông hỗ Lương Sơn Bạc, thì lời pháp mờ dần, lời pháp mất 
hút, tuyệt mù. 


x ®% 


+: % 

Lời ru cháu lẫn vào tiêng gà gáy lẻ ngoài vườn. Bà lim dim cặp mắt, cháu ngủ 
đã từ lâu. Cả bà lân cháu và lời ru. Cả 3 nhập một. Tôi lặng lẽ dìu tôi đi vào một 
cối, mới dây lên. Cõi đó, lạ lạ quen quen. Cõi đó hăng đêm. Cõi đó, riêng tôi. Một 
mình. 


IV 
1986. 
Lâng lâng trong mù sương nơi ngưỡng cửa pháp hội. Một mình. 
Minnesota tháng 7-S6 


Vũ Khắc Khoan. Đọc kinh. 
NXB Phương Đông, tháng 02/2010, tr. 9-48. 


Vũ Khắc Khoan (1917-1986). Trước năm 1975, giảng dạy tại Đại học Văn 
khoa, Sài Gòn, Đại học Vạn Hạnh. 


Tác phẩm: 


Kịch: Thằng Cuội ngôi gốc cây đa (1948), Giao thừa ( 1949), Hậu trường 
(1949), Thành Cát Tự Hãn (1961), Những người không chịu chết (1969). 


Truyện: 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 316 


Thân Tháp Rùa (1957). 
Tùy bút: 


Mơ Hương Cảng (1971), Đọc Kinh (NXB An Tiêm, Paris, 1990), Đoản văn 
xa nước (NXB An Tiêm, Paris, 1995), 


Biên khảo: 
Tìm hiểu sân khẩu Chèo. 
Vở chèo Quan Âm Thị Kính (1974). 


- Tịnh Liên: tức nhà văn, học giả Nghiêm Xuân Hồng, bạn thâm giao của Vũ 
Khác Khoan. (NHĐ ghi chú). 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIỂN * * 317 





Anh Hoa sen của Trần Bích 


KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẬY NHƯ ĐIÊN * * 318 


